ĐAO PHẬT 
CỦA TUỔI TRẺ 


2 


Z La-‹ 
LA BDI 


Mục lục 


Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình...............................------+-:+++c+c+c+zsse2 4 
Mtrile H-.NH CHITTÌP 1u ssaspiddgesingfbdsbpdaleihlogfoiirsesdoatttkindfndisgibsiesluiogtfslibsnisli 4 
TUẾO VỀ TC: kHA TL Hỗ sisiasácgeeepildedi@neadgDlslteilsiottlsnbfideiQl6aiessgt2istbcuisssk4g12u8i S 
Rơi nuôi dưng và CHỮA ẨT] s:isicsssssi62066663101421L48216801356106240646018464106366136168 6 
Chỉnh đốn lại Gia Đình ]Phật TỬ...........................-- -.- + 225 22122 E*£2Eezzeeezseerzs 8 
Cha LJìnH Thật TÚ là 61a đình tâm: HH ;ixssxcsex0s6xi64263060240016n844 63566886006 9 
Chỉnh: đốn lại ø1a đình Huyết TH sixseeesasisnoseDsertltniiodeelokieskfeisosgl 10 
Thiết lập thế liên minh giữa GĐPT và gia đình huyết thống............... 11 
Giáo dục theo đường lỗi Phật giáo .................................-----c nSnennnese. 11 
WIDETÿLÔH SIHH Tự HHỢT ,sásit6sg56i6xi3ig/4660)98604s6si68euc3o5i3Aasgbadbqsbiallsiajsbi8iasse 12 
ID] (f1 TTØ i16) HÙTOTTE ¿su sopsietsstg:1sgsasltsb0neeikdbosealBEsi3essodrldeoiktosdbsdosbdswli 13 

Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử...................................----- ---- 14 
ii": 01trìhi. lôi: tri DH-G1TEICL1A. LÐ s2x1seacbseacáadvlut2 (gpdöiingii|skdabiltsai6lBiiboatdlassiáa 14 
NIDT HE TP NHI T1 HLTẾ 5sýsiaxisasjtesonboisktyRGðt4sugsoiisNpaaSfxesshloiaRggR4f3ásvgrhisNiaadốxegesfe 16 
NI MT D0) 1. a4: 2xi22001628211155018166.2n0i14093e182k0ishlltluieilebetbiaglldbittestaglosjtit/BAMor J7 
Đáp ứng nhu yếu của tUỔi ŸTẺ.......................... ----- 5< sen HH gen gen 18 
Thiết lập lại hòa điệu và hạnh phúc trong gia đình ..........................-- --- 21 
Tự đỘ trước Khi lìmh C0 2VIGG HÔI TQ atpssnsgsaey060xs20000xtscvne2012s9y 666 22 
Dạy bằng sự sống của chính mình............................--.---«- s©-<e-<cs<essessesess 23 
Nhắc nhở phụ huynh cùng thực tập với các em...................-.------:----s2 2Ù 
C3i L1I¡cTÍ/HTDI TU TT t0ssácseu0ndiáa640040i6t0l0ag§EslsgoutlaliAibladoseuil3d4©ks4lGxásgG8i6 26 
Sống đơn giản và lành mạnh là hướng ởi............................--- 5s «5s c+x+scsxss2 28 
Etrtf EarrT (ICH (GáC €TTÌ na sowagllaoiiiSòrsbeinluhaivilpeieitlbsigiifiickaolsbobiibiDsarsnbsi 29 
Vài tfO bắc sĩ, Với ERD GỠ VTÌ các nseaxit6c058118444861538886353684094580846)46Sk0l0S.48646.068. 29 
Đừng để mất thì giờ vào chuyện hình thức ..........................-- ------c+c<rseees 30 
ertivcri;VOniØ CIUIHW/ELATYP sisssisitiusadftbiehisadusaldfbusispbdlisiosigfbdiubltbagaỐtasubnsl 31 

CHfiØHE 3: SỬ ñtgnieg hư Hữ VHHHississes6i6sc6xsacadixepdlesddasl600x6061636s28đ 34 
BếanO'VG TI0fi ED511⁄CUOI CŨHHD, sa 0ia46i0iáteáagt0i631 006 megila4t0i6beuigv S42 046lass ái 34 
Tậir: Chữ CHhƠ pÌTụ THỦY TH ciisxsii667005/0ã169516064000113x843313063303363x)433160408)4;3g:49806 s) 
T117 EqTXX DI ETTC Ô TÏ at sosg52sssai814iss2sg4es30810aB88a686503184đkigausscgsa8luabglug4656 re 7 
THỘT? LSC VỢI (TU VITHT-TPDTTỢ sa21áaSuagacbdl4lÀitca6okeutnáils;t4oepibillildeetkllosowlsie 37 
ENLiITE TP TH CC TT sang EatnseisgdsaddialBlinibioaitsngtingnungiaibVindlffhgitlgslssnGif34bidi 40 
Yếm trợ Gia Đình Phật Tử là yếm trợ con em mình .......................... -‹-- 41 


2Ì Mục lục 


Ehẩn:ö140'1y CAN: DA (0a0si:4x5áiotpssctboabliiaicasdsilaoitapksrfltoslssosnsoisefbeeai 45 


I 1111141 A711. TT E7 si sat ytixza024200/001x2809/140000011S080021G010/008x280L21 G0 0/-6ISE800X 4204 45 
J5181a1f9:1eltix7ala sat l"“..... ốc 47 
Bốn. Sự Thật Mẫu NhIỆM..:.ccc ii 000066010000 ng 1g 0 1661156066 35g50: 266 560ãcssg5 k2 4s2 75 
NNHï He ULIOTi T02 2TUOTID soi 0960 s5i e6 i0 6a 400i) itigitsd02L060x0 x2 sba) 89 
NJSi1 Gi101.0)/0ÿ- DILE-ssalssiisal sxlebiiddaagllienlatidsdabibinleliiadaldilslaBdddakôbtuei 95 
Phần thực tập căn bản ........................- St St tt v22 211111211111212111 11111 te. 111 
TỔ;chG lại Pnnhn:tITE EU” LẠ ID» caos (sáu k6es86ã0(4500lexsdldxbxiw6stl(bàavh 111 
EDIG1I']HfUCEOTIT.]iciTIHssz2y6fai2sobg2ort440)3060101605/60100421391924H)10.019/61A6H02 22 120 
Vy] 9z: 8/2Maiia1imtE si .....Ẻ.ềẮ.Ẻ..ẻ 139 
Ê TI2V0 (1U, 6 6811006065 s42370110036/603242320)190ãg76035425/9)82big/001242340)80bsgf2pibeos2eallst 164 
G0) LH 01112 là Œhị114xz6y/bietgt2xndetbi xài ingi011ioo0gitsawfkfikudeEiszilie su 197 
K00 21 00110200066. 0111a000011101i 000201622 200 
EHRTET FIADIIQ TẾ say »324066168)/042021/80uố0t0fA0Y00/00u801<8/ Mhgiug/80uibtdt/[MiiuiVA0ugtiayiui 208 
Iso 1T :áT1O GtfreUE xà 6046y729606i0ai60000sib)ivait0u0i0sgliivatoaoiosyblbaloavbsostbleuy 221 
Ti TT THOIEse37020540160/09029205g50)A/60899047003882 /913389992103902 8ý6312b8420033021đ9232938700191252 0218) 230 
ĐỜI: DI LTP %66sgs6s>6áchtd6axan6kxflkOilgiftliaWobllusAirbtylolÀssagietifsbliliadftsnsMiobtÀisude 243 
11) 0) LTUEDTOĐ, LOITE tê 60 1u01u9/800800010i20982106/21010001149//0A0810130A30187/Á0813180y00% 254 
PHáP Thờữa1-CHo 12001 Tế so toa 6á (066 xáab00616 180641601621 06456 22006 259 
THÍT:UJVCT)/CGIAITE: KCTCD stasa(s4eiasebs4e0843244gi35sx683682460049454%6308/ 2299024210112 1460367 257 
11/6tinhit.dT0 XD 20g61 x8àà (SẠA (hot khAatGbsa\budnly00VoÁti24okr 267 
Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập..........................--------2--s- 270 
XE HCU TTÌOTH2221xi 60151A0011x809/010X00000048001000801AA00x8a009S0000Yxbds0kxäi0ligaieinel 288 
EũI CUOI so1555828 10120 6281600/2000eese1aianlies:40020/An06mapabliastAyee 300 


3l Mục lục 


Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


Một niềm tỉn chung 


Hôm qua, ngày 19 tháng 6 năm 1998, sau khi mãn khóa tu ở Ômega 
Institute tại tiểu bang New York, trên con đường về Đạo Tràng Thanh 
Sơn, tôi có thấy một cái bảng quảng cáo ghi như thế này: "Có vấn đề 
hả? Tại sao không thử câu nguyện đi?” Và cách đó không xa có một 
cái bảng khác viết là: "Những gia đình nào mà biết cầu nguyện chung 
thì không tan rã". Chắc chăn là người ở trong nhà thờ nào đó đã dựng 
lên hai tấm bảng quảng cáo này. Đó là sự thực tập của những người 
Tin Lành và những người Cơ Đốc Giáo. Họ tin rằng nếu trong gia 
đình mà mọi người cùng quỳ xuống câu nguyện chung thì gia đình 
đó có cơ hội không bị tan rã, không bị chia năm xẻ bảy. Bởi vậy, tấm 
bảng đó có ý nói rằng nếu trong gia đình quý vị có những sự lộn xộn, 
chia rẽ, khổ đau thì quý vị phải thực tập cầu nguyện với nhau mỗi 
ngày. Câu nguyện Thượng Đế, cầu nguyện Mẹ Maria, câu nguyện 
Chúa Kitô, và phương pháp cầu nguyện có thể gọi là phương pháp 
gần như duy nhất để thực tập trong giáo lý của Cơ Đốc giáo. Và khi 
tất cả mọi người trong gia đình cùng có chung một đối tượng, cùng 
câu nguyện chung thì thế nào những khó khăn, những khổ đau của 
gia đình đó cũng sẽ giảm bớt. Gia đình đó có cơ hội được lành lặn và 
không bị tan rã. Tôi nghĩ rằng có ít nhất một phần sự thật trong các lời 
phát ngôn ấy. Tại vì khi chúng ta cùng có một niêm tin chung và biết 
cùng nhìn về một hướng thì gia đình chúng ta có nhiều cơ hội để tôn 
tại hơn mà không bị tan vỡ hay chia rẽ. 


Chúng ta thuộc về truyền thống đạo Bụt, chúng ta cũng có những 
phương pháp thực tập như tụng kinh, hộ niệm, niệm Bụt. Chúng ta 
cũng tin tưởng rằng nếu chúng ta biết tập họp gia đình lại để cùng 
tụng kinh, cùng hộ niệm thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hàn gắn lại 
những đổ vỡ, thiết lập lại truyền thông giữa những người cùng sống 
trong một gia đình và giữ cho gia đình chúng ta không bị tan rã. 
Nhưng ngoài phương pháp tụng kinh, niệm Bụt và hộ niệm ra còn có 
rất nhiều phương pháp khác mà nếu học được, năm vững được thì 


4l Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


chúng ta sẽ thành công hơn trong sự duy trì liên hệ gia đình và giúp 
cho gia đình chúng ta được vững chãi và hạnh phúc. Đức Thế Tôn đã 
dạy rất nhiều pháp môn, chỉ cần đem một vài pháp môn đó ra để thực 
tập thì chúng ta đã có thể thiết lập được sự vững chãi, sự toàn vẹn của 
gia đình mình. 


Trở về để khám phá 

Cấu trúc của gia đình Việt Nam có khác với cấu trúc của gia đình Bắc 
Mỹ, nhưng khi chúng ta đã rời quê hương để sang đó sinh sống thì 
chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng lối sống của người Bắc Mỹ. Vì vậy 
chúng ta cũng bắt đầu có cùng những vấn đề như người Bắc Mỹ. Tôi 
nhớ hồi đồng bào mới bắt đầu đi cư sang Tây phương, ở Châu Âu 
cũng như ở Châu Mỹ, con cái của chúng ta học rất giỏi ở các trường 
tiểu học. Chuyện các cháu đứng đầu lớp là chuyện thường. Nhưng sự 
kiện đó chỉ kéo dài được năm hoặc sáu năm thôi và sau đó việc học 
của các cháu bắt đầu đi xuống. Nhìn cho kỹ thì ta thấy rằng, ban đầu, 
cấu trúc của gia đình còn rất vững nên em bé an tâm và thành công 
trong sự học tập. Nhưng khi gia đình bắt đầu bị lung lay, bị ảnh 
hưởng bởi nếp sống Tây phương; khi người cha, người mẹ, người 
anh, người chị có những khổ đau mới, cộng với những khổ đau của 
người xa xứ, thì em bé mất chỗ nương tựa vững chãi từ gia đình, vì 
vậy em bé không còn học giỏi nữa. Điều này nếu quý vị học về xã hội 
học, nhân chủng học hoặc từng lưu tâm tới thì quý vị cũng trông thấy. 
Một vị dược sĩ hành nghề ở Canada cho tôi biết rằng ban đầu thanh 
niên Việt Nam không vướng vào vòng ma túy và không cân đến 
thuốc ngủ hay thuốc an thần. Những người mua thuốc ngủ và thuốc 
an thần toàn là người Tây phương. Nhưng chừng sáu bảy năm sau thì 
đồng bào ta bắt đầu tới mua thuốc ngủ và thuốc an thần. Điều đó cho 
thấy rằng chúng ta đã chịu ảnh hưởng bởi lối sống của xã hội Tây 
phương. Nếp sống tâm linh, nếp sống tinh thần cũng như nếp sống 
gia đình của chúng ta đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề và chúng ta 
bắt đầu khổ đau, những khổ đau của người Tây phương, cộng thêm 
những khổ đau đã có sẵn. Trước đó cấu trúc gia đình của người Việt 
khá vững chãi nhưng sau đó đã từ từ bị lung lay và những chuyện 


5l Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


như cha từ con, vợ bỏ chồng hay vợ chồng ly dị nhau bắt đầu xảy ra ở 
những gia đình người Việt. Ai mà không có những ước muốn giữ cho 
gia đình mình được nguyên vẹn và hạnh phúc? Thế mà mấy ai trong 
chúng ta làm được chuyện đó để giữ cho gia đình mình có được sự 
toàn vẹn, hòa thuận và thương yêu? 


Nếu chúng ta không trở về để khám phá ra những nguyên tắc đạo lý, 
những phương pháp thực tập ở trong truyền thống tâm linh của 
chúng ta thì chúng ta không có cách gì để cứu vãn được tình trạng 
của bản thân và của gia đình. Người trẻ Việt Nam sống ở hải ngoại 
bây giò cũng lâm vào tình trạng của người trẻ ngoại quốc và chúng ta 
không có yếu tố nào để bảo vệ chúng ta cả. Chúng ta nói rằng chúng 
ta theo đạo Bụt, chúng ta có nếp sống tâm linh của chúng ta. Nhưng 
điều đó chỉ có thể đúng một phần thôi, nhất là trên phương diện danh 
từ và lý thuyết. Trên phương diện hình thức, chúng ta là con của Bụt, 
là học trò, là đệ tử của thầy... Đúng như vậy. Chúng ta có chùa tổ ở 
Việt Nam và chúng ta cũng có ngôi chùa thứ hai ở trong thành phố 
của chúng ta thì trên phương diện hình thức rất đúng, nhưng chưa 
chắc điều này đã đúng trên phương diện tinh thần. Tại vì có thể 
chúng ta cũng còn cảm thấy bơ vơ, chúng ta cũng không có những 
phương tiện để bảo vệ bản thân và gia đình của chúng ta. 


Nơi nuôi dưỡng và chữa trị 


Gia Đình Phật Tử là một trong những thành trì cuối cùng mà chúng ta 
còn giữ được. Gia Đình Phật Tử có mặt cũng là để bảo vệ cho con em 
của ta, để ta đừng bị mất mát, đừng đi vào con đường tan rã. Gia 
Đình Phật Tử nằm giữa hai bên và có thế đứng cũng như sứ mệnh 
của nó. Một bên là học đường, một bên là gia đình. Có thể là trong gia 
đình em bé không có hạnh phúc: Em bé không có được hạnh phúc với 
cha, với mẹ, với anh, với chị; khi tới trường thì em bé cũng không có 
hạnh phúc với thầy, với bạn. Bởi vì trong gia đình có thể có sự bạo 
động, có sự lộn xộn, có sự chia rẽ. Irong học đường cũng vậy, ở đó 
bây giờ cũng có những bạo động, những tệ nạn phản ảnh cái xã hội 
mà trong đó học đường có mặt. Chẳng những gia đình phản chiếu sự 


6l Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


tệ hại của xã hội mà ở học đường cũng phản chiếu điều đó. Em bé 
không có hạnh phúc trong gia đình mà cũng không có hạnh phúc 
trong học đường thì em bé chỉ còn có một cơ hội chót là Gia Đình Phật 
Tử. Đó là nơi để nuôi dưỡng và chữa trị những vết thương của em. 
Đó là nơi trao truyền cho các em những phương pháp để các em có 
thể sống hạnh phúc trong gia đình, trong học đường của các em. 
Nhưng Gia Đình Phật Tử có làm được phận sự đó hay không hay là 
chúng ta cũng đã sa vào cái chủ nghĩa gọi là hình thức? 


Chúng ta là Huynh Trưởng, là anh, là chị, chúng ta có bổn phận phải 
chăm sóc, phải tháo gỡ những khó khăn, khổ đau cho những đứa em 
của chúng ta. Những khó khăn, khổ đau đó có thể em đã tiếp nhận 
trong nếp sống gia đình của em, một gia đình thiếu sự vững chãi, 
thiếu sự thực tập, thiếu hòa thuận, và thiếu hạnh phúc. Những 
thương tích đó có thể em đã tiếp nhận trong nếp sống học đường, đã 
bị ảnh hưởng của những người bạn xấu đây bạo động, đã sống bất 
cần không theo một nguyên tắc đạo đức và tâm linh nào cả. Một em 
bé bị tốn thương như vậy khi tới với các anh, các chị, liệu các anh, các 
chị có đủ sức, đủ tài năng, đủ đức độ để chữa trị cho em, để cho em 
bớt khổ khi trở về nhà, để em có thể đem một ít sự thực tập về nhà 
giúp cho gia đình mình? Và khi đi vào học đường em có thể đóng vai 
trò gương mẫu cho những học trò khác hay không? Sứ mệnh đó là 
một sứ mệnh rất lớn của Gia Đình Phật Tử. 


Chúng ta đã biết rằng Gia Đình Phật Tử không thể nào làm việc đơn 
độc được. Những tệ hại, những vết thương gây ra cho em bé từ gia 
đình cũng như từ học đường rất lớn. Một mình Gia Đình Phật Tử với 
một số rất ít Huynh Trưởng không có đủ thì giờ, không có đủ sự huấn 
luyện, không có đủ tư liệu thì có thể bảo bọc, chữa trị, nuôi dưỡng 
được các em bé bị thương hay không? Nếu Gia Đình Phật Tử chỉ 
đứng đơn độc một mình không có sự yếm trợ của gia đình huyết 
thống, cũng không có sự yếm trợ của thầy trụ trì địa phương (nhiều 
khi thầy không cho sinh hoạt trong chùa) thì chúng ta có thể làm gì 
được trong vai trò của mình? Chúng ta phải thực tế, chúng ta đừng có 
sống bằng những danh từ, chúng ta không thể hồ hởi, phấn khởi bằng 


7l Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


những thành công hình thức. Chúng ta phải hiểu rõ thực chất và mục 
đích của tổ chức. 


Chỉnh đốn lại Gia Đình Phật Tử 


Trong Gia Đình Phật Tử, Huynh Trưởng có thể giận nhau, có thể ghét 
nhau, có thể không nói chuyện được với nhau. Giữa các đoàn sinh 
cũng có thể có hiện tượng đó. Vậy nếu chính Gia Đình Phật Tử nằm 
trong tình trạng như vậy thì làm sao Gia Đình Phật Tử có thể can 
thiệp vào để giúp những gia đình của đoàn sinh được, có phải như 
vậy không? Cho nên chuyện đầu tiên cần làm là phải chỉnh đốn lại 
Gia Đình Phật Tử. Phải thực tập như thế nào để những khổ đau, bất 
hòa, chia rẽ, ganh tỊ, những bực bội trong Gia Đình Phật Tử đó tan 
biến đi. Khi Gia Đình Phật Tử thực tập được những điều đó rồi thì 
mới có khả năng can thiệp vào những gia đình của đoàn sinh và giúp 
cho họ thoát khổ. Đó là sứ mệnh của Gia Đình Phật Tử. Vì vậy cho 
nên về lại đơn vị Gia Đình Phật Tử của mình, ta phải dùng phương 
pháp quán chiếu của Bụt để nhận diện trong gia đình có những nỗi 
khổ, niềm đau nào không. Quán chiếu trong từng đoàn viên, từ 
Huynh Trưởng đến Oanh Vũ, xét xem có những niêm đau trong tâm 
của từng người không. Đó gọi là quán chiếu về sự thật thứ nhất. Phải 
công nhận, phải nhận diện những đau khổ có mặt trong Gia Đình 
Phật Tử. Phải thấy được những bản chất, những triệu chứng của đau 
khổ đó. Rồi phải biết phương pháp để chuyển hóa. Không phải ta chỉ 
học thuộc lòng bốn sự thật mà Đức Thế Tôn dạy là Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo thôi. Như vậy không có lợi ích gì hết. Ta có thể nói được trôi chảy 
về Tứ Diệu Đế, nhưng mà ta không có khả năng áp dụng giáo lý đó 
trong đời sống đích thực của mình. 


Gia Đình Phật Tử cũng được cấu tạo bởi những thành viên giống như 
những gia đình khác. Trong đó có người lớn đóng vai trò phụ huynh 
và có người nhỏ đóng vai trò con em. Giữa những phụ huynh với 
nhau cũng có khổ đau, có bất hòa, có giận hòn, rồi cũng có thể đi tới 
tan rã. Trong mỗi cá nhân của thành viên Gia Đình Phật Tử, trong mỗi 
Huynh Trưởng hay mỗi đoàn sinh cũng có tình trạng những hạt 


8Ì Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 
Ð J z Ð ũ D 


giống tốt không được tưới tấm khi tới với nhau. Có thể các Huynh 
Trưởng chưa học được phương pháp tưới tẩm những hạt giống tốt 
trong các em và trong bản thân của mình. Đã vậy trong khi nói, khi 
làm, khi chơi, lại vô tình tưới những hạt giống xấu. Nếu những hạt 
giống xấu mạnh hơn hạt giống tốt thì khổ đau sẽ tràn lấp, sẽ chiếm 
thế thượng phong. Vì vậy cho nên người nào cũng đi tìm những trò 
giải trí, những thức ăn, thức uống để quên đi nỗi khổ niềm đau trong 
lòng của mình. Nếu Gia Đình Phật Tử lâm vào tình trạng như vậy thì 
làm sao Gia Đình Phật Tử đóng được vai trò của mình mà can thiệp 
vào tình trạng của đoàn sinh, giúp cho gia đình của đoàn sinh đó bớt 
khổ? 


Gia Đình Phật Tử là gia đình tâm linh 


Mỗi đoàn sinh của Gia Đình Phật Tử đều có hai gia đình: gia đình tâm 
linh là Gia Đình Phật Tử và gia đình huyết thống là gia đình ruột thịt 
có cha mẹ, anh em. Hai gia đình này hỗ trợ cho nhau và sự tu tập của 
gia đình tâm linh sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho gia đình huyết thống 
của đoàn sinh. Cho nên trước hết ta phải công nhận là có những khổ 
đau. Ta phải ngồi với nhau và phải gọi được tên của những khổ đau 
đó. Gọi đúng tên của những khổ đau đó là có sự chia rẽ, sự ganh ty, 
sự thù hẳn, sự thiếu truyền thông giữa Huynh Trưởng với nhau và 
giữa các đoàn sinh với nhau. Khi đã chấp nhận điều này rồi ta mới 
thấy có nhu yếu cấp bách để chuyển hóa tình trạng đó. Và lúc ấy quý 
vị đã bắt đầu hé thấy phương pháp rồi. Điều đầu tiên là đừng có tưới 
tấm những hạt giống xấu trong nhau, đừng làm cho nhau thêm giận 
hờn, bực tức, hận thù, ganh ty, sợ hãi. Trong ta, người nào cũng có 
những hạt giống xấu đó hết. Xuất gia hay tại gia đêu có những hạt 
giống xấu trong lòng. Sinh hoạt chung trong một gia đình ta phải cẩn 
thận đừng tưới những hạt giống tiêu cực nơi người kia. Huynh 
Trưởng với nhau đừng tưới cho nhau những hạt giống tiêu cực. 
Huynh Trưởng cũng đừng tưới những hạt giống tiêu cực của đoàn 
sinh. 


9| Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


Chỉnh đốn lại gia đình huyết thống 


Trong gia đình huyết thống cũng vậy, cha và mẹ phải giữ gìn cho 
nhau. Đừng tưới những hạt giống tiêu cực của nhau, đừng làm cho 
nhau giận, bực mỗi ngày. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Chúng ta tưới 
bằng gì? Chúng ta tưới bằng miệng của ta, bằng thân của ta, nghĩa là 
tưới bằng hành động và tưới bằng ngôn ngữ. Ta làm ăn thế nào mà 
những hạt giống xấu trong người ta thương lớn quá, thành những 
khối rất lớn. Ta phải chịu trách nhiệm. Ta đã nói những lời không có 
tình nghĩa, ta đã nói những lời châm chọc. Ta đã tưới tẩm những hạt 
giống xấu đó nên bây giờ ta lãnh đủ. Người đó khổ thì ta cũng khổ 
thôi. Quý vị đã thấy rõ rằng sự thực tập của ta là phải cam kết không 
được tưới những hạt giống xấu của người đó nữa. Nếu tưới thì người 
đó đau khổ mà ta cũng lãnh đủ. "Anh này, nếu mà anh thương em thì 
anh đừng có tưới những hạt giống giận của em mỗi ngày, anh đừng 
có tưới nhiều lân như vậy. Em mà nổi điên thì em khổ nhưng mà anh 
cũng lãnh đủ đó!" Sự thật là như vậy. 


Thứ hai là ta phải tìm cách nhận diện và tưới tẩm những hạt giống tốt 
trong người đó vì không ai mà không có hạt giống tốt hết, hạt giống 
của thương yêu, của tha thứ, của hạnh phúc, của nụ cười. Nếu ta thật 
sự thương người đó thì mỗi ngày ta phải tưới những hạt giống đó 
nhiều lần. Tưới những hạt giống tích cực. Ở trong mỗi người đều có 
hai phần: phân hoa và phần rác. Đừng có tưới rác, chỉ tưới hoa thôi. 
Ta phải cẩn thận, phải giữ giới. Khi học hỏi về năm giới, ta thấy rõ 
ràng giới thứ tư là giới không tưới tẩm những rác rến trong người kia 
bằng ngôn ngữ của mình. Ta chỉ tưới tẩm hoa trong người kia để 
những đóa hoa trong người kia lớn lên, nở đẹp thì người đó có hạnh 
phúc mà ta cũng được thừa hưởng. Còn nếu tưới rác thì ta lãnh đủ, có 
thể lãnh liền ngay sau đó, nửa phút đồng hồ thôi. Điều này chúng ta 
phải tập mới làm được. Hiểu thì đã đành là đễ rồi nhưng mà phải tập 
mới được. Đừng tưới những điều tiêu cực, phải tưới những điều tích 
cực. Nếu quý vị làm được một ngày, hai ngày thì tình trạng sẽ thay 
đổi ngay. 


10 | Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


Thiết lập thế liên minh giữa GĐPT và gia đình huyết thống 


Tất cả chúng ta đều biết rằng mục đích của Gia Đình Phật Tử là để 
nuôi dưỡng đạo đức của mỗi đoàn sinh từ cấp Oanh Vũ trở lên. Nuôi 
dưỡng đạo đức để cải thiện nếp sống gia đình, cải thiện nếp sống học 
đường và cải thiện nếp sống xã hội. Chúng ta phải có đường lối giáo 
dục để có thể cải thiện, nâng cao đạo đức của đoàn sinh và chỉ có con 
đường đó mới có thể giúp được gia đình, giúp được học đường và 
giúp được xã hội. Ai cũng biết điều đó, nhưng thực sự thì chúng ta đã 
và đang làm được gì, nhất là trong khi chúng ta rất lẻ loi, không có sự 
yếm trợ của học đường, không có sự yếm trợ của gia đình? Làm thế 
nào để có một thế liên minh giữa GĐPT và gia đình huyết thống của 
các em cũng như giữa GĐPT với học đường của các em? Được như 
vậy thì chúng ta mới có cơ hội để chữa trị các vết thương của các em 
và đào tạo các em thành một thành phần ưu tú lành mạnh của xã hội 


và của đất nước. 


Giáo dục theo đường lối Phật giáo 


Thưa quý vị, ba ngày chúng ta ở với nhau không hắn là một khóa tu 
mà cũng không hắn là một cuộc họp. Chúng ta, ai cũng ao ước đem 
thêm sinh lực, đem thêm nguồn dinh dưỡng cho tổ chức Gia Đình 
Phật Tử, để Gia Đình Phật Tử trở thành một tổ chức thanh thiếu niên 
giáo dục theo đường lối Phật giáo. Nó có thể là một tổ chức gương 
mẫu cho các bạn trẻ trên thế giới. Chúng ta biết rằng năm 1974, tổ 
chức của “Buddhist Fellowhip”, Hội liên hữu Phật tử thế giới, đã giao 
cho Việt Nam trách vụ tổ chức một hội nghị cho thanh thiếu niên Phật 
tử toàn thế giới. Lúc đó có một ban vận động và tổ chức đã được hình 
thành tại Sài Gòn. Chúng ta đang chuẩn bị đại hội quốc tế để đón 
chào tất cả những đại biểu của thanh niên, thiếu niên Phật tử của các 
nước trên thế giới tới Việt Nam thì biến động chính trị xảy ra. Chúng 
ta đã không thực hiện được công việc mà chúng ta ao ước là có một 
buổi họp bạn quốc tế của thanh niên và thiếu niên Phật tử. Bao nhiêu 
năm đã đi qua. Chúng ta mong ước rằng nếu chúng ta có thể làm mới 
được Gia Đình Phật Tử, nếu chúng ta tìm ra được những nguồn tư 


11 | Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


lương, những nguồn dinh dưỡng để làm cho Gia Đình Phật tử trở 
thành một tổ chức hùng mạnh, vững chãi đứng về phương diện hình 
thức cũng như đứng về phương diện nội dung thì chúng ta sẽ có khả 


năng tổ chức lại hội nghị đó trong vòng vài năm nữa. 


Một nguồn sinh lực mới 


Khi một cái cây đã già cỗi thì chúng ta phải biết phương pháp làm cho 
cái cây đó mạnh mẽ trở lại. Một cái cây có thể có nhiều gốc rễ và nếu 
chất liệu dinh dưỡng ở dưới đất không đầy đủ thì chúng ta phải làm 
sao để tăng cường, để bồi dưỡng chất liệu dinh dưỡng đó? Nếu một 
vài cái rễ dưới đất mà tìm ra được một vùng đất mới có nhiều chất 
đinh dưỡng thì chính những cái rễ đó sẽ đi xa để đưa về sự dinh 
dưỡng cho toàn cây và sẽ đem lại sinh lực mới cho cây. Cây là tượng 
trưng cho một thực tại linh động, luôn luôn chuyển biến và lớn lên. 
Khi nào nó ngừng sự lớn lên là bắt đầu có sự thoái hóa. Vì vậy ta phải 
làm đủ cách để cho cái cây Gia Đình Phật Tử tiếp tục lớn mạnh, đừng 
để cho nó bị ngưng lại. Khi mà sự lớn lên bị ngưng lại thì nó bắt đầu 
già cỗi. Chúng ta biết rằng biến cố chính trị trong nước đã không cho 
phép chúng ta làm công việc đó một cách dễ dàng trong mấy chục 
năm qua. Ở trong nước và ở ngoài nước tất cả các bạn đều có chung 
một niềm thao thức về tổ chức. Phật giáo đã có mặt từ 2600 năm và 
trong thời gian đó Phật giáo đã có nhiều lần được đổi mới. Mà mỗi 
lần đối mới như vậy thì đạo Bụt lại có sinh lực mới. Đó là quy luật 
chung của tất cả các tổ chức, các đoàn thể. Gia Đình Phật Tử chúng ta 
cũng vậy: lâu lâu, mười năm, mười lăm năm chúng ta cần phải có sự 
đổi mới. Vì vậy tất cả chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, 
người nào cũng mong ước có những cơ hội có thể tới được với nhau 
để cùng nhau quán chiếu về cách thức đổi mới, đem lại sinh lực mới 
cho đoàn thể chúng ta. Có thể nói rằng Gia Đình Phật Tử là một đoàn 
thể giáo dục thanh thiếu niên Phật tử có uy tín trên thế giới. Nếu 
chúng ta có thể làm mới được, nếu chúng ta có thể đem lại cho đoàn 
thể của chúng ta những chất liệu dinh dưỡng mới thì ta có thể đóng 
được vai trò của mình và ta có thể giúp được những đoàn thể thanh 
thiếu niên Phật tử khác trên thế giới. Chúng ta biết rằng những người 


12 | Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


ở trong nước và những người ở ngoài nước có liên hệ với nhau rất 
mật thiết. Tất cả những gì chúng ta làm được ngoài này thì trong 
nước cũng được hưởng và tất cả những gì người ở trong nước làm 
được thì chúng ta cũng được hưởng. Cũng như vậy, khi mà chúng ta 
làm nên lỗi lầm, chúng ta có sự chia rẽ, sự chống báng nhau thì bên 
nhà, các Phật tử rất đau khổ. Mà nếu ngoài này chúng ta nắm tay 
nhau được, thương yêu nhau được, thực hiện được một vài công trình 
gì đó thì tiếng thơm bay về nhà và điều đó an ủi người bên nhà rất 
nhiều. Tất cả những công việc nào chúng ta làm ở ngoài này mà có 
tính cách xây dựng thì bên nhà đều được hưởng. Những quyển sách, 
những quyển kinh, những bài pháp thoại, tất cả những gì mà chúng 
ta thực hiện được ở ngoài này thì bên nhà đang được hưởng. Và tuy 
chúng ta không trực tiếp làm việc ở quê hương nhưng tất cả những sự 
tu tập, tất cả những công trình mà chúng ta thực hiện ở ngoài này đều 
có ảnh hưởng về bên nhà. Máu trở về tim. 


Món quà cho quê hương 


Ba ngày của chúng ta đây, ba ngày mà chúng ta tập họp, sống với 
nhau, ngồi bên nhau, thở với nhau, đi thiên hành với nhau, chúng ta 
hãy tập quán chiếu để tìm ra con đường làm mới cho tổ chức của 
chúng ta. Tôi muốn rằng đó là một món quà mà chúng ta sẽ gửi về 
quê hương cho các bạn ở Việt Nam. Vậy thì trong ba ngày này chúng 
ta phải có mặt cho nhau, có mặt đích thực với nhau. Chúng ta phải 
cùng nhau bước những bước chân thiền hành cho vững chãi. Chúng 
ta phải cùng nhau ngôi cho thật yên, thở cho thật có ý thức, rồi với 
năng lượng chánh niệm, chánh định đó mà chúng ta sẽ nhìn sâu vào 
tình trạng của chúng ta, tình trạng của Gia Đình Phật Tử trong nước 
cũng như ngoài nước. Và chúng ta sẽ phát kiến ra được những cái 
chúng ta gọi là “tuệ giác. Những tuệ giác đó là hoa trái của khóa tu 
này mà chúng ta sẽ hiến tặng cho quê hương và cho đoàn thể của 
chúng ta. Chúng ta phải sống sâu sắc thì món quà đó mới có giá trị. 
Còn nếu chúng ta chỉ sống hình thức thôi thì món quà đó tuy có mặt 
nhưng không có chất liệu cao như chúng ta mong ước. 


13 | Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình 


Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Gia đình là tác phẩm của ta 


Sứ mạng của một người Huynh Trưởng rất cao cả. Người Huynh 
Trưởng Gia Đình Phật Tử là một sứ giả của Đức Thế Tôn. Ngày xưa, 
Đức Thế Tôn có uy tín lớn nên các nhà trí thức và các nhà lãnh đạo 
tâm linh khác đã tới với Đức Thế Tôn và đã được ngài chỉ đạo, hướng 
dẫn và giáo dục. Đã có rất nhiều người quy phục Đức Thế Tôn nhưng 
ngài cũng vẫn để nhiều thì giờ lo cho gia đình của ngài. Gia đình của 
Đức Thế Tôn khá đông, có lúc có tới hàng ngàn đệ tử xuất gia. Ngay 
từ năm thứ hai sau khi thành đạo Đức Thế Tôn đã có 1250 vị đệ tử 
xuất gia. Đức Thế Tôn đã để không biết bao nhiêu tâm trí và thì giò để 
huấn luyện Tăng Đoàn nguyên thủy. Phần lớn các thầy của giáo đoàn 
trong năm thứ hai là các thầy đã từng theo đạo thờ Thần Lửa, là đệ tử 
của ba anh em ông Ca Diếp và gồm nhiều phần tử hỗn tạp trong đó. 
Ở làng Ưu Lâu Tần Loa cũng như trên núi Tượng Đầu, Đức Thế Tôn 
đã đem hết tất cả thời giờ và năng lượng của mình để huấn luyện cho 
các thầy, để tăng đoàn có thể trở thành một tăng đoàn uy nghiêm, 
thanh tịnh, có vững chãi và có hòa điệu. May mắn cho Đức Thế Tôn là 
trong số đó có một số các thây lớn khá giỏi và các thây này đã yếm trợ 
cho Đức Thế Tôn hết lòng để huấn luyện các thầy trẻ. Sau đó mấy 
năm thì Đức Thế Tôn có những người đệ tử tuyệt vời như thầy Xá Lợi 
Phất và thây Mục Kiền Liên. Thây Xá Lợi Phất là một vị huynh trưởng 
đã giúp Đức Thế Tôn giáo dục, đào luyện giáo đoàn và sau sáu, bảy 
tháng thực tập như vậy thì Đức Thế Tôn mới dẫn giáo đoàn trở về 
thành Vương Xá để ra mắt vua Tần Bà Xa La. Ngày xưa, khi chưa 
thành đạo, Đức Thế Tôn đã quen với vua trong một ngày đi khất thực 
trong thành Vương Xá. Lúc đó, vua Tần Bà Xa La thấy dáng đi uy 
nghiêm, vững chãi và thảnh thơi của Đức Thế Tôn thì rất cảm phục 
nên mời ngài về kinh đô để làm quốc sư. Nhưng Đức Thế Tôn chưa 
thành đạo nên ngài đã từ chối. Ngài nói: "Tôi là một người tu chưa 
tìm ra được đạo nên không thể nhận lời làm thây của đại vương được. 


Xin để khi nào tôi đạt được giác ngộ hoàn toàn rồi tôi sẽ trở lại giúp 


14 Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


đại vương. 5au đó, sợ vua lại tới năn nỉ nữa nên Ngài đã bỏ khu vực 
đó mà đi đến một chỗ khác để tu. Khi đã thành đạo và đã có Tăng 
đoàn rồi thì Đức Thế Tôn nhớ tới lời cam kết của mình đối với người 
bạn cũ là vua Tần Bà Xa La nên đã dẫn tăng đoàn gồm 1250 vị trở về 
thành Vương Xá. Tôi chắc chắn rằng Đức Thế Tôn đã không làm như 
vậy nếu Tăng đoàn còn ô hợp và chưa có đủ vững chãi. Hồi đó các 
thây đã tổ chức Tăng đoàn thành từng nhóm khoảng 15 hay 20 người 
ôm bình bát đi những bước rất trang nghiêm, vững chãi và thảnh 
thơi. Khi Tăng đoàn đi vào thành Vương Xá thì tất cả mọi người đều 
ngạc nhiên vô cùng và vua Tần Bà Xa La đã mời Tăng đoàn tới thọ 
trai trong cung điện. Đó là năm thứ hai trong 45 năm hoằng pháp của 
Đức Thế Tôn. Đến năm thứ ba, theo lời mời của cư sĩ Cấp Cô Độc, 
Đức Thế Tôn qua nước Câu Tát La để truyền đạo. Tại đây ngài gặp 
vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc, vua của nước Câu Tát La, là một bậc 
hộ pháp. Vua đã quy y, trở thành học trò và cũng là một người bạn 
thân thiết của Đức Thế Tôn vì hai người cùng sinh một năm. Đức Thế 
Tôn đã chăm sóc cho vua Ba Tư Nặc rất nhiều, ngay cả chuyện nên ăn 
uống chừng mực như thế nào Đức Thế Tôn cũng có dạy bảo. Lần cuối 
cùng hai người gặp nhau là ở miền Bắc nước Kosala, vào năm chót 
trong 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn. Vua không biết rằng đây 
là lần cuối cùng mình được gặp Đức Thế Tôn. Lúc đó vua đang du 
hành thì nghe tin Đức Thế Tôn đang ở trong một công viên với các đệ 
tử. Vua cho ngừng xe lại, một mình đi bộ vào thăm Đức Thế Tôn. Bụt 
đang an nghỉ trong một căn lều nhỏ. Vua gõ cửa đi vào rồi lạy xuống 
trước Bụt. Bụt hỏi: "Tại sao hôm nay đại vương có vẻ lễ nghi khách 
sáo quá vậy? Chúng ta không phải là hai người bạn thân thiết sao?" 
Khi ấy có hai thầy A Nan và Xá Lợi Phất đang hầu Đức Thế Tôn, cũng 
ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm đó vua lạy xuống rất sát, rất kính 
cẩn, rồi ngồi xuống bên Bụt. Vua nói nhiều lắm và những câu vua nói 
đều được ghi vào trong một kinh gọi là kinh Pháp Trang Nghiêm. 
Trong kinh có một câu như sau: "Lạy Đức Thế Tôn, mỗi khi con nhìn 
vào Tăng đoàn của Đức Thế Tôn thì con lại có niềm tin nhiều hơn ở 
Đức Thế Tôn." Tại sao nhìn Đức Thế Tôn thì chưa đủ đức tin, mà phải 
nhìn vào Tăng đoàn của Đức Thế Tôn mới có đủ đức tin? Tại vì Tăng 
đoàn là tác phẩm của Đức Thế Tôn. 


15 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Ta cũng vậy, là người Huynh Trưởng thì ta phải làm cho gia đình ta 
trở thành tác phẩm của ta. Ta làm sao cho gia đình ta có sự hòa điệu, 
có vững chãi, có hạnh phúc, và có sự truyền thông. Ta phải truyền 
thông được với các con ta, với các em ta, và với cha mẹ ta. Phải hành 
trì Năm Giới một cách vững chãi thì người Huynh Trưởng mới gây 
được niềm tin nơi các đoàn sinh của mình. Đó là điều dặn dò rất chí 
thiết của tôi, mong các Ban Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử ghi 
nhận. 


Một ngọn hải đăng 


Trong chúng ta, từ các em Oanh Vũ cho đến các Huynh Trưởng, bác 
Gia Trưởng, người nào cũng có hạt giống của Bồ Đề Tâm. Chính vì có 
hạt giống đó mà chúng ta đã phát nguyện đi theo con đường chánh 
pháp, trở thành một công cụ của Đức Như Lai và làm hạnh phúc cho 
rất nhiều gia đình của các em trong đoàn. Ta phải làm thế nào để cho 
hạt giống Bồ Đề đó được tưới tẩm mỗi ngày vì nếu hạt giống đó 
không được tưới tẩm thì sẽ không cho ta năng lượng. Một người 
Huynh Trưởng phải có cặp mắt rất sáng, có thế đi rất vững chãi vì 
trong lòng người đó có năng lượng của niềm tin. Có niềm tin trong 
tim rồi ta sẽ có năng lượng để đi tới. Và khi các em thấy sức sống đó ở 
trong ta thì các em sẽ được an ủi rất nhiều. Tôi biết rằng các Huynh 
Trưởng luôn luôn thương các em, luôn luôn có lòng muốn yếm trợ 
cho Giáo Hội, cho thầy Trụ Trì. Có nhiều vị Huynh Trưởng tinh thần 
rất cao, đầu đã lớn tuổi mà vẫn trở về với Gia Đình, vẫn tham gia vào 
các hoạt động của Gia Đình một cách nhiệt tình và đây trách nhiệm. 
Các vị ý thức được rằng các em ít có cơ hội để về tắm trong dòng sông 
của truyền thống văn hóa Việt Nam nên quý vị cố gắng làm thế nào 
để trao truyền lại cho các em những châu báu của nên văn hóa dân 
tộc, dạy cho các em biết nói và biết đọc tiếng Việt. Tĩnh thân của quý 
vị rất cao, dù đang sống rải rác khắp nơi nhưng nghe có Đại hội là 
quý vị cố gắng về dự với các em. Các vị Huynh Trưởng rất thương 
các em và trung kiên với lý tưởng của mình. Vì vậy quý vị luôn thao 
thức và muốn làm những gì để cho các em có hạnh phúc. Nhiều gia 
đình khi con lớn, phải gởi con vào trường học, rất lo sợ vì con đi học 


16 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


trong trường có thể nhiễm những thói hư tật xấu của con nít địa 
phương như ma túy, bạo động, ngôn từ thô tục v.v... Cha mẹ nào mà 
không sợ hãi khi đưa con vào những môi trường nguy hiểm như vậy. 
Cho nên sự có mặt của một đơn vị Gia Đình Phật Tử tại địa phương là 
một ngọn hải đăng, một cơ hội lớn, một chỗ trú ẩn và là nơi nương 
tựa cho những gia đình đó. Do đó sứ mạng của người Huynh Trưởng 
không nhẹ hơn sứ mạng của thây Trụ Trì một ngôi chùa. Khi ta tiếp 
nhận một em đoàn sinh, một em Oanh Vũ vào đoàn ta biết rằng ta có 
trách nhiệm rất lớn. Ta phải chống cự lại với khuynh hướng tàn bạo, 
đổ vỡ, xấu xa của xã hội. Ta phải đưa hai cánh tay ra ôm lấy, che chở 
cho các em đoàn sinh bé bỏng của ta. 


Một vị Bồ Tát 

Quý vị Huynh Trưởng, sứ mạng của quý vị rất lớn! Quý vị rất cần 
được quý thầy và Giáo Hội yếm trợ, nhưng đôi khi quý vị đã không 
có được sự liên hệ hay không có được tình thương đó. Quý vị đã từng 
bị rầy la nhưng quý vị vẫn giữ vững tinh thần, vẫn bám lấy Gia Đình. 


Mi 


Đó là một điều rất đáng khen ngợi. "... Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp 
nhiều sian khó, lú tưởng chúng cơn uẫn tôn thờ..." Quý vị muốn ởi theo 
đường hướng đó. Tuy nhiên nếu quý vị không biết cách tưới tẩm hạt 
giống Bồ Đề trong tâm mình thì có thể một ngày kia quý vị sẽ lâm vào 
tình trạng buông xuôi. Ta phải sống như thế nào để cho hạt giống Bồ 
Đề mỗi ngày đều được tưới tẩm, để cho hạt giống đó càng ngày càng 
làm tăng thêm năng lượng cho ta. Năng lượng đó được biểu lộ bằng 
hành động của hai tay ta, bằng bước chân vững chãi của ta, bằng hai 
mắt sáng của ta và năng lượng đó gây niềm tin cho các em của ta. Các 
em rất cần ta nên ta phải cố gắng tu học. Gia Đình Phật Tử không 
phải là một phương tiện trang điểm cho chùa, không phải có mặt để 
làm văn nghệ cho chùa, hay để đứng sắp hàng chào đón một bậc tôn 
túc. Gia Đình Phật Tử có mặt để làm một nơi nương tựa cho biết bao 
nhiêu em cần được che chở, cân được huấn luyện để đi vào đời mà 
không bị tan nát vì những bạo động, căm thù, xấu xa của xã hội hiện 
tại. Nếu người Huynh Trưởng không thực tập Năm Giới vững chãi 
thì người Huynh Trưởng làm thế nào để tự bảo vệ mình? Nếu người 


17 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Huynh Trưởng không tự bảo vệ mình được thì làm sao có thể bảo vệ 
được các em của mình? Vì vậy cho nên sống đúng theo tỉnh thần của 
Năm Giới là có được sự bảo trì của Bụt, của Pháp và của Tăng. Khi ta 
đã được bảo vệ như vậy rồi thì ta mới có thể có khả năng bảo vệ cho 
các em ta. Bây giờ cha mẹ các em còn trông vào ai nữa nếu không 
trông cậy vào các Huynh Trưởng? Thây ở chùa thì có rất nhiều công 
việc, một mình thây mà phải lo biết bao nhiêu chuyện thì làm sao thây 
có thể chăm sóc được tất cả những cháu nhỏ tới chùa? Vì vậy cho nên 
sứ mạng của người Huynh Trưởng trong thời đại bây giò rất quan 
trọng. Huynh Trưởng phải là một vị Bồ Tát thì mới có thể đóng được 
trọn vẹn vai trò của mình. Quý vị phải sống như thế nào để mỗi ngày 
đều được tiếp nhận những chất dinh dưỡng về tâm linh. Quý vị phải 
có liên hệ mật thiết với các thầy và các sư cô, nhất là các vị trẻ, có tiếp 
xúc trực tiếp và hiểu được những khổ đau của tình trạng hiện thời ở 
xã hội này. Quý vị phải làm việc chung rất mật thiết với các thầy và 
các sư cô. Đó là những người có cùng lý tưởng như quý vị nhưng họ 
may mắn hơn quý vị là được sống trong tu viện. Sống trong không 
khí của một tu viện thì sự thực tập được thường xuyên hơn, được sự 
nâng đỡ của Tăng thân và của các bậc sư trưởng hăm bốn giờ trong 


một ngày. 


Đáp ứng nhu yếu của tuổi trẻ 


Có một Huynh Trưởng có hai đứa con. Hai cháu đều đi Gia Đình Phật 
Tử. Vị Huynh Trưởng đó có nhiều niềm vui khi hướng dẫn con mình 
và các em khác trong Gia Đình Phật Tử. Các em mới qua xứ người, 
tiếng Anh chưa giỏi, chưa biết gì về đời sống xã hội, học đường, chưa 
hội nhập được vào đời sống mới. Vị Huynh Trưởng đó có niềm vui 
khi hướng dẫn các em, dạy các em hát những bài hát mới, sống một 
không khí rất Việt Nam tại vì không khí của Gia Đình Phật Tử rất 
khác với không khí bên ngoài. Thành ra Gia Đình Phật Tử tạo ra một 
môi trường để giúp các em mới qua cảm thấy thân thuộc trong giai 
đoạn chuyển tiếp. Nhưng không hiểu tại sao hai, ba năm sau thì các 
cháu con của vị Huynh Trưởng đó không muốn tham gia vào Gia 
Đình Phật Tử nữa. VỊ Huynh Trưởng đó chỉ dạy được các em mới từ 


18 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Việt Nam qua thôi. Và thường thường, đa số các em khác cũng chỉ ở 
trong Gia Đình Phật Tử hai, ba năm rồi lại bỏ Gia Đình Phật Tử mà đi. 
Vị Huynh Trưởng đó đánh mất luôn sự truyền thông với hai đứa con 
của chính mình. Các cháu có đời sống riêng của chúng tuy rằng cùng 
sống chung trong một mái gia đình. Mỗi người đi một hướng khác 
nhau. Hai cháu đi một hướng và người Huynh Trưởng đó đi một 
hướng khác. Và cố nhiên khi bảo cháu đi Gia Đình Phật Tử thì cháu 
không đi nữa, cháu chỉ đi có mấy năm đầu và nhất là khi mà giữa 
cháu và bố cháu không có sự truyền thông thì cháu lại càng không 
muốn ởi nữa. Biết bao nhiêu em đã bỏ Gia Đình Phật Tử sau khi đã 
tham dự Gia Đình Phật Tử vài ba năm, nên rốt cuộc phần lớn những 
em còn ở trong Gia Đình Phật Tử là những em mới qua, nói tiếng Việt 
rất giỏi. Nhưng khi các em đó đã nói tiếng Mỹ giỏi, đã quen thuộc với 
môi trường xã hội mới thì rất nhiều em lại cũng bỏ Gia Đình Phật Tử 
mà đi. Chúng ta đặt câu hỏi f7 saơ? Câu trả lời là tại vì Gia Đình Phật 
Tử không cung cấp được những thức ăn thật sự cần thiết cho các em 
nên một số rất đông các em đã bỏ Gia Đình. Các em bỏ đi vì đã không 
nhận được những thức ăn nuôi dưỡng cần thiết và có khả năng trị 
liệu những thương tích trong em. Một phần cũng tại vì vị Huynh 
Trưởng không có khả năng tự nuôi dưỡng và trị liệu những vết 
thương của mình. Chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải quán chiếu, 
chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao? Trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử 
chúng ta có những trò chơi, chúng ta có những bài hát, chúng ta có sự 
họp mặt thường xuyên, chúng ta có làm lễ, có tụng kinh, có học giáo 
lý mà tại sao các em lại bỏ Gia Đình? Các em không cần tới những 
sinh hoạt đó hay sao? Nếu chúng ta ngôi chung với nhau để quán 
chiếu thì chúng ta sẽ tìm ra nhiều nguyên do. Ví dụ như chuyện tụng 
kinh: Nếu chúng ta tụng những kinh mà các em không hiểu, không áp 
dụng được vào trong đời sống hàng ngày thì một hồi các em sẽ chán. 
Những ngày đầu đưa em tới chùa, mẹ em dạy cho em lạy Phật, chắp 
tay lại, cúi đầu xuống, năm vóc sát đất, nhưng mẹ em không dạy tại 
sao em phải làm như vậy. Và khi em thấy những đứa con nít Mỹ nhìn 
em cười thì em có cảm tưởng là mình đang làm một chuyện lố bịch, 
mê tín. Em không được giảng dạy, em không hiểu được ý nghĩa của 
sự lạy Bụt nên em có mặc cảm là em đang làm trò mê tín, lố bịch. Rồi 


19 Ì Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


khi tụng kinh thì em cũng chẳng hiểu gì hết. Làm sao em hiểu được 
chú Đại Bi? Làm sao em hiểu được Tâm Kinh Bát Nhã? Làm sao em 
hiểu được những câu thân chú như Tiêu Tai Cát Tường, như Vẫãng 
Sanh Quyết Định Chân Ngôn? Và những bài giáo lý giảng dạy cho các 
em chỉ là những bài giáo lý thuần túy lý thuyết, đây danh từ mà 
không áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày, không có khả 
năng nuôi dưỡng và trị liệu. Người quan sát có cảm tưởng là chúng ta 
duy trì Gia Đình Phật Tử như duy trì một hình ảnh đẹp của quá khứ 
vang bóng một thời. Trong nội dung sinh hoạt cũng không có sinh khí 
thật sự, không có chất lượng thật sự của sự nuôi dưỡng và trị liệu. Vì 
vậy các em chỉ ở với Gia Đình Phật Tử một vài ba năm thôi, rồi các em 
bỏ đi và không muốn trở lại nữa. Vì vậy Gia Đình Phật Tử được duy 
trì với các Huynh Trưởng lão thành và phần lớn đoàn sinh là những 
người mới. Số lượng những đoàn sinh còn tiếp tục sinh hoạt cho đến 
khi thành được Huynh Trưởng là một tỷ lệ rất ít. 


Tôi đã từng tổ chức những khóa tu cho trẻ em Châu Âu và trẻ em Hoa 
Kỳ. Các em tới với cha mẹ nhưng có chương trình riêng. Các em cũng 
được nghe pháp thoại và được thực tập theo lứa tuổi của mình. Có 
những khóa tu cho thiếu nhi Hoa Kỳ rất thành công. Bố mẹ các em 
cũng tới để yếm trợ và tu học với các em. Có hàng trăm em tới tu học 
và lúc đầu thì có em không thích gì mấy. Các em đó không hiểu tại 
sao mình lại phải tới và tới để làm gì nhưng vào cuối khóa tu thì các 
em rất thích. Lúc đó các em lại hỏi: "Why do we have to leave?" (Tại 
sao con lại phải rời đây?) Những khóa tu như vậy vui lắm vì thật sự 
đã làm thỏa mãn được những nhu yếu của các em, không những chỉ 
là nhu yếu chơi mà còn là những nhu yếu phát triển khả năng thương 
yêu và hiểu biết của các em. Đã có một số các em thiếu nhi tu ở khóa 
tu thiếu nhi cách đây mười năm và bây giờ có ý định xuất gia. Nếu 
những đứa trẻ Tây phương đó đã tiếp nhận được những hạt giống 
của chánh pháp và trong mười năm qua những hạt giống đó được 
tiếp tục lớn lên để rồi các em lại có khuynh hướng sống đời sống xuất 
gia tức là sự giáo hóa thành công. Thành công hay không là ở chỗ 
pháp môn có hữu hiệu và thực tiễn, đáp ứng được nhu yếu của tuổi 
trẻ hay không. Đó là nhu yếu được nuôi dưỡng: nuôi dưỡng niềm vui, 


20 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng hạnh phúc. Và đó là nhu yếu 
được trị liệu: trị liệu những đau buồn, những khổ đau, những thương 
tích đã được gây ra trong đời sống gia đình, và trong đời sống xã hội. 


Thiết lập lại hòa điệu và hạnh phúc trong gia đình 


Vì vậy cho nên sự tĩnh tu của người Huynh Trưởng là điều rất căn 
bản. Quý vị phải được trao truyền những pháp môn rất cụ thể, rất 
thực tế để có thể nuôi dưỡng được hạnh phúc, lòng thương và sự hiểu 
biết của mình. Quý vị phải được học những biện pháp cụ thể có thể trị 
liệu được những khổ đau của mình, có thể thiết lập được sự truyền 
thông giữa mình và các em, giữa mình và cha mẹ mình, giữa mình và 
các con của mình. Vị Huynh Trưởng phải có khả năng chuyển hóa 
được gia đình mình, làm cho gia đình mình trở thành một gia đình có 
hạnh phúc, có truyền thông thì vị Huynh Trưởng đó mới có khả năng 
chăm sóc, nuôi dưỡng, và trị liệu cho những đoàn sinh được gởi tới 
cho Gia Đình Phật Tử của mình. Chúng ta phải nương vào nhau. 
Chúng ta phải cùng nhau học hỏi thì mới có thể làm được việc đó, 
nhất là công việc tự mình trị liệu, tự mình nuôi dưỡng và nuôi dưỡng 
những người thương trong gia đình huyết thống, trong đoàn thể sinh 
hoạt của minh. 


Tổ chức Gia Đình Phật Tử đóng được vai trò nào để giúp xây dựng lại 
những gia đình đang trên đà đổ nát? Người Huynh Trưởng nên học 
hỏi và chú trọng về việc thiết lập lại sự hòa điệu và hạnh phúc ở trong 
gia đình. Đây là một đối tượng rất quan yếu của sự tu học. Chúng ta 
tu học như thế nào để có thể khôi phục lại được hạnh phúc gia đình, 
khôi phục lại được sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái, giữa anh 
em, chị em. Gia đình như một mảnh vườn mà từ đó chúng ta lớn lên 
như những cái cây. Nếu mảnh vườn khô cẳn, thiếu nước, thiếu phân 
thì cây không lớn lên được, cây sẽ khô héo và gãy đổ. Chúng ta cũng 
vậy. Nếu trong gia đình mà không có sự hòa thuận, không có niềm tin 
lẫn nhau, không có niềm vui thì chúng ta sẽ không lớn lên được, 
chúng ta sẽ héo mòn và ngã đổ. Vì vậy mục đích đầu của chúng ta là 
trở về xây dựng lại gia đình của chính chúng ta. Gia Đình Phật Tử, 


21 Ì Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


như một tổ chức, có thể can thiệp được bằng cách nào để cứu những 
gia đình đang trong tình trạng nguy ngập có thể bị tan rã? 


Mỗi khi ta thấy một vị Huynh Trưởng có hạnh phúc, có liên hệ tốt với 
bố mẹ, có liên hệ tốt với các em, với các con của họ thì ta có rất nhiều 
niềm tin nơi vị ấy. Đó là nhờ ở sự tu học của chính người Huynh 
Trưởng và đây sẽ là niêm tin cho tất cả. Nếu người Huynh Trưởng 
trong đơn vị Gia Đình Phật Tử mà có được những điều tích cực trên 
thì chắc chắn em bé mà phụ huynh gởi cho Gia Đình Phật Tử nuôi 
dưỡng cũng sẽ được trị liệu đàng hoàng và gia đình của em bé cũng 
được hưởng lợi ích. Cho nên chúng ta phải rời bỏ chủ nghĩa hình 
thức. Chúng ta phải thối một luồng sinh khí mới vào trong sinh hoạt 
của Gia Đình Phật Tử. Chúng ta phải có những pháp môn dạy đỗ và 
tu tập thực tế để mỗi giò đồng hồ của sinh hoạt đều là thời gian có thể 
cung cấp được chất liệu của sự nuôi dưỡng và trị liệu. Chúng ta 
không thể bỏ phí thời giờ để chỉ nuôi dưỡng một cái hình thức mà 
thôi. Chúng ta phải có nội dung, và chúng ta có đủ thông minh, có đủ 
năng lực để có thể làm việc đó. 


Tự độ trước khi làm công việc Bồ Tát 


Nghề của Huynh Trưởng là nghề bảo vệ, nuôi dưỡng và trị liệu. Hai 
cánh tay của anh đủ vững chãi để bảo vệ các em chưa? Hai cánh tay 
của chị đã đủ vững chãi để bảo vệ các em chưa? Anh chị có khả năng 
độ trì cho em bé khi em bé run rẩy tới anh chị với đầy dẫy những vết 
thương ở trong tâm hồn không? Các anh chị có những chất liệu bổ 
dưỡng để nuôi nãấng các em không? Hay là các anh chị chỉ có những 
sầu đau, những khó khăn, những buồn râu của chính các anh chị mà 
các anh chị chưa chuyển hóa được? Đó là câu hỏi rất thực tình. Nếu ta 
không biết tu tập, nếu ta không chuyển hóa thì ta không thể nào giúp 
các em bé và gia đình các em tu tập và chuyển hóa được. 


Trong lá thư tôi thảo giùm quý vị để gửi cho các vị phụ huynh có câu: 
"Các Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử tuụ đạo hạnh 0à tài năng chưa 
hoàn hảo". Câu này biểu lộ sự khiêm cung của ta. Khi gởi lá thư này 
cho gia đình các em thì ta nói với giọng điệu của người khiêm cung: 


22 Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


"Các Huựụnh Trưởng của Gia Đình Phật Tử tuụ đạo hạnh uà tài năng chưa 
hoàn hảo nhưng ai cũng được huấn luyện 0à tu học liên tục..." Điều đó có 
đúng không? Ta có đang được liên tục đào tạo và tu học bằng những 
kỳ trại, những khóa tu, những ngày chánh niệm, những cuộc họp bạn 
hay không? Những trại đó, những khóa tu, những ngày quán niệm đó 
quả thật có thực chất hay chỉ là cơ hội để chúng ta gặp nhau cho bớt 
cô đơn, để chúng ta lập lại một số danh từ mà tất cả chúng ta đều rất 
tôn thờ. Ta phải nhìn vào thực chất, xem thử những trại đó, những 
ngày huấn luyện, những cuộc chơi đó có mang chất liệu của sự đào 
tạo và nuôi dưỡng hay không? Vấn đề là vấn đề thực chất. "... 0étrne 
qi cũng được huấn luyện 0à tu học liên tục để càng nsàu càng có khả năng 
bảo uệ 0uà nuôi dưỡng đoàn sinh của mình..." Đúng, ta là Huynh Trưởng, 
bốn phận của ta là bảo vệ và nuôi dưỡng. Nếu không có khả năng bảo 
vệ đó thì ta không phải là một Huynh Trưởng đích thực. "... Huynh 
Trưởng Gin Đình Phật Tứ cố tâm thực tập cho bản thân uà cho gia đình 
mình..." Điều này là một sự nhắc nhở, nhắc nhở cho bản thân ta. Đây 
là điều ta đang nói với phụ huynh các em, "clứng tôi cũng đang cỗ gắng 
tụ tập, chúng tôi tu tập cho bản thân chúng tôi uà chúng tôi áp dụng những 
tụ tập đó trong gia đình chúng tôi. 


Đôi khi ta thấy có một vị Huynh Trưởng không có hạnh phúc trong 
gia đình, từ con, làm khổ vợ mà vẫn làm Huynh Trưởng, dạy các em 
trong Gia Đình Phật Tử thì ta thấy điều đó là một bi kịch. Tại sao vị 
đó không thể nói chuyện được với con, giận con, từ con, làm khổ mẹ 
của các cháu mà vẫn có thể là một Huynh Trưởng của Gia Đình Phật 
Tử được? Vị đó có thể làm gì để giúp ai trong khi vị đó chưa có thể 
giúp đỡ được cho bản thân và gia đình của chính mình? Cho nên 
chúng ta phải đặt ra những câu hỏi rất thực tế. VỊ đó phải tự độ trước 
khi có thể làm được công việc Bồ Tát. Đây là một lời rất thành thật, rất 
chân thành. 


Dạy bằng sự sống của chính mình 


“Các Huụnh Trưởng Gia Đình Phật Tử tuụ đạo hạnh 0à tài năng chưa được 
hoàn hảo nhưng ai cũng đang được huấn luyện 0à tu học liên tục để càng 


23 Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


nseàu càng có khả năng bảo uệ uà nuôi dưỡng đoàn sinh của mình. Huụnh 
Trưởng Gin Đình Phật Tử cố tâm thực tập cho bản thân uà cho gian đình 
mình, bồi đắp chất liệu hòa thuận, tin êu, oà hạnh phúc trong sia đình 
trơng khi dạu dỗ oà hướng dẫn các em tại đoàn quán..." 


Không hẳn ta phải thật hoàn hảo mới được dạy các em, chỉ cần một 
điều kiện là trong khi ta đang dạy các em, ta cũng phải thực tập 
những điều đó trong gia đình của chính mình. Đó là điều kiện duy 
nhất. Và nếu ta áp dụng được những điều ta đang dạy các em vào bản 
thân và vào gia đình của ta thì tự nhiên các em có đức tin. Anh mình 
dạy điều đó và anh mình đang thực tập, anh mình đang thực tập cho 
anh và cho gia đình anh. Còn khi chị mình đang dạy mình điều đó 
nhưng chính chị không thực tập những điều đó cho chị và cho gia 
đình chị thì điều này làm mất mát một niêm tin rất lớn ở nơi các em. 
Điều này rất quan trọng. Chúng ta dạy không phải bằng lời nói, bằng 
sách vở mà chúng ta dạy bằng sự sống của chính chúng ta, đó là thân 
giáo. Và các em cũng học được những phương thức ấy mà làm tăng 
tiến chất liệu tin yêu, hòa thuận và hạnh phúc trong gia đình các em. 


Đúng vậy, ta không trực tiếp dạy gia đình các em, ta chỉ dạy các em 
thôi, nhưng nếu ta "làm ăn khẩm khá" thì các em sẽ đem những pháp 
môn đó về áp dụng trong gia đình. Phụ huynh sẽ thấy cho con em 
vào Gia Đình Phật Tử là chuyện rất hay vì từ ngày em bé vào Gia 
Đình Phật Tử đến giờ, em bé có sự thay đối theo chiều hướng tốt lành 
của sự nuôi dưỡng và trị liệu. Đây là một vinh dự rất lớn của người 
Huynh Trưởng. 


Chúng tôi là người xuất gia cũng vậy, đôi khi chúng tôi tổ chức một 
khóa tu, chúng tôi độ được người thì những người đó về hòa giải 
được với gia đình, tái lập được hạnh phúc trong gia đình và mỗi khi 
nhận được một lá thư báo cáo lại như vậy, chúng tôi rất hạnh phúc. 
Còn các vị là Huynh Trưởng cũng vậy, nếu mà em bé về nhà có nhiều 
thương yêu hơn, nhiều hiếu hạnh, nhiều vững chãi và có nhiêu hạnh 
phúc hơn mà được phụ huynh công nhận những điều đó thì đó là 
phần thưởng lớn nhất của một người Huynh Trưởng. Phụ huynh đã 
gởi con em cho tổ chức Gia Đình Phật Tử thì xin yếm trợ cho đoàn và 


24 l Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


cho con em trong việc áp dụng những phương pháp thực tập ấy trong 
gia đình mình, đó là lời yêu cầu của ta. 


Nhắc nhở phụ huynh cùng thực tập với các em 


Ta đã trao truyền cho các em những phương pháp thực tập nhưng 
nếu đem những phương pháp đó về nhà mà không được chấp nhận 
thì thử hỏi trao truyền để làm gì? Tại vì trong bảy ngày mà chỉ được 
thực tập một, hai giò ở đoàn quán thì đâu có đủ, đâu có thấm thía gì. 
Đây là một lời mời gọi xin phụ huynh khuyên các em, yếm trợ cho các 
em bằng cách cùng thực tập với các em ngay tại gia đình của mình. 
Nếu em thực tập được phương pháp nghe chuông chánh niệm để thở 
mà nếu cha mẹ không tôn trọng tiếng chuông của em, không tôn 
trọng phòng thở của em và tiếp tục la mắng em trong khi các em đi 
vào phòng thở để thực tập thì làm thế nào em có thể thực tập được. 
Cho nên chúng tôi khẩn thiết cầu xin quý vị phụ huynh hãy yếm trợ 
cho chúng tôi. Khi các em học được một pháp môn thực tập đem về 
nhà thì xin cùng thực tập với các em. Đây là một phương tiện và em 
bé, đứa em của mình trong đoàn trở thành một gạch nối giữa mình và 
gia đình em. Và trong khi ta dạy các em, ta giúp các em thì ta giúp 


luôn gia đình của các em nữa. 


Ban đầu thì giống như ta chỉ có bổn phận chăm sóc em bé đó và em bé 
đó là phạm vi hoạt động của ta nhưng ta biết em bé là tất cả. Trong 
đạo Bụt chúng ta được học là cái một chứa đựng cái tất cả. Không có 
cái gì là không được nối tiếp và liên hệ với tất cả những cái khác. Như 
là bông hoa, bông hoa có liên hệ với đám mây, có liên hệ đến mặt trời. 
Nếu không có đám mây thì không có mưa và hoa không nở được. 
Nếu không có mặt trời thì hoa cũng không nở được. Em bé cũng vậy, 
em bé phải có gia đình, phải có học đường, phải có xã hội thì em bé 
mới có mặt được. Cho nên khi chăm sóc em bé, chúng ta có cơ hội 
chăm sóc gia đình của em, chăm sóc học đường của em và chăm sóc 
xã hội của em. Và khi chúng ta nói lên câu nói này, chúng ta có sự 
khiêm cung. 


25 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Ta phải thấy được sự thật lớn nhất là Khổ để, thì ta mới tìm ra được 
sự thật thứ hai là Tập đế. Và khi đã tìm ra được sự thật thứ hai là Tập 
đế, nguyên do làm cho các em thương tích, khổ đau như vậy rồi thì 
lúc đó con đường chữa trị mới hiện ra, đó là Đạo đế, sự thật thứ ba, là 
khả năng có thể chữa trị được cho các em. Ta thấy rằng trong xã hội 
ngày nay có sự đổ nát, có sự tuyệt vọng. Cha mẹ không có hạnh phúc 
với nhau. Cha mẹ làm khổ nhau để rồi làm khổ cả con của mình. Có 
một em thanh niên tới nói với tôi rằng: “Sư Ông ơi, con không hiểu 
được. Ba con là một người tốt, mẹ con cũng là một người tốt, có tài 
năng. Mà không biết tại sao hai người không đi đôi được với nhau. 
Hai người mỗi ngày đều làm cho nhau khổ và mỗi ngày trái tim của 
con cứ nhói lại. Con không muốn sống nữa.“ Ta thấy nếu mà cha mẹ 
không có hạnh phúc với nhau thì đứa con có rất nhiều vết thương 
trong tim. Có những gia đình tan nát vì chuyện cờ bạc, tan nát vì 
chuyện rượu chè, tan nát vì chuyện tà dâm. Số lượng những gia đình 
như vậy trong xã hội của chúng ta hôm nay rất lớn, và khi đứa trẻ lớn 
lên sẽ không có niềm tin vào gia đình. “Sau này con sẽ không lấy 
chồng, lấy chồng khổ quá đi." "Sau này con sẽ không cưới vợ, cưới vợ 
khổ quá đi." "Sau này con không muốn có con. Có con khổ quá đi!” 
Có những đứa trẻ nói như vậy. Em không có niềm tin ở gia đình. 


Cải thiện môi trường 


Rồi khi tới trường học thì em thấy rằng giữa em với thầy giáo của em 
không có một liên hệ gì thân ái hết. Em thấy giữa em với bạn học em 
cũng không có liên hệ thân hữu. 


Ngày xưa trường học là một gia đình mà trong đó học trò coi thây 
như cha, coi cô giáo như mẹ và coi những người bạn học khác như 
anh, chị, em của mình. Không khí của trường học rất thân ái. Trường 
học là gia đình thứ hai của chúng ta. Các vị lớn tuổi ở đây, những 
Huynh Trưởng lớn tuổi ở đây chắc đã thấy được điều đó. Ngày xưa 
trường học của ta êm đềm như trong bài hát “Trường Làng Tôi. Ở 
trong trường ta có hạnh phúc, khi xa trường thì ta thương nhớ. 
Nhưng mà trường học bây giờ không như vậy. Trường học bây giờ 


26 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


cũng theo đường lối của chủ nghĩa cá nhân. Ở trường học bây giờ có 
tình trạng thây giáo không được thương, không được kính; có khi học 
trò đánh luôn thầy giáo, có khi giết luôn thầy giáo. Ở trường học bây 
giờ có khi học trò giết nhau; chúng đìu nhau vào con đường ma túy, 
con đường bạo động v.v... Và trường học là một chỗ không cho ta 


niềm tin nữa. 


Nếu gia đình như vậy, trường học như vậy thì xã hội sẽ như thế nào? 
Đối với một xã hội đầy bạo động, người Huynh Trưởng của Gia Đình 
Phật Tử phải có một sứ mạng. Đó là sứ mạng làm thế nào để cải thiện 
đời sống của gia đình và cải thiện được đời sống của học đường. 
Chúng ta phải có những pháp môn rất cụ thể, những phương pháp 
thực tập rất cụ thể thì chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng lại gia 
đình và xây dựng lại trường học. Chỉ khi nào gia đình được xây dựng 
lại thì xã hội mới bắt đầu có phẩm chất trở lại. Và những người thanh 
thiếu niên, những người Phật tử trẻ, những người Huynh Trưởng 
trong Gia Đình Phật Tử phải thấy được sứ mạng đó, phải thấy được 
con đường tu học của mình. Trước nhất ta phải đem lại hạnh phúc 
ngay trong chính gia đình ta, tức là gia đình của người Huynh 
Trưởng. 


Vì vậy trong khóa tu này ta sẽ cùng nhau đàm luận những pháp môn 
nào cần phải được thực tập ở trong gia đình của người Huynh 
Trưởng để cho gia đình của anh ấy, của chị ấy trở nên một môi trường 
có thể nuôi dưỡng người Huynh Trưởng đó lớn lên. Tại vì nếu người 
Huynh Trưởng thất bại ở trong gia đình của mình thì làm sao có thể 
dạy các em của mình ở trong đoàn được? Vì vậy cho nên f ở nhà là 
một trong những đề tài lớn mà chúng ta sẽ đàm luận và cùng nhau 
quán chiếu trong khóa tu này. Ở trong gia đình chúng ta phải thực 
tập những gì để đem lại hòa khí, tin yêu và hạnh phúc trong gia đình. 
Chúng ta tu tập thế nào để giữa cha và mẹ có hòa khí, giữa cha mẹ và 
con cái có sự truyền thông với nhau. Khi đó hòa thuận, tin yêu, vui vẻ 
trở thành những thực tại có thật chứ không phải chỉ là những châm 
ngồn mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những phương pháp đó. 
Rồi người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử khi gặp các em, ngồi với 
các em, sinh hoạt với các em thì hỏi thăm về tình trạng gia đình, hạnh 


27 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


phúc gia đình của các em như thế nào. Thấy được những khó khăn, 
những vấn đề trong gia đình các em rồi thì mới khuyên nhủ, chỉ dẫn 
các em cách thực tập nào đem về nhà áp dụng để nâng cao phẩm chất 
hạnh phúc, hòa thuận và tin yêu trong gia đình các em. Tức là chúng 
ta phải trực tiếp đối diện với những vấn đề có thật của chúng ta chứ 
không chỉ mơ tưởng lý thuyết. 


Sống đơn giản và lành mạnh là hướng đi 


Chúng ta là những người trẻ thực tập theo con đường của Bụt. Chúng 
ta phải biết rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc như những người trẻ 
mà chúng ta không cần phải chạy đuổi theo đối tượng của những sự 
thèm khát là danh vọng, sắc dục, sự giàu sang,... (tài, sắc, danh, thực, 
thụy). Vì vậy Gia Đình Phật Tử gồm những người trẻ phải có sứ 
mạng chứng tỏ cho quần chúng biết, cho xã hội biết rằng chúng ta có 
thể sống hạnh phúc với một đời sống rất lành mạnh. Tây phương bây 
giờ cũng đã giác ngộ. Họ thấy rằng một đời sống đơn giản, lành mạnh 
là con đường họ muốn ởi. Có nhiều người đã rách nát, đã tan tành 
trong khi chạy theo đối tượng của năm dục và vì vậy họ muốn đi tìm 
một đời sống khác, một đời sống nhẹ nhàng, thanh thoát, thoải mái. 
Phương hướng đó là phương hướng mà Đức Thế Tôn muốn dạy. 


Người Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử là một người có sứ 
mạng, sứ mạng chỉ cho cuộc đời, cho xã hội thấy rằng có một phương 
pháp sống an lạc và hạnh phúc mà không cần phải theo đuổi đối 
tượng của năm sự thèm khát. Người Huynh Trưởng sống theo 
phương châm đó, sống hạnh phúc theo phương châm đó và dạy các 
em mình, con mình, cháu mình sống theo phương châm hạnh phúc 
đó. Vì vậy chúng ta phải đào tạo, phải tu tập, phải huấn luyện bản 
thân ta để ta có thể sống được theo đường hướng đó, để ta có thể 
hướng dẫn được các con, em của ta cùng sống được theo đường 
hướng đó. 


28 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Lưu tâm đến các em 


Tại đoàn quán, các anh chị Huynh Trưởng phải lưu tâm tới hạnh 
phúc và tình trạng gia đình của các em đoàn sinh. Pháp môn này có 
thể gọi là pháp môn “theo đõï, pháp môn “lưu ý“ hay “liên đới. Em 
Oanh Vũ là đoàn sinh của ta, ta có trách vụ nuôi em trong đời sống 
tinh thần. Vì vậy người Huynh Trưởng có bổn phận phải biết những 
khó khăn, khổ đau của các em. Người Huynh Trưởng phải hỏi thăm 
đoàn sinh về tình trạng gia đình. Ba mẹ của em sống với nhau có 
hạnh phúc không? Ba mẹ em có làm khổ nhau, và làm khổ em hay 
không? Em có những khó khăn nào? Gia đình em đã có phòng thở 
chưa? Em biết cách làm mới chưa? Tất cả những cái đó, người anh 
Trưởng, chị Trưởng phải biết. Ta theo đõi và làm hạnh phúc cho gia 
đình của em đoàn sinh. 


Phận sự của người Huynh Trưởng không phải là chỉ ở trong đoàn 
quán, mà là phải theo em về tới gia đình, giúp em chuyển hóa không 
khí của gia đình. Do đó ta mới đem đạo Bụt vào đời. Một người 
Huynh Trưởng có thể làm hạnh phúc ba bốn chục gia đình trong xã 
hội này. Đó là công tác, là sứ mạng rất lớn. Cố nhiên nếu gia đình ta 
không có hạnh phúc, hòa điệu thì ta chưa thể làm được việc đó. Ta 
phải dùng gia đình ta làm mẫu để giúp gia đình các em. Nếu ta là một 
Huynh Trưởng và có vấn đề với con, nói chuyện với con không được, 
ta từ con thì ta không phải là người Huynh Trưởng đích thực. Vì ta 
không có khả năng đối với con thì làm sao có khả năng dạy các em ở 
trong đoàn. Cho nên trước hết, sự thực tập của người Huynh Trưởng 
nằm trong gia đình của chính mình. Phải đem lại chất liệu của sự 
vững chãi, thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc trong gia đình ta để làm bàn 
đạp cho sự thực hiện lý tưởng Huynh Trưởng của ta. Sau đó ta lưu 
tâm, ta liên đới tới tất cả những gia đình của các em. 


Vai trò bác sĩ, vai trò cố vấn 


Giống như một bác sĩ, ta phải có hồ sơ của từng em, biết rõ gia cảnh, 
tình trạng hạnh phúc, khó khăn của từng em. Một Huynh Trưởng giỏi 
có thể tạo rất nhiều hạnh phúc cho rất nhiều gia đình. Ta có hai mươi 


29 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


đoàn sinh là ta có bốn phận phải xây dựng hai mươi gia đình. Công 
việc của một người Huynh Trưởng rất lớn, và sự tu tập của người 
Huynh Trưởng rất khó. Khi ta đi xuất gia thì dễ hơn. Đi xuất gia 
thành một thầy hay một sư cô, tu dễ hơn một Huynh Trưởng vì họ 
luôn luôn được bao bọc bởi những vị xuất gia khác, có thầy, có bạn, 
được thực tập 24 giờ một ngày. Còn khi là một người Huynh Trưởng, 
ta phải lo đủ thứ hết. Ta phải đi làm, đi học, chăm sóc gia đình của 
mình, đồng thời phải chăm sóc một gia đình rất lớn. Nếu ta không có 
tình thương và sự kiên nhẫn lớn thì không thể nào làm trọn được 
phận sự của một người Huynh Trưởng. Chuyện thực tập liên đới với 
các gia đình để giúp các em, cải thiện tình trạng trong gia đình, chúng 
ta phải học hỏi nhiều lắm mới có thể làm được. Chúng ta phải giỏi về 
tâm lý học. Nhiều khi ta phải đóng vai trò của một người cố vấn cho 
gia đình em. Có thương em thì ta phải thương cho trọn. Ta thương em 
thì ta phải thương luôn gia đình của em, giúp cho gia đình của em 
vượt khỏi những khó khăn. Thương một em đoàn sinh là một công 
trình rất lớn. 


Đừng để mất thì giờ vào chuyện hình thức 


Trong khóa tu, chúng ta có thể ngồi lại để quán chiếu và nhìn sâu. Ta 
thấy được tình trạng của chúng ta và tìm ra những biện pháp, những 
pháp môn có thể làm dậy lên sức sống đó, tức là bất cứ cái gì chúng ta 
làm trong sinh hoạt của khóa tu đều phải có tác dụng nuôi dưỡng và 
trị liệu. Ăn cơm cũng vậy, ăn cơm như thế nào mà trong khi ăn ta 
được nuôi dưỡng và trị liệu. Giờ sinh hoạt tập thể ta hát "quay một 
vòng hát mà chơi” cũng vậy, sinh hoạt như thế nào mà trong thời gian 
đó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Nghe Phật pháp cũng vậy, 
nghe giảng Phật pháp như thế nào mà trong thời gian nghe những hạt 
giống nuôi dưỡng và trị liệu được tưới tấm. Càng nghe ta càng thấy 
sáng trong tâm tư, càng nghe ta càng thấy rõ con người của ta. Khi ta 
dạy giáo lý cho các em thì thời gian dạy giáo lý đó không phải để cho 
các em thâu thập một mớ ý niệm, một mớ lý thuyết, mà giáo lý đó 
phải là cái mà các em có thể đem ra áp dụng trong sinh hoạt của đoàn, 
trong khi ăn, trong khi ngồi, trong khi chơi, trong khi rửa bát để có 


30 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


nhiều lợi lạc. Chúng ta ai mà không phải rửa bát? Nhưng rửa bát như 
thế nào để có hạnh phúc? Chúng ta ai mà không đi rửa tay? Nhưng 
rửa tay như thế nào mà trong giây phút đó có sự sống, có sự thức 
tỉnh. Đó là bốn phận của chúng ta. Chúng ta phải học, phải áp dụng 
điều học được vào đời sống của chúng ta. Và khi ta đã có được yếu tố 
của sự nuôi dưỡng và trị liệu rồi thì chắc chắn ta sẽ thành công với tư 
cách của một người Huynh Trưởng. Ta biết rằng nếu ta có thể điều 
phục được những giận hờn, bực bội, lo âu, thất vọng của ta thì ta mới 
có kinh nghiệm và khả năng để giúp cho các em trong đoàn làm được 
chuyện đó. Nếu ta học được phương pháp để có thể tái lập được sự 
truyền thông giữa ta và cha mẹ ta, nếu ta có thể tái lập được sự truyền 
thông giữa ta và các con ta, thì chắc chăn ta có thể giúp được cho đoàn 
sinh của ta và cho gia đình của em đó. 


Vì vậy ta không nên để mất thì giờ vào chuyện hình thức nữa. Ta phải 
thông minh, biết sử dụng thời giờ của mình một cách khôn khéo để 
cho tất cả mọi giây phút, mọi giờ sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử đều 
đem lại cho ta yếu tố của sự nuôi dưỡng và trị liệu. 


Nguyện vọng chính đáng 


Tối hôm kia tôi có gặp một số các vị trong Ban Hướng Dẫn Trung 
Ương và tôi đã ngồi rất yên để lắng nghe quý vị nói. Quý vị đã nói về 
ước muốn sâu sắc nhất của quý vị. Tôi ngồi lắng nghe để hiểu và tôi 
rất thương. Quý vị có những ước ao rất chính đáng, những ước vọng 
rất chính đáng như không muốn bị chia rẽ, muốn đoàn kết lại với 
nhau, không muốn một đơn vị nào bị tách rời ra cả. Ta không muốn 
đi theo con đường của kỳ thị, của hận thù, hay của chia rẽ. Ta chỉ 
muốn đi theo con đường của hỷ xả và của đoàn kết. Đó là những ước 
muốn rất là chính đáng. Vì vậy nên sáng nay, khi thức dậy, tôi đã viết 
cho thầy Viên Lý một lá thơ. Tôi đọc cho quý vị nghe: 


Chùa Vạn Hạnh, San D1eso ngày 12 tháng 10 trăm 1997 


Kính gửi thầu Viên Lứ, 


31 | Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Tôi rất mừng là bài giảng hôm trồng 5 tháng 10 năm 1997 tại Rosemend đã 
giúp được nhiều cá nhân 0à gia đình chuuển hóa được nhữns khó khăn 0à 
đau khổ của họ. Nhiều người shi nhận công đức của thầu, thầu Ấn Huệ uà 
các 0ị trong ban tổ chức. Khóa tu cho Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử tại 
San Dieso cũng đẹp lắm oà đem lại cho mọi người nhiều hạnh phúc. Tôi đã 
ngồi lắng nghe Ban Hướng Dẫn trên một giờ đồng hồ. Họ có đề đạt lên 
những nsuuện uọns mà tôi đúc kết ra như sau, xin chép lại để chuyển đến 
quý thầu trong Giáo Hội. 


«_ Điểm thứ nhất: Chúng con muốn giữ thân thể chúng con cho toàn 
uẹn. Chúng con nguyện nắm tay nhau, không đểcho bất cứ ai hoặc bất 
cứ một biến cỗ nào chặt đứt hay chia rế chúng con. 


«_ Điểm thứ hai: Chúng con muốn sống 0à hành động theo chánh pháp. 
Chúng cơn muốn yếm trợ tất cả những cá nhân 0à đoàn thể nào ñang 
đi trên cơn đường chánh 0à giúp tất cả mợi người có thể có cơ hội trở 
lại con đường chánh. Chúng con muốn đưa mọi người trở lại uới nhau 
oà hàn sứn lại những uết thương sâu ra do sự chin rẽ. 


(Mình không muốn bỏ ai hết. Họ đi con đường chính thì mình 
yếm trợ. Nếu họ chưa đi trên con đường chánh mình cũng phải 
ôm lấy họ, cho họ một cơ hội để họ có thể trở vê con đường 
chánh. Đó là con đường của mình. Đó là từ thâm tâm của quý 


VỊ). 


«. Điểm thứ ba: Chúng cơn muốn thực tập hạnh từ bị. Chúng cơn 
nguyện sống theo tỉnh thần hụ uà xủ, nhất quuết không đi 0ề hướng 
hận thù, bạo động uà kỳ thị. 


Tôi nghĩ những nguyện uọng ñf rất chính đáng 0à tôi đã nói lên lời khích lệ 
họ. Tôi nshĩ nếu quý thầu trong Giáo Hội thương tiêu họ, yếm trợ cho họ 0à 
nói lời từ ái, phủ dụ họ thì không có lý do gì mà Ban Hướng Dẫn Trưng 
Ương uà tất cả các đơn 0ị Gia Đình Phật Tử lại không một lòng trung kiên 
đối uới Giáo Hội. Tôi uiết lá thự này 0ì thực sự thương các bạn trẻ, 0à tôi 
nghĩ rằng thầu cũng rất thương các bạn trẻ 0à sẽ tìm cách để giúp họ. 


32 Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Mons thầu có dịp qua Làng Mai chơi uài ba tháng trong khóa tu mùa Đông 
để có dịp tâm tình nhiều hơn. 


Thương 0à tin cậu, 
Nhất Hạnh 


Thưa quý vị, lá thơ mà tôi vừa đọc cho quý vị nghe là một món quà 
tôi tặng cho quý vị. Mặc dù không biết có đem tới kết quả nào không 
nhưng ít nhất, lá thơ đó chứng tỏ rằng tôi có thực tập lắng nghe, và tôi 
có thực tập sử dụng ngôn ngữ hòa ái. Tôi muốn rằng học trò của tôi 
cũng sẽ làm như vậy, nghĩa là phải thực tập lắng nghe và phải thực 
tập sử dụng ngôn ngữ hòa ái. Dầu trong hoàn cảnh bất như ý nào đi 
nữa, khó khăn cách mấy đi nữa, thì chúng ta cũng đừng đánh mất hai 
dụng cụ đó, tức là sự thực tập lắng nghe và sự thực tập duy trì ngôn 
ngữ từ ái. Nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị xứng đáng là học 
trò của Đức Thế Tôn. 


33 l Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 


Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Bảo vệ nơi trú ẩn cuối cùng 


Xã hội mà ta đang sống ngày hôm nay đầy dẫy những chất liệu độc 
hại, căm thù, bạo động, cám dỗ, thèm khát, và tuyệt vọng. Có rất 
nhiều gia đình tan nát bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể là vì rượu, vì 
ma túy, có thể vì sắc dục, vì danh lợi, danh vọng hão huyền, có thể vì 
ganh ghét, vì nghi ngờ. Trong học đường cũng có rất nhiều độc tố: 
độc tố của bạo động, của căm thù. Vì vậy khi ta gởi con ta đi vào 
trường hay gởi con ta đi vào xã hội thì ta rất lo lắng. Lo lắng là phải! 
Tại vì con ta đi học về, đi chơi với các bạn về, đi sinh hoạt trong xã hội 
về thì con ta mang theo những cái mà ta không nhận ra trong nếp 
sống và truyền thống của văn hóa mình. Chúng ta lo lắng, muốn gởi 
con mình vào một môi trường tốt, và khi nhìn quanh thì chỉ thấy còn 
có chùa, có Gia Đình Phật Tử thôi. Do đó nhiều bậc phụ huynh rất 
muốn gởi gắm con cho chùa và cho Gia Đình Phật Tử. Nhiều khi các 
em không muốn tới chùa, không muốn tới với Gia Đình Phật Tử 
nhưng mà bị cha mẹ bắt ép thành ra phải tới, và tới một cách gượng 
gạo, không có hạnh phúc mấy. Có nhiều em nói rằng: "Ba má con bắt 
con đi chùa, nhưng mà tới chùa con thấy thầy hút thuốc thì con chán 
vô cùng!" Các em chán là phải! Tại vì khi tới chùa thì ta ao ước thấy 
một cái gì trong sáng, lành và đẹp. Mà nếu ta chỉ gặp vị thây không 
biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, thầy cứ la măng, thầy hút thuốc, thầy 
uống bia, thì làm sao ta có thể có hạnh phúc được? Còn các Huynh 
Trưởng của Gia Đình Phật Tử, nếu họ cứ làm khổ nhau, nếu họ không 
hiểu nhau, không sống với nhau có hòa điệu, có hạnh phúc thì làm 
sao ta có niềm tin được? Do đó trú địa cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối 
cùng của ta là chùa, là Gia Đình Phật Tử mà mất đi thì ta rất bơ vơ. 
Mà các bậc cha mẹ không biết rằng chùa hay Gia Đình Phật Tử cũng 
là công trình xây dựng của mình. Nếu ta không góp công, góp sức 
vào để xây dựng ngôi chùa của ta, để xây dựng Gia Đình Phật Tử của 
ta thì làm sao ta mong mỏi có một ngôi chùa chỉnh đốn, có một Gia 
Đình Phật Tử chỉnh đốn? Ta cứ nghĩ rằng gởi con cho chùa, cho Gia 


34 l Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Đình Phật Tử là đủ thì đâu được. Ta đã không có sức bảo vệ cho con, 
nuôi dưỡng con về phương điện tinh thần và đạo đức nên ta mới gởi 
con vô chùa, gởi con cho Gia Đình Phật Tử. Nhưng mà chùa và Gia 
Đình Phật Tử rất cần sự yếm trợ của ta để có thể làm tròn sứ mạng mà 
Đức Thế Tôn giao phó và ta mong đợi. Khi ta giao phó con ta cho 
chùa, cho Gia Đình Phật Tử tức là ta có niềm tin vào đó, nhưng nếu ta 
không góp sức yếm trợ thì chùa và Gia Đình Phật Tử có thể không đạt 
được phẩm chất mà ta ước mong. Cho nên bổn phận của các phụ 
huynh là phải lưu tâm, phải có lòng ưu ái đối với chùa, với thầy, với 
Gia Đình Phật Tử, và phải làm tất cả những gì mà ta có thể làm để 
yếm trợ cho nơi trú ấn cuối cùng đó. Bởi vì khi trú địa cuối cùng bị 
mất đi thì không còn chỗ nào cho ta và cho con cháu ta nương tựa 
nữa. 


Tâm thư cho phụ huynh 


Sáng nay, trong khi đại chúng ngồi thiền tôi có soạn thảo ra một vài 
tiêu đề cho Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử, có thể làm ra một tờ 
bướm nhỏ nói về mục đích, đường lối, phương pháp của Gia Đình 
Phật Tử và kêu gọi giới phụ huynh yếm trợ để Gia Đình Phật Tử có 
thể làm được nhiệm vụ mà Tam Bảo và phụ huynh giao phó. Tôi đã 
ngồi xuống với tất cả trái tim của tôi. Tôi đã ngồi viết để giúp quý vị 
nói về mục đích và phương pháp của Gia Đình Phật Tử với lời kêu 
gọi sự yếm trợ từ phía gia đình các em để mình có thể làm được phận 
sự mà mình đã được Đức Thế Tôn, đã được các gia đình các em giao 
phó. Tôi viết xuống rất đơn giản. Đây chỉ là một vài ý sơ lược, các vị 
trong Ban Hướng Dẫn, với tài năng của quý vị sẽ phát triển những ý 
đó và trình bày khéo léo để tài liệu này có thể được sử dụng như một 
tài liệu căn bản của Gia Đình Phật Tử. Tài liệu này có thể được sử 
dụng để thiết lập quan hệ tốt giữa ta và giới phụ huynh vì nếu giới 
phụ huynh không yếm trợ ta thì không thể nào chúng ta có thể thành 
công được. 


“Gia Đình Phật Tử là một tổ chức nuôi dưỡng 0à giáo dục thanh thiếu tiên 
theo tỉnh thần uà đường hướng Phật giáo. Các Huụnh Trưởng của Gia Đình 


35 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Phật Tử đã được huấn luyện uà đào tạo để hướng dẫn các đoàn sinh sống 
theo nếp sống hiếu thuận, từ hòa, hiểu biết uà thương yêu của truyền thống 
đạo Bụt. Học đường uà xã hội ngàu naụ có quá nhiều chất liệu cám dỗ, bạo 
động, căm thù, nehi kụ oà thèm khát. Phụ huựnh 0ì lo sợ con em bị nhiễm 
độc bởi nhữns chất liệu ñ1 nên thao thức muốn con em được ương tựa 0ào 
một nếp sống tâm linh để được bảo uệ uà nuôi dưỡng bằng những chất liệu 
lành mạnh của nền đạo lý dân tộc. Vì uậu quý 0Ị đã sởi con em trình uào Gia 
Dình Phật Tứ. Các Huụnh Trưởng Gia Đình Phật Tử tuụ đạo hạnh 0à tài 
năng chưa thật toàn hảo nhưng ai cũng đã được huấn luyện 0à tu học liên 
tục đểcàns nsàu càng có thêm khả năng bảo uệ uà nuôi dưỡng đoàn sinh của 
mình. Huụnh Trưởng Gin Đình Phật Tử cố tâm thực tập cho bản thân uà 
cho gia đình mình; bồi đắp chất liệu hòa thuận, tin yêu oà hạnh phúc cho sia 
đình mình trơng khi dạu dỗ uà hướng dẫn các em tại đoàn quán đểồi các em 
cũns học được các phương thức ấU mà làm tăng tiến chất liệu hòa thuận, tin 
yêu uà hạnh phúc trong ein đình của chính các em. Phụ huụnh đã sởi con em 
cho tổ chức Gia Đình Phật Tử thì xin yếm trợ cho đoàn 0à cho con em trình 
trơns 0uiệc áp dụng những pháp thực tập ñ trơng gia đình trình. Nếu phụ 
huunh thực tập Năm Giới uững uàng, cố gắng dành thì giò để tham dự uào 
những buối sinh hoạt, tụng siới uà những neàu quán miệm do Gia Đình 
Phật Tử tổ chức uà cộng tác uới các em trong uiệc tổ chức tu học tại nhà thì 
đó là tmmột yếm trợ rất lớn cho Gia Đình Phật Tử. Có thế thì các Huựụnh 
Trưởng của Gia Đình Phật Tử mới làm trờn được bốn phận nuôi dưỡng 0à 
bảo uệ các em trons môi trường độc hại của xã hội hiện giò. Các Huựụnh 
Trưởng của Gia Đình Phật Tử tong trôi quý 0ị phụ huựụnh cùng đi 0ới các 
em trên con đường tu học. Bởi 0ì nếu không có quú 0ị tán đồng uà yểm trợ 
thì chúng tôi không thể nào làm trờn được sứ mạng mà quÚ 0‡ giao phó. Mỗi 
đoàn sinh có thể có những khổ ẳau uà khó khăn tại học đường, tại sia đình 0à 
nooài xã hội. Chúne tôi mong được cộng tác uới quú 0ị phụ huụnh để nhận 
diện được những khổ đau uà khó khăn ất của các em mà tìm ra những biện 
pháp hữu hiệu để siúp các em 0à sỡ rối cho các em. Gia Đình Phật Tử rất 
cần những lưu tâm 0à yểm trợ của qHÚ 0j.” 


Đây là những ý chính, Ban Hướng Dẫn cũng như các Huynh Trưởng 
có thể tổ chức pháp đàm để làm ra một văn bản chính thức, được Đại 


36 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Hội chấp thuận và đem ra thực hành. Đó là một trong các món quà 
tặng cho tổ chức Gia Đình Phật Tử. 


Thực tập với các em 


Trong văn kiện này có một vài ý quan trọng. Câu: "Các Huụnh Trưởng 
của Gia Đình Phật Tử mong mới quý 0 phụ huựnh cùng đi uới các em trên 
con Äường tu học. Bởi uì nếu không có quý 0ị tán đồng uà yếm trợ thì chúng 
tôi không thể nào làm tròn được sứ trạns mà quÚ 0ị giao phó." Có nghĩa là 
quý vị đừng có khoán trắng con em quí vị cho chúng tôi, quý vị phải 
đóng góp một phần trách nhiệm. Nêu các em thực tập Năm Giới, 
không uống rượu, không sử dụng ma túy, không nói lời ác ngữ, mà 
quý vị không thực tập những điều đó thì làm sao các em thành công 
được! Chúng tôi sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy nếu muốn các em 
nên người, nếu muốn các em được nuôi dưỡng bởi những chất liệu từ 
hòa và an lạc của đạo Bụt thì quý vị cũng phải thực tập với các em. 
Nếu quý vị không thực tập thì các em sẽ đau khổ, các em sẽ nói: "Ở 
nhà, ba má em không có thực tập, vậy thì làm thế nào mà em thực tập 
được?" Như tiếng chuông chẳng hạn, nếu ba má không thực tập thì 
làm sao em có thể thực tập tiếng chuông chánh niệm hay là phòng thở 
được. Cho nên phải có sự liên minh rất chặt chế giữa Huynh Trưởng 
và phụ huynh thì ta mới làm tròn được sứ mạng của Tam Bảo giao 
phó. Một cuộc vận động phải được khởi ra để có sự đối thoại với phụ 
huynh và để mời phụ huynh tham dự. Đó là vì tương lai của các em 
chứ không phải vì ta muốn quyên tiền để làm đoàn quán hay làm gì 
khác. Vẫn đề là chính vì con em của ta mà ta phải đóng góp phần của 
ta, chứ nếu quý vị bỏ luống và khoán trắng cho chúng tôi thì chắc 
chắn là chúng tôi sẽ thất bại. Chúng tôi là cá, chúng tôi cần phải có 
nước thì mới bơi được. 


Hợp tác với Huynh Trưởng 


Xin quý vị trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương cũng như Huynh 
Trưởng nam nữ của đơn vị gia đình pháp đàm thật sâu sắc và đi tới 
một văn bản đầy đủ, không cần dài. Ta có thể chỉ cần một trang thôi, 


37 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


nhưng trong nội bộ chúng ta cần nắm thật vững để rồi chúng ta có thể 
đối thoại với giới phụ huynh. Trong này có nhiều câu mà chúng ta có 
thể suy nghĩ thêm: "Các Huyụnh Trưởng tuụ đạo hạnh 0à tài năng chưa 


2 TỊ 


toàn bích, chưa hoàn háo”, đó là sự khiêm nhượng của mình, có phải 
không? Nhưng sự thật là vậy, sự thực là chúng ta chưa được hoàn 
hảo. Các thây, các sư cô cũng vậy, không có ai hoàn hảo hết; "„‹hưng ai 
cũng đã được huấn luyện uà tu học liên tục để càng nsàu càng có thêm khả 
năne bảo uệ 0à nuôi dưỡng đoàn sinh của mình." Đây là điều mà khi đọc 
lên là một lời phát nguyện cho chính ta. "Huynh trưởng Gia Đình Phật 
Tử cố tâm thực tập cho bản thân oà trong sia đình mình; bồi đắp chất liệu 
hòn thuận, tin uêu uà hạnh phúc cho gia đình mình trong khi dạu dỗ oà 
hướng dẫn các em tại đoàn quán." Cái đó là tự lợi và lợi tha đi đôi cùng 
một lúc, và khi đọc câu này thì ta ý thức rằng ta không thể không thực 
tập trong gia đình của mình. "... để rồi các em cũng học được các phương 
thức ấu", tại vì học trực tiếp bằng thân giáo từ anh, từ chị, bằng cái 
hạnh của anh và của chị chứ không phải học bằng lời nói từ các anh, 
các chị. Khi các em học được những điều đó thì các em sẽ đem về nhà 
để áp dụng. Nhưng khi đem về nhà mà không có sự yếm trợ và đồng 
ý của phụ huynh thì các em sẽ thất bại. Vì vậy sự hợp tác giữa phụ 
huynh và giới Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử rất thiết yếu 
cho sự thành công. 


Chúng ta biết rằng Gia Đình Phật Tử không phải chỉ dùng để làm văn 
nghệ cho chùa, dù chúng ta sẵn sàng làm văn nghệ, cũng như chúng 
ta sẵn sàng yểm trợ cho chùa, cho thầy. Mục đích của chúng ta không 
phải chỉ có chừng đó, mục đích của chúng ta lớn hơn nhiều. Mục đích 
chúng ta là phải chuyển hóa xã hội này cho bớt bạo động, bớt căm 
thù, bớt nghi ky, bớt chia rẽ. Quý vị có biết rằng đồng bào mình đã ra 
nước ngoài mấy chục năm rồi mà cũng còn rất nhiều người ôm ấp lấy 
cái quá khứ thù hận không buông ra được; và do đó không sống được 
trong giò phút hiện tại để có niềm vui mà nuôi dưỡng các con. Nếu ta 
không có tình thương và niềm vui, ta cứ sống bằng chất liệu hận thù 
hoài thì làm sao các con ta có chất liệu bổ dưỡng? Làm cho người ta 
buông bỏ được quá khứ, buông bỏ được hận thù để có thể sống an lạc 
trong hiện tại, đó là một trong những sứ mạng của người Huynh 


38 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Trưởng Gia Đình Phật Tử. Quý vị cần phải được nâng đỡ, được 
khuyến khích, được vỗ về và nhiều khi các thầy không thấy được nỗi 
khổ đau, khổ tâm của quý vị. Quý vị không được hạnh phúc lắm, 
nhưng mà ít nhất cũng có những người hiểu thấu được những khó 
khăn, hoàn cảnh của quý vị và luôn luôn yếm trợ cho quý vị trong 
công trình thực tập và xây dựng này. Chúng tôi, các thầy và các sư cô 
ở Làng Mai luôn luôn lưu tâm và theo dõi những hành động và 
những khó khăn của quý vị để có thể yếm trợ cho quý vị. 


Đây có thể gọi là một bức tâm thư của Gia Đình Phật Tử gởi tới gia 
đình các em và nói rất rõ rằng nếu quý vị không giúp chúng tôi thì 
chúng tôi cũng chịu thôi, không thể nào chăm sóc được em bé hoàn 
toàn mà quý vị gởi tới. Trước hết ta phải nói tới hoàn cảnh rất xấu của 
em bé trong hoàn cảnh phức tạp của xã hội. Em bé bị bao quanh bởi 
nhiều độc tố: độc tố của cám đỗ, của bạo động, của căm thù, của nghi 
ky, của thèm khát và em bé có thể đã bị thương tích trầm trọng trong 
tâm hồn. Có thể em bé đang có vấn đề với ba, với chị, với mẹ. Có thể 
em bé đã có những chất liệu của bạo động, của thèm khát, của hận 
thù, của sự nghiện ngập. Do đó, tại trường em bé không có khả năng 
học; em học không vô nữa vì những khổ đau tiếp nhận trong gia đình 
hơi nhiều rồi mà khi tới trường lại tiếp nhận thêm nhiều yếu tố tiêu 
cực nữa. Thành ra tình trạng của em bé có thể là đang rất khó khăn, 
rất nguy ngập. Mỗi tuần em bé đến sinh hoạt với đoàn của ta được vài 
ba giò đồng hồ thì có thấm gì đâu. Đó là trong trường hợp ta có thì 
giờ, có sự vững chãi, có sự thương yêu, có phương pháp cụ thể. Còn 
nếu trong trường hợp ta cũng không có thì giờ, cũng chưa được huấn 
luyện và tu tập đàng hoàng thì cơ hội đó còn bé nhỏ hơn nữa. Chúng 
ta không tự hào rằng chúng ta là những Huynh Trưởng đã được huấn 
luyện chu đáo, đã được huấn luyện tới mức độ toàn hảo, có đủ đạo 
đức, có đủ phương pháp để bảo vệ, nuôi dưỡng và chữa trị cho các 
em. Ta không dám nói như vậy vì thật ra ta cũng bị thương tích như 
các em một phần nào đó. Ta cũng có những đau khổ của ta, ta cũng có 
những khó khăn của ta. Và đôi khi, ta cũng không biết những biện 
pháp để hóa giải, để chuyển hóa những đau khổ cũng như sợ hãi, 
những tuyệt vọng của ta nữa thì làm thế nào ta có thể giúp được các 


39 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


em? Hai chị em hay hai anh em cùng mặc đồng phục của GĐPT 
nhưng không có nghĩa là cả hai đang cùng có chất liệu yêu thương, có 
sự hòa thuận, có sự tin yêu, có sự vui vẻ, có sự vững chãi, hoặc có sự 
thanh thản như nhau. Vì vậy cho nên hình thức không đủ bảo đảm. 
Do đó, nếu không có sự yếm trợ của quý vị, chúng tôi không thể làm 
được những việc mà quý vị g1ao phó. 


Đừng phó mặc các em! 


Tôi xin đọc lại vài câu: "Học đường 0à xã hội ngày na có quá nhiều chất 
liệu cúm dỗ, bạo động, căm thù, nghỉ kụ uà thèm khát”. Tình trạng đó là 
tình trạng chung của tất cả chứ không phải chỉ là tình trạng riêng của 
những em bé Việt Nam sống tại hải ngoại. Trẻ em Hoa Kỳ, trẻ em 
Canada cũng như trẻ em của chúng ta cũng đang sống trong hoàn 
cảnh đó. Tất cả những độc tố mỗi ngày đều đi vào trong các em. Khi 
các em coi vô tuyển truyền hình thì độc tố của sự thèm khát, sợ hãi, 
kỳ thị, tuyệt vọng, căm thù cũng đi vào tâm hồn của các em. Có thể là 
ban đêm các em bị những cơn ác mộng, các em la, các em hét, các em 
khóc; nhưng vì ta bận bỊu quá, có khi không lo được cho chính ta thì 
làm sao có thì giờ và cơ hội để lo cho các con của ta. Nên chúng ta cứ 
phó mặc các em cho xã hội, cho máy truyền hình và cho chốn học 
đường đầy dẫy những thành phần chất chứa bạo động căm thù. Con 
nít bây giờ, khi giận lên mà có súng thì có thể cầm súng bóp cò rất dễ 
dàng. Ở đất nước này người ta có quyền mua súng tự do và vì coi TV 
thấy cảnh đó quen rồi, khi nào bất như ý là con nít rút súng ra hành 
xử như các chàng cao bồi trong phim vậy. Các cháu học quá nhiều 
trong trường học, học không kịp thở, không kịp ăn. Nhưng tại trường 
học các cháu chưa bao giờ được học các phương pháp để chăm sóc và 
quản lý cái bưồn, cái lo, cái khổ đau, cái giận của mình. Vì vậy, mỗi 
khi đi vào một hoàn cảnh bất như ý thì em bé phản ứng lại rất bạo 
động. Nếu không có súng thì dùng gậy, nếu không có gậy thì dùng 
đá, nếu không có đá thì dùng tay chân và dùng những lời nói rất tục 
tu, rất bạo động. Sự kiện này không phản chiếu được một chút nào 
nếp sống văn hóa tâm linh của cha ông chúng ta ngày trước, khi các 
chất liệu sợ hãi và bạo động có đầy trong tâm rồi thì phản ứng của em 


40 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


bé chỉ có thể là bạo động mà thôi. Và ta cũng không thể trách con ta 
tại sao lại bạo động như vậy được. Nếu có súng ở đó, nó sẽ cầm súng 
lên. Nêu có gậy ở đó, nó sẽ câm gậy lên. Nếu có cục đá ở đó, nó sẽ 
câm cục đá lên. Tại vì nó cần những cái đó để biểu lộ sự giận hờn của 
nó. Và cũng tại vì chưa có ai, kể cả cha mẹ, từng dạy cho cháu biết 
mỗi khi giận phải làm gì để có thể quản lý cái giận của mình, để mình 
có thể tiếp tục cư xử như một người có văn minh và đừng để gây đổ 
vỡ, từ tội. 


Yểm trợ Gia Đình Phật Tử là yểm trợ con em mình 


Chúng ta đâu có nghĩ là khi qua đất nước này những người trẻ của 
chúng ta sẽ đi vào tù. Nhưng mà con số người trẻ Việt Nam đã vào tù 
không phải là ít và đã đi theo băng đảng rất nhiều. Gia Đình Phật Tử 
chúng ta đã làm được gì để ngăn chặn cái đà phá sản của văn hóa và 
đạo đức dân tộc? Chùa, thầy đã giúp cho chúng ta được tới mức nào 
để ta làm được những việc đó? Phụ huynh ở các gia đình đã yếm trợ 
tới mức nào để ta có thể làm những công việc thiên nan, vạn nan đó? 
Vấn đề của ta là nếu ta không tới với nhau trong một khung cảnh 
thanh tịnh, tập thở, tập đi, tập ăn cơm trong chánh niệm thì làm sao ta 
có đủ sự trầm tnh trong hiện tại để tìm ra một hướng đi, tìm ra được 
biện pháp thực tập chung để đưa ta và con em ta ra khỏi tình trạng 
này. Làm thế nào để ta có những biện pháp hữu hiệu bảo vệ thân và 
tâm của ta, bảo vệ thân và tâm của em bé? Sứ mạng của Gia Đình 
Phật Tử rất lớn, sứ mạng của các anh chị Huynh Trưởng rất lớn! 


Xin quý vị phụ huynh cộng tác với chúng tôi, yếm trợ cho Gia Đình 
Phật Tử mà trong ấy có con em mình, và yếm trợ cho con em mình áp 
dụng phương pháp thực tập ấy trong phạm vi gia đình. Nghĩa là thưa 
quý bác, quý bác cũng thực tập như cháu, quý bác cũng thực tập như 
em, đều phải lựa lời nói dịu dàng, đều phải lựa lời nói thanh nhã. Đó 
là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Gia Đình Phật Tử phải đưa cả hai tay, 
một tay ôm lấy gia đình em bé, một tay ôm lấy cái xã hội và học 
đường của em bé. Sứ mạng của Gia Đình Phật Tử rất nặng. Vì vậy xin 
các bác yếm trợ cho Gia Đình Phật Tử, yếm trợ cho con em của mình 


41 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


trong việc áp dụng những phương pháp thực tập ấy trong gia đình 
mình. Nói rõ hơn nữa, nếu quý vị phụ huynh thực tập Năm Giới cho 
vững vàng, cố găng dành thì giờ để tham dự vào những buổi tụng 
giới, tham dự vào những ngày quán niệm, những khóa tu do Gia 
Đình Phật Tử tổ chức và cộng tác với các em trong việc tu học tại nhà 
thì đó là sự yếm trợ rất lớn cho Gia Đình Phật Tử. Có phải là ta muốn 
kéo gia đình các em vào các sự thực tập hay không? Làm sao em có 
thể thành công nếu trong gia đình không có sự thực tập? Nếu không 
có sự yếm trợ của gia đình thì hành động của ta, công tác của ta như 
nước đổ lá khoai, ta chữa trị được một chút, ta nuôi dưỡng được một 
chút thì khi về nhà, các em lại bị làm hư như cũ và công việc của 


chúng ta là công việc dã tràng xe cát biến Đông. 


Dã tràng xe cát biển Đông, 
Nhọc lòng mà chăng nên công cán gì. 


Cho nên ta đừng có ao ước viên vông là có thể nuôi dưỡng được em 
bé nếu gia đình của em bé không cộng tác với ta. Đây là lời kêu gọi 
bằng nước mắt, bằng máu, bằng tâm huyết. Xin quý vị phụ huynh 
yếm trợ cho chúng tôi, nếu không chúng tôi không thể làm được công 
việc chăm sóc các em bé. Phải nói câu đó lên bằng trái tỉm mình. Phải 
nói một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần, một ngàn lần cho đến khi 
nào gia đình của em bé hiểu được sự thật rằng ta không thể làm gì 
được nếu không có sự yếm trợ của gia đình và nếu ta có sự yếm trợ 
của gia đình thì không những ta giúp được cho em bé mà ta giúp luôn 
cho cả học đường. 


Quý vị là con cháu của đạo Phật, một tôn giáo mà truyền thống tâm 
linh đã có mặt tại đất nước mình trên 2000 năm rồi. Quý vị có khả 
năng, có thể làm được chuyện đó để giúp các Huynh Trưởng bảo vệ, 
nuôi dưỡng con em mình, và nuôi dưỡng luôn gia đình các em; chữa 
trị cho con em mình và chữa trị luôn cho gia đình các em nữa. Có như 
vậy, chúng ta mới có thể cứu chữa tình trạng xã hội. Đó là lời yêu câu 
để giúp cho sự tu học của các em, chứ không thì những điều em học 
được ở chùa về nhà em chẳng thực tập được. Nếu quý vị phụ huynh 
làm được những việc đó thì đó là một sự yếm trợ rất lớn cho Gia Đình 


42 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Phật Tử và có như thế, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử mới làm 
tròn được bổn phận nuôi dưỡng và bảo vệ các em trong môi trường 
rất xấu của xã hội hiện tại. Nhiều phụ huynh hay quên là môi trường 
của các em rất xấu, phần lớn các em sau khi tiếp xúc với môi trường 
đó rồi trở vê mang đầy thương tích, rác rến thì họ chỉ biết la rây thôi. 
Ai làm cho các em vướng vào những rác rến, những xấu xa đó? Có 
phải chính ta làm không? Ta đã gởi các em ra môi trường đó rồi đến 
khi các em bị thương tích trở về thì ta không nhìn, lại la mắng. Các 
Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử mong quý vị đi cùng với các em 
trên con đường tu học. Thông điệp này rất rõ ràng, ta không thể để 
các em đi một mình trên con đường tu học. Quý vị phải cùng tu học 
chung với các em. Chúng tôi, những người Huynh Trưởng của Gia 
Đình Phật Tử sẵn sàng tiếp tay với quý vị để quý vị có thể đi được với 
các em. Bởi vì không có quý vị tán đồng và yếm trợ thì chúng tôi 
không thể làm tròn được sứ mạng mà quý vị giao phó. Đây không 
phải là lời dọa nạt mà là một sự thật. Ở Làng Mai, có nhiều em về tu 
học được chuyển hóa và tiếng đồn đưa về thành phố, rồi có nhiều bậc 
phụ huynh thấy con em mình hư quá trời, họ gởi lại cho Làng Mai 
nhưng họ không chịu về tu học. Họ làm như Làng Mai là một cái 
máy, nhét em bé vào đầu này rôi cái máy quay quay một số vòng thì 
sang đầu bên kia thành một em bé ngoan và gởi về lại cho họ. Họ 
nghĩ như vậy đấy. Và chúng tôi luôn luôn nhắc họ rằng, nếu quý vị 
không về tu học chung với các em thì những cố gắng của chúng tôi 
không có kết quả bền bỉ. Quý vị phải về Làng với các em, phải tham 
dự các khóa tu mỗi năm, chứ để đến khi nào có vấn đề, hoặc con hư 
không chịu nổi thì mới chịu cho con về và nhiều khi mình cũng không 
chịu về với con, khoán trắng cho các thầy, các sư cô và các anh, các chị 
ở lại thì trong trường hợp đó chúng tôi không có trách nhiệm. Chúng 
tôi nói là nếu quý vị không về tu học thì chúng tôi chịu thôi, chứ 
chúng tôi không thể nào chữa trị và nuôi dưỡng em bé. Tại vì nuôi 
dưỡng, chữa trị được, gởi về môi trường cũ là em bị hư hỏng lại lập 
tức. Tại vì quý vị không có sự cộng tác trong sự tu học. Nếu quý vị 
không tán đồng và yếm trợ thì chúng tôi không thể làm tròn sứ mạng 
mà quý vị giao phó. Quý vị cũng không thể nói rằng Huynh Trưởng 
không làm được những việc mình trông cậy họ làm bởi vì mỗi đoàn 


43 | Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


sinh có thể có những khổ đau và khó khăn tại học đường, trong gia 
đình và ngoài xã hội. Sự thực là dù các em mới có năm hay sáu tuổi 
thì cũng bắt đầu có những khổ đau và khó khăn rồi. Người Huynh 
Trưởng, giống như một người bác sĩ, phải có hồ sơ của từng em, phải 
biết bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội của từng em. Phải thấy rõ ta 
mới có thể chữa trị được và nuôi dưỡng em được. Làm sao anh có thể 
dạy em, có thể làm cho em hết khổ, có thể trị liệu được cho em nếu 
anh không biết gì về quá khứ của em, không biết gì về cha mẹ, về đời 
sống xã hội, tâm linh, và gia đình của em chứ. Người Huynh Trưởng 
phải biết quá khứ của người đoàn sinh của mình và phải cộng tác với 
bố mẹ của em, với thây giáo của em và những người khác nữa mới có 
thể hiểu em một cách tường tận. Và sự hiểu biết đó giúp ta đưa ra 
những phương pháp thực tập để chữa trị và nuôi dưỡng các em. Một 
lần nữa, sứ mạng của người Huynh Trưởng rất lớn nhưng họ không 
làm được nhiều nếu không có sự hỗ trợ và cộng tác của gia đình, phụ 
huynh và những người khác. 


Chúng tôi mong quý vị phụ huynh hiểu rõ để có thể cộng tác với 


chúng tôi trong việc nhận diện khổ đau và trị liệu cho các em. 


44 l Chương 3: Sứ mạng phụ huynh 


Phân giáo lý căn bản 
Kinh Tam Di Đề 


Hạnh phúc chân thật 


Trong truyền thống Ấn Độ, người ta tin rằng khi còn trẻ thì ta phải 
sống như những người khác, ta có thể theo đuổi những cái gì mình 
thèm khát, mình ước muốn. Đến khi con ta lớn lên rồi thì ta mới nên 
đi tu. Đời người có những giai đoạn như vậy và theo truyền thống Ấn 
độ thì ta chỉ đi tu khi ta đã lớn tuổi và con ta đã vững chãi. Nhưng khi 
Đức Thế Tôn ra đời thì ngài có một quan niệm rất khác, rất cách 
mạng. Ngài nói rằng người trẻ có thể đi tu liền lập tức và người trẻ có 
thể sống hạnh phúc với tư cách của những người tu. Đó là một cuộc 


cách mạng đối với truyền thống và tư tưởng của người Ấn Độ. 


Có một kinh gọi là kinh Samiddhi (Tam Di Đề) trong đó có một thây 
trẻ, hai mươi mốt tuổi. Một hôm thầy đi xuống sông tắm. Lúc đó trời 
đang còn khuya, tối lắm. Cho nên tắm xong thầy bước lên bờ nhưng 
chưa vội khoác y vào vì không có ai ở đấy hết và thây muốn đợi cho 
người thầy khô trước khi mặc y. Lúc đó có một vị thiên nữ hiện ra và 
vị thiên nữ đã nói với thầy như thế này: “Thây ơi, thầy đang còn trẻ, 
tại sao thầy không hưởng thụ những cái dục lạc, lạc thú ở ngoài đời 
mà thầy lại đi tu như vậy? Tại sao thầy lại bỏ tuổi trẻ của thầy mà 
chạy theo những bóng dáng hạnh phúc mơ hồ ở trong tương lai? Tại 
sao thầy làm công việc có vẻ phi thời như thế? 


Thầy Samiddhi mới trả lời rằng: “Cô ơi, tôi không có bỏ tuổi trẻ của tôi 
đâu. Trái lại tôi đang sống với tuổi trẻ của tôi một cách rất sâu sắc. Tôi 
đang sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại vì giáo pháp của Đức 
Thế Tôn dạy chúng ta sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Cái 
mà cô nói là “hạnh phúc đó, Đức Thế Tôn nói không phải là hạnh 
phúc. Đối tượng của hạnh phúc mà cô nghĩ là những dục vọng, thèm 
khát. Những cái đó gọi là tài, sắc, danh, thực, thụy. (Tài tức là tiền 
bạc, sắc là sắc dục, danh là muốn được nổi tiếng, thực là thức ăn 
ngon, thụy là sự ham ngủ). Người ta đi tìm hạnh phúc trong năm sự 


45 | Phần giáo lý căn bản 


thèm khát đó. Chính vì vậy nên người ta làm cho tan nát cuộc đời của 
họ. Đức Thế Tôn dạy rằng đối tượng của sự thèm khát chứa chất ở 
trong đó những nguy hại và độc tố. Ví dụ như một người câm một bó 
đuốc mà đi ngược gió thì lửa của bó đuốc sẽ làm cháy lại mình. Đối 
tượng của sự thèm khát cũng vậy. Đối tượng của sự thèm khát cũng 
giống như một khúc xương, một khúc xương trần, tức là một khúc 
xương mà không còn một chút thịt nào ở trong đó cả. Và con chó có 
găm ngày này sang ngày khác thì cũng không thỏa mãn được cơn đói 
của nó. Đó là bản chất của dục, của năm dục, hay ngũ dục. Và bản 
chất của thèm khát cũng giống như một con mồi mà người ta dùng để 
câu cá. Người ta móc con môi đó vào một cái lưỡi câu. Con cá tưởng 
là miếng mồi đó ngon lắm nhưng đôi khi miếng mồi đó chỉ là một 
miếng mồi làm bằng plastic, làm bằng nhựa. Khi miếng mồi được thả 
xuống sông rồi thì con cá tưởng là ngon lành, nó đớp lấy và khi nó 
đớp lấy miếng môi đó rôi thì cái lưỡi câu sẽ móc vào cổ họng con cá 
và con cá sẽ bị kéo lên trên bờ. Vì vậy cho nên người sống hạnh phúc 
trong giây phút hiện tại là phải biết xa ha đối tượng của năm sự thèm 


khát và dục vọng.” 


Thầy nói tiếp với cô thiên nữ rằng: “Cô ơi! Tôi không thấy hạnh phúc 
nằm ở trong năm thứ đối tượng của dục vọng mà tôi thấy hạnh phúc 
ở nơi sự thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn. Khi tôi thực tập giáo 
pháp của Ngài, trở về an trú trong giây phút hiện tại, tôi thấy rằng tất 
cả mọi điều kiện đều đang có sẵn trong giây phút này, vì vậy mà tôi 
đang sống sung sướng với tuổi trẻ và giáo pháp của tôi. Tôi không 
đánh mất tuổi trẻ cho nên tôi đâu có bao giờ chạy theo một ảo ảnh, 
một mơ ước về hạnh phúc tương lai đâu. 


Khi cô thiên nữ đó muốn hỏi thêm thì thầy nói rằng: “Tôi mới đi tu 
được có một năm rưỡi thôi, tôi chưa giỏi lắm đâu. Nếu mà cô muốn 
hỏi thì cô về Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Thế Tôn sẽ trả lời cho cô đầy đủ 
chi tiết. Sau đó cô thiên nữ đã nhờ thây Samiddhi đưa về Trúc Lâm 
Tịnh Xá và cô đã hỏi Đức Thế Tôn những câu hỏi thuộc về hạnh phúc, 
thuộc về tuổi trẻ và nội dung của những câu hỏi, câu trả lời đó đã 
được ghi chép lại thành kinh Samiddhi. 


46 | Phần giáo lý căn bản 


Bốn cách tỉnh tấn 


Những hạt giống 


Theo tâm lý học Phật giáo, tâm chúng ta có ít F Sun 
nhất là hai phần. Phần dưới gọi là Tàng thức,  ýthúc `, 
có khi được gọi là A lại gia thức hay là Nhất / ` 
thiết chủng thức. Tàng ở đây có nghĩa là “cất ' ˆ 


"TRINNEEE= 
— 


dấu' những hạt giống. Phần trên gọi là ý thức. tàng thức 
Ví dụ hình vẽ dưới này là cái tâm của chúng 
ta. Chúng ta có đây đủ những hạt giống ở 
trong tâm thức: hạt giống thương yêu, niềm tin, tha thứ, niềm vui và 
hạnh phúc; Và chúng ta cũng có đầy đủ những hạt giống giận hờn, 
thù hận, kỳ thị, ghét bỏ, sợ hãi, căm thù, v.v... Những hạt giống đó có 
thể do các thế hệ tổ tiên trao truyền lại. Tất cả những tài năng cũng 
như tất cả những yếu kém của tổ tiên, ông bà đã được trao truyền lại 
cho ta qua cha mẹ chúng ta. Và chúng có ở trong chiêu sâu tâm thức 
của chúng ta dưới hình thức của những hạt giống. Danh từ Phật học 
gọi là “chủng tử”. Tiếng Phạn gọi là “bija”. Tu tập là làm thế nào để tiếp 
xúc và tưới tấm những hạt giống tốt lành để cho chúng có cơ hội phát 
hiện trong đời sống hằng ngày. Còn những hạt giống hận thù, hạt 
giống thèm khát... thì đừng để bị tưới tấm và phát hiện. Đó gọi là 
“tỉnh tấn“. Quý vị đã từng nghe danh từ “tứ chánh cân chưa? Tứ 
chánh cân là nội dung của “tinh tấn“. Ví dụ ta có hạt giống bạo động 
và hận thù. Nếu hạt giống bạo động và hận thù trong ta nằm yên thì 
ta cảm thấy khỏe khoắn cho nên ta phải biết phương pháp thực tập để 
cho hạt giống đó có thể nằm yên. Còn nếu không có phương pháp 
thực tập thì những hạt giống đó không chịu nằm yên mà nó sẽ trồi 
P. —>¬ lên. Tàng lo giống như tầng hầm và 
ˆ 7 NV ý thức giống như phòng khách. Những 


/ 
/ 


vu 


hạt giống này đang ở dưới tâng hầm và 
mỗi khi được tưới tẩm, đụng chạm tới 


\tàng thức ——2 thì chúng phát hiện lên trên mặt ý thức. 
b v Ví dụ như khi chúng ta coi Ti-vi. Trong 


khi coi Ti-vi có thể hạt giống thèm khát 


47 | Phần giáo lý căn bản 


trong ta bị đụng chạm tới, khi đó thì nó phát hiện lên trên mặt ý thức 
thành một vùng năng lượng thèm khát. Khi hạt giống giận hờn nằm 
yên thì ta thấy vui vẻ, hoan hỷ. Nhưng nếu có một người nào tới nói 
một câu hoặc làm một cái gì đó mà đụng vào hạt giống giận hờn thì 
nó sẽ phát hiện lên trên mặt ý thức thành một vùng năng lượng giận 
hờn. Vậy thì mỗi ngày chúng ta phải biết chăm sóc những hạt giống 
của chúng ta. Hạt giống xấu thì ta bảo vệ để làm sao đừng bị đụng 
chạm tới. Còn hạt giống tốt thì ta thực tập xúc chạm và tưới tẩm mỗi 
ngày để cho nó được phát hiện càng nhiều càng tốt. Đó là nội dung 
của sự thực tập “tinh tấn. 


Đừng cho hạt giống xấu biểu hiện 


Chúng ta phải học cho được một ít những phương pháp căn bản như 
vậy để thực tập và để dạy cho các em, các cháu của chúng ta thực tập. 
Trong chúng ta người nào cũng có hạt giống của sự giận hờn. Nhưng 
khi nó ngủ yên ở dưới tâng hầm thì ta cười, ta nói, ta có hạnh phúc. 
Còn khi hạt giống giận hờn được tưới tẩm và được đụng chạm tới thì 
nó biểu hiện lên mặt ý thức thành năng lượng của sự giận hờn. Lúc đó 
hai mắt ta đỏ lên, những bắp thịt trên mặt ta trở nên căng thẳng và tay 
ta gồng lên. Ta sẽ trở thành một trái bom sắp nổ, ai tới gần ta sẽ nguy 
hiểm. Đó là lúc mà tâm hành gọi là giận phát hiện. Khi nó nằm vên 
dưới tàng thức thì được gọi là chúns tứ, khi nó phát hiện trên ý thức 
thì gọi là hiện hành. Hiện hành ở đây tức là một tâm hành. Khi chủng 
tử biểu hiện là một tâm hành, một loại năng lượng thì năng lượng này 
gọi là năng lượng tâm hành. Sự thèm khát trở thành năng lượng thèm 
khát. Hạt giống của sự giận hờn trở thành năng lượng của sự giận 
hờn. Vì vậy tu học có tinh tấn là mỗi ngày phải rất cẩn thận, đừng để 
cho những hạt giống tiêu cực trong ta bị tưới tẩm và động tới. Coi Ti- 
vi phải cẩn thận, đọc tiểu thuyết, sách báo phải cẩn thận, tại vì trong 
khi coi Ti-vi, trong khi đọc tiểu thuyết, đọc báo, có thể là những hạt 
giống về thèm khát, giận hờn, thù hận bị đụng tới và phát hiện. Đức 
Thế Tôn có dạy: những hạt giống xấu nếu chưa phát hiện thì giữ cho 
đừng phát hiện. Đó là điều kiện thứ nhất. Quý vị biết thực tập như 
thế nào không? Các Huynh Trưởng phải ngồi lại với nhau rồi dạy các 


48 | Phần giáo lý căn bản 


em làm thế nào để giữ cho những hạt giống tiêu cực đừng có bị đụng 
chạm tới trong đời sống hằng ngày. Điều này trong Năm Giới có dạy 
rõ ràng. Thứ hai là: lỡ mà hạt giống tiêu cực như hận thù, tham vọng, 
thèm khát bị đụng tới và đã phát hiện rồi thì phải tìm cách để cho nó 
trở về trạng thái hạt giống càng sớm càng tốt. Tại vì nó càng ở lâu trên 
mặt ý thức chừng nào thì ở dưới hạ tầng cơ sở (tức là tàng thức) nó 
càng lớn chừng đó. Đó là sự thật trong tâm lý học Phật giáo. Nếu sự 
giận hờn của chúng ta ở trên phòng khách độ chừng năm phút thì 
dưới tâng hầm hạt giống giận hờn chỉ có năm phút để lớn lên thôi. 
Nhưng nếu chúng ta để cái giận ở ngày này sang ngày khác phía trên 
thì bên dưới nó cũng có nhiều ngày để lớn lên hơn, và như vậy rất có 
hại. Cho nên khi nó lỡ phát hiện rồi thì phải nhờ thây, nhờ bạn, nhờ 
kinh, nhờ kệ, nhờ thực tập hơi thở chánh niệm, nhờ thực tập để đưa 


nó trở về trạng thái hạt giống càng sớm càng tốt. 


Áp dụng sự thực tập 


Người Huynh Trưởng giỏi là một người Huynh Trưởng có thể thực 
tập được giáo lý trong từng giây phút của đời sống hàng ngày và chỉ 
cho các em cách thực tập. Chỉ cho các em thực tập không phải chỉ 
bằng lời nói mà bằng chính sự sống của ta. Đó gọi là thân giáo. Ta hãy 
đem áp dụng sự thực tập vào đời sống hàng ngày của ta, vào sự liên 
hệ giữa ta và người thương của ta. Người thương đó có thể là chồng, 
là vợ, là cha, là mẹ hay là em của ta. Ví dụ với người thương ta nói 
như thế này: "Em ơi, nếu quả thực em thương tôi thì em đừng có tưới 
tẩm những hạt giống tiêu cực hàng ngày của tôi, tội nghiệp tôi lắm. 
Như hạt giống giận của tôi có đó mà em cứ mỗi ngày mỗi tưới tẩm cái 
hạt giống đó hai ba lần chắc chết tôi quá." Làm sao mà sáng tưới một 
lần, trưa tưới một lần, tối tưới một lần thì cái hạt giống giận lớn lên, 
rồi đụng cái gì ta cũng giận hết thì nguy quá. Lúc đó đâu còn hạnh 
phúc nữa, chỉ còn có địa ngục mà thôi. Vì vậy cho nên ta nói: "Người 
thương ơi, nếu anh quả tình mà thương em thì anh phải cẩn thận nhé. 
Anh đừng có tưới những hạt giống tiêu cực của em hàng ngày. Anh 
đồng ý không?" Nếu là người thương đích thực thì chúng ta phải ký 


với nhau một cam kết: “Này em, anh nguyện từ nay trở đi mỗi ngày 


49 | Phần giáo lý căn bản 


anh sẽ không tưới tẩm những hạt giống tiêu cực của em“. Nếu đã ký 
cam kết rồi thì phải theo, đó gọi là “tấn'. “Em không tự tưới tẩm những 
hạt giống xấu của em mà anh cũng vậy, anh cũng đừng tưới tấm 
những hạt giống xấu của em“. Ta tự tu và ta nhờ người khác tu cho ta 
nữa. “Ba ơi, nếu ba thương con thì những hạt giống tốt của con xin ba 
tưới cho con mỗi ngày. Ba đừng có tưới những hạt giống xấu của con. 
Tại vì khi ba tưới những hạt giống xấu của con là con khổ lắm khi nó 
phát hiện. Còn nếu con có những hạt giống tốt nào mà nếu ba nhận 
thấy có, rồi mỗi ngày ba cứ tưới những hạt giống đó cho con, thì tự 
nhiên nó phát hiện và con có hạnh phúc. Mà con có hạnh phúc thì ba 
cũng có hạnh phúc 


Khi thương nhau thì chúng ta phải hiểu nhau. Chúng ta phải biết rằng 
trong người ta thương có những hạt giống tiêu cực và những hạt 
giống tích cực. Những hạt giống tiêu cực mỗi khi được phát hiện thì 
làm cho người đó đau khổ và ta cũng bị đau khổ lây. Còn khi những 
hạt giống tích cực nơi người đó được tưới tẩm thì người đó tự nhiên 
nở như một đóa hoa, người đó có hạnh phúc ngay. Vì vậy cho nên 
thương nhau, chúng ta phải ký một hiệp ước sống chung an lạc, hòa 
bình và hạnh phúc với nhau. Ở Làng Mai có pháp môn gọi là “Hiệp 
Ước Sống Chung An Lạc“. Nếu thực tập theo hiệp ước đó thì ta có thể 
quản lý và chuyển hóa cái giận được và ta không để cho nó phá nát 
liên hệ hay hạnh phúc của chúng ta với nhau. Nếu thực tập đúng theo 
“tấn (tứ chánh cân) thì hạnh phúc có thể tăng tiến trong vòng một 
tuần lễ thực tập mà không cần nhiều thời gian. 


Nhận điện và chuyển hóa 


Chúng ta đã đặt căn bản cho vấn đề tổ chức Gia Đình Phật Tử là một 
gia đình và trong gia đình đó chúng ta phải thực tập như thế nào để 
chuyển hóa những chia rẽ, những bưồn giận, những bế tắc để có thể 
thiết lập lại sự hòa thuận, tin yêu, thương mến, hạnh phúc. Và chỉ khi 
nào Gia Đình Phật Tử thực hiện được điều đó thì Gia Đình Phật Tử 
mới có thể can thiệp được vào học đường và gia đình của từng đoàn 
sinh mình. Mỗi Huynh Trưởng hay mỗi đoàn sinh, dù là Oanh Vũ, 
cũng có những khổ đau, bế tắc trong lòng. Dù những vấn đề còn bé 


50 | Phần giáo lý căn bản 


nhỏ nhưng chúng ta phải nhận diện cho được những khổ đau đó để 
tìm ra được nguyên nhân. Bốn phận của người Huynh Trưởng là phải 
nhận diện được những bế tắc và khổ đau đó trong tâm mình, thấy 
được những bế tắc và khổ đau đó trong các đoàn sinh của đoàn mình. 
Ta cùng học hỏi để có thể nhận diện được và tìm ra phương thế để 
chuyển hóa những bế tắc và khổ đau đó. Và khi mà trong Gia Đình 
Phật Tử có sự hòa thuận, tin yêu, hạnh phúc, thương mến thì lúc đó 
Gia Đình Phật Tử mới đóng được vai trò mà Đức Thế Tôn đã giao phó 
cho mình là can thiệp vào phạm vi học đường và gia đình của từng 
đoàn sinh. Cố nhiên can thiệp vào học đường ta phải có sự cộng tác 
của các thầy giáo, cô giáo, ban giám hiệu; can thiệp vào gia đình của 


đoàn sinh ta phải biết nương vào sự cộng tác của các bậc phụ huynh. 


Chúng ta cũng đã được học rằng trong tâm ta có những hạt giống của 
hạnh phúc và hạt giống của khổ đau. Những hạt giống hạnh phúc, 
khổ đau đó có thể đã được cha mẹ ông bà truyền lại cho ta. Nhưng 
sống trong một môi trường xấu thì những hạt giống hạnh phúc không 
được tưới tẩm mỗi ngày trong khi những hạt giống khổ đau, buồn 
giận, bực tức, chán ghét, bạo động lại được tưới tấm mỗi ngày cho 
nên phần khổ đau chiếm ưu thế và đẩy phần hạnh phúc đi vào một 
ngõ kẹt trong tâm thức. Và khi phần khổ đau lớn quá trong ta, ta 
muốn khuây khỏa nên ta tìm tới sự giải trí. Giải trí bằng hình ảnh, 
bằng âm thanh, bằng cử động, và giải trí bằng cách ăn uống. Và 
chúng ta không có khả năng nhận diện những khổ đau trong ta để 
chuyển hóa. Như vậy sự thực tập hàng ngày của ta là sự thực tập trốn 
chạy những khổ đau trong ta và che lấp những khổ đau đó bằng 
những trò chơi giải trí, những thức ăn thức uống được trưng bày 
khắp thị trường. Ta nên biết rằng trong khi ta đi tìm những thức ăn 
đó, những trò giải trí đó thì ta liên tục đưa vào trong tâm những chất 
độc, những độc tố mà Đức Thế Tôn đã gọi tên là tham đắm, là giận 
hòm, si mê, ganh ty, tuyệt vọng, hận thù. Vì vậy cho nên phương pháp 
tu là phải nhận diện những độc tố đó và tìm cách chuyển hóa, hóa 
giải những độc tố đó. 


51 l Phần giáo lý căn bản 


Tự ký hiệp ước 


Trước hết ta phải tự ký với ta một bản hợp đồng, một hiệp ước vì ta 
có thân thì ta phải lo, phải chuyển hóa. Khi thân ta chưa được chăm 
sóc, chưa được chuyển hóa thì ta tiếp tục làm khổ bản thân ta và 
những người thương của ta. Vì vậy ta phải ký với bản thân ta một 
hiệp ước. Hiệp ước đó gồm những điều sau đây: ta nhận thức được 
rằng lâu nay ta đã sống trong sự lãng quên, sự buông thả và vì vậy ta 
đã để cho những hạt giống xấu, những độc tố trong người ta tích chứa 
và phát triển. Ta tiếp tục đi tìm những phương pháp gọi là giải trí để 
tiêu khiến, để quên đi những nỗi khổ niềm đau đó chứ ta không thật 
sự trở về để chuyển hóa chúng. Bây giờ ta phát nguyện ta sẽ không 
làm như vậy nữa. Đó là nội dung của giới thứ năm. Từ nay trở đi, 
những phương pháp giải trí phải lành mạnh, phải tưới tấm được 
những hạt giống tốt trong ta. Những phương tiện giải trí nào không 
lành mạnh và những phương pháp nào mà chỉ tưới tẩm những hạt 
giống của bạo động, của căm thù, của kỳ thị thì ta nhất định không 
chấp nhận những phương pháp đó: hoặc là phim ảnh, hoặc là tiểu 
thuyết, hoặc là máy vi tính, hoặc là internet, hoặc là những câu 
chuyện ta nói hàng ngày. Tất cả những phương tiện nào gọi là giải trí 
không lành mạnh thì ta phải viết xuống trên một miếng giấy: đây là 
những phương tiện giải trí không lành mạnh mà từ nay trở đi con sẽ 
không sử dụng nữa. Hứa với Bụt tức là ta hứa với bản thân mình vì 
Bụt không ở đâu xa cả, Bụt ở ngay trong trái tim ta. Điều này rất quan 
trọng. Người lớn cũng vậy mà người trẻ cũng vậy. Ta biết những giải 
trí không lành mạnh ấy có khả năng phá hoại thân tâm của ta và làm 
khổ những người thân của ta. Ta lấy một tờ giấy, và ta viết xuống 
những điều đó rồi ta hỏi anh ta, em ta, chị ta, người bạn hôn phối của 
ta xem ta còn thiếu cái gì không; rồi ta làm một danh sách cho đủ 
những phương tiện giải trí mà có chứa đựng độc tố. Sau đó ta lật ra 
trang kia và nói đây là những phương tiện giải trí có tính cách lành 
mạnh và không có độc tố, tưới tẩm những hạt giống thương yêu, tha 
thứ, hạnh phúc của ta. Ta chép xuống những điều đó. Như khi ta ngồi 
chung và hát bài: “Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh/ thì ta hát rất vui 
nhưng trong khi hát vui đó ta cũng đồng thời tưới tẩm những hạt 


52 l Phần giáo lý căn bản 


giống của sự tín thành. Đó là một loại giải trí lành mạnh. Đôi khi ta 
không gọi đó là giải trí nhưng kỳ thực nó đem lại cho ta niềm vui và 
hạnh phúc rất nhiều. Khi ta đi lên chùa, lên một tu viện, ta thực tập đi 
từng bước vững chãi và thảnh thơi như Đức Thế Tôn đã đi thì mỗi 
bước như vậy làm thân ta nhẹ nhàng, lòng ta phơi phới, mỗi bước làm 
ta tiếp xúc được với trời xanh, mây trắng, tiếng chim ca. Trong mỗi 
giây phút như vậy ta đưa những chất bổ dưỡng, nhẹ nhàng, thanh 
thoát vào trong thân và tâm ta. Quý vị có thấy ở chùa các thầy, các sư 
cô bước đi những bước vững chãi thảnh thơi và nở những nụ cười rất 
tươi không? Tại vì trong lòng họ đã chuyển hóa rất nhiều độc tố. Họ 
biết sống an lạc trong giây phút hiện tại, họ biết rằng cãi nhau, giận 
nhau chỉ làm cho hai bên cùng khổ nên họ thực tập nói và hành xử 
với nhau một cách nhẹ nhàng và thân ái. Khung cảnh thiền môn là 
khung cảnh thuận lợi cho chúng ta có thể trở về và tắm mình trong 
đòng suối tươi mát của Phật pháp. Khi lên chùa hay lên tu viện thì ta 
cũng được đi những bước chân thanh thản nhẹ nhàng như các thầy, 
các sư cô, ta cũng được ăn những bữa ăn đạm bạc và ngon lành không 
có độc tố. Khi nghe chuông, nghe kinh, nghe tán, nghe hát thì những 
âm thanh đó chỉ đem lại cho ta những niềm vui và hạnh phúc, chỉ 
tưới tẩm những niềm vui và hạnh phúc trong ta mà thôi chứ những 
lời kinh, giọng hát đó không bao giờ tưới tấm những hạt giống của sự 
tuyệt vọng, phiền não, sợ hãi trong tâm ta. Ta phải chép xuống tất cả 
những biện pháp nuôi dưỡng lành mạnh mà ta phải có mỗi ngày. Ta 
cần phải có thức ăn mới lớn lên được. Trong bài kinh cúng cơm trưa 
cho Đức Thế Tôn có bốn chữ "thiền duyệt vi thực”. Thiền duyệt vi 
thực có nghĩa là niềm vui của sự thực tập thiền, là thức ăn hàng ngày 
nuôi dưỡng chúng ta. "Duyệt" là niềm vui, là hạnh phúc của thiền, "vi 
thực" tức là thức ăn. Nên mỗi khi tới chùa, tới tu viện là ta tiếp nhận 
những thức ăn rất bổ dưỡng cho thân tâm. Mà nhiều khi không cần 
lên tới chùa, ở ngay nhà, khu phố, công viên nơi ta ở, ta cũng có thể 
thực tập được những điều như vậy. Thực tập được như vậy tức là 
nuôi dưỡng những niềm vui, hạnh phúc của ta. 


53 | Phần giáo lý căn bản 


Chọn bạn mà chơi 


Ta phải chọn bạn mà chơi, người bạn mà khi ngôi một bên ta thấy 
khỏe trong người, thấy lòng tràn đây thương yêu và tha thứ. Có 
những người bạn mà khi đi chơi với họ chừng nửa giờ hay một giờ là 
ta thấy mệt rôi vì trong người bạn đó có nhiều độc tố, có một sức 
mạnh cuốn hút ta đi tới những con đường say sưa, mê hoặc. Nếu ta đi 
chơi với những người bạn đó, để thì giò ra để đi theo những người 
bạn đó thì ta sẽ bị cuốn hút và bị tưới tẩm những hạt giống xấu. Đó 
gọi là những con đường ác đạo, những con đường xấu. Ta phải đi tìm 
những con đường tốt, mà những con đường tốt ấy chỉ có thiện hữu tri 
thức mới đưa mình đi tới mà thôi. Thiện hữu tri thức tức là bạn tốt. Vì 
vậy ta phải lấy một tờ giấy thứ hai, viết xuống tên những người bạn 
tốt có thể có. Và ta tìm đủ mọi cách để có thì giờ được ởi chơi với 
những người bạn tốt đó. Bạn tốt, danh từ của đạo Bụt gọi là "thiện 
hữu tri thức”, tiếng Phạn là "kayanamutra”. Trong nghi thức truyền 
giới, trước hết ta lạy cha mẹ, những người sanh thành ra ta; kế tiếp ta 
lạy thây, các vị thây đã đưa đường chỉ lối cho ta trên con đường tu 
học Phật pháp; cái lạy thứ ba ta hướng về các bạn, những bạn hiền đã 
nâng đỡ và hướng dẫn ta, giúp đỡ ta trong những giai đoạn khó khăn 
của cuộc đời. Giới tử mang ơn bằng hữu 0à các bậc thiện tri thức đã tác 
thành cho. Lạy xuống trước Tam Bảo trong mười phương. Thành ra 
người nào có được một thiện hữu tri thức, hai thiện hữu tri thức, ba 
thiện hữu tri thức là người đó may mắn. Thiện hữu tri thức của ta 
cũng là thây, sư anh, sư chị, sư em ta; thiện hữu tri thức cũng là bạn 
đồng hành của ta, có thể là em, là con ta. Khi con ta, em ta biết con 
đường tu học thì trở thành thiện hữu tri thức của ta. Tôi biết có nhiều 
người trẻ biết tu học đã đưa được bố mẹ trở về con đường chánh và 
những người trẻ đó là thiện hữu tri thức của cha mẹ. Trong khóa tu ở 
miền Nam Cali đã có những người trẻ đến tu học, và sau khi tu học 
họ đã chuyển hóa được những phiền giận với cha mẹ, họ thương trở 
lại cha mẹ, họ thực tập rất giỏi và hướng dẫn cha mẹ đi dự những 
khóa tu, rồi cha mẹ cũng bắt đầu tu tập và chuyển hóa. Như vậy thì 
con cháu cũng có thể là thiện hữu tri thức của cha mẹ chứ không phải 
thiện hữu tri thức là những người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn mà 


54 | Phần giáo lý căn bản 


thôi. Cho nên quý vị phải lấy một tờ giấy thứ hai và chép vào mặt 
trước tên những người thiện hữu tri thức mình đang có, mà những 
người thiện hữu tri thức có thể còn rất trẻ tuổi. Sau khi viết được ba 
bốn tên ta tự nghĩ sao ít vậy, rồi ta hỏi những người thân. Những 
người thân có thể chỉ cho ta thêm những người mà ta quên tên. Kỳ 
thực ai cũng có thể có nhiêu hơn ba, bốn người thiện hữu tri thức. 
Làm một danh sách cho khá, mười người hay trên mười người thì ta 
mới sống sót được. Rồi lật qua trang bên kia, ghi tên những người "ác 
hữu”, những người đã đưa ta tới các nẻo tối tăm, khổ đau, lầm lạc. 
Viết tên họ xuống, có thể viết tắt cũng được. Viết xong thì hỏi anh, hỏi 
em, hỏi bạn tờ giấy đó ra làm sao, còn thiếu ai. Chỉ cho ta tên những 
người ác hữu không nên thân cận. Họ gọi điện thoại thì nói là ta rất 
bận, bận học, bận tu, bận giúp cha giúp mẹ, và xin lỗi. Ta phải cương 
quyết mới được vì những người đó cũng hấp dẫn lắm. Ta phải có một 
lập trường rất vững và đôi khi ta phải nhờ tới những người bạn thân 
của ta giúp đỡ thì ta mới có đủ can đảm để từ chối những người kia. 


Đây là những phương pháp rất cụ thể mà quý vị phải làm. Ngày xưa 
người ta tu thiền không cần viết chì và giấy trắng nhưng ngày nay ta 
tu thiền có thể dùng phương tiện đó. 


Tờ giấy đầu, có hai mặt, một mặt nói vê những loại giải trí lành mạnh, 
một mặt là những loại giải trí không lành mạnh. Cất giữ tò giấy đó và 
mỗi ngày nên đọc một lần rồi có thể trong vài hôm hay vài tuần nữa 
ta có một danh sách đây đủ hơn. Tu hành mỗi ngày đều phải có tiến 
bộ. Tò giấy thứ hai thì hai mặt mang tên những thiện hữu và những 
ác hữu của ta. Tên những thiện hữu càng ngày càng nhiều nếu ta 
khám phá ra được vì một thiện hữu có thể đưa tới thêm một thiện 
hữu khác. Một bạn hiền có thể đưa tới một người bạn hiền khác. Ở 
trong kinh có nói rằng chơi với bạn tốt như đi trong sương, tuy áo 
không ướt nhưng rồi thấm và mêm xuống. Dù chỉ chơi thôi chứ 
không làm gì hết. Dù ta không có tu học với người đó nhưng nếu đó 
là một người hiền thì đi với người đó, ngồi với người đó, ta sẽ có cơ 
hội thấm được những chất liệu lành, tốt của người đó (thân phụ thiện 
giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận). Mặt 
kia ta viết xuống tên của những ác hữu. Ác hữu nhưng có thể rất là 


55 | Phần giáo lý căn bản 


hấp dẫn, chính họ đưa ta đi về địa ngục. Ngày xưa có một bài hát 
“I[ake my hand, I will bring you to paradise" (Cầm tay tôi, tôi sẽ đưa 
em lên thiên đàng). Nhưng với ác hữu là "take my hand, I will bring 
you to hell" (Câm tay tôi, tôi sẽ đưa anh về địa ngục). Mà địa ngục có 
đâu xa, ở ngay kế ta đó thôi. Và sau khi viết xong danh sách các ác 
hữu thì ta hỏi bạn thêm tên của những người ác hữu còn quên chưa 
viết xuống. Và khi đã có danh sách rồi mà có điện thoại, người đó 
xưng tên thì ta phải thở, nhất định là không có nghe theo lời của 
người bạn ác đó. Có rất nhiều thú vui và niềm vui lành mạnh, nhiều 
lắm. Nhiều bậc cha mẹ ngỡ con ởi tu là khổ, kỳ thực trái lại, con đi tu 
rất sướng vì suốt ngày được nghe, được nhìn, được làm, được chung 
đụng những điều rất lành mạnh. Và thức ăn cho thân và tâm mà mỗi 
ngày con tiếp nhận rất là hiền. Tu viện như một hải đảo bảo vệ cho ta, 
không để cho những độc tố của cuộc đời tràn vào xâm chiếm, phá 
hoại thân tâm. Trong tu viện có giới luật, có uy nghi, sư anh chăm sóc 
cho sư em, sư em chăm sóc cho sư chị. Tất cả mọi người đêu chăm sóc 
cho nhau dưới lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, của các bậc thây nên rất 


là an toàn. Tới tu viện thì ta được hưởng sự an toàn đó. 


Giải trí lành mạnh 


Ta có thể học thêm vài nguyên tắc cụ thể để có thể thực tập cho vấn 
đề này. Chúng ta rất cân được nuôi dưỡng bởi những yếu tố lành 
mạnh tươi mát nên vấn đề giải trí rất quan trọng. Giải trí, như chúng 
ta biết, một mặt giúp cho chúng ta quên bớt những lo lắng, khổ đau, 
đó là giải pháp tạm bợ nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn cần. Mặt 
khác, giải trí có thể tưới tẩm những hạt giống thương yêu, hạnh phúc 
trong ta. Cho nên chúng ta phải chọn những loại giải trí rất lành 
mạnh. Vậy thì chúng ta phải tổ chức những buổi họp, những hội nghị 
gia đình trong đó gồm có người lớn và người trẻ để bàn rất sâu sắc về 
những phương tiện giải trí của gia đình, của từng người trong gia 
đình; những phương tiện giải trí vừa lành mạnh vừa có tính cách nuôi 
dưỡng để bảo vệ thân tâm. Chúng ta cũng có thể mời những người 
khác tới tham dự để người đó góp ý, nhưng mà chúng ta đừng mời 
những người chưa có khả năng nói sâu, chúng ta chỉ nên mời những 


56 | Phần giáo lý căn bản 


người đã tu tập thành công, đã có chuyển hóa và có hạnh phúc trong 
gia đình của họ. Có những người nói rất hay, thao thao bất tuyệt, lý 
thuyết rất giỏi nhưng mà trong gia đình họ không có hòa thuận, 
không có hạnh phúc. Vậy thì những người đó chúng ta không mời, 
chúng ta chỉ mời những người truyền thông được, đại điện được cho 
sự thực tập có hạnh phúc mà thôi. Chúng ta mời một hay hai người, 
những người đó có thể là những người trẻ hay là người lớn tuổi mà ta 
biết rằng mời vào thì người đó có thể ngồi như là một thành phần của 
gia đình. Có mặt họ nhưng ta không ngần ngại nói ra những điều 
trong gia đình ta cho họ nghe và phẩm chất hội nghị gia đình có thể 
tăng cường bằng sự có mặt của một người bạn thân, một người có thể 
được gọi là thiện hữu tri thức. Trong buổi họp chúng ta bàn về hai 
mặt: giải trí không lành mạnh và giải trí lành mạnh. Người lớn có 
những giải trí của người lớn và người nhỏ có những giải trÍ của người 
nhỏ. Có khi người lớn không ưa những cách giải trí của người nhỏ và 
người nhỏ không ưa những giải trí của người lớn, nhưng có những 
thứ giải trí mà cả người lớn và người nhỏ đều có thể tham dự chung. 
Chúng ta phải liệt kê ra ba loại như vậy. Ví dụ như ta bàn tới vấn đề 
Ti-vi. Ti-vi là một dụng cụ giải trí cho tất cả mọi người. Người lớn 
cũng cần Tï-vi, người nhỏ cũng cần Ti-vi (có người tuyên bố không có 
Ti-vi là chết liên), nhưng mà Tï-vi giết mình từ từ. Ti-vi trút vào trong 
lòng mình những độc tố như bạo động, sợ hãi, căm thù, thèm khát. Ti- 
vi tưới tấm những hạt giống thèm khát trong ta rất nhiều, thèm khát 
về danh, thèm khát về tài lợi, thèm khát về sắc dục. Do vậy Tï-vi trở 
thành độc hại vô cùng. Nhưng không phải vì vậy mà ta cầm lẫy cái 
búa đập vỡ tan Tỉ-vi vì trong Ti-vi có những chương trình ta có thể 
học hỏi, có những hình ảnh rất đẹp, giúp cho ta tiếp xúc được với 
những mầu nhiệm của thiên nhiên, những bài học về khoa học, về 
nhân chủng học, về sử học rất hay. Vì vậy không ai dại gì mà lấy cái 
búa đập bể Ti-vi và nói là tại vì Ti-vi có chứa nhiều độc tố. Chúng ta 
đừng có thành kiến với cái Ti-vi. Chúng ta nên sử dụng Tï-vi với sự 
thông minh của chúng ta, với khả năng biết phân biệt đâu là độc tố, 
đâu là những yếu tố lành mạnh có thể nuôi dưỡng ta. Vì vậy con cái 
rất cần tuệ giác của cha mẹ và của những bậc tri thức tại vì nếu con cái 
mà không biết sử dụng Tĩ-vi thì một ngày mai, con cái sẽ lãnh đủ tất 


57 lIPhần giáo lý căn bản 


cả những gì xấu mà Tï-vi cung cấp, con cái sẽ theo băng đảng, con cái 
sẽ xách súng vào trong trường bắn những đứa con nít khác. Khi có sự 
bực tức mà không biết làm sao điều phục thì người ta biểu lộ sự bạo 
động ấy ra và làm tan nát hết. Vậy thì chúng ta đồng ý rằng ta không 
đập bể Ti-vi nhưng mà ta phải làm thế nào để Ti-vi không phá hoại 
gia đình mà chỉ xây dựng gia đình thôi. Do đó cho nên phải nghiên 
cứu, phải coi những chương trình nào của Tï-vi mình có thể coi được, 
những chương trình nào người lớn nên coi, chương trình nào trẻ em 
nên coi, và những chương trình nào người lớn và trẻ em cùng nên coI. 
Có những phim tài liệu nghiên cứu về địa chất học, về lịch sử con 
người, về đời sống thú vật, về đời sống cây cối, mà nếu ta không được 
coi thì thật là quá uống. Vậy ta phải để ý, phải biết được trong Tĩ-vi 
ngày nào có những chương trình gì và ta nhất định chỉ coi những 
phim tài liệu, những chương trình có tính cách giáo dục. Ở bên Mỹ có 
một đài truyền hình có tính cách giáo dục, tuy chưa hoàn mỹ, nhưng 
mà trong những chương trình của đài truyền hình đó có rất nhiều tư 
liệu để cho cha mẹ và con cái có thể ngồi chung, coi chung và sau đó 
đàm luận với nhau. Những chương trình nào hay thì ta có thể thâu 
vào video để mấy hôm sau còn có thể coi lại. Vì vậy cho nên như 
chúng ta đã nói, không cân đập bể Ti-vi mà phải sử dụng Ti-vi một 
cách rất là thông minh. Tôi biết có một gia đình sống ở Boston mà 
trong đó có tới ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà: có ông 
bà, cha mẹ và con cháu. Họ cũng có một cái Ti-vi nhưng ngộ lắm, khi 
nào có một phim hay, một phim có giá trị đã được quảng cáo trước 
bốn hay năm ngày gì đó thì cả gia đình hẹn nhau cùng coi phim 
chung. Tới giờ đó bà nội, bà ngoại đi rửa mặt, chải tóc, mặt áo đàng 
hoàng. Rồi cha mẹ các cháu và các cháu đều chuẩn bị đàng hoàng như 
là đi coi hát vậy. Sau đó tới ngồi trước Ti-vi, ngồi rất đàng hoàng, có 
ly nước cam để uống với nhau trong thời gian chờ đợi tới giờ phim 
chiếu. Sau khi phim chiếu xong rồi thì tắt máy, mọi người đi giải lao 
hoặc có thể ngồi đó đàm luận về nghệ thuật cũng như ý nghĩa của 
phim vừa coi, giống như là đi coi hát về vậy. Và sau khi coi hát có thể 
ăn cháo buổi khuya được. Có thể nấu cháo nấm hay là hủ tiếu gì đó 
để ăn với nhau và trong khi ăn có cảm giác ấm áp trong hạnh phúc 
gia đình. Rồi họ mới đàm luận về những nhân vật đóng phim như thế 


58 | Phần giáo lý căn bản 


nào. Nếu ai có kiến thức về phim ảnh và nghệ thuật thì có thể trao 
truyền những kiến thức đó cho những người khác và buổi đó là một 
buổi rất có hạnh phúc, mọi người đều có thể học hỏi được rất nhiều. 
Đã vậy họ khỏi tốn tiền mua vé và được ăn cháo khuya, ăn chè khuya 
ngay trong gia đình của mình, chuẩn bị đàng hoàng trong buổi chiêu 
hôm đó nên không khí rất ấm cúng. Đó là chuyện một gia đình người 
Việt sống ở Boston. Tại sao ta không làm được như vậy? Chúng ta biết 
chánh niệm tức là khả năng có thể thấy được những gì đang xảy ra, có 
thể đánh giá được bản chất của những gì đang xảy ra là hiền hay là 
dữ, và chánh niệm cho ta biết rằng đó là phim tốt hay phim xấu. Phim 
tốt tưới tấm hạt giống của tình thương, của sự yêu đời, của sự tha thứ, 
của những cái đẹp trong ta. Còn phim xấu thì làm cho ta thêm bạo 
động, thêm nghi ky, thêm sự căm thù. Và vì vậy phải chọn lọc những 


yếu tố sản phẩm ta tiêu thụ. 


Du ngoạn 


Chúng ta lại bàn xem ngoài những chương trình hay của vô tuyến 
truyền hình, chúng ta còn có những giải trí nào hay hơn nữa. Có 
những nơi rất đẹp, có những phong cảnh rất là thanh tú và có thể cuối 
tuần hay những ngày nghỉ, chúng ta chuẩn bị để cùng đi lên sống 
một, hai ngày ở những khung cảnh thiên nhiên thanh tú đó. Có 
những buổi du ngoạn mà những nơi du ngoạn đó ta có thể phải 
chuẩn bị hàng tuần trước. Ta phải làm cho cuộc du ngoạn đó thành 
công và trong suốt thời gian du ngoạn đó chúng ta chỉ tiếp xúc với 
những mầu nhiệm, những đẹp đẽ của cảnh trí mà thôi. Dĩ nhiên 
chúng ta sẽ ăn picnic ở đó, chúng ta có thể ngủ ở đó một đêm, chúng 
ta có thể mang theo một cái lêu đi động, và chúng ta có thể chuẩn bị 
như một ngày hội. Ngay trong khi cha mẹ với các con chuẩn bị trong 
tính thần thương yêu đoàn kết thì đó đã có niềm vui rôi chứ không 
hắn phải tới đó rồi mới có niềm vui. Đó là niềm vui nuôi dưỡng ta 
trong giây phút hiện tại. Cũng như ngày Tết, cái nao nức chuẩn bị ăn 
tết mới là vui. Đem bộ lư đồng xuống để đánh cho sáng lên, làm một 
vài thứ mứt để nghĩ mình sẽ cúng ông bà, để mình nhâm nhi với 
nhau và với bạn trong mấy ngày tết... Chính sự chuẩn bị đó đã vui 


59 | Phần giáo lý căn bản 


rồi. Đem hết tài năng của mình ra chuẩn bị và mục đích là có niềm vui 
hạnh phúc, chứ mục đích không phải là tổ chức một cách hoàn mỹ. 
Muốn tổ chức một cách hoàn mỹ mà người này cho rằng ý kiến của 
mình mới hay còn ý kiến người kia thì đở; rồi cãi lộn nhau thì thà 
không ởi còn hơn. Nhiều khi tại vì ta độc tài, ta muốn ý kiến của ta 
được tiếp thu, phải làm hết theo ý ta thì ta mới thích nên mới có 
chuyện cãi lộn. Vì vậy cho nên trong khi chuẩn bị thì đó đã là sự tu 
tập, làm sao mà điều hợp được những ý kiến của mọi người, nghe hết 
tất cả ý kiến của mọi người và nếu cần, ta buông bỏ ý kiến của ta để 
cho người kia được hạnh phúc. Đó mới gọi là tu, là hay. Còn ta hơi 
cứng, nhất định giữ ý mình, tuyên bố rằng ý này không được thì tôi 
không đi là thất bại rồi. Đi để có hạnh phúc, chứ không phải đi để rồi 
chia rẽ, ghét bỏ nhau. 


Ta cũng có thể mời một gia đình bạn đến ăn cơm với ta và đó là hạnh 
phúc rất lớn. Đây là người bạn mà ta quý, gia đình bạn mà ta quý, thì 
khi mời họ đến ăn cơm ta phải chuẩn bị trước, làm sao để cho buổi tối 
đó thành công, đem lại hạnh phúc cho cả hai gia đình. Những bài hát 
nào ta sẽ hát cho họ nghe, những gì ta có thể chia sót cho họ và đem 
những thực tập nào ta đã thành công để chia sẻ cho họ. Tại vì trong 
đời sống hàng ngày cũng như đời sống tâm linh của ta, ta có những 
thực tập, có những cố găng, đã tạo ra sự hòa điệu và hạnh phúc nên ta 
muốn chia sẻ những cái đó. Hoặc là nếu ta mới đi Vermont năm ngày, 
mà trong năm ngày đó ta có nhiều niềm vui, nhiều thành công trong 
sự thực tập nên khi về đến thành phố ta muốn chia sẻ với một người 
nào đó. Ta sẽ tổ chức cuộc chia sẻ một cách rất cẩn thận: mời họ ăn 
cơm, bàn xem sẽ ăn món gì, ai làm món đó, rồi ta sẽ cho họ coi hình, 
xem băng, nói những gì ta muốn chia sẻ, v.v... thì trong thời gian cả 
buổi chiều đó vừa chia sẻ, vừa ăn cơm là ta hoàn toàn chỉ tưới tẩm hạt 
giống hạnh phúc mà thôi. Ta không tưới tẩm những độc tố, những 


buồn giận phiên muộn của mình. 


Ta cũng có thể tổ chức đi chơi. Một cuộc chơi núi vừa làm cho thân 
thể ta mạnh khỏe, được thở khí trời trong mát và tiếp xúc với cây cỏ, 
hoa lá, những con vật mà ta chưa biết. Nếu có được một người rành 
về thực vật học đi cùng, ta nhờ người đó chỉ và nói tên từng loại cây, 


60 | Phần giáo lý căn bản 


loại cỏ, loại hoa cho ta và các con ta được học thì rất quý. Đó là một 
kiểu du ngoạn để học hỏi rất lành mạnh, rất hay. Và nếu ta đi với một 
nhà địa chất học, thì nhà địa chất học đó sẽ câm lên từng viên đá, chỉ 
vào từng triền núi mà nói cho ta biết lịch sử của địa chất. Đó là những 
chuyển du khảo học hỏi rất là quý giá. Đó không phải là những loại 


giải trí rẻ tiền có tác dụng độc hại. 


Ta phải sống đời sống văn minh, mỗi ngày đời sống tâm linh của ta 
càng thanh nhã hơn, càng có văn hóa nhiều hơn, càng có tâm linh 
nhiều hơn tại vì trong đời sống tâm linh ta cũng lớn lên như trong đời 
sống của cơ thể. Nếu cơ thể ta lớn lên mà tâm linh của ta không chịu 
lớn lên thì mất sự thăng bằng. Đó là đứng về phương diện nghệ thuật, 
còn đứng vê phương diện tâm linh ta cũng phải có thức ăn cho đàng 
hoàng. Đức Khổng Tử nói rằng nếu anh không đọc sách, nếu anh bỏ 
đọc sách chừng vài tháng thì anh sẽ bắt đầu quên. Cũng vậy, có 
những kiến thức về khoa học, về nghệ thuật, về xã hội người ta khám 
phá ra được mà ta lại rất quê, không biết gì hết, không biết kiến thức 
nhân loại đi tới đâu rồi thì thật là ta sống trong thời đại của thế kỷ 21 
mà giống như sống trong thế kỷ 17, 18 vậy. Do đó ta phải biết rằng đó 
là những thức ăn ta phải có trong đời sống hàng ngày và phải biết học 
hỏi. Sự học hỏi không nặng nề, không có lao động cực nhọc vì học hỏi 
đưới hình thức này rất đễ chịu. Ví đụ như có một cuốn phim nói về sự 
sống của một bộ lạc ở Châu Phi hay Nam Mỹ. Văn minh của thế giới 
Tây phương chưa đi tới được góc rừng ấy, nhưng có những người 
làm phim đã đi tới tận đó và họ đã ở nhiều tháng để quay những hình 
ảnh về đời sống hàng ngày từ vật chất đến tinh thần của giống dân bộ 
lạc nói trên. Mà có nhiều người rất tài, họ quay được những hình ảnh 
mà ta không ngờ họ có thể quay được. Những người dân trong bộ lạc 
chưa bao giờ nhìn thấy một cái máy quay phim, một cái máy chụp 
hình, những người chưa bao giờ thấy hình ảnh thật của chính mình 
xuất hiện trên một cái màn ảnh và khi những người làm phim quay, 
họ cho ta thấy những hình ảnh đó và cho ta thấy sự ngạc nhiên lớn 
lao của những em bé và cả những người lớn, lần đầu tiên được thấy 
hình ảnh của mình xuất hiện ngay trong màn ảnh. Ta thấy cuộc sống 
của bộ lạc đó có những cái rất ngây thơ, rất đẹp mà bây giờ ta không 


61l Phần giáo lý căn bản 


có nữa, ta đã đánh mất. Ta thấy có những nếp sống có nền văn minh 
rất cao nhưng mà khi tiếp xúc với nền văn minh vật chất rồi thì họ bắt 
đầu đánh mất những cái đó, rất tội nghiệp. 


Rạp chiếu phim là đạo tràng 


Năm 1997, tôi với một số thầy và sư cô qua Ấn Độ thì có một người 
trung niên ăn mặc rất đẹp đi theo. Ông ta thâu những bài thuyết pháp 
của tôi, thâu những cảnh tượng mà tôi tiếp xúc với dân Ấn Độ, cảnh 
dân Ấn Độ trong các nhà thương chăm sóc cho chim, cảnh dân Ấn Độ 
đang tắm và cầu nguyện trên sông Hằng, dân Ấn Độ đang ngồi thiền, 
tập đi thiền hành với tôi, dân Ấn Độ đang sống đời sống hàng ngày 
của họ. Đó là một ông giáo sư mỹ thuật. Ông dạy về mỹ thuật ở Thụy 
Sĩ. Ông đã đi với một chuyên viên khác và ông thâu hết tất cả những 
hình ảnh đó. Ông thâu tới bốn mươi mấy giờ đồng hồ và khi về ông 
cô đọng lại những hình ảnh đó, làm ra cuốn phim dài một giò ruõi. 
Ông lấy cốt truyện là một bài pháp của tôi nói cho người Ấn Độ và 
mỗi câu nói của tôi, ông đều minh họa bằng những hình ảnh của đời 
sống xã hội Ấn Độ rất đẹp. Cho đến khi cuốn phim thành công, đem 
ra chiếu ở rạp thì trong một năm trời, đêm nào cũng có người đến 
xem đầy rạp hết và chiếu cùng hết các rạp ở tại Atlanta. Người ta báo 
cáo rằng trong năm 1998 phim đó là phim thành công nhất trong 
những phim ở Thụy Sĩ, kể cả những phim tình cảm, và tự nhiên tôi và 
các thầy, các sư cô đóng vai tài tử xi nê một cách không hay biết. Hết 
phim, đến phân chữ giới thiệu nhà làm phim và tài tử thì xuất hiện 
một danh sách những “tài tử toàn là Thích... và Thích Nữ... Cuốn 
phim nói bằng tiếng Anh, phụ đề bằng tiếng Đức và tiếng Pháp. Sau 
một năm chiếu ở Thụy Sĩ thì phim được đem sang chiếu ở Đức. Hiện 
bây giờ (1999) ở những thành phố bên Đức, người ta đang nô nức đi 
xem phim này. Thế mà quý vị biết không, khi có buổi họp báo, họ hỏi 
tôi là khi Thầy đóng phim, Thầy làm diễn viên thì Thầy thấy sao, 
Thầy cảm thấy như thế nào? Tôi nói là tôi vui lắm. Mười tổ chức mời 
tôi đi giảng, tôi chỉ chấp nhận hai đến ba tổ chức thôi. Và hiện bây giờ 
tôi khỏi phải đi giảng mà đêm nào cũng được thuyết pháp tại nhiều 


thành phố nên tôi thấy vui lắm, tôi rất ưa làm cái nghề đóng phim 


62 l Phần giáo lý căn bản 


này. Mà kỳ thực như vậy, khi họ đi vào trong rạp, cuốn phim có tựa 
đề là Những Bước Chân Chánh Niệm, trên màn ảnh có chiếu cảnh của 
Tăng đoàn đang đi những bước chân chánh niệm và trình bày sự 
tương phản giữa đời sống con người ở bên ngoài xã hội với nếp sống 
của chánh niệm. Thầy trò càng đi vững chãi, thảnh thơi chừng nào thì 
đời sống bên ngoài càng xô bồ, càng hấp tấp chừng đó. Cho nên 
người ta thấy rõ mà không cần phải có những lời bình phẩm nào hết. 
Khi đèn trong rạp tắt, phim bắt đầu bằng hình ảnh có một cây nhang 
trên bình hương đang tỏa khói và có tiếng chuông chánh niệm, và cố 
nhiên trong số khán giả thế nào cũng có một số người đã từng thực 
tập chánh niệm rồi, thành ra họ có cảm tưởng là họ đang đi vào thiên 
đường. Kỳ thật đó không phải là thiền đường, đó là rạp chiếu phim. 
Rạp chiếu phim là nơi những hình ảnh của giết chóc, những cảnh làm 
tình, những cảnh bắn súng xảy ra mỗi đêm, nhưng đêm nay là một 
đêm rất đặc biệt. Màn ảnh mở ra, trên nền màn ảnh là bóng tối, rồi có 
cây nhang đang tỏa khói và có tiếng chuông cho mọi người thở, rồi từ 
từ mới thấy tăng đoàn đang đi từng bước thảnh thơi lên núi Linh 
Thứu vào lúc năm giờ khuya và mọi người đều ngồi thiền trên đó cho 
đến khi vầng thái dương xuất hiện trên đồi với tiếng giảng của Thây ở 
sau và những phụ đề tiếng Đức. Mọi người nghe một bài pháp thoại 
mà không có cảm tưởng là mình bị nghe pháp thoại hay nghe giảng 
đạo và sau khi phim chấm dứt rồi không ai vỗ tay như đi xem phim 
thường hết vì mọi người đều cảm động vô cùng. Những hạt giống 
tâm linh, những hạt giống hạnh phúc và niềm vui của họ được tưới 
tẩm, và nếu họ biết chắp tay thì chắc họ đã chắp tay trước khi đi ra 
khỏi rạp chiếu phim. Như vậy ta đã biến rạp chiếu phim thành đạo 
tràng mỗi đêm. Tôi hy vọng rằng sẽ có một nhà làm phim người Mỹ 
mua cuốn phim đó đem về Mỹ để chiếu, vì ở Mỹ có rất nhiều độc giả 
của tôi. Coi trong rạp hay hơn là coi video nhiều lắm. Ở Pháp đã có 
một nhà xuất bản mua và cuối năm nay phim sẽ bắt đầu được chiếu 
tại Pháp với phụ đề tiếng Pháp và tiếng Đức. Ở Thụy Sĩ thì đã chiếu 
hơn một năm rồi và bây giờ đang còn chiếu ở một vài thành phố. Ở 
Đức cũng đã bắt đầu chiếu trong nhiều thành phố. Cuối năm nay 
cuốn phim sang Pháp rồi sẽ sang Anh. Sang Anh thì dễ vì ở đó nói 
tiếng Anh. Thành ra khi coi cuốn phim như vậy thì những hạt giống 


63 l Phần giáo lý căn bản 


tốt trong tâm thức ta đêu được tưới tấm và khi coi xong cuốn phim ta 
thấy nhẹ, thấy khỏe ra, ta thấy đời sống có ý nghĩa. Cho nên chúng ta 
phải chọn lựa những cuốn phim như vậy để xem, không phải là 
không có trong thị trường. Và chính ngay trong vô tuyến truyền hình 
thỉnh thoảng cũng có chiếu những phim như vậy, tuy không phải nói 
về đạo Phật nhưng có công năng nuôi dưỡng ta, tưới tẩm những hạt 
giống của cái đẹp, cái lành và cái thật ở trong ta (chân - thiện - mỹ). 


Nhạc Kinh 


Ngoài ra quý vị đã được nghe các thầy, các sư cô hát những bài hát có 
tính cách lành mạnh như là bài "Bài Tụng Hạnh Phúc" hay bài "Mười 
Hạnh Nguyện Phổ Hiền" mà càng hát và càng nghe chừng nào thì 
những hạt giống của tâm bồ đề, của niềm vui, của niêm tin trong ta 
càng được tưới tấm. Những bài hát đó không phải không có. Hiện 
bây giờ chúng ta có một tập nhạc gọi là "Những Giọt Không" có rất 
nhiều những bài hát như vậy. Chúng ta cũng có một số đĩa CD trong 
đó có những bài hát như vậy, và chúng ta cũng có hai tập CD nhạc 
kinh nữa. Nghe nhạc như vậy thì cũng như nghe tụng kinh, những 
hạt giống của kinh điển, của tuệ giác, của Bụt tự nhiên được gieo vào 
trong ruộng tâm của ta. Và nếu ta tiếp tục nghe thì âm nhạc sẽ đưa 
những lời hay ý đẹp, những tư tưởng về thương yêu, về tha thứ, về 
niềm tin, về hạnh phúc để tưới tẩm những hạt giống đó mỗi ngày, 
thay vì chúng ta nghe nhạc gọi là 0hạc đứt ruột. Nhạc đứt ruột làm hư 
hại không biết bao nhiêu tâm hồn người lớn và trẻ em. Tôi có nghe 
thử một cuốn băng nói về chủ đề Mẹ. Mẹ là người thương yêu mà sao 
nghe toàn là than thở đứt ruột, nghe xong ruột mình đứt làm hai, làm 
ba, làm bốn, làm mười khúc. Tại sao thương mẹ mà phải râu như vậy? 
Tập Bông Hồng Cài Áo ta đọc đâu thấy đứt ruột gì đâu, mà tại sao họ 
làm một cuốn phim mấy chục bài về mẹ đọc tới đâu là khóc tới đó, 
nghe tới đâu là não ruột tới đó, tại tâm của họ đau khổ rồi, nên làm 
cái gì ra cũng đau khổ hết. Những bài hát mà người ta sáng tác, người 
ta tiêu thụ trong thị trường, trong giới ca nhạc Việt Nam toàn là 
những bài tình sâu đứt ruột mà nghe vô nó tưới tẩm những hạt giống 
đau thương tuyệt vọng trong người. Người ta cứ nằm cong lại như 


64 | Phần giáo lý căn bản 


con tôm mà nghe hết bài này sang bài khác, gọi là thú đau thương, rất 
là ốm đau, không lành mạnh. Trong khi đó có những bài hát rất lành 
mạnh, rất yêu đời, rất tươi mát thì lại không chịu nghe. Vậy thì phải 
chọn lọc các loại âm nhạc, các loại ca khúc lành mạnh, phải viết thêm 
những bài đó xuống và trong gia đình phải tổ chức ca hát với nhau. 
Nếu có một người anh hay một chị lớn biết chơi guitar thì buổi tối 
thay vì coi Tĩ-vi, ta có thể uống cà phê, uống trà rồi tụ họp lại hát bài 
"Chúng ta được ngồi đây, trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng 
thân, thấy mình thật may mắn..." Quý vị đọc lại mấy câu trong Bài 
Tụng Hạnh Phúc: "Năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghị, 
đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy, 
đưa về nẻo tối tăm..." Rõ ràng là như vậy, có Bụt, có Pháp và có Tăng 
thì ta được bảo hộ và khi được bảo hộ như vậy thì ta không bị kéo đi 
theo những con đường xấu xa. Trong Bài Tụng Hạnh Phúc, ø0ăne 
lượng của tăng đoàn, đang bảo hộ cho con, tức là ta sống trong đoàn thể 
tu học đó và đang được bảo hộ. Gia đình ta nếu có tu học thì cũng 
thành một tăng đoàn. Đoàn thể nào có tu học đều được coi là tăng 
đoàn. Chữ Tăng được dùng để gọi chung cho người xuất gia và người 
tại gia: xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, tại gia nữ là bốn thành 
phần của tăng đoàn gọi là tứ chúng. Thì chữ Tăng có nghĩa là Chúng, 
chữ Tăng dịch từ chữ Sangha, tức là tăng đoàn gồm có bốn chúng là 
xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, tại gia nữ và nếu ta tu học cho 
đàng hoàng thì gia đình ta, cha mẹ con cái trở thành như một tăng 
đoàn nho nhỏ. Và nếu ta có tu thì trong đó có giới luật, có uy nghi. 
Giới luật đó là Năm Giới, có giới thứ năm là không tiêu thụ một cách 
bừa bãi, không tiêu thụ âm nhạc kích động và đứt ruột, không xem 
Ti-vi một cách bừa bãi. Ủy nghi tức là ta có những lề thói rất đẹp của 
truyền thống gia đình ta, uy nghi là cái đẹp phát sinh ra từ nếp sống 
có đạo đức, có chánh niệm và khi mà các người trẻ đi xuất gia, họ 
phải thực tập uy nghỉ trong cách đi, đứng, nằm, ngồi. Bốn tư thế đó 
gọi là tứ uy nghĩ, phải thảnh thơi, nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Khi người ta 
đưa cho ta một ly trà, hay là một trái cam thì ta chắp tay lại "Sen Búp 
xin tặng người, một vị Bụt tương lai”. Cái đó là cái đẹp của uy nghi. 
Và khi mà ta chào một người với hơi thở vào, với nụ cười của ta thì 
rất có uy nghi. Tất cả mọi động tác, mọi cử chỉ đều biểu lộ được cái 


65 | Phần giáo lý căn bản 


đẹp của chánh niệm và cái đẹp đó gọi là uy nghi. Người tu thì phải có 
giới luật, phải có uy nghi. Uy nghỉ là tất cả những cái đẹp biểu lộ ra 
trong cách đi, đứng, nằm, ngồi của ta. Nếu ta có thực tập chánh niệm, 
ta đi mà có chánh niệm thì cái đi của ta rất đẹp. Nếu ta thấy một thầy, 
một sư cô mà đi không có uy nghi thì ta không nhận ra đó là một vị 
xuất gia đích thực. Nếu ta thấy vị đó ăn cơm, uống nước, tiếp xử, nấu 
ăn, rửa bát mà không có chánh niệm thì ta không thấy cái đẹp của 
người xuất gia. Cái đó gọi là chánh niệm trong mỗi động tác và mỗi 
cử chỉ, mỗi lời nói của ta. Chính hai yếu tố đó bảo hộ cho ta: "Giới luật 
và uy nghỉ, đang bảo hộ cho con, không để gây lầm lỗi..." Mà giới luật 
và uy nghỉ là gì? Là Pháp đó! Pháp tức là bản chất của Bụt và Tăng. 
Tăng đoàn đích thực là đoàn thể trong đó có bản chất của giới luật, 
của giáo pháp và như vậy là có mặt của Bụt ở trong tăng đoàn. Chân 
Tăng là Tăng trong đó có chất liệu của Bụt, của Pháp và vì vậy cho 
nên tới với chân Tăng là ta được gặp Bụt, gặp Pháp còn nếu ta tới với 
Tăng mà Tăng đó không phải là Tăng đích thực thì không gặp Bụt và 
Pháp trong đó. Tăng đích thực chứa đựng Bụt và Pháp. Vậy thì nếu 
năng lượng của tăng đoàn do giới luật và uy nghĩ làm ra thì đó là 
ngưồn năng lượng bảo vệ cho ta, không để ta gây ra lầm lỗi. Gây ra 
lầm lỗi tức là tiêu thụ một cách bừa bãi, đưa những độc tố vào trong 
mình, trong thân và trong tâm, để cho những người thân của ta bị độc 
tố xâm chiếm... “Khône bị nghiệp xấu đẩu, đưa uào nẻo tối tăm, lại được 
cùng bạn hiền, đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của Bụt uà 
Bồ Tát.” Ánh sáng này, ánh sáng của Bụt và Bồ Tát rất rõ, ta có thể 
thấy được, đó là giới luật và uy nghi. Khi có giới luật và uy nghi thì tự 
nhiên có ánh sáng của Bụt và Bồ Tát. 


“,. TưỤ có mặt trong con những hạt giống khổ 


% thức 
: —— N đau, phiền não 0à tập khí, nhưng chánh niệm 
(`) `) \ _ hiện tiền oẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho 
L— ¬ *v | ] CON Hếˆp xúc uới những gì mầu nihiệm, có !mặt 
làng | —~\^”. ⁄... trong tự thân oà có mặt quanh con.” 
°®.®e Ị ooSo“ 
“hả c5 hét Ta đã học chữ "Tập Khí” và phương pháp 


nhận diện tập khí. Tuy tập khí vẫn còn 


1. Tập khi (cái giận, cái buồn, v.v...) 


2. Năng lượng chánh niệm 


66 | Phần giáo lý căn bản 


nhưng ta đã làm chủ được và mỗi khi nó ló đầu ra là ta mỉm cười với 
nó: "Ha ha, tập khí của ta đấy hả? Ta biết ngươi quá mà. Ngươi không 
làm gì ta được đâu." Thì tự nhiên tập khí đó yếu đi một chút xíu. 
Phiền não là những cái buôn, cái giận, cái ganh, cái ghét còn đó, 
nhưng mỗi khi nó lộ diện ra thì ta biết liền: "Cái giận của ta đó hả? Cái 
buồn của ta đó hả? Ta biết ngươi còn đó, ta sẽ săn sóc cho ngươi." Cái 


đó là năng lượng chánh niệm giúp cho ta làm công việc nhận diện. 


Nên tuy là tập khí còn đó, phiền não còn đó, khổ đau còn đó nhưng 
chánh niệm hiện tiền tức là có chánh niệm trong giây phút hiện tại, 
giúp cho ta tiếp xúc được những gì mầu nhiệm đang có mặt trong tự 
thân và quanh mình vì trong đời sống có những cái rất mầu nhiệm. Ví 
dụ như hai mắt ta rất mầu nhiệm, hai con mắt như hai viên ngọc, chỉ 
cần mở mắt ra là thấy được trời xanh, mây trắng, núi tuyết, hoa vàng. 
Hai tai ta, chỉ cần lắng tai là nghe tiếng âm nhạc, tiếng chim hót, tiếng 
suối reo, tiếng gió thối trên những đọt thông. Đó là những cái rất mầu 
nhiệm của cuộc đời mà nếu ta bị mù, bị điếc thì làm sao ta tiếp xúc 
được? Trong khi đó thì mắt ta còn tốt, tai ta còn tốt, mũi ta còn tốt, 
thân ta mạnh, chân ta còn khỏe và đó là những hạnh phúc rất lớn, đó 
là những mầu nhiệm trong tự thân. "Sáu căn còn đầy đủ, mắt thấy 
được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, 
lưỡi nếm được pháp vị..." Tất cả những cái đó là những cái may mắn, 
những điều mầu nhiệm ở trong tự thân. Ngoài thân còn có trời xanh, 
mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở và biết bao nhiêu sự mâu 
nhiệm khác của sự sống quanh ta. Vậy mà ta cứ chìm đắm trong 
những nỗi khổ đau, giận hờn, bưồn tủi, tuyệt vọng của ta thì rất uổng. 
Do đó cho nên chánh niệm rất quan trọng. Chánh niệm ôm lấy nỗi 
khổ đau của ta và giúp cho ta tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự 


sống đang có mặt. 


Ta đang còn trẻ, hai chân ta còn khỏe, nụ cười ta còn tươi, mà ta 
không biết sử dụng, ta cứ co rúm lại trong niềm đau nỗi khổ của ta, 
cứ để ngày tháng trôi qua miệt mài thì rất uống phí. Chỉ có chánh 
niệm mới dạy cho ta được, chỉ có tăng thân mới đánh thức được ta, và 
giúp cho ta đi vào con đường của niềm vui, của hạnh phúc mà thôi. 
Đây là một bài tụng và ta đã làm thành bài hát. Khi ta tụng thì những 


67 | Phần giáo lý căn bản 


hạt giống hạnh phúc được tưới tẩm và khi ta hát thì cũng giống hệt 
như vậy, những hạt giống hạnh phúc trong ta cũng được tưới tẩm. 
Cho nên buổi chiều, lâu lâu đừng có coi phim nữa, ta đem guitar ra 
rồi tất cả cha mẹ, con cái đem một vài bài hát hạnh phúc ra hát với 
nhau. 


Thiết kế sinh hoạt bằng tất cả sự thông minh 


Ngày xưa còn niên thiếu, cha mẹ cũng có học hát được một vài bài 
bày tỏ lòng yêu nước thương dân mà bây giò thấy con cái không biết 
bài đó thì cha mẹ nên đem dạy cho các con hát. "Ngày xưa ba hát bài 
này nè, ba dạy cho các con hát...'. Ví dụ như bài Việt Nam Minh Châu 
Trời Đông chẳng hạn: "Việt Nam núi thiêng tiên rồng non sông như 
gấm hoa, uy linh một phương. Xây vinh quang sáng trưng bên Thái 
Bình Dương..." Có những bài hát như vậy, những bài hát tiền chiến 
rất hay. Hạnh phúc gia đình là do ta làm ra và ta được sống với nhau 
nhiều chừng nào quý chừng đó. Tại sao mỗi người phải đi một phía 
tìm kiếm giải trí cho riêng mình: cha đi một phía, mẹ đi một phía, con 
trai đi một phía, con gái đi một phía? Đi như vậy rất là nguy hiểm, có 
thể bị những điều xấu quyến rũ, có thể bị những người bạn xấu đưa 
mình vào những nẻo rất tối tăm. "... Không bị nghiệp xấu đẩy, đi về 
nẻo tối tăm. Lại được cùng bạn hiền, đi trên đường chân thiện..." Bạn 
hiền ta phải chọn lựa, ta phải đi tới, ta phải câu khẩn người đó tới với 
mình. Có những hãng chế tạo Ti-vi quảng cáo hay lắm. Bây giờ họ có 
nghệ thuật quảng cáo rất khéo: "Chúng tôi đem người ta lại với nhau - 
We bring people together." Nói như vậy đó. Tại vì những tin tức mà 
Ti-vi đem lại cho người ta biết những gì đang xảy ra bên kia trái đất, 
đem người ta lại với nhau. Nhưng sự thật thì không hoàn toàn đẹp 
như vậy, Ti-vi không đem chúng ta lại với nhau mà Tĩ-vi chia rẽ 
chúng ta nhiều hơn: ta đi làm, đi học suốt ngày, không có giờ nhìn 
nhau nữa; đi về ta mệt nhoài rồi, không có giờ nhìn nhau, hỏi thăm 
nhau mà lại còn mở Tĩ-vi ra để mất hết thì giờ còn lại đó. Tất cả mọi 
người đều nhìn vào Ti-vi hết, cha không có dịp để nhìn mẹ, mẹ không 
có giò để nhìn con, anh không có giờ để nhìn em, tại vì mọi người bận 


nhìn cái Ti-vi. Như vậy làm sao gọi được là “đem người ta lại với 


68 | Phần giáo lý căn bản 


nhau”? Phải như vậy không? Ti-vi là một yếu tố chia rẽ gia đình, 
thành ra ta phải tranh đấu, buổi chiều về ta đừng để Ti-vi chia rẽ ta và 
những người ta thương. Phạm Duy có một bài hát về đồng quê trong 
đó có câu là "đừng chia rẽ đôi lứa mình”. Đôi lứa mình có thể là hai vợ 
chồng hay là hai cha con. Nền văn minh bây giờ là chia rẽ, ban ngày 
thì ta đã đi làm, xa cách nhau rồi, chiêu về ta chỉ có với nhau được 
mấy giờ đồng hồ thôi mà không sống với nhau. Buổi sáng thức dậy 
ăn sáng mà ta còn nửa thức, nửa ngủ, rồi cũng chẳng để ý coi thức ăn 
sáng nay do đâu mà có. Ngồi trước tách cà phê rồi thay vì nhìn mặt 
người thương của ta - người thương của ta ngồi bên kia bàn - thì ta 
đưa tờ báo lên để che mặt người đó đi. Ta làm như bài báo đó, tin tức 
đó quan trọng nhất trên đời, còn người thương trước mặt thì cũng 
không thèm nhìn, nhìn những cái gì đâu ở trong tờ báo. Tờ báo có 
đưa chúng ta tới với nhau không? Ca dao của ta có câu: "Núi cao chi 
lắm núi ơi, núi che mặt trời không thấy người thương". Ở đây là tờ 
báo, tờ báo được đưa lên cao thành ngọn núi. "Báo cao chi lắm báo ơi, 
báo che vợ hiền, che khuất mặt con", che khuất luôn cả ta. Rất là dại 
đột. Mà có rất nhiều gia đình như vậy. Không có thì giờ nhìn nhau, 
không có thì giờ sống với nhau, vậy mà cứ để những phương tiện gọi 


là giải trí ngăn cản chúng ta với nhau. 


Ở bên Pháp ngày xưa có một ông nhà văn, tên là Antoine Exupery, 
ông viết ra nhiều cuốn sách rất hay trong đó có cuốn sách Le Petit 
Prince (Hoàng Tử Bé). Trong cuốn sách đó tác giả viết một câu rất bất 
hủ là "yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là nhìn chung về một 
hướng." Chắc là ta cũng đang thực tập cái đó. Ta cũng không nhìn 
nhau, ta nhìn chung về hướng cái Ti-vi. Vì nhìn nhau thấy không có 
hạnh phúc nhiều như ngày xưa khi mới gặp nhau nữa, do ta đã có 
gây gổ, cãi lộn với nhau hơi nhiều rồi. Ngày xưa sao mà người đó đễ 
thương quá trời, đó là hoàng tử của đời mình mà, đó là nàng tiên của 
đời mình mà, không có em làm sao anh sống nổi. Nghe tiếng của 
nhau như là tiếng chim họa mi rất đễ chịu. Vậy mà bây giờ nhìn nhau 
thấy không có hạnh phúc nữa. Thành ra bây giờ thay vì nhìn nhau thì 
cả hai người nhìn về phía Ti-vi để cho đỡ khổ, gọi là yêu nhau không 
phải nhìn nhau mà nhìn về một phía, phía cái Ti-vi. Cho nên ta phải 


69 | Phần giáo lý căn bản 


cẩn thận lắm mới được. Ta phải biết sử dụng đúng thời giờ, phải thiết 
kế sinh hoạt của ta bằng tất cả sự thông minh, đừng để những thứ đó 
chen vào chia rẽ mình. Tắt Ti-vi đi, đem đàn ra và cả nhà cùng ngồi 
hát với nhau một bài. Ta phải rất thông minh mới được. 


Bảo hộ thân tâm 


Đó là vấn đề tiêu thụ. Ta cần phải sống, cần phải có niềm vui, cho nên 
ta phải tổ chức như thế nào để mỗi ngày đều có những niềm vui lành 
mạnh. Đừng để cho những giải trí độc hại tới chia rẽ, phá đám và làm 
tiêu ma thân thể cũng như tâm hồn ta. Chuyện này rất quan trọng. 
Nếu ông bà nhìn thấy được tình trạng đó thì ông bà không để cho các 
cháu đi trên đà xuống dốc như vậy. Ngày nay thanh niên Tây 
phương, thanh niên Mỹ tự tử, đi theo băng đảng rất nhiều, và đi vào 
tù cũng nhiều. Ngay trong số Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử 
cũng có vị Huynh Trưởng đang còn ở tù. Thành ra ta phải rất cấn 
thận. Ta phải tỉnh thức, không nên để cho tình trạng đó tiếp tục tiếp 
diễn như vậy. Vậy thì những giải trí thường ngày là gì? Đi coi hát, đi 
nghe nhạc, đi nhảy, đi ăn nhà hàng... Và nhiều khi trong gia đình cô 
đơn quá nên ta đi với một người bạn, bạn gái hoặc bạn trai. Và nếu 
ông không có hạnh phúc trong gia đình thì ông có thể bị cám dỗ đi 
theo một người đàn bà khác, hoặc bà không có hạnh phúc trong gia 
đình, bà đang khổ đau với chồng, khổ đau vì con thì bà cũng có thể bị 
hấp dẫn và đi theo một người đàn ông khác, làm cho tan nát gia đình. 
Chuyện vợ bé, chuyện đi theo một người đàn bà khác, chuyện hẹn hò, 
rồi vướng mắc vào một người con trai, một người con gái khác, kéo ta 
đi vào những nẻo tối tắm, xảy ra rất thường. Và những cuộc tình 
duyên đó, những mối liên hệ không chính thức đó đôi khi chỉ rất 
ngắn nhưng lưu lại rất nhiều vết thương ở trong lòng ta cũng như 
trong lòng của người kia. Ta cảm thấy cô đơn, tìm tới với nhau, và 
tưởng rằng khi hai thân xác phối hợp với nhau như vậy sẽ bớt cô đơn. 
Nhưng thực tế thì ta không hiểu nhau, không thấy được những nỗi 
khổ niềm đau của nhau, không giúp nhau giải tỏa được khổ đau và 
những khó khăn mà chỉ tới với nhau bằng xác thịt. Sau đó ta mới thấy 
rõ rằng nỗi cô đơn của mình còn y nguyên như cũ, không bớt được 


70 | Phần giáo lý căn bản 


chút nào hết. Đã vậy ta còn bị lệ thuộc và rồi có thêm rất nhiều khổ 
đau xuất phát từ chuyện phối hợp đó vì giữa hai tâm hồn mà không 
có sự thông cảm, hiểu biết thì sự phối hợp của hai cơ thể chỉ làm cho 
tình trạng thêm tối tăm, thêm xót xa mà thôi. Chuyện đó xảy ra rất 
nhiều cho thanh niên và cho cả người lớn. Như vậy thì càng ngày ta 
càng lún sâu vào vũng lầy tăm tối và gia đình ta càng ngày càng khổ 
đau. Cho nên giới thứ ba rất quan trọng, giới thứ ba bảo vệ gia đình 
của ta, bảo vệ tương lai hạnh phúc của ta. Người trẻ đã đau khổ rất 
nhiều trên nẻo đường đó, người lớn cũng vậy, cũng đã đau khổ rất 
nhiều trên đường đó. Tiếng chuông của Đức Thế Tôn gióng lên rất rõ 
ràng: chúng ta phải xây dựng lại gia đình của chúng ta, chúng ta phải 
chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong chúng ta. Chúng ta không 
thể tìm được sự khuây khỏa ở những nẻo khác, nẻo tiêu thụ, nẻo giải 
trí, nẻo tà dâm vì nó chỉ làm cho những khổ đau ngày càng chồng 
chất mà thôi. 


Các sinh hoạt thanh niên, cắm trại, trò chơi lớn đều có mục đích giáo 
dục, tưới tẩm những hạt giống tích cực trong tâm của người đoàn 
sinh. Vì vậy ta phải biết chọn lựa. Những trò chơi, bài hát, câu 
chuyện, cuốn phim nào mà có tác dụng tưới tấm được những hạt 
giống tốt của thương yêu, hiểu biết, tha thứ, hy sinh thì chúng ta đều 
sử dụng hết, dù nó có mang danh Phật giáo hay không. Còn những ca 
khúc, câu chuyện, phim ảnh, bài hát mà tưới tấm hạt giống sầu đau, 
bạo động, căm thù thì chúng ta không được sử dụng. Có những người 
nhân danh Phật tử, đạo pháp mà đưa ra những tư tưởng đầy căm thù, 
giận hờn, bạo động. Chúng ta không thể nào dùng được những tư 
liệu đó. 


Tiêu thụ có ý thức 


Đó gọi là tiêu thụ có ý thức, đó là đối tượng của giới thứ năm. Nhiều 
khi người ta không dùng chữ chánh niệm nhưng người ta có thực tập 
chánh niệm. Ví dụ bên Mỹ bây giờ, giới trí thức và giới trẻ rất ít ăn 
thịt và không ăn thịt mỡ vì họ ý thức được sự nguy hiểm của bệnh 
"hiph cholesterol". Nhưng người Việt mình vẫn còn thích ăn thịt mỡ, 


như trong truyền thống món thịt kho tàu của miền Bắc là món ăn kho 


71 | Phần giáo lý căn bản 


thịt mỡ rất nhiều. Đôi khi người Mỹ không ăn thịt mỡ nhiều không 
hẳn là họ thực tập không sát sanh, chỉ vì trước hết là họ lo cho bản 
thân của họ, họ không muốn bị đứng tim. Cho nên giới trí thức, giới 
trẻ có học ăn thịt rất ít, chỉ có giới bình dân, ít học mới ăn thịt nhiều 
mà thôi. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, giới trí thức và tuổi trẻ ăn thịt 
rất nhiều, chỉ có giới nghèo là ăn thịt ít vì nghèo mà không có thịt để 
ăn nhiều thôi. Ở ngoại quốc giới trí thức cũng đã bớt uống rượu và 
nhất là bỏ thuốc lá. Cách đây mấy chục năm, ta không thể tưởng 
tượng được là bây giờ ta có thể đi vào những nhà hàng mà trong đó 
người ta cấm hút thuốc. Ngày xưa đi vào nhà hàng là ta ngửi thấy 
mùi thuốc lá rất ngộp. Ta cũng không hề tưởng tượng là có những 
chuyển bay "non-smoking”, cấm hút thuốc như bây giờ. Bây giờ hãng 
máy bay nào mà không có những chuyến bay không hút thuốc lá thì 
sẽ ít khách. Đó là sự tiến bộ rất lớn, một sự giác ngộ. Ngày xưa rất khó 
tìm được đậu hũ trong các siêu thị ở Châu Âu và Châu Mỹ, người ta 
chỉ biết ăn thịt mà không biết ăn đậu hũ, trong khi đậu hũ có rất 
nhiều chất đạm và protein. Vậy mà bây giờ hầu hết các siêu thị của 
Mỹ đều có bán đậu hũ để thay thế cho thịt, đó là những tiến bộ của xã 
hội. Đứng về phương điện chánh niệm về tiêu thụ, có những cái thụt 
lùi và có những cái tiến bộ. Số người chết mỗi năm vì ung thư phổi rất 
nhiều, khiến cho người ta bừng tỉnh, thấy được sự tai hại của việc hút 
thuốc. Người Tây phương bây giờ hút thuốc rất ít nhưng đồng bào 
Việt Nam còn hút thuốc rất nhiều, nhất là những người vừa mới qua, 
họ hút thuốc như cái đầu tàu xe lửa. Người Mỹ đã đạt tới thành quả 
vẻ vang về chuyện hút thuốc, nên trên mỗi bao thuốc đều có ghi một 
câu là "Hãy cấn thận, hút thuốc lá có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe 
của mình". Mà luật bắt buộc phải in câu đó trên tất cả mỗi bao thuốc. 
Quý vị có biết là các hãng sản xuất thuốc lá rất giàu, họ tranh đấu vô 
cùng mãnh liệt, tung ra bao nhiêu là tiền để chống lại việc ra cái luật 
đó, nhưng cuối cùng nhân dân đã thắng, quần chúng đã thắng và đã 
có đạo luật bắt buộc phải để câu đó trên bao thuốc lá. Đó là một thắng 
lợi lớn của chánh niệm. Đó là tiếng chuông chánh niệm. Anh cứ hút 
thuốc đi và anh sẽ lãnh đủ. Nếu chúng ta thực tập chánh niệm, chúng 
ta sẽ có rất nhiều người đứng về phía liên minh của chúng ta. 


72l Phần giáo lý căn bản 


Chúng ta phải làm sao để đán lên mỗi chai rượu cái câu mà đã được 
đán lên mỗi bao thuốc vì chai rượu nào cũng nguy hiểm hết, nó nguy 
hiểm tương đương với thuốc lá: hãy cấn thận, rượu có thể giết người, 
có thể làm tan nát gia đình, có thể làm chia rẽ đời sống đôi lứa, có thể 
làm cho các con vất vưởng, mồ côi cha, mồ côi mẹ. Rượu có thể tàn 
phá xã hội này. Mỗi năm số người bị chết về tai nạn xe hơi do uống 
rượu rất nhiều, con số đó rất kinh khủng. Nhất là ở tiểu bang Texas, 
người chết vì rượu rất nhiều. Những đợt thống kê vừa rồi cho biết 
những đứa trẻ hiện bây giờ là nạn nhân của rượu rất lớn, nhiều hơn là 
ma túy nữa. Vì vậy chúng ta phải tranh đấu để có câu đó trên mỗi 
chai rượu, tranh đấu để người ta không thể mua rượu một cách dễ 
dàng và cuối cùng ta có thể loại rượu ra khỏi đời sống của người trẻ 
tuổi. Tuy nhiên rượu có nhiều khi được sử dụng một cách thông minh 
như rượu có thể dùng để ngâm thuốc, vì có những món thuốc Bắc cần 
phải ngâm rượu, cần phải sao, rồi tẩm thì thuốc mới có hiệu lực. Rượu 
có thể dùng cho thánh lễ, rượu có thể dùng vào mục đích khác. Ví dụ 
có những món ăn mà người ta sử dụng rượu để nấu ăn, mà khi nấu 
xong rồi thì chất rượu biến mất, chỉ còn mùi thơm của rượu thôi. Ở 
San Francisco có một tiệm ăn chay mà ở đó họ dùng rượu để kho 
nấm. Nấm mà kho có chút rượu trắng thì rất ngon, trong đó hoàn 
toàn không còn chất rượu nào. Người Cơ Đốc Giáo, người Do Thái 
Giáo, trong nghi lễ của họ có dùng tới rượu, nên trước khi lãnh thọ 
Năm Giới họ hỏi tôi: Nếu chúng con thực tập theo giới thứ năm 
không uống rượu thì chúng con phản lại truyền thống thánh lễ của 
chúng con vì trong truyền thống thánh lễ nào cũng phải dùng rượu.. 
Tôi trả lời rằng: ta có thể khai giới được. Trong thánh lễ ta được dùng 
rượu nhưng ngoài thánh lễ thì một giọt rượu cũng không uống. 
Những người phát xuất từ truyền thống Do Thái giáo và truyền thống 
Cơ Đốc giáo đã chấp nhận điều đó và họ sống với hai truyền thống 
của họ một cách rất dễ dàng, rất thích hợp. Hiện nay ta thấy người 
gốc Cơ Đốc giáo thực tập đạo Bụt càng ngày càng đông vì họ không 
thấy có sự chống đối giữa đạo gốc của họ và nên văn minh tâm linh 
của đạo Bụt. Điều này rất hay. Thay vì cái cây có một gốc rễ thì có hai 
gốc rễ sẽ càng thêm tốt thêm tươi. Thành ra chuyện mà một người con 
trai đạo Chúa cưới một người con gái đạo Bụt cũng được, với điêu 


73 l Phần giáo lý căn bản 


kiện là cả hai người đều thực tập cả hai truyền thống, cũng như sau 
này khi những đứa con sinh ra đều được thực tập cả hai truyền thống, 
khỏi có những khổ đau da điết, những phân biệt, kỳ thị, chia cắt như 
là trong quá khứ. Trong quá khứ thì hai bên đều chống đối nhau: bên 
Thiên Chúa cũng chống đối mà bên theo Phật giáo cũng chống đối. 
Bây giờ ta mở ra một nẻo thoát. Giống như ăn xoài vậy. Ta thấy ăn 
xoài rất ngon nên ta chỉ trung thành với xoài thôi, ta không chịu ăn 
kiwi là vì ta hẹp hòi, chứ kiwi cũng ngon lắm. Ta có thể thưởng thức 
cả hai thứ, vừa xoài vừa kiwi, chứ tại sao lại nhất định không ăn kiwi? 
Trong đạo Phật có những cái hay và trong đạo Chúa cũng có những 
cái hay, vậy tại sao ta không biết lợi dụng, sử dụng hết những cái hay 
của cả hai truyền thống? Mở ra được điều đó thì cởi trói cho rất nhiều 
người. Anh là người Cơ Đốc giáo, anh cưới em là người đạo Bụt thì 
anh hứa mỗi ngày rằm, ngày mồng một anh sẽ đi chùa với em, anh sẽ 
nghe pháp thoại, anh sẽ thực tập Năm Giới. Em là người theo đạo Bụt 
nhưng em yêu anh, em đi nhà thờ với anh mỗi sáng chủ nhật và 
chúng ta sẽ học hỏi về mười điều răn bên đạo Chúa. Chúng ta giữ cả 
hai truyền thống, một bên mười điều răn, một bên Năm Giới và giữa 
hai truyền thống cũng có những điều rất tương đồng, hai cái sẽ bổ túc 
cho nhau và mỗi người chúng ta đều có hai gốc rễ. Rồi khi những đứa 
con chúng ta ra đời, chúng ta cho nó thương mến cả hai thứ gốc rễ và 
giữa hai đạo không có sự chống báng, chiến tranh với nhau nữa, đó là 
tương lai rất tốt đẹp. 


74 | Phần giáo lý căn bản 


Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm 


Nhận diện khổ đau có mặt 


Giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn là giáo lý Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đế, 
hay còn gọi là Bốn Sự Thật Mâu Nhiệm (The Four Noble Truths). Sự 
thật thứ nhất là khổ đau. Khổ đau là một sự thật mà ta phải nhận 
diện. Chúng ta không thể bịt mắt lại và giả bộ như đau khổ không có 
mặt. Nếu trong gia đình ta không có hạnh phúc, không có hòa điệu, 
không có niềm vui, nghĩa là trong gia đình ta có khổ đau thì ta phải 
can đảm công nhận điều đó. Không có hạnh phúc giữa cha và mẹ, 
không có hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái là có khổ đau. Ta phải 
thắng thắn và can đảm công nhận rằng khổ đau đang có mặt trong gia 
đình ta và trong mỗi thành viên của gia đình. Đó là sự thực tập về 
Khổ đế, sự thực tập nhận diện khổ đau và xác nhận rằng khổ đau có 
thật. Có những người khổ đau mà không biết rằng mình đang khổ 
đau. Những người đó còn mê, chưa tỉnh. Khi chúng ta nhận diện 
được và chấp nhận có khổ đau trong ta, có khổ đau trong gia đình ta 
là chúng ta bắt đầu tỉnh dậy. Nhận thức được sự thật thứ nhất là đã 
có sự giác ngộ rồi. Bụt là người giác ngộ, người tỉnh thức. Chữ "Bụt" 
có nghĩa là người thức dậy, là tỉnh thức, là biết rõ. Cho nên thực tập 
sự thật cao quý đầu tiên là công nhận rằng có những khổ đau đang có 
mặt trong ta và trong phạm vi gia đình của ta. Khi có khổ đau trong 
gia đình, người cha phải ý thức rằng có sự khổ đau, người mẹ phải 
công nhận rằng có sự khổ đau, những người con phải nói rằng có sự 
khổ đau. Đó là điều kiện tiên quyết của sự thực tập. 


Tại sao khổ đau được gọi là một sự thật mâu nhiệm mà tiếng Anh 
dịch là "holy truth" hay là "noble truth”? Khổ đau có gì là mầu nhiệm, 
có gì là "holy" đâu? Theo giáo lý của Đức Thế Tôn, khổ đau là một sự 
thật mầu nhiệm mà ta có thể gọi là Thánh đế tại vì nếu ta biết nhìn 
vào trong chiều sâu của khổ đau thì ta có thể tìm ra con đường thoát 
khổ, tức là sự thật thứ tư. 


Sự thật thứ tư là Đạo đế. Đạo là con đường. Nhưng ta sẽ không bao 
giờ thấy được sự thật thứ tư nếu ta không nhìn vào sự thật thứ nhất 


75 | Phần giáo lý căn bản 


một cách sâu sắc. Vì vậy cho nên sự thật thứ nhất, Khổ đế, là một 
thánh để, là một sự thật mâu nhiệm. Nếu chúng ta chạy trốn khổ đau 
thì chúng ta không có cách gì có thể tìm được sự thật thứ tư là con 
đường thoát khổ. Cho nên hành động đầu tiên là phải trở về và đối 
điện khổ đau. Công nhận rằng khổ đau có mặt và nhìn sâu vào bản 


chất của nó để tìm ra sự thật thứ tư là con đường thoát khổ. 
Đây là bốn sự thật mầu nhiệm: 

se Khổau 

e - Bản chất của khổ đau, nguyên do của khổ đau 

s« Sự vắng mặt của khổ đau 


e« _ Con đường thoát khổ 


Gọi tên nó ra 


Khổ (tiếng Phạn là dukkha) và cơn đường thoát khổ (tiếng Phạn là 
marga) liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Nếu không nhìn sâu sắc vào sự 
thật thứ nhất thì không bao giò thấy được sự thật thứ tư. Cho nên 
trốn tránh khổ đau, giả bộ như khổ đau không có mặt là một lỗi lầm 
rất lớn. Ta phải trở về với gia đình của ta. Ta phải công nhận rằng có 
những khổ đau trong gia đình ta. Ta phải gọi tên những khổ đau đó 
ra. Ta có thể gọi nó là bất hòa, tức là thiếu sự hòa thuận. Bản chất của 
bất hòa là chia rẽ, không có sự đoàn kết. Giữa cha với mẹ có sự chia 
rẽ, không có sự hợp nhất. Giữa cha với con, giữa mẹ với con có sự 
chia rẽ, không có sự đoàn kết, không có sự hòa điệu, có những điều 
chống đối. Chúng ta phải gọi đúng tên của nó thì mới hiểu được nội 
dung của cái khổ. Ngoài sự bất hòa ra ta thấy còn điều gì nữa? Ta 
thấy còn có sự hờn giận giữa cha và mẹ, giữa cha mẹ và con cái. Bất 
hòa, hờn giận, và ta thấy được sự bế tắc. Có những bất hòa, có những 
hờn giận, có những khổ đau nhưng không ai biết làm sao để thoát ra 
được. Vì vậy cho nên có hiện tượng bế tắc: bế tắc giữa cha mẹ với 
nhau, bế tắc giữa cha mẹ với con cái. Và sự hờn giận, bất hòa, bế tắc 
đó dẫn tới sự tan rã của một gia đình. 


76 | Phần giáo lý căn bản 


Bản chất của khổ đau 


Như một người y sự ta phải nhận diện được bệnh và những triệu 
chứng của bệnh. Bệnh này gọi là khổ đau, và triệu chứng rõ ràng của 
bệnh là sự chia rẽ, sự bất hòa, sự hờn giận, sự bế tắc, sự tan rã. 


Vậy thì, sự thật thứ hai là đi tìm và nhận diện những nguyên do nào 
đã đưa tới tình trạng trên. Sự thật thứ hai chính là bản chất của khổ 
đau, là nguyên do của khổ đau. Danh từ chuyên môn là Tập để. Đế là 
sự thật. Tập là lý do, nguyên do, duyên cớ tại sao mà có điều đó. Tại 
sao mà có nỗi khổ đau đó, có sự bất hòa đó, có sự tan rã và hờn giận 
đó? Chữ Tập hơi khó hiểu. Nếu chúng ta dùng từ Việt thuần túy thì 
Tập là nguyên do của khổ đau. Tiếng Anh là "the making of suffering, 


how suffering has been made". 


Hạnh phúc có thể có mặt 


Sự thật thứ ba là khổ đau có thể chuyển hóa được, nghĩa là hạnh phúc 
có thể có mặt để thay thế cho khổ đau, đó là Diệt đế, sự oắng mặt của 
khổ đau. Nếu sự thật thứ nhất là khổ đau có mặt thì sự thật thứ ba là 
khổ đau vắng mặt. Ở xã hội này con người không đám trở về để đối 
diện với niềm đau nỗi khổ của mình để chuyển hóa nó. Trong xã hội 
này con người sợ đối diện với chính mình. Ta rất cô đơn. Ta không 
tiếp xúc được, không thông cảm được và hiểu được người bên cạnh. 
Ta không hiểu được anh, được chị, được em, được cha mẹ. Ta đi ra 
ngoài kiếm những sự khuây khỏa, những cuộc giải trí, những chuyện 
ăn uống để quên đi những nỗi khổ đau đang có mặt trong lòng. Ban 
ngày thì ta đè nén những khổ đau đó xuống, nhưng ban đêm nó có 
thể trồi lên và biểu hiện thành những giấc mộng kinh hoàng. Thức 
dậy nhớ lại ta vẫn còn sợ hãi vì ban đêm có thể là khoảng thời gian 
khó khăn nhất của ta. Nên có rất nhiều người sau một thời gian thì trở 
thành người bệnh. Có người bị cô lập hóa. Có người không tiếp xúc 
và truyền thông được với những người khác. Trong gia đình tình 
trạng cũng như vậy. Không phải là ta không thương cha, không 
thương mẹ hay anh hay chị nhưng mà ta có nhiều nỗi khổ niềm đau 
quá. Và anh ta, chị ta cũng có nỗi khổ niềm đau nhiều quá. Chính cha 


77 | Phần giáo lý căn bản 


ta, mẹ ta cũng có nhiều khổ đau quá thành ra chúng ta không ngồi lại 
với nhau được, không thông cảm với nhau được. Chúng ta không mở 
được con đường thông cảm trong gia đình chúng ta. Mỗi người tìm 
cách riêng để khuây khỏa, phủ lấp những khổ đau ở trong lòng mình. 
Đó là một bi kịch. Bi kịch này xảy ra trong rất nhiều gia đình của xã 
hội hiện tại. Tìm cách khỏa lấp niềm đau bằng những trò giải trí, bằng 
những cuộc tiêu khiến, bằng sự ăn uống, đó là đặc tính của nên văn 
minh hiện đại. 


Trong khi đó thì Đức Thế Tôn dạy ta: "Con phải ngưng chuyện giải 
trí. Con phải tìm cách trở về. Con phải nhận diện rằng có những khổ 
đau hiện thực ở trong lòng con và trong gia đình con. Con phải gọi 
tên những khổ đau đó và con phải đi tìm những phương pháp tu tập 
để chuyển hóa những khổ đau đó". 


Ái ngữ và Lắng nghe 


Chúng ta làm thế nào để thực tập được những lời của Đức Thế Tôn 
dạy? Đó là đối tượng của khóa tu này. Chúng ta phải học, chúng ta 
phải tìm cách. Tại vì người anh, người chị, hay người em của chúng ta 
cũng đang lâm vào tình trạng này, có rất nhiều bực tức, nhiều sự thối 
chí, nhiều tủi hờn, nhiều giận dữ cho đến nỗi mỗi khi nói ra thì lời nói 
của mình có đầy sự chua cay, sự giận dữ, sự bực tức. Cho nên người 
kia không dám nghe. Vì có khổ đau nhiều quá nên chúng ta không 
thực tập được hai điều mà Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ nhất là lắng 
nghe, điều thứ hai là ái ngữ. Muốn thiết lập truyền thông giữa anh chị 
em với nhau, muốn thiết lập truyền thông giữa ta và cha mẹ thì ta 
phải biết sử dụng hai phương pháp này. Khi nói ta phải nói những lời 
ôn tồn, nhẹ nhàng. Khi nghe thì ta phải nghe bằng trái tim của sự 
thương yêu. Hình như bây giờ chúng ta đã đánh mất khả năng lắng 
nghe, và khi mới nghe có một, hai câu thì ta đã đùng đùng nổi giận. 
Cha mẹ nghe con không được, mà con cũng không lắng nghe cha mẹ 
được. Tại vì mỗi khi nói ra thì ta không có khả năng nói ôn tồn và 
dùng lời ái ngữ. Trong ngôn từ của chúng ta có chất liệu của sự hờn 
tủi, có chất liệu của sự trách móc, có tính cách chua chát, buộc tội, cho 


nên người kia không có khả năng lắng nghe được ta. Mà khi người 


78 | Phần giáo lý căn bản 


kia không lắng nghe được ta thì ta có cảm tưởng bị cô lập hóa 
(isolated) hoàn toàn. Vì vậy nỗi khổ ngày càng lớn vì sự truyền thông 
giữa hai người đã trở thành rất khó khăn. Ta đâu có muốn nói những 
lời cay chua, trách móc, buộc tội đâu. Ta biết nói những lời như vậy 
thì người kia sẽ không ngồi nghe được và sẽ bỏ chạy. Nhưng mỗi khi 
ta nói thì những nỗi khổ niềm đau cứ tuôn ra và tự nhiên lời nói ta 


mang tính cách chua chát, trách móc, buộc tội, lên án. 


Có những gia đình mà khi người cha nói thì toàn là giọng trách móc, 
chua chát, giận hờn, buôn tủi, buộc tội. Thành ra người mẹ không 
dám nghe và những người con cũng không dám nghe. Càng nghe họ 
càng khổ, cho nên ai cũng tìm cách trốn. Người cha có cảm tưởng là 
mình bị mọi người tẩy chay nên rất khổ. Người cha khổ vì người cha 
chưa học được phương pháp nói gọi là ái ngữ, tức là nói với sự ôn 
tôn, hòa nhã, với sự thương yêu. Chúng ta đã mất khả năng đó. 
Chúng ta đâu có muốn tẩy chay cha của ta. Chúng ta thấy ông rất 
khổ. Chúng ta muốn làm cái gì đó để giúp cho ông bớt khổ. Nhưng ta 
không biết rằng mỗi lần ta nghĩ bây giờ mình phải tới ngồi gần cha, 
lắng nghe cha để cha bớt khổ, để cha có dịp nói ra hết những gì đau 
khổ trong lòng thì kết quả ngược lại. Ta có rất nhiều thiện chí và 
thương yêu. Ta tới ngồi gần cha, ta nói: “Ba ơi, ba có những khổ ấau sì 
thì ba nói cho cơn nehe đi, con sẵn sầng nghe.” Nhưng mà khi cha ta bắt 
đầu nói thì từ từ những bực bội, những chua chát, lên án, giận hờn ởi 
ra theo lời nói. Và ta chưa có đủ khả năng để chấp nhận những thứ đó 
cho nên sau 10 phút, 15 phút là ta bỏ chạy liền. Bởi vì trong khi nghe 
như vậy, những hạt giống khổ đau trong ta bị tưới tẩm, nó ùn ùn nổi 
lên làm cho ta khổ và làm cho ta có khuynh hướng muốn trả đũa trở 
lại, muốn chua chát, buộc tội trở lại: “Ba nrới cơn như 0uậu, nhưng kỳ thực 
ba cũng nhự uậu. Ba cũng rất là tệ uới con”. Ta cũng có thể nói những 
câu như thế. Cho nên giữa hai cha con sự truyền thông trở thành khó 
khăn. 


Giữa mẹ và cha có thể cũng có tình trạng đó xảy ra vì trong người mẹ 
cũng có những điều không vui, những uất ức, khổ đau, đè nén, tủi 
hờn. Và không ai có thể ngồi lắng nghe người kia hơn năm phút, bảy 
phút mà không bỏ chạy vì trong khi nghe thì những hạt giống khổ 


79 | Phần giáo lý căn bản 


đau trong mình bị tưới tẩm làm mình không chịu nổi. Trong chúng ta, 
chưa có ai được học phương pháp nói để tưới tẩm những hạt giống 
hạnh phúc và tình thương nơi người kia. Nên bây giờ chúng ta phải 
học. Và chúng ta phải học trong khi nói năng để đừng tưới tẩm hạt 
giống khổ đau, hận thù của người đối diện. Tất cả những điêu đó đã 
được dạy trong kinh điển rất rõ ràng. Nếu chúng ta biết thực tập một 
ngày, hai ngày, ba ngày thì tình trạng gia đình có thể thay đổi rôi. 
Phải có thực tập thì mới thành công được, chứ không phải chúng ta 
biết cần làm như vậy là ta có thể làm được liên đâu. Ví dụ như ta thấy 
người ta đánh quần vọt (tennis). Thấy thì đễ ợt. Nhưng nếu chưa học 
đánh mà vô sân, cầm vợt với trái banh thì ta đánh tùm lum không ra 
øì hết. Đừng tưởng là dễ. Muốn có thể lắng nghe được cha mình, mẹ 
mình, hay là con mình thì ta phải thực tập một thời gian: một ngày, 
năm ngày, bảy ngày, ở trong một môi trường thuận tiện. Có khi phải 
thực tập cả tháng mới làm được. Mà khi đã làm được rồi, thì ta mới có 
thể giải cứu được gia đình của mình. Ví dụ ở đây có một gia đình 
đang đau khổ, nơi kia cũng có một gia đình nọ đang đau khổ. Và ở 
đây thì mình có Gia Đình Phật Tử. Vậy Gia Đình Phật Tử đó có thể 
can thiệp vào như thế nào để cho những gia đình kia bớt khổ? Đó là 
cái mà Gia Đình Phật Tử phải học. Vì Gia Đình Phật Tử cũng là một 
gia đình, trong Gia Đình Phật Tử cũng có những khổ đau giống hệt 
như trong những gia đình thường ở ngoài đời. 


Ta phải làm cho ta 


Ta đã làm cho người kia, và ta phải làm cho ta. Nhiều khi ta tự tưới 
những hạt giống xấu của mình mà không biết cách tưới những hạt 
giống tốt trong ta. Khi quý vị tới dự khóa tu này là quý vị có phước vì 
ở đây tôi cũng như các thầy, các sư cô sẽ không tưới những hạt giống 
xấu của quý vị. Tới đây chúng ta chỉ tưới cho nhau những hạt giống 
tích cực mà thôi. Những hạt giống của bồ đề tâm, của thương yêu, tha 
thứ, giác ngộ, từ bi, giải thoát được tưới tẩm bằng những bài pháp 
thoại, bài kinh tụng, bài thiền ca. Hồi nãy chúng ta hát với nhau một 
giờ đồng hồ, quý vị có biết hát như vậy là để tưới tẩm những hạt 
giống bồ đề, hạt giống tu tập của chúng ta không? Hát như vậy không 


80 | Phần giáo lý căn bản 


phải là để chơi đâu. Cùng niệm danh hiệu đức Bồ Tát Quan Thế Âm 
trong hai mươi phút, cùng hát bài "Mười Nguyện Phổ Hiền" trong 
một giờ đồng hồ là để tưới tẩm những hạt giống tốt. Bởi vậy các thây, 
các sư cô ở trong chùa rất may mắn vì ngày nào cũng được tưới 
những hạt giống tốt lành. Hạt giống xấu không bị tưới vì các thầy, các 
sư cô đều phải thực tập giới thứ tư là không sử dụng ngôn từ và hành 
động của mình để tưới những hạt giống xấu của những người khác. 
Các thây, các sư cô ở trong một gia đình gọi là gia đình người xuất 
gia. Ta có gia đình của ta và ở trong gia đình mình cũng có thể tu tập 
như ở trong tu viện vậy. Chúng ta phải cam kết với nhau. Chúng ta 
phải có một buổi đại hội gia đình. Chúng ta nói bây giò ta đã thấy 
được sự thật thứ nhất rồi và ta nhất định sẽ thực tập sự thật thứ tư. 


“Em xin cam kết uới anh”, đó là lời người vợ, “từ naụ trở 0uỀ sau em sẽ cẩn 
thận, em sẽ không tưới tẩm những hạt giống giận hờn, bực bội, cáu kinh nơi 
anh nữa. Nhưng mà anh phải siúp em, anh cũng đừng niên tưới tẩm những 
hạt giống siận hờn, bực bội, cáu kinh ở nơi em.” Hai người cùng ký chung 
một hòa ước tu tập. Giữa cha con cũng vậy. Hai cha con đã từng làm 
khổ nhau rồi. Người cha đã nói nặng lời với con. Ban đầu con, vì là 
con, nên không dám nói lại. Nhưng nếu mà cha cứ tiếp tục nói những 
câu buộc tội, chê trách, mắng nhiếc, thì một hồi, những hạt giống bực 
bội nơi con sẽ lớn lên. Rồi một ngày nào đó con sẽ nói lại. Hoặc nếu 
nói lại, con sợ bất hiếu thì nó bỏ đi. Ta sẽ mất con. Thành ra cả cha và 
con đều khổ cả. Cho nên hai cha con phải ngồi lại với nhau, phải công 
nhận rằng có sự thật thứ nhất là đau khổ trong con và trong cha. Có 
sự thật đau khổ trong liên hệ giữa hai cha con. Đó là "sự thật thứ 
nhất" mà ta phải công nhận. Ngôi với nhau, cha có thể nói với con 
như thế này: “Cơn ơi, si#a cha 0à con không có sự hòa thuận, không có sự 
hiểu biết lẫn nhau, không có hạnh phúc”. Ta phải công nhận điều đó. 
“Chính 0ì uậu hai cha cơn mình phải theo lời Đức Thế Tôn, phải theo lời 
THầu, phải thực tập. Từ bâu giờ cha hứa uới con là cha sẽ không dùng ngôn 
neữ hằn học, lên án, mắng nhiế, 0à tưới tẩm những hạt giống đau khổ của 
cơn nữa. Nhưng mà cơn cũng phải siúp cha mới được. Cơn cũng đừng làm 
cho cha bực. Con đừng tưới tẩm những hạt siống bực bội của cha bằng cách 
hành xử nàu oà bằng cách hành xử kia.” Hai cha con phải ngồi lại với 


81 l Phần giáo lý căn bản 


nhau, như trong một bàn hội nghị vậy. Và phải đi tới một hòa ước với 
nhau về vấn đề tưới tẩm. Ta chỉ tưới hoa mà không tưới rác. Ở Làng 
Mai chúng tôi gọi là "sự tưới tẩm có chọn lựa” (selective watering), tức 
là ta chỉ tưới những cái tích cực thôi, không tưới những cái tiêu cực. 
Hai cha con phải đi tới chỗ đó. Và hai anh em cũng phải đi tới chỗ đó. 
Phải cứu khổ như là cứu nhà cháy mới được. Đừng có để lục bình trôi 
riu ríu mỗi ngày. Phải can thiệp vào lập tức ở trong gia đình huyết 
thống của mình. 


Phải can thiệp lập tức 


Trong gia đình tâm linh, tức là Gia Đình Phật Tử, các vị Huynh 
Trưởng và đoàn sinh cũng phải làm như vậy nếu có khổ đau, nếu 
thiếu sự truyền thông, nếu có những hiện tượng bực bội, giận hờn, 
tan rã, thì ta phải can thiệp vào lập tức. Đừng để cho tình trạng đó kéo 
đài từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Phương 
pháp Đức Thế Tôn đưa ra rất rõ rệt. Ta phải thấy được sự thật rằng 
hàng ngày ta vẫn tìm cách che lấp khổ đau. Ta rất cô đơn. Đối với vợ, 
ta truyền thông rất khó. Đối với những đứa con, ta cũng truyền thông 
không được. Cho nên ta rất cô đơn. Ta đi tìm khuây khỏa trong 
những trò giải trí: một cuốn băng Thúy Nga, một bộ Tiếu Ngạo Giang 
Hồ. Những giải trí ở ngoài đời, thị trường cung cấp nhiều lắm. Nào là 
phim ảnh, tiểu thuyết, tạp chí, v.v... Có rất nhiều thứ để cho ta tiêu 
thụ. Các nhà thương mại biết rằng người nào cũng đau khổ cực kỳ, vì 
vậy cho nên họ bán cái này cái kia để người ta mua về khỏa lấp 
những đau khổ. Họ làm giàu được vì họ biết điểm yếu của con người 
là bị khổ mà không diệt được khổ, rồi tìm cách đi mua những phương 
tiện giải trí đó để khỏa lấp. Họ đang lợi dụng ta. Quan trọng hơn nữa, 
trong khi ta tiêu thụ những sản phẩm đó thì ta tiếp tục làm cho lớn 
lên những hạt giống khổ đau ở trong mình tại vì những sản phẩm mà 
ta đang tiêu thụ đó có rất nhiều độc tố. Thí dụ như khi em bé coi một 
giờ Ti-vi. Irong một giờ coi Ti-vi đó có rất nhiều bạo động, sợ hãi và 
căm thù đi vào người em bé. Quý vị có nhớ câu chuyện về một người 
đem súng vào bắn giết học sinh trong trường không? Tại vì người đó 
đã tiêu thụ, đã giải trí bằng những phương tiện rất độc hại. Họ đã 


82l Phần giáo lý căn bản 


đem vào người những phim ảnh, tiểu thuyết, trò chơi, câu chuyện 
đầy những bạo động và hận thù. Và khi hận thù, bạo động bị chất 
chứa nhiều quá trong người thì tìm cách phát ra ngoài, nên khi có 
súng, thấy trong lòng bực bội thì bắn ra thôi. Cho nên chúng ta phải 
cẩn thận lắm trong sự tiêu thụ những sản phẩm gọi là giải trí. Những 
sản phẩm đó chỉ có thể khỏa lấp được trong chốc lát những khổ đau, 
giúp ta tìm quên được trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng lại 
tiếp tục đưa vào người ta những độc tố và làm lớn lên những khổ 
đau, những nỗi khổ trong ta cũng như sự bạo động, hận thù, kỳ thị. 
Hận thù là độc tố. Tham dục cũng là độc tố. Vướng mắc, mê đắm 
cũng là độc tố. Ngu sỉ cũng là độc tố. Cho nên Bụt dạy rằng Tham, 
Sân, Si là tam độc. Mà nào có phải chỉ có tam độc thôi đâu, còn có tứ 


độc, ngũ độc, v.v... rất nhiêu. 


Phương thuốc trị liệu: Tứ Diệu Đế 


Trong đời sống hàng ngày, vì không tu tập chánh niệm nên ta tiếp tục 
đưa những độc tố vào cơ thể và vào tâm hồn. Cơ thể ta không được 
mạnh khỏe, nó đã yếu đau rồi mà ta lại ăn vào những thức làm hại 
thêm, mang thêm độc tố vào cơ thể cũng như vào tâm hồn. Đó là tình 
trạng của xã hội hiện giờ. Con người rất cô đơn. Và để quên đi sự cô 
đơn đó, con người phải đi tìm những sự giải trí trong đó có sự ăn 
uống và xem phim ảnh. Trong khi đi tìm sự quên lãng như vậy thì ta 
tự làm cho những độc tố trong ta càng ngày càng lớn. Tham, giận, 
kiêu căng, si mê, lầm lạc, đó đều là độc tố hết. Và Đức Thế Tôn đã gọi 
đúng tên của nó là tam độc. Hiện nay người trẻ, và cả những người 
không được trẻ lắm, đều đang mỗi ngày tự đầu độc mình hết. 


Ở trong Gia Đình Phật Tử có dạy cho các em phương pháp để tự 
chấm dứt đầu độc mình không? Có nhiều em mỗi ngày ngồi coi Ti-vi 
ba, bốn tiếng đồng hô. Và ba, bốn giờ coi Ti-vi đó đưa vào người các 
em rất nhiều độc tố. Một năm có bao nhiêu ngày các em làm vậy? Mà 
mỗi ngày coi ba tiếng thì chắc là chết. Bạo động, căm thù, sợ hãi là 
những chất liệu được các em nuốt vào mỗi ngày ở trong tâm thức của 
chúng. Mà người lớn cũng làm như vậy. Tại vì người lớn cũng cô 
đơn. Người lớn cũng đau khổ, và cũng đi tìm sự khuây khỏa. 


83 l Phần giáo lý căn bản 


Đức Thế Tôn là một nhà y sĩ đại tài. Ngài bắt mạch chúng sanh và 
đưa ra một phương pháp trị liệu. Đó là Tứ Diệu Đế, bốn sự thật mầu 
nhiệm. Chúng ta cứ theo bài thuốc đó mà thực tập thì thế nào cũng 
lành bệnh. Vì vậy ta hứa với người thương của ta rằng ta sẽ không 
tưới tấm những hạt giống bạo động, căm thù, giận hờn và sợ hãi 
trong người đó. Ta cũng nói thêm rằng: “Em không tưới những hạt 
giống xấu cho anh, nhưng anh cũng đừng tự tưới nhé”. Phải nói như vậy 
mới được. Em không tưới rôi nhưng mà nếu anh tự tưới thì em cũng 
chịu thôi. Anh cứ đi tìm những sự giải trí đó thì chính anh cũng bị 
đầu độc. Cả hai người, ai cũng cô đơn cả, ai cũng đi tìm sự khỏa lấp. 
Nên người này đi tìm sự giải trí này thì người kia đi tìm sự giải trí kia, 
gọi là ông ăn chả thì bà ăn nem. Rồi các con cũng vậy. Mỗi đứa đi tìm sự 
khuây khỏa riêng của nó. Và nó cứ tưởng đó là hạnh phúc, nhưng 
không phải vậy. Hạnh phúc là khi mà cha mẹ con cái ngồi được với 
nhau và mỉm cười, hiểu được nhau, thương được nhau. Đó là chuyện 
có thể làm được. 


Tại Làng Mai chúng tôi có tới cả trăm người xuất gia, đó là một gia 
đình rất lớn. Nhờ có tu, có phương pháp để thực tập nên chúng tôi có 
thể sống với nhau hòa thuận và hạnh phúc. Các thây và các sư cô cho 
tôi rất nhiều hạnh phúc vì nhờ họ có thực tập theo lời Đức Thế Tôn 
dạy. Trong gia đình của ta chỉ có ba hay năm người, tại sao ta không 
thể thành công được? Nếu tin vào giáo pháp của Đức Thế Tôn thì ta 
có thể thực tập được những điều mà Đức Thế Tôn dạy. Tôi xin nhắc 
lại là ta hứa đừng tưới những hạt giống tiêu cực của người kia và xin 
người kia đừng tưới những hạt giống tiêu cực của mình. Ta hứa rằng 
ta sẽ không tưới những hạt giống tiêu cực của người kia và ta không 
tự tưới những hạt giống đó trong cách tiêu thụ của ta. Ta xin người 
kia cũng nên giữ gìn thân tâm họ bằng cách đừng tự tưới những hạt 
giống tiêu cực ở họ. Và khi thấy thì ta phải nhắc nhau. Ta nói: “An ơi, 
anh nhắc em đi. Em biết rằng em không muốn tự tưới những hạt giống sầu 
khổ bực bội trơng em. Nếu mà có khi em quên thì anh hãu nhắc em...”. 
Chuyện này xảy ra thường lắm. Ta biết rằng ta không muốn nói, 
không nên nói những câu chuyện đó vì càng nói càng bực. Vậy mà ta 
cứ nói. Nên khi nghe hỏi: “Em, em đang làm sì uậu? Có phải em ấang 


84 l Phần giáo lý căn bản 


tưới những hạt giống bực bội ở trong em không?” Thì ta nhớ. Ta cám ơn. 
Và ta không nói nữa. Có những câu chuyện đâu cân thiết để nói mà 
tại sao ta phải nói? Những câu chuyện ngoài đời vậy thôi, không có 
dính gì đến ta nhiều, nhưng tại vì sẵn bực tức nên ta nói. Mà càng nói 
thì sự bực tức của ta càng lên. Giống như ta trông ngò, trồng rau, hay 
trông cải vậy đó. Càng tưới thì càng lên. Mà ở đây không phải là ngò 
hay rau cải. Đây là sự bực bội, giận hờn và bất mãn. Không những vô 
tuyến truyền hình, sách báo, phim ảnh tưới tấm mà chính những câu 
chuyện ta nói hàng ngày cũng có tác dụng tưới tấm độc tố trong ta. 
Cho nên trong câu chuyện nói với nhau, ta phải rất cẩn thận. 


Thiết thực hiện tại 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn có ba đặc tính. 


Đặc tính thứ nhất là "thiết thực hiện tại”, tiếng Phạn là "samdrstika". 
Drsti tức là thấy, thấy ngay trước mắt, hiện tại. “Thiết thực hiện tại 
nghĩa là giáo pháp của Đức Thế Tôn không hứa hẹn một hạnh phúc 
trong tương lai. Giáo lý của Đức Thế Tôn xử lý những vấn đề có thật 
trong giây phút hiện tại. Tức là trong hiện tại chúng ta có những khó 
khăn nào, có những khổ đau nào, có những cái kẹt nào thì giáo lý của 
Đức Thế Tôn là nhắm tới những cái khó khăn đó trong giây phút hiện 
tại chứ không phải hứa hẹn rằng: "Các con cứ tu đi rồi sau này các con 
sẽ được thế này thế khác". Điêu đó rất thực tế, cái đó gọi là 
"samdrstika", tiếng Pali là Samditthika. Vậy thì chúng ta có những 
vấn đề gì ở trong gia đình, trong học đường, trong đoàn thể? Chúng 
ta phải đặt những vấn đề đó lên bàn và chúng ta cùng nhìn sâu. 
Chúng ta đang khổ đau về vấn đề chia rẽ, chúng ta đang khổ đau về 
vấn đề cha mẹ với con cái không truyền thông được với nhau, chúng 
ta đang khổ đau vì người này không hiểu người kia, vì người kia ép 
buộc người nọ phải theo ý kiến của mình. Tất cả những khổ đau đó 
phải được gọi tên ra. Và sau khi gọi tên chúng rồi thì chúng ta phải 
quán chiếu để thấy rõ ràng những nguyên do nào đã đưa tới những 
khổ đau đó, tức là khổ đế“. Nhìn vào khổ đế thì thấy được bản chất của 
khổ đế, tức là tập để. Sự thật thứ nhất là những khổ đau đang thực sự 
có mặt và sự thật thứ hai là những nguyên do gần xa đã đưa tới sự 


85 | Phần giáo lý căn bản 


đau khổ đó. Đó là "tập để". Người Huynh Trưởng phải ngồi xuống 
một mình để quán chiếu. Người Huynh Trưởng phải ngồi xuống với 
những người Huynh Trưởng khác để cùng quán chiếu. Người Huynh 
Trưởng phải ngôi xuống với các em để quán chiếu, để nhận điện 
những khổ đau có thật, để nhìn vào trong lòng khổ đau đó mà tìm ra 
những bản chất, những nguyên do gần xa của khổ đau đó. Đó gọi là 
sự thực tập. Và khi tìm ra được con đường rồi thì đó gọi là đạo để/ tức 
là sự thật thứ tư. Sự thật thứ ba là những đau khổ này có thể chấm 
dứt được, có thể chuyển hóa được, gọi là điệt đế“ "Diệt" tức là diệt khổ. 
Rất đơn giản. Tôi xin được nhắc lại sự thật thứ nhất là những khổ đau 
hiện thực đang có. Sự thật thứ hai là những nguyên nhân gần xa đưa 
tới sự thật đó. Sự thật thứ ba là những đau khổ này có thể chấm dứt 
được và sự thật thứ tư là có con đường đưa tới sự diệt khổ và đem lại 
an lạc. Đó là nguyên tắc "tứ diệu đế". Vì vậy cho nên đặc tính thứ nhất 


e1 TT 


của giáo lý, của "dharma" là "thiết thực hiện tại”, "samdrstika". 


Vượt thoát thời gian 


Đặc tính thứ hai của giáo pháp là "bất quản thời nhật”, là vượt thoát thời 
gian, tiếng Phạn là "akalika". Tức là phương pháp của Đức Thế Tôn đưa 
ra, những pháp môn mà Đức Thế Tôn đưa ra để ta thực tập, ta không 
cần phải thực tập tám năm hay mười năm mới có kết quả. Nó không 
phải là vấn đề thời gian. Giờ phút mà ta bắt đầu năm lấy giáo pháp để 
thực tập thì bắt đầu có hiệu quả liền lập tức, gọi là øượt thoát thời gian. Ví 
dụ như quý vị thực tập bài hôi nãy: “Tôi đang thở 0ào 0à có ý thức uề 
khuôn mặt của tôi. Tôi đang thở ra 0à tỉm cười uới khuôn mặt của tôi”, thì tự 
nhiên quý vị có sự buông thư liền lập tức, có hiệu quả liền lập tức, có kết 
quả tức thời. Cũng như khi đi thiền hành, không biết đi thiền hành thì 
thôi, nhưng mà nếu có bạn, có thây đã chỉ cho ta cách đi thiền hành rồi 
thì khi bước bước thứ nhất, bước thứ hai thì ta đã có sự đổi mới ở trong 
thân và trong tâm liền lập tức. Quý vị có biết rằng cái mà ta gọi là "hiện 
pháp”, ta gọi là "thân tâm nhất như'- the oneness of body and mind - đó 
là cái kết quả của sự tu học. Mà chỉ cân thở vào một hơi, thở ra một hơi 
trong ý thức là có thể đạt tới kết quả đó liền, tức là "thân tâm nhất như”. 


Ban đầu thì tâm một nẻo, thân một nẻo, ta ở trong thất niệm. Mà khi 


86 | Phần giáo lý căn bản 


nghe tiếng chuông là ta bắt đầu theo dõi hơi thở: "Thở 0ào tâm tĩnh lặng, 
thở ra triệng mỉm cười", thân tâm trở lại hợp nhất và ta thật sự có mặt. 
Đâu cần tám năm mới làm được chuyện đó, chỉ cần vài giây đồng hồ 
thôi. Giáo pháp của Đức Thế Tôn có hiệu quả ngay từ khi chúng ta bắt 
đầu thực tập. Và nếu chúng ta tiếp tục thực tập thì hiệu quả càng tăng 
tiến theo thời gian. Cái đó gọi là "vượt thoát thời gian". Bắt đầu thực tập 
là bắt đầu có kết quả mà càng thực tập thì kết quả càng lớn. Còn nếu mà 
người ta dạy cho ta một pháp môn mà ta tu ba, bốn, năm năm chẳng 
thấy động tĩnh øì hết thì ta biết rằng pháp môn đó không đúng, không 
thích hợp. Cũng như một người nông phu biết rằng thứ phân bón này 
tuy tốt nhưng nếu bỏ vào lúa thì lúa chết mà cứ tiếp tục dùng loại phân 
bón đó năm này sang năm khác thì người nông phu đó không phải là 
một người nông phu thông minh. Phải bỏ liên để đi tìm một thứ phân 
bón khác thích hợp hơn. Chúng ta cũng vậy, khi được trao truyền một 
pháp môn mà ta thực tập không có hiệu quả thì ta phải trở về hỏi thầy, 
hỏi bạn để kiểm chứng lại coi thử là điều mà ta học đó có đúng hay 
không. Chứ ta không dại dột gì cứ tiếp tục thực tập như vậy hoài mà 
không có kết quả gì cả trong suốt mười, hai mươi năm tu hành. 


Điều này ta có thể chứng nghiệm được. Nếu quý vị vê Làng Mai, nếu 
quý vị có thể tham dự những khóa tu thì quý vị thấy rằng có nhiều 
người chỉ mới tham dự một khóa tu năm ngày thôi mà đã có sự 
chuyển hóa ở trong thân tâm, gia đình làm hòa lại với nhau, khôi 
phục lại được hạnh phúc mà họ đã mất từ hai ba năm về trước. Vì vậy 
cho nên giáo pháp của Đức Thế Tôn có hiệu quả liền lập tức khi mà ta 
bắt đầu tu tập. 


Đến để mà thấy 


xX⁄ lli 


Đặc tính thứ ba của giáo pháp là "đến để mà thấy", tức là kinh nghiệm 
trực tiếp không cần phải qua trung gian của một người nào khác dâu 
đó là một vị hòa thượng hay là một vị thượng tọa, một vị đại đức, một 
vị xuất gia. Ta là người có sự suy nghĩ độc lập của mình. Ta là người 
có thể có kinh nghiệm trực tiếp. Tại sao ta không tới với giáo pháp 
một cách trực tiếp để tự mình thử nghiệm, để tự mình biết được giá 


trị của chánh pháp? Ví dụ khi người ta nói rằng trái kiwi ăn ngon lắm 


87 | Phần giáo lý căn bản 


thì ta nói: "Đâu, đưa trái kiwi cho tôi đi để tôi có kinh nghiệm trực 
tiếp." Tại sao ta có miệng, có lưỡi, có tay nhưng ta lại không trực tiếp 
kinh nghiệm trái kiwi mà phải căn cứ trên lời nói, trên chứng từ của 
người khác để có niêm tin? Không, ta không cần qua trung gian của 
một người nào khác dầu đó là một vị xuất gia, đầu đó là một vị tăng 
lớn. Ta có thể tới mà tự mình chứng nghiệm trực tiếp cái giáo pháp 
của Đức Thế Tôn. Cái đó gọi là "ehipassika". Tiếp nhận trực tiếp giáo 
pháp đó và chúng ta phải áp dụng ngay trong đời sống bản thân, đời 
sống gia đình, và đời sống xã hội. Vậy thì khi mà ta đã tới và có kinh 
nghiệm trực tiếp về giáo pháp đó rồi thì tự nhiên ta có đức tin, ta có 
một nguồn năng lượng rất lớn ở trong trái tim mình. Người Huynh 
Trưởng Gia Đình Phật Tử phải có một khối lửa ở trong trái tim. Khi ta 
thấy một người Huynh Trưởng mà hai mắt rất sáng, dáng đi rất vững 
chãi, miệng luôn luôn mỉm cười thì ta biết rằng người Huynh Trưởng 
này có một khối lửa ở trong trái tim, đó là "tín lực”. Và người đó là 
một người đang đi tới. Một người như vậy không thể nào đứng yên 
một chỗ được, không thể nào đi lui được. Người đó là người đang đi 
tới và ta có thể có đức tin nơi người Huynh Trưởng đó. 


88 | Phần giáo lý căn bản 


Năm nguồn năng lượng 

Tín là gì? 

Trong quyển Kỷ Yếu 50 năm của Gia Đình Phật Tử, ở trang 105 có 
hình anh trưởng ban hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam là anh 
Nguyễn Văn Bậc đang gắn cấp bậc cho đoàn trưởng Nguyễn Văn 
Pháp là con của anh. Bức hình rất đẹp. Ở đây có anh Tâm Đăng 
Nguyễn Văn Pháp tham dự khóa tu này. Chuyện đó xảy ra năm 1952. 
Gia Đình Phật Tử đã làm nên truyền thống và đã có nhiều thế hệ. 
Trong số các bạn có mặt hôm nay có nhiều vị Huynh Trưởng đã lên 
cấp Tấn, có một số ở cấp Tín. Tôi muốn nói chuyện với các bạn trẻ về 
chữ Tín này. 


Tín tức là niềm tin. Khi ta thực tập đúng thì tự nhiên ta có niềm tin ở 
nơi giáo pháp của Đức Thế tôn. Cái đó gọi là “Iín'. Mà niềm tin ở đây 
không phải là niềm tin nơi một chủ thuyết hay niềm tin nơi một sự 


hứa hẹn mà là niềm tin nơi kinh nghiệm thực tập của mình. 


Tất cả chúng tôi ở bên Làng Mai không ai mà không biết đi thiên 
hành. Chúng tôi áp dụng phương pháp đi thiền hành bất cứ khi nào 
cần đi từ một chỗ này tới chỗ khác. Từ phòng của mình đi tới thiền 
đường thôi, chúng tôi cũng dùng phương pháp ởi thiên hành. Từ 
thiền đường đi ra nhà tắm cũng là đi theo bước chân thiền hành. Vì 
vậy cho nên khi quý vị tới Làng Mai, quý vị thấy người nào đi đứng 
cũng vững chãi, thảnh thơi hết tại vì thiền hành là một trong những 
phương pháp thực tập để ta có thể luyện tập sống sâu sắc từng giây 
phút của sự sống hiện tại. Khi quý vị thực tập thiền hành chừng nửa 
giờ hay là mười lăm phút, mà quý vị thực tập đúng, có thầy, có bạn 
thì quý vị thấy liền hiệu quả của sự thực tập thiên hành. Thấy người 
mình nhẹ ra, khỏe ra, vững hơn liền lập tức. Khi ta thấy được như vậy 
thì ta có niềm tin nơi sự thực tập thiền hành. Khi ta đã có niêm tin rồi 
thì làm sao ai lấy đi được niêm tin đó của ta? Bởi vì đây không phải là 
niềm tin nơi một lý thuyết, một sự hứa hẹn mà là niêm tin ở kết quả 


thực tập của chính ta. Đó là tin nơi pháp. 


89 | Phần giáo lý căn bản 


Hơi thở cũng vậy. Nếu ta biết thực tập hơi thở có ý thức thì chỉ nội 
trong vài hơi thở là con người của ta từ thân đến tâm đều bắt đầu nhẹ 
nhàng, thanh thoát và thân tâm hợp nhất liên lập tức. Vì vậy cho nên 
nếu ta có thầy, có bạn dạy cho ta cách thở thì ta chỉ cần thở một vài 
hơi là đã có sự khác biệt trong thân tâm rồi. Ta chứng nghiệm một 
cách rất trực tiếp cái kết quả của sự thực tập đó và niềm tin của ta 
phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp của mình. Niềm tin đó gọi là 
“chánh tín“. Chữ “tín ở đây là như vậy chứ không phải có một người 
thuyết pháp rất giỏi thì tự nhiên ta phát sinh niềm tin, cái đó chưa 
phải là “chánh tín“. Hay có một người đưa ra một chủ thuyết rất hấp 
dẫn thì chúng ta tin vào đó. Cái đó chưa phải là chánh tín. Chánh tín 
phải phát sinh từ kinh nghiệm thực tập của ta. Vì vậy cho nên “tín 
được nuôi dưỡng bằng một thức ăn, một chất liệu gọi là “tuệ. 


Thức ăn của Tín 


Tuệ này là cái thấy trực tiếp của ta mà không phải là cái thấy lý 
thuyết. Ví dụ như có một người chưa biết làm đậu hũ và nếu có người 
nói rằng: “tôi sẽ dạy cho em cách làm đậu hữ, thì vì ta muốn học làm 
đậu hũ chứ không muốn chỉ nói chuyện về cách làm đậu hũ nên ta sẽ 
đi vào trong nhà để học làm. Nhờ ta thấy và thực tập cho nên hai giờ 
hoặc ba giờ đồng hồ sau ta nắm được kỹ thuật làm đậu hũ và ta biết 
rằng ta có thể tự tay làm đậu hũ. Cái biết đó là cái biết do sự chứng 
nghiệm trực tiếp kinh nghiệm mà ra, không phải là do lý thuyết. Cái 
biết đó gọi là Tuệ, tuệ giác. Tiếng Anh gọi là “insight. 


Năm nguồn năng lượng nuôi dưỡng lẫn nhau 


Là một Huynh Trưởng ở trong Gia Đình Phật Tử chúng ta học những 
phương pháp mà Đức Thế Tôn đã trao truyền lại để làm cho thân ta 
an tịnh, để làm cho tâm ta an tịnh. Mỗi khi giận dữ, ưu phiền mà ta 
biết được phương pháp thực tập thì ta có thể làm cho cái giận êm địu 
lại. Nếu mỗi khi ta có một vấn đề khó khăn với em ta hoặc với chị ta, 
hoặc với anh ta trong đoàn mà ta biết được phương pháp làm mới, 
phương pháp giải tỏa để đi tới sự hòa thuận trở lại thì phương pháp 
đó đưa chúng ta tới niêm tin: “Tôi biết cách thực tập điều đó vì vậy tôi 


90 | Phần giáo lý căn bản 


tin tưởng vào pháp môn đó.“ Cái đó gọi là tín. Nhưng mà nếu chúng 
ta chỉ nói thôi mà chúng ta không đem ra thực tập thì bao giờ chúng 
ta mới có tuệ? Chúng ta chỉ có cái gọi là lý thuyết thôi. Sự học Phật 
của chúng ta cũng vậy. Ta có thể học thuộc rất nhiều kinh, nghe rất 
nhiều bài thuyết pháp. Nhưng nếu chúng ta không có cơ hội đem ra 
áp dụng trong đời sống hàng ngày và đạt được kết quả qua kinh 
nghiệm trực tiếp thì chúng ta chưa có tuệ. Vì không có tuệ thì không 
có cái mà ta gọi là “tín, tức là niềm tin. Khi có niềm tin rồi thì hai mắt 
ta sáng ra, bước chân ta thật vững chãi và cái tư thế của ta biểu lộ 
niềm tin đó. Hãy nhìn một thây, một sư cô, một đạo hữu, một người 
Huynh Trưởng có niềm tin, có chánh tín. Nhìn người đó khi người đó 
đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện, đều phát ra năng lượng của niềm tin. 
Niềm tin này là niềm tin của người đã thấy được đường đi, đã chứng 
nghiệm được đường ởi rồi. Cái đó gọi là “chánh tín“. Và khi có tín rồi 
thì tự nhiên có một năng lượng thứ hai gọi là “tấn phát sinh. 


Chúng ta thường hiểu nghĩa “tấn tức là “đi tới. Chúng ta có những 
bài hát như là “Ta vì đạo mà tiến lên“. Chúng ta nói rất nhiều về “tấn? 
nhưng mà có thể là chúng ta chưa thật sự hiểu được thế nào là bản 
chất của “tấn/. “Tấn ở đây là năng lượng đưa mình ởi tới mà năng 
lượng đó chỉ có thể có được khi ta có một niềm tin. Nếu thực tập đúng 
thì hạnh phúc có thể tăng tiến trong vòng một tuần lễ thực tập mà 
không cần nhiều thời gian. 


“Tấn' sẽ đưa tới Niệm. Niệm tức là năng lượng khiến cho chúng ta có 
mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Khi ta đi, đứng, nằm, ngồi, làm 
việc, ăn cơm, uống nước mà an trú trong giây phút hiện tại thì cái đó 
gọi là “niệm. Đó là trái tim của sự thực tập đạo Bụt. Khi có chánh 
niệm rồi thì ta đi tới Định. Định tức là sự chú tâm. Khi có nguồn năng 
lượng định rồi thì chúng ta sống được sâu sắc những giờ phút của đời 
sống hàng ngày. 

Ví dụ như hồi nãy, gần tới mười giờ rồi mà xe hơi của tôi vẫn còn xa. 
Người khác có thể lo lắng nhưng ngồi trên xe tôi vẫn thở, vẫn mỉm 
cười, vẫn sống an lạc những giờ, những phút còn lại trên xe hơi. Tôi 
thực tập sống trong niệm và định. Tức là giây phút nào của đời sống 


91l Phần giáo lý căn bản 


hàng ngày tôi cũng sống sâu sắc. Tôi không chạy, tôi an trú trong hiện 
tại. Khi sửa soạn bữa ăn sáng ta sửa soạn một cách có hạnh phúc. Ta 
an trú trong những giờ phút làm bữa ăn sáng đó. Đến khi ngồi xuống 
ăn sáng ta cũng thảnh thơi và hạnh phúc. Rồi đi rửa chén thì ta cũng 
có an lạc và thánh thơi trong giờ phút đang rửa chén. Tức là giờ phút 
nào ta cũng sống sâu sắc hết thì trong lúc đó ta có định. “Định có 
nghĩa là tâm ý có mặt sâu sắc trong từng giây phút của đời sống hàng 
ngày. Và nếu ta sống sâu sắc như vậy thì ta bắt đầu thấy được những 
cái mà người không sống sâu sắc không thấy được. Cái đó gọi là “tuệ. 
Định luôn luôn đưa tới Tuệ. 


Như vậy ta có năm yếu tố gọi là năm nguồn năng lượng, tức là “ngũ 
lực”. Đó là bản chất sự tu học của ta. Có thể sau này ta sẽ lấy “ngũ lực, 
tức là “tín, tấn, niệm, định, tuệ làm năm cánh sen của đóa sen trắng 
trong phù hiệu Gia Đình Phật tử. Vì đây là bản chất của sự “thật tu và 
“thật học'. Ba cánh sen dưới tức là “Bụt, Pháp, và Tăng”. Bụt, Pháp và 
Tăng có bản chất là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Ở nơi nào có tín, tấn, 
niệm, định và tuệ thì ở nơi đó có Bụt đích thực, có Pháp đích thực và 
có đoàn thể tu học đích thực gọi là Bụt, Pháp và Tăng, tức là Tam Bảo. 
Vậy thì một trong năm cái được bốn cái kia nuôi dưỡng. Tấn, niệm, 
định, tuệ nuôi dưỡng tín. Còn niệm, định, tuệ, tín nuôi dưỡng được 
tấn. Và càng có tuệ nhiều thì tín càng lớn. Tín càng nhiều thì tấn càng 
lớn. Tấn càng nhiều thì niệm càng lớn. Niệm càng nhiều thì định càng 
lớn. Định càng nhiều thì tuệ càng lớn. Vì vậy nên năm cái gọi là “ngũ 
lực nuôi dưỡng lẫn nhau. Và trong đời sống tu học thực tế của chúng 
ta thì ta thấy mỗi ngày năm ngưồn năng lượng đó, năng lượng nào 
cũng lớn lên cả. Còn nếu năm nguồn năng lượng đó không lớn lên thì 
ta biết rằng ta chưa thực tập vững chãi và đích thực. 


92l Phần giáo lý căn bản 


Năm Giới quý báu 
Sống theo Năm Giới làm tăng phẩm chất đời sống gia đình 


Chúng ta có nhiều phương pháp thực tập rất mầu nhiệm. Trong đó có 
phương pháp thực tập gọi là “Năm Giới (Ngũ Giới). Trong khóa tu 
này chúng ta sẽ cùng nhau đọc giới và quán chiếu về Năm Giới của 
Đức Thế Tôn cung cấp cho ta. Nếu ta biết sống một cách vững chãi 
theo Năm Giới thì chúng ta có thể làm ra hạnh phúc cho cá nhân, cho 
gia đình, và cho đoàn thể của ta liền mà không cần phải lâu ngày. Ta 
chỉ cần sống theo Năm Giới đúng trong một tuần lễ là phẩm chất ở 


trong ta và ở trong gia đình ta đã tăng thêm rôi. 


Con Đường Thoát của Thế Kỷ 21 


Năm Giới Quý Báu là con đường thoát của mọi gia đình và cả cho xã 
hội. Năm 1995, ông Milkhail Gobachev tổ chức một hội nghị lớn ở 
San Francisco, mời rất nhiêu vị nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa 
học, các nhà kinh tế, các nhà chính trị tới để bàn về những thử thách 
khó khăn trong thế kỷ thứ 21. Hội nghị này được gọi là “State of the 
World Forum và ông có mời tôi tới. Tôi là một trong năm người được 
mời lên nói diễn văn (Key note speaker). Khi lên bục nói, tôi chỉ nói về 
Năm Giới. Tôi nói rằng chỉ có Năm Giới mới có thể đưa thế giới ra 
khỏi vũng lầy, ra khỏi địa ngục bây giờ thôi. Nếu quý vị là người Phật 
tử thì đó là Năm Giới, diễn bày theo ngôn từ Phật giáo. Còn nếu quý 
vị là người Do Thái hay người Cơ Đốc thì quý vị trở về truyền thống 
mình để phát hiện ra tính chất của Năm Giới trong nội dung truyền 
thống Do Thái hay truyền thống Cơ Đốc. Và chúng ta có thể trình bày 
Năm Giới dưới một hình thức không tôn giáo để cho những người 
không theo tôn giáo nào cũng có thể chấp nhận được. 


Năm Giới là con đường thoát của nhân loại, là con đường duy nhất để 
có thể tái lập được sự hòa điệu, hạnh phúc trong bản thân ta, trong 
gia đình ta và trong xã hội. Năm Giới rất cụ thể. Nếu anh nói anh tu 
mà anh không thực tập Năm Giới thì tôi không thể nào tin anh được 
vì Năm Giới là hình thức rất cụ thể của sự tu học. Trong Năm Giới có 


93l Phần giáo lý căn bản 


Niệm, có Định và có Tuệ. Nếu ta thực tập Năm Giới cho sâu sắc thì ta 
sẽ thấy rằng Bụt, Pháp và Tăng có đầy đủ trong Năm Giới. Ta chỉ cần 
thực tập Năm Giới cho thật đàng hoàng, chỉnh đốn trong vòng một 
tuần lễ thì hạnh phúc của cá nhân và hạnh phúc trong gia đình ta sẽ 
tăng tiến một cách rất rõ rệt. Trong khóa tu này, tất cả các vị phụ 
huynh, các vị Huynh Trưởng và các em, người nào cũng học vê Năm 
Giới. Năm Giới là con đường duy nhất có thể thoát ra khỏi khổ đau. 
Ba quy y và Năm Giới là con đường Bụt đã dạy từ hơn 2600 năm nay. 
Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống. Giới thứ hai là bảo vệ sự liêm khiết 
của mình, nghĩa là không trộm cắp. Giới thứ ba là bảo vệ hạnh phúc 
gia đình, bảo vệ hạnh phúc của mình bằng cách không tà dâm, không 
xâm phạm tới tiết hạnh của người khác. Giới thứ tư là nói và nghe 
trong chánh niệm để đừng tưới tấm những hạt giống xấu ở trong 
mình và trong người kia. Giới thứ năm là tiêu thụ một cách chánh 
niệm để đừng đem độc tố vào trong mình và trong những người 
thương của gia đình mình. Cho nên Năm Giới của chúng ta là để làm 
những chuyện ấy. 


Ví dụ như giới thứ tư. Giới thứ tư tức là thực tập lắng nghe và sử 
dụng ngôn ngữ hòa ái. Đó là chánh ngữ. Chánh ngữ là không nói tất 
cả những gì có thể tưới tẩm hạt giống xấu trong mình và trong người 
kia. Chị cứ thực tập giới đó một tuần lễ trong gia đình thử col, chị sẽ 
thấy rằng hạnh phúc trong gia đình chị tăng tiến lên rất nhiều sau bảy 
ngày thực tập. Còn nếu giữa con người và con người mà có thực tập 
ái ngữ và lắng nghe thì sẽ có sự hòa điệu giữa hai người. Nếu giữa 
những nhóm người, những cộng đồng như cộng đồng da đỏ, cộng 
đồng da trắng, cộng đồng da đen, cộng đồng Châu Phi, cộng đồng 
Châu Úc, v.v... mà có được khả năng ái ngữ và lắng nghe thì những 
sắc dân đó sẽ sống được với nhau rất hòa thuận và an lạc. Nếu giữa 
các quốc gia mà liên hệ được với nhau bằng phương pháp ái ngữ và 
lắng nghe thì sẽ không có chiến tranh và sẽ có sự cộng tác giữa quốc 
gia này với quốc gia khác. Cho nên giới thứ tư không phải chỉ là giới 
của người Phật tử mà còn là giới của tất cả mọi người, dù theo bất cứ 


tôn giáo nào. 


94 | Phần giáo lý căn bản 


Còn giới thứ năm về vấn đề tiêu thụ, ta thực tập như thế nào? Tiêu 
thụ có chánh niệm, nghĩa là không đưa vào thân và tâm những độc tố. 
Trong khi ăn uống ta ăn uống có chánh niệm. Ta không đưa vào thân 
tâm ta những độc tố gây ra khổ não và đau nhức trong thân ta. Ta 
không dùng chất mỡ nhiều, ta không dùng những chất có thể tạo ra 
đau khổ và khó khăn cho trái tim, cho lá gan, cho buông phổi, đó là 
ăn uống có chánh niệm. Còn tiêu thụ những sản phẩm văn hóa như là 
truyền hình, truyền thanh, báo chí và ngay cả những câu chuyện ta 
nói với nhau hàng ngày có thể có nhiều sản phẩm chứa độc tố. Một 
giờ coi Ti-vi có thể đưa vào trong tâm thức ta rất nhiều độc tố: độc tố 
của bạo động, của căm thù, của nghi ky, của thèm khát. Những hạt 
giống thèm khát, những hạt giống nghi ky, hận thù có sẵn trong ta rồi 
mà ta cứ tưới tẩm nó ngày này qua ngày khác thì làm sao những hạt 
giống xấu đó không lớn lên và phát triển được? Vì vậy cho nên ta 
phải cấn thận đừng để cho những hạt giống thèm khát, hận thù, tham 
vọng, nghi ky được tưới tẩm mỗi ngày. Nhìn một chương trình 
truyền hình, đọc một bài báo, nghe một buổi phát thanh có thể giúp 
cho những hạt giống tiêu cực đó có cơ hội để phát triển. Đó là đi 
ngược với sự thực tập Tấn, tức là sự thực tập Tứ Chánh Cần. Thành ra 
ta phải tiêu thụ rất có chánh niệm mới được. Tôi từ chối không ăn 
món này, tôi từ chối không uống món kia, tôi từ chối không xem 
chương trình Tĩ-vi này, tôi từ chối không đọc những tờ báo kích động 
những gì thấp kém nhất trong tôi. Đó là giữ giới thứ năm. 


Tại sao anh lại làm như vậy? 


Quý vị nhớ lại xem, đã có lần nào quý vị ngồi nói chuyện một giờ 
đồng hồ mà sau câu chuyện thì quý vị thấy giống như bị tê liệt, không 
muốn làm ăn gì nữa vì trong câu chuyện có nhiều khổ, buồn, hận thù, 
chán nản. Những câu chuyện như vậy không nên nói. Nếu ta có thì 
giờ thì nên dùng thì giò đó để tưới tấm những hạt giống tốt, hạt giống 
thiện trong ta. Không có chánh niệm, ta có thể ngồi và nói những câu 
chuyện hoàn toàn vô ích. Không những vô ích mà còn chứa đựng 
nhiều độc tố. Những độc tố này làm hư tâm ta. Ăn uống không chánh 
niệm thì hư thân, mà nghe, nhìn, nói không chánh niệm thì hư tâm. 


95 | Phần giáo lý căn bản 


Rồi trong những giấc mơ, những độc tố đó biểu hiện ra thành cơn ác 
mộng. Vì vậy ta đừng đầu độc thân tâm ta và đừng để con cháu ta bị 
đầu độc bởi truyền hình, truyền thanh, báo chí. Những thứ này đánh 
động tới dục vọng, thèm khát, căm thù và bạo động của ta và con 
cháu ta. Đôi khi ta bận rộn, ta để cái truyên hình làm "vú em" 
(babysit) cho con cháu ta rất nguy hiểm. Cho nên tôi nói với các thiên 
sinh ngoại quốc là quý vị rất giỏi, đã làm áp lực để những nhà sản 
xuất thuốc lá phải in câu: “Cẩn thận, hút thuốc có thể làm nguy hại tới 
sức khỏe“ trên mỗi bao thuốc lá. Đó là một bước tiến rất lớn. Đó là 
chánh niệm. Đó là công trình tranh đấu của toàn dân mới được như 
vậy. Tôi muốn đề nghị quý vị tiến thêm một bước nữa. Quý vị phải 
đán câu đó trên mỗi chai rượu, trên mỗi cái máy truyền hình. Vì sử 
dụng truyền hình mà không có chánh niệm thì cũng độc hại không 
kém gì rượu hay thuốc. Tôi đã nói với những người Mỹ như vậy. Quý 
vị có nhiều sự tiến bộ trong giác ngộ. Ví dụ trong sự ăn uống, quý vị 
cẩn thận không tiêu thụ nhiều chất béo. Đó là chánh niệm. Vì vậy trên 
thị trường thực phẩm, họ phải kê khai lượng cholesterol trên mỗi bao 
bì đóng gói. Người Mỹ đã ăn ít thịt lại hơn trước rất nhiêu. Họ có ý 
thức về sức khỏe của họ. Và số lượng những người trẻ tại Hoa Kỳ và 
Âu Châu ăn chay tăng lên 10 lần so với trước đây. Những tiệm ăn 
chay tại Âu châu và Hoa Kỳ mọc lên rất nhiều. Ngay cả tiệm ăn 
nhanh (fast food) như Mc Donald cũng đã bắt đầu làm hamburger 
(bánh mì kẹp thịt) và hotdog (xúc xích) chay cho quần chúng. Sở dĩ có 
sự chuyển biến này là do sự giác ngộ của toàn dân. Người dân đã đẩy 
những nhà sản xuất phải làm theo nhu yếu của mình. Cách đây 10 
năm, hành khách đi máy bay, xe lửa rất khó chịu vì mùi thuốc lá. Chất 
Nicotin đã giết hại biết bao nhiêu người với bệnh lao phổi. Vậy mà 
nhờ phong trào vận động, hiện nay số người hút thuốc đã giảm rất 
nhiều. Hiện nay những chuyến bay nội địa hay quốc tế đều cấm hút 
thuốc. Đó là sự tiến bộ lớn của chúng ta. Đó là nhờ những người tu 
chánh niệm, thực tập chánh niệm và đòi hỏi quần chúng phải đi theo 
con đường đó. Chúng ta phải tham dự vào. Tôi nhớ một lần, có một 
thiền sinh về làng lén vào rừng hút thuốc. Anh ta biết rằng hút thuốc 
trong khuôn viên của Xóm Thượng, Xóm Hạ thì thế nào cũng bị chỉnh 
nên anh ta lén vào trong rừng hút thuốc. Mũi của tôi còn tốt lắm, khi 


96 | Phần giáo lý căn bản 


người đó trở ra và đứng nói chuyện với tôi thì tôi hỏi: “Anh vừa trong 
rừng ra phải không? Anh ta trả lời: “Dạ phải. Tôi hỏi tiếp: “Trong 
rừng anh có nhớ tôi không? Nếu nhớ thì tại sao anh hút thuốc?“ Và từ 
lúc ấy trở đi người đó không hút thuốc nữa. Tôi nói với anh ta: Nếu 
anh nhớ tình thương của tôi đối với anh như thầy bốn sư của anh thì 
tại sao anh lại làm như vậy? 


Hành động như một vị Bồ tát 


Chúng ta giác ngộ, tỉnh thức với tư cách cá nhân. Và chúng ta mang 
sự giác ngộ, tỉnh thức đó tới để cho gia đình, đoàn thể và xã hội cùng 
tỉnh thức. Vì vậy đối với những sản phẩm văn hóa độc hại, chúng ta 
phải làm thế nào để trên mỗi sản phẩm đều có câu: “Coi chừng, tiêu 
thụ sẽ có hại cho tỉnh thân và sức khỏe.“ Và một ngày kia, nếu quý vị 
làm giỏi thì trên mỗi cái máy truyền hình, trên mỗi chai rượu sẽ có 
câu đó. Nạn nghiện rượu đã phá tan hạnh phúc của không biết bao 
nhiều gia đình. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong những gia 
đình như vậy như những con ma đói, thiếu sự thương yêu và hiểu 
biết, rất là tội nghiệp. Trong một khóa tu có một bà người Anh rất lịch 
sự tới tham dự. Đến ngày chót, bà rất ngần ngại, không muốn thọ giới 
thứ năm dù bà đã sẵn sàng thọ bốn giới kia. Bà nói nếu thọ giới thứ 
năm thì bà sẽ phải bỏ thói quen uống hai ly rượu vang mỗi tuần. Giữa 
đại chúng, bà thưa: "Trong 20 năm nay, mỗi tuần tôi uống hai ly rượu 
có gì hại đâu. Đó là niềm vui của tôi. Hơn nữa đây là văn hóa của tôi. 
Văn hóa của tôi là phải có rượu trong đó. Trong thánh lễ người ta 
dùng rượu và bánh mì”. Tôi nghe được câu chuyện và tôi nói với bà 
thiếu phụ đó như sau: "Này bà, tôi biết trong 20 năm qua, mỗi tuần bà 
uống hai ly rượu vang và không gây nguy hại gì cho bà hết. Điều đó 
tôi công nhận đúng. Nhưng tôi đề nghị bà nhìn lại và nhìn cho thật 
sâu để thấy những độc hại chưa mang lại cho bà nhưng mang độc hại 
đến cho con cháu bà. Trong những gia đình mà ông bà, cha mẹ uống 
rượu, con cháu cũng sẽ uống như ông bà, cha mẹ chúng. Và con cháu 
chắc chắn sẽ không dừng lại ở hai ly như bà. Bà ngừng uống hai ly đó 
đi. Có nhiều thức uống khác cũng ngon lắm, như nước trái cây chẳng 
hạn. Tại sao ta không uống những thứ đó? Bà thực tập cho bà, cho con 


97 | Phần giáo lý căn bản 


cháu bà và xã hội bằng cách bỏ hai ly rượu đó. Và khi bỏ rượu, bà 
hành động như một vị bồ tát để độ các con của bà và những người 
khác trong xã hội." Bà đã hiểu rằng hành động bỏ rượu không phải 
cho riêng bà mà cho cả những người chung quanh bà. Sáng hôm sau, 
bà tiếp nhận Năm Giới và từ đó bà bỏ hắn rượu. Bà nói bà có nhiều 


niềm vưi vì bà trở nên một tấm gương trong xã hội. 


Có mấy vị nữ tu Cơ Đốc giáo và vài linh mục đến thực tập tại Làng. 
Tôi nói với họ rằng: "Có thể có hy vọng là trong thánh lễ, mình thay 
rượu bằng nước trái cây được không? Và thay vì ăn bánh thánh tượng 
trưng, mình có thể ăn những cái bánh cookie được không? Tại sao 
chúng ta lại làm một cái lễ như là một cái gì đó chỉ có tính cách tượng 
trưng mà thôi?" Trong khi thực hành thánh lễ thì người Cơ Đốc giáo 
nghĩ rằng: ăn bánh đó là ăn thịt của Chúa Kitô, uống rượu đó là uống 
máu huyết của Chúa Kitô, tức là đưa thực tại Chúa Kitô vào trong 
thân thể và tâm hồn mình. Tôi nói thánh lễ đó rất hay tại vì Chúa Kitô 
là sự sống. Và khi ta đưa Chúa Kitô vào lòng, ta trở thành sự sống. 
Làm thánh lễ như thế nào để một người sống vật vờ như một bóng 
ma trở thành người sống linh động trong giờ phút hiện tại là quyền 
lực của vị linh mục hành lễ. Và nếu vị linh mục không thực tập tỉnh 
thức để trở về phút giây hiện tại thì thánh lễ đó sẽ không thành công. 
Tuy có rượu, có bánh nhưng không thành công. Tôi đã nói như vậy. 
Chúng tôi có thiên trà. Chúng tôi ăn bánh, uống trà hay là nước trái 
cây. Chúng tôi ăn bánh và uống trà như thế nào để chúng tôi thật sự 
sống và hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại: thân tâm nhất như 
trong giây phút hiện tại. Người hướng dẫn thiền trà phải có khả năng 
hướng dẫn đại chúng trở về an trú bây giờ và ở đây, sống sâu sắc 
trong giờ phút đó. Tại sao chúng ta phải làm cái bánh thánh tượng 
trưng nho nhỏ? Chúng ta có thể làm bánh bơ đậu phụng và thay vì 
uống rượu thì chúng ta uống trà. Có một Mẹ Bề Trên, sau khi nghe tôi 
nói như vậy đã trả lời: "Từ đây về sau, tôi sẽ làm thánh lễ bằng nước 
nho thay vì rượu." 


Nếu thế giới này tiêu thụ không có chánh niệm thì chúng ta sẽ tàn 
phá thân tâm chúng ta, tàn phá thân tâm của con người và xã hội. Do 
đó tất cả mọi người đều nên thực tập giới thứ năm chứ không phải chỉ 


98 | Phần giáo lý căn bản 


có người Phật tử không thôi. Ta đã được học rõ ràng là giới thứ năm 
sẽ cứu chúng ta ra khỏi tình trạng hủy diệt thân tâm của tuổi trẻ và 
của người lớn. 


Cái đẹp văn hóa 


Ta cũng đã được học giới thứ ba là giới không tà dâm. Sự tà dâm tạo 
nên sự tan vỡ của gia đình, làm cho bao nhiêu đứa trẻ lớn lên không 
nơi nương tựa. Ban đầu ta đầu có muốn làm chuyện tà dâm, nhưng ta 
sống trong gia đình không có hạnh phúc, những nỗi khổ niềm đau 
không được thông cảm nên ta cô đơn, ta đi tìm một người có thể hiểu 
được mình rồi ta nghĩ rằng nỗi niềm cô đơn đó sẽ tan biến khi mà hai 
thân xác tới với nhau. Nhưng rồi ta sẽ tìm ra một cách rõ ràng là sự 
kết hợp của hai thân xác trong hành động tà dâm chẳng những đã 
không làm tan biến sự cô đơn mà còn làm cho sự cô đơn càng ngày 
càng lớn vì ta với người đó chỉ có sự kết hợp của hai thân xác mà 
không có sự kết hợp và hiểu biết của hai trái tim. Cho nên giới thứ ba 
rất quan trọng. Giới thứ ba có liên hệ mật thiết đến giới thứ năm. 
Chúng ta đã nói tới giới thứ năm ở trên. Chúng ta phải biết rằng vì 
tiêu thụ không có chánh niệm cho nên chúng ta đem vào trong thân 
không biết bao nhiêu là độc tố. Chỉ cần ăn thôi, chỉ cân uống thôi là ta 
có thể làm cho thân ta ngất ngư. Chỉ cần nghe những chuyện của 
những người xung quanh nói thì những hạt giống thèm khát và hận 
thù trong ta được tưới tẩm. Và những độc tố đó làm ung thối tâm tư 
của chúng ta, làm cho chúng ta trở thành một quả bom, quả bom của 
sự thèm khát, quả bom của sự hận thù và chúng ta gieo rắc không biết 
bao nhiêu là khổ đau chung quanh chúng ta và những người thương 
của chúng ta sẽ gánh chịu. Cho nên hãy cẩn thận trong việc tiêu thụ, 
kể cả việc tiêu thụ những chương trình vô tuyến truyền hình, những 
sách báo, kể cả internet, vì cái chất liệu của thèm khát, của hận thù 
theo nhiều đường dây đi vào trong tâm hồn của mình. Năm Giới là để 
bảo vệ mình. Cái xã hội Bắc Mỹ đầy người trẻ Mỹ với đầy dẫy những 
hận thù và thèm khát; người trẻ gốc Việt đã ảnh hưởng sâu đậm lối 
sống của người trẻ Mỹ, sống bất cần đời, tàn phá sức khỏe, phản bội 


lại cha mẹ, phản bội lại tổ tiên, không bảo quản được thân thể và tâm 


99 | Phần giáo lý căn bản 


hồn của mình. Tại sao lại có cái chuyện mới 13, 14 tuổi mà đi ngủ với 
nhau để có thai? Tại sao lại gia nhập vào băng đảng rồi bắn nhau ở cái 
tuổi 15, 16, 17 để đi vào tù? Trong nền văn hóa của chúng ta đâu có 
những hiện tượng đó. Trong nền văn hóa của chúng ta, khi đi học thì 
trước hết ta học cách hành xử rồi mới được học chữ nghĩa và khoa 
học. "Tiên học lễ, hậu học văn", lễ tức là lễ nghĩa, cách hành xử đúng 
phép. Khi mà một đứa trẻ 13, 14 tuổi ngủ với một đứa trẻ khác thì cái 
øì xảy ra? Cái xảy ra là cái mà tiếng Mỹ gọi là empty sex, tức là sự 
phối hợp của hai cơ thể mà không có một chút gì gọi là tình yêu, là sự 
cảm thông, là sự kính trọng ở trong đó cả. Trong khi đó theo văn hóa 
của chúng ta thì trong đêm tân hôn hai vợ chồng trẻ thương yêu nhau 
là cả một nghi lễ rất lớn, vì đó là lần đầu mà hai người tới với nhau về 
phương diện tiếp xúc thân thể. Trong giới thứ ba ta học rằng sẽ không 
có sự phối hợp giữa hai cơ thể nếu không có tình yêu sâu đậm, một 
cam kết dài hạn (sex will not happen without love and long term 
commitments). Điêu này có ở trong truyền thống Việt Nam cũng như 
trong truyền thống Tây phương, nếu không có tình yêu sâu đậm và 
một cam kết dài hạn thì sự kết hợp giữa hai thân thể trở thành một 
chất liệu phá hoại rất lớn vì đó chỉ là empty sex, không có sự thương 
yêu, không có sự cam kết, không có sự kính trọng. Trong truyền 
thống Việt Nam thì vợ chồng phải kính trọng nhau như những người 
khách, "tương kính như tân”, và thân thể của ta linh thiêng vô cùng, 
không phải bất cứ ai cũng có thể đụng chạm được. Vậy mà ta không 
kính trọng thân thể ta, tức là ta đánh mất cái gia tài văn hóa và tâm 
linh của tổ tiên ta để lại. Trong nền văn hóa Á Đông của ta thì đầu ta 
là một chỗ rất linh thiêng, không phải ai cũng có thể tới mà đưa cái 
tay lên rờ đầu ta được. Đó là một sự xúc phạm rất lớn. Đối với người 
Mỹ thì xoa đầu không sao nhưng đối với người Việt mà xoa đầu thì 
xúc phạm lắm. Từ nhỏ, bố mẹ chúng ta hỏi: "con thương bố không?”, 
"đạ con thương”, "con thương mẹ không?”, "dạ con thương”, "con 
thương con để ở đâu?”, "con thương con để trên đầu". Vậy thì đầu của 
ta là cái bàn thờ của tổ tiên. Quý vị thấy các thầy, các sư cô khi đang 
câm một cuốn kinh hay đang câm chiếc áo cà sa, nếu mà có người tới 
đưa một vật gì hay là chắp tay chào thì các thầy, các sư cô đôi khi để 
cuốn kinh đó hay là chiếc áo cà sa đó lên trên đầu, rồi mới chắp tay 


100 | Phần giáo lý căn bản 


chào lại bởi vì trên đầu là chỗ xứng đáng nhất. Trong truyền thống 
văn hóa của ta thì đỉnh đầu là bàn thờ của tổ tiên tâm linh và huyết 
thống cho nên ta đừng để cho ai sờ đầu ta hết. Người lớn sờ đầu ta 
chưa chắc đã được huống hồ gì là bạn trai (boyfriend) hay là bạn gái 
(girlfriend). Trong thân thể của chúng ta cũng vậy, có những vùng mà 
không ai có quyền đụng tới được. Bắt tay thì được, hay võ vai thì 
được, nhưng trong cơ thể của chúng ta còn có những vùng cấm địa 
rất là linh thiêng mà không thể để cho một người nhìn vào hay sờ vào 
đó được. Đó là văn hóa của ta. Từ thân thể đến tinh thần là một, "thân 
tâm nhất như". Nếu thân thể của ta bị khinh thường thì tâm hồn của 
ta cũng bị khinh thường cùng một lúc. Nếu kính trọng ta thì phải kính 
trọng thân thể của ta, chứ không thể nói là tôi chỉ kính trọng tâm hồn 
của anh thôi, tôi chỉ kính trọng tâm hồn của chị thôi. Nói như vậy là 
không đúng. Trong tâm ta có những vùng thiêng liêng, có những kỷ 
niệm, có những tư tưởng mà ta muốn dấu kín, ta không muốn cho ai 
biết. Chỉ khi nào có người bạn rất thân, thân lắm thì ta mới tỏ lộ được 
những tư tưởng thầm kín đó, những lo buồn đó, những ước mơ đó 
cho người bạn thân nghe mà thôi. Trong tâm ta có những vùng rất bí 
mật, không phải ai hỏi mình cũng nói hết. Những vùng đó như vùng 
Tử Cấm Thành trong hoàng thành của vua mà nếu ai đi vô đó thì sẽ bị 
chém đầu. Thân thể của ta cũng vậy. Thân thể ta có những vùng rất 
linh thiêng mà ta không muốn ai đụng tới, đầu ta là con trai hay con 
gái. Một người đàn ông cũng phải kính trọng thân thể của mình hoặc 
người khác. Khi một sư chú tới xoa bóp chân cho tôi thì sư chú phải 
ngôi yên lặng trước, thở ba hơi, vái thầy rôi mới đụng tới cơ thể của 
thây để mà làm việc xoa bóp. Đó là theo truyền thống của chúng ta. 
Bởi vì trong cơ thể của ta, cơ thể của người con gái cũng như người 
con trai có những vùng đất cấm mà không phải ai cũng có thể rờ vào 
đó được. Chỉ khi nào ta có một người thương và là người thương nhất 
trên đời mà ta muốn sống suốt cả đời với người đó, ta đem hết cả con 
tim và khối óc ta mà tin cậy, trao gởi vào người đó thì chỉ có một 
mình người đó mới có thể đụng chạm tới những vùng cấm địa của 


thân thể ta mà thôi. Đó là văn hóa của chúng ta. 


101 | Phần giáo lý căn bản 


Cống hiến gia tài tâm linh và văn hóa 


Vậy thì mẹ ta đã dạy chúng ta những điều đó chưa? Bố ta đã dạy cho 
chúng ta những điều đó chưa? Nếu chưa dạy, tức là bố đã quên, mẹ 
đã quên. Tại vì ngày xưa bố cũng đã được học như vậy, mẹ cũng đã 
được học như vậy. Chúng ta qua đây, qua nước người không phải với 
tư cách của những người ăn mày, hai tay trắng. Chúng ta qua đây với 
nền văn hóa dân tộc của chúng ta, với cái đẹp về nếp sống tâm linh 
văn hóa của chúng ta, chúng ta qua đây và đóng góp cho xã hội này 
bằng những chất liệu tâm linh và văn hóa của nước Việt. Nếu chúng 
ta không đem những thứ đó theo để mang ra cống hiên cho xã hội 
này, làm cho xã hội này tốt hơn lên một chút, đẹp hơn lên một chút 
mà trái lại chúng ta hứng lấy những rác rến của xã hội thì chúng ta 
không có đễ thương với tổ tiên, ông bà chúng ta. Tại sao chúng ta học 
theo những thói hư hèn của người địa phương, tại sao chúng ta không 
cống hiến được những tỉnh hoa của nên văn hóa dân tộc, nên đạo đức 
dân tộc cho xã hội này? Có phải là cha mẹ đã bận rộn quá mà không 
trao truyền cho các con những tỉnh hoa đó của văn hóa dân tộc hay 
không? Có phải cha mẹ đã phó thác con cháu cho xã hội này, cho học 
đường này mà không có thì giờ để theo đõi, để chăm sóc hay không? 
Chúng ta, tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm. Bởi vậy cho nên tới 
với nhau trong một khóa tu là để có cơ hội nhìn lại tình trạng của 
chúng ta, để thấy rằng chúng ta đang trên con đường phá sản, phá 
sản văn hóa, phá sản tâm linh, và chúng ta phải gượng lại, chúng ta 


phải duy trì lại được cái giá trị tâm linh và văn hóa đó của chúng ta. 


Nẻo thoát cho nhân loại 


Mà nếu ta giữ được giới thứ ba, giới thứ tư, giới thứ năm thì hai giới 
đầu sẽ trở nên rất dễ thực tập, tức là giới bất sát và giới bất đạo. Nếu 
ta là người Phật tử, tự nhận là chân chánh, thì ta phải thực tập Năm 
Giới rất nghiêm chỉnh. Chúng ta phải học hỏi, phải tụng giới ít nhất 
mỗi hai tuần một lần. Đừng tưởng rằng Năm Giới là những giáo lý có 
thể hiểu được một cách đễ dàng đâu. Càng học hỏi, càng pháp đàm về 
Năm Giới, ta càng có sự hiểu biết sâu sắc về Năm Giới và những buổi 


pháp đàm ấy giúp cho ta tìm ra cách áp dụng Năm Giới trong đời 


102 | Phần giáo lý căn bản 


sống hàng ngày, đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống xã 
hội. Ta biết rằng những người khác tuy không theo đạo Bụt nhưng 
mà họ cũng thực tập Năm Giới. Năm Giới của ta đã được trình bày 
bằng một ngôn ngữ không có danh từ Phật giáo. Nếu đọc lại, quý vị 
sẽ thấy không có danh từ Phật học hay pháp số trong Năm Giới. Đó là 
một sự cố tình để cho Năm Giới được phổ biến trong những giới 
không phải là Phật tử. Ở bên Mỹ vừa rồi có một dân biểu đưa ra quốc 
hội một dự án đạo luật tên là Ten Commandmenis (mười điều răn của 
Chúa) để được chấp thuận cho dán vào những chỗ công cộng ở các 
trường trung học, tiểu học và đại học. Trên đài phát thanh người ta đã 
bàn luận đến dự án đạo luật này rồi và người ta nghi ngờ rằng dự án 
đó sẽ không được quốc hội chấp thuận vì bên Mỹ có một đạo luật 
được đặt ra để tránh trường hợp tôn giáo và quốc gia bị lẫn lộn với 
nhau. Thành ra đạo luật của ông dân biểu đó đưa ra có thể sẽ không 
được chấp thuận. Ông dân biểu này thấy rõ ràng xã hội Mỹ thác loạn, 
hư hỏng và nếu không có sự thực tập mười điều răn của Chúa thì 
chắc không thể cứu được. Ông cũng nghĩ như tôi, nếu không có Năm 
Giới thì sẽ không có nẻo thoát cho nhân loại. Tuy nhiên ông không có 
cơ hội tại vì bên Mỹ chuyện tách biệt giữa tôn giáo và quốc gia (The 
Separation between Church and State) rất quan trọng. Vì vậy trong 
khóa tu Omega ở New York có một thiền sinh đã viết một lá thư cho 
ông dân biểu đó và gởi theo Năm Giới của mình. Người thiền sinh đó 
nói Năm Giới có cơ hội hơn tại vì trong Năm Giới không có danh từ 
tôn giáo. Và nếu Thây đồng ý cho con thì con sẽ gởi thư đến tất cả 
những dân biểu quốc hội yêu cầu họ vận động để cho Năm Giới này 
được chấp thuận dán ở các cơ quan chính quyền và ở các trường tiểu 
học, trung học và đại học bên Mỹ. May ra thì được. Người thiền sinh 
đó có thiện chí thì ta nên khuyến khích. 


Trong tiếng Anh ta không dịch Năm Giới là "FEive Precepts”" nữa mà 
dịch là "The Five Mimdfulness Trainings”, nghĩa là những biện pháp 
cụ thể để thực tập chánh niệm. Ta nói thực tập chánh niệm hay thiền, 
nhưng kỳ thực chánh niệm hay thiền khi được áp dụng cụ thể thì trở 
thành Năm Giới. Thực tập Năm Giới được thì ta bảo vệ được cho bản 
thân ta, bảo vệ được cho gia đình ta và xã hội. Cho nên khi ta đã tự 


103 | Phần giáo lý căn bản 


nhận là con của Bụt thì Năm Giới là khí giới của ta, là vũ khí để ta bảo 
vệ thân tâm, bảo vệ gia đình và xã hội. Quý vị có thể thành công được 
hay không do ở chỗ quý vị có thể sử dụng được vũ khí này hay 
không. Năm Giới được gọi là Năm Giới Quý Báu tại vì trong Năm 
Giới có chất liệu của Bụt, của Pháp và của Tăng. Năm Giới là một 
pháp môn rất vi diệu và thánh thiện. Vì vậy Năm Giới là thây của ta, 
Năm Giới là hướng đi của ta. Thà ta mất tất cả nhưng mà nhất định 
không đánh mất Năm Giới. Trong xe hơi, thay vì treo một cái bùa ở 
phía trước thì ta để một văn bản Năm Giới thế vào đó. Tại vì ta là 
người có thực tập, ta hiểu được trong văn bản Năm Giới đó có chất 
liệu của Bụt, của Pháp và của Tăng phù hộ cho ta. Trong nhà ta nên 
để Năm Giới ở trên bàn thờ, tại vì đó là “cái bùa” lớn nhất (a great 
mantra), vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Mỗi khi nhìn thấy ta phải 
chắp tay xá, tại vì Năm Giới là hiện thân cụ thể của Bụt, của Pháp và 
của Tăng. 


Bảo hộ gia đình 


Trong khóa tu này chúng ta đã được học Năm Giới một cách rất thiết 
thực, xin quý vị đem Năm Giới về làm phương châm hướng dẫn cho 
cuộc sống mình. Ta thờ Năm Giới như thờ những cái gì chân thiện mỹ 
nhất ở trong đời sống của mình. Chúng ta phải học hỏi Năm Giới một 
cách sâu sắc, và trong gia đình ta phải áp dụng Năm Giới một cách rất 
nghiêm chỉnh mới được. Gia đình huyết thống có cha mẹ và con cái 
đã vậy, mà trong Gia Đình Phật Tử cũng vậy. Nếu chúng ta không 
thực tập trong Gia Đình Phật Tử thì Gia Đình Phật Tử không thể làm 
sứ mạng của mình. Sứ mạng của Gia Đình Phật Tử là can thiệp được 
vào trong đời sống của mỗi đoàn sinh để cho sự thực tập được áp 
dụng trong gia đình đó. Ta có một em Oanh Vũ, ta biết rằng em Oanh 
Vũ đó là đại diện cho gia đình của em, thì ta phải làm sao cho em 
Oanh Vũ đó có thể thực tập được điều này trong gia đình của em. Ta 
làm thế nào để mọi người trong gia đình em cũng thực tập thì lúc đó 
ta mới giúp em thực tập được. Còn nếu em Oanh Vũ chỉ thực tập 
trong Gia Đình Phật Tử thôi, rồi khi về tới nhà không ai thực tập hay 
không có môi trường để thực tập thì công trình đào tạo em Oanh Vũ 


104 | Phần giáo lý căn bản 


không đi tới đâu hết. Tại vì môi trường của em là ở trong Gia Đình 
Phật Tử, ở học đường và ở trong gia đình huyết thống của em nên Gia 
Đình Phật Tử phải can thiệp vào cả học đường và gia đình huyết 
thống. Nếu Gia Đình Phật Tử không giỏi, không hòa điệu, không có 
hạnh phúc thì làm sao có đủ tư cách để can thiệp vào hai nơi đó? Học 
đường là môi trường sinh hoạt của Oanh Vũ mà gia đình huyết thống 
cũng là môi trường sống của em Oanh Vũ. Nếu người Huynh Trưởng 
không làm được điều đó trong Gia Đình Phật Tử của mình, nếu người 
Huynh Trưởng không thực tập điều đó để chuyển hóa ngay trong gia 
đình huyết thống của mình, thì làm sao người Huynh Trưởng có thể 
giúp được em Oanh Vũ của mình, hay là em thiếu nam, thiếu nữ, 
thanh nam, thanh nữ của mình? Cho nên sứ mạng của Gia Đình Phật 
Tử rất rõ ràng. Ta phải thực tập ngay trong lòng Gia Đình Phật Tử để 
thành công. Rồi dùng sự thành công đó mà can thiệp vào từng gia 
đình đoàn sinh, để cho từng gia đình có thể thực tập được như vậy. 
Trong những ngày ở khóa tu này, khi chúng ta gặp nhau để pháp 
đàm, ta chỉ đàm luận về những cách thức, về những phương cách để 
có thể áp dụng phương pháp thực tập này mà thôi. 


Năm Giới là thực tập chánh niệm, là thực tập thiền rất cụ thể, và điêu 
chắc chắn là nếu một người hay một gia đình thực tập đúng theo 
Năm Giới thì người đó sẽ được bảo hộ và gia đình người đó sẽ không 
có tai nạn. Điều này rất rõ, thành ra nếu chúng ta cần làm một quảng 
cáo thì chúng ta làm như thế này: "Gia đình gặp khó khăn hả, có nguy 
cơ tan rã hả, tại sao không thử thực tập Năm Giới đi”. Và tôi tin chắc 
là nếu gia đình nào mà trong đó tất cả mọi người đều thực tập theo 
đúng Năm Giới thì gia đình đó sẽ vững chãi liền lập tức. Không 
những một gia đình mà một quốc gia thực tập đúng theo Năm Giới 
thì quốc gia đó sẽ vững mạnh và tất cả những bạo lực, thèm khát, căm 
thù sẽ tan biến. Vì vậy cho nên bà phu nhân Patricia Ellsberg (Daniel 
Ellsberg-người đã phát hiện và công bố tập tài liệu: “Những tài liệu bí 
mật của Ngũ Giác Đài về chiến tranh Việt Nam”), sau khi nhận Năm 
Giới đã tuyên bố rằng Năm Giới không chỉ là sự thực tập của cá nhân 
mà cả đất nước này phải thực tập và thọ trì Năm Giới thì Hoa Kỳ mới 


có một tương lai tốt. Câu nói đó là câu nói được phát xuất từ trái tim 


105 | Phần giáo lý căn bản 


của bà ta. Nếu trong gia đình mà cả cha, cả mẹ, cả con đều có niêm tin 
vững chãi vào Năm Giới và cùng nhau thực tập Năm Giới, thì chắc 
chắn gia đình đó không tan rã, sự hòa điệu của gia đình sẽ được tái 
lập lại, sự truyền thông giữa cha và mẹ, giữa cha và con sẽ được tái 
lập lại. Chắc chắn là như vậy. 


Khôi phục tỉnh hoa của nền văn hóa dân tộc 


Với sự thực tập Năm Giới cho chu đáo và sâu sắc, chúng ta có thể 
khôi phục được tính hoa của nên văn hóa dân tộc, chúng ta có thể 
chuyển hóa được những nỗi khổ đau, chúng ta có thể tái lập được 
truyền thông, hòa bình, tin yêu cho gia đình của mình. Và khi làm 
được điều đó là ta cống hiến rất nhiều cho xã hội Tây phương. Chúng 
ta là những người xuất gia, những người tại gia, tu học theo pháp 
môn của đạo Bụt Việt Nam. Chúng ta đã qua Âu Châu, chúng ta đã 
qua Mỹ Châu, chúng ta đã cống hiến giáo lý của đạo Bụt, chúng ta đã 
tổ chức những khóa tu, chúng ta đã xuất bản kinh sách, chúng ta giúp 
cho hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng triệu người thấm 
nhuần được nên đạo lý dân tộc. Đó là chúng ta cống hiến văn hóa 
Việt Nam cho nhân loại, cho Tây phương. Chúng ta không nghèo đói 
như chúng ta tưởng mà chúng ta rất giàu về phương diện đạo đức và 
phương diện tâm linh. Mỗi người Việt chúng ta, đầu là đứng trong 
cương vị một người cha, một người mẹ hay là một người con thì 
chúng ta vẫn có sứ mạng đem hương sắc của nền văn hóa Việt Nam 
sang để mà cống hiến, đóng góp cho nên văn hóa này. Đó là biểu lộ 


sự biết ơn của chúng ta đối với đất nước này. 


Tu học là hành động yêu nước chân thật 


Thực tập theo Năm Giới đem lại an lành, hạnh phúc cho gia đình ta 
và bản thân ta là một hành động yêu nước sâu sắc nhất. Nếu ta không 
chuyển hóa được thân tâm, nếu ta không thiết lập lại được an lạc, 
hạnh phúc cho gia đình ta thì ta chỉ nói "yêu nước" thôi mà ta không 
làm được cái việc ấy. Cho nên tu học, theo tôi quan niệm, là hành 
động yêu nước chân thật và quan trọng nhất. Chúng ta nghĩ rằng ta 
có thể đem về cho quê hương những kỹ thuật, những kiến thức về 


106 | Phần giáo lý căn bản 


khoa học để phục vụ cho quê hương, giúp cho quê hương về phương 
điện kinh tế, phương diện chính trị, phương diện ngoại giao. Điều đó 
nhiều người có thể làm được. Con người Việt Nam sau chiến tranh đã 
bị thương tích rất nhiều. Chúng ta bị đánh mất khả năng thương yêu 
truyền thống và chúng ta đánh mất rất nhiều hạnh phúc và hòa điệu. 
Tu tập để thiết lập lại hòa điệu, có được hạnh phúc đó tức là chúng ta 
đóng góp rất nhiều cho dân tộc. Sách của tôi hiện bây giờ đang được 
in ở Việt Nam rất nhiều và đồng bào rất hân hoan khi đọc đến những 
cuốn sách đó, nhiêu băng giảng cũng đã được sang ra và đồng bào 
đang khao khát tu tập theo những phương thức đó. Chúng ta biết 
rằng tu học cũng là yêu nước, và có thể là một đường lối yêu nước rất 
thiết thực. Chúng ta không yêu nước bằng những lời tuyên bố, chúng 
ta yêu nước bằng đời sống hằng ngày. Chúng ta phải cùng nhau tổ 
chức những buổi tụng giới, những ngày tu quán niệm và tạo ra không 
khí như không khí hôm nay để chúng ta có thể thực tập nhìn sâu, và 
thấy được con đường của người lớn cũng như của người trẻ ở xã hội 
hôm nay. 


Ngày hôm qua trong khóa tu cho người Mỹ, tôi đã truyền giới cho 360 
người Hoa kỳ vào lúc sáng, có các thầy và các sư cô hộ niệm. Người 
Mỹ, rất nhiều người đã phát nguyện tiếp nhận Năm Giới tại vì họ 
biết, nếu không có Năm Giới thì không có cách nào khác hơn để giữ 
cho bản thân và gia đình được nguyên vẹn và tái lập lại được hạnh 
phúc. Quý vị nên biết rằng đạo gốc của họ là đạo Cơ Đốc trong khi 
đạo gốc của ta là đạo Bụt. Và quý vị cũng nên biết rằng người Tây 
phương khi thọ giới rồi thì họ quyết định làm theo, mà trong điều lệ 
của mình, thọ giới rôi ba tháng mà không tụng giới ít nhất một lần thì 
không còn hiệu nghiệm và liên hệ thầy trò cũng không còn nữa. Có 
người lỡ ba tháng quên không tụng niệm phải đi xin thọ giới lại. 
Chúng ta là con nhà Phật tử đã từ hơn 2000 năm nhưng chúng ta có 
được những quyết tâm như người Tây phương khi thọ trì Năm Giới 
không? Thọ trì Năm Giới là cả một cuộc cách mạng rất lớn trong cuộc 
đời. Họ đâu phải là người Phật tử, họ theo một truyền thống khác, 
truyền thống Do Thái Giáo hay Cơ Đốc Giáo nhưng nhìn chung họ đã 
đánh mất đức tin, vì vậy họ đau khổ, họ tìm tới Phật Pháp và họ thấy 


107 | Phần giáo lý căn bản 


được Năm Giới không phải là những bắt buộc của một người thọ giới 
mà Năm Giới là những bông hoa của tuệ giác, Năm Giới là sự thực 
tập của 2000 năm nên họ đã quyết tâm thọ trì. Với trí tuệ của chúng 
ta, chúng ta thấy được rằng, nếu thực tập đúng theo Năm Giới và 
sống đúng theo Năm Giới thì chắc chắn là ta sẽ bảo vệ được bản thân, 
bảo vệ được gia đình và tái lập được sự hòa thuận trong gia đình. Cho 
nên quý vị hãy thử làm cái quảng cáo đó đi: Lộn xộn trong gia đình 
hả? Gia đình sắp tan rã hả? Thực tập Năm Giới đi rồi coi. Chúng ta 
nằm chắc phần thành công trong tay. 


Tụng giới 


Gia Đình Phật Tử có thể tổ chức tụng Năm Giới, không cần phải có 
quý thầy, quý sư cô. Chúng ta là những người trong truyền thống đạo 
Bụt, ta thực tập tụng kinh, niệm Bụt và hộ niệm nhưng mà ta rất cân 
phải thực tập Năm Giới. Vì vậy cho nên một trong những phận sự của 
Gia Đình Phật Tử là phải tổ chức những buổi tụng giới. Nếu quý vị 
xét lại những điều luật của Gia Đình Phật Tử thì quý vị thấy đã có 
tính thần đó. "Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đã phát 
nguyện". Giữ giới không phải chỉ nói rằng tôi giữ giới là đủ mà là 
phải thực tập từng giới, phải thực tập pháp đàm về giới và phải sống 
ngày đêm theo tỉnh thân giới đó. Ta nên sửa lại hai chữ "phát 
nguyện”. Ta nên nói rằng: "Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới 
đã tiếp nhận." Tiếp nhận nghĩa là thọ giới. Ta đã tiếp nhận giới, ta 
phải hành trì giới. Vì vậy một trong những việc mà Gia Đình Phật Tử 
phải tổ chức là những buổi tụng giới và pháp đàm về giới. Phạm vi 
hoạt động của ta không chỉ đơn thuần là các em. Ta biết là các em có 
hoàn cảnh của các em nhưng lo cho môi trường của các em tức là lo 
cho gia đình và xã hội nên ta tổ chức luôn buổi tụng Năm Giới và các 
bậc phụ huynh sẽ tới tụng giới chung với ta. Buổi tụng giới được tổ 
chức khéo léo, trang nghiêm và linh động, do Gia Đình Phật Tử phụ 
trách; trong đó không những các em và chính bản thân ta tham dự mà 
phụ huynh các em cũng tham dự nữa. Thiếu nhi, Oanh Vũ cũng có 
giới của các em. Tuy các em chưa đến tuổi thọ trì Năm Giới nhưng các 


em cũng có giới của mình. Ta tổ chức tụng giới cho các em, tuy là 


108 | Phần giáo lý căn bản 


tụng giới cho Oanh Vũ nhưng mà các anh, các chị và gia đình của các 
em cũng có mặt để yếm trợ. Chúng ta sẽ học phương pháp tụng giới 
rất trang nghiêm để năng lượng ở trong thân hùng hậu và tất cả mọi 
người trong buổi tụng giới sẽ cảm thấy cái năng lực của giới đi vào 
trong trái tim, đi vào trong cơ thể của mình và mỗi lần tụng giới như 
vậy đức tin của ta vững chãi thêm. Tụng giới cho Oanh Vũ, tất cả 
chúng ta cũng phải tham dự rồi sau khi các em Oanh Vũ đã được 
tụng giới thì một số các vị khác sẽ chăm sóc các em để tất cả những 
phụ huynh và đoàn sinh đã thọ Năm Giới cùng tụng Năm Giới. 
Chính Năm Giới đó sẽ bảo vệ chúng ta, chuyển hóa chúng ta và đưa 
chúng ta ra khỏi vũng lầy của khổ đau, chia rẽ, hận thù, bạo động vì 
Năm Giới là bản thân của Đức Thế Tôn, Năm Giới là Phật, là Pháp và 
là Tăng. Khi ta nói: Con về nương tựa Phật, con vê nương tựa Pháp, 
con về nương tựa Tăng tức là quý vị quy y Tam Bảo; nhưng mà Tam 
Bảo trong Năm Giới là Tam Bảo rất cụ thể chứ không phải là một viễn 
tượng như là Phật, là Pháp, là Tăng nữa. Năm Giới là bản chất của 
Phật, bản chất của Pháp, bản chất của Tăng. Mặc dù ta nói là quy y 
Tam Bảo nhưng nếu ta thọ trì Năm Giới và sống theo Năm Giới thì 
lúc đó ta mới đang quy y Tam Bảo cụ thể nhất. Nếu ta tụng giới và 
sống theo tinh thần của Năm Giới, hành trì giới thì đó không phải là 
một lời tuyên bố nữa mà đó là đem Bụt, đem Pháp, đem Tăng vào đời 
sống hàng ngày và ta có chất liệu sống động của Bụt, của Pháp và của 


Tăng. 


Nếu phụ huynh thực tập Năm Giới cho vững vàng, cố gắng dành thì 
giờ để tham dự vào những buổi sinh hoạt tụng giới và những ngày 
quán niệm do Gia Đình Phật Tử tổ chức, cộng tác với các em trong 
việc tổ chức tu học tại nhà thì đó là một sự yếm trợ rất lớn cho Gia 
Đình Phật Tử. Chúng ta chỉ xin có hai điều thôi: hành trì Năm Giới ở 
trong nhà, tham dự vào những buổi tụng giới và những ngày tu mà 
mình tổ chức. Ta không chỉ tổ chức cho các em tu mà ta cũng có thể tổ 
chức cho phụ huynh tu nữa và ta có thể làm được một phần nào các 
việc của các thây và các sư cô. Nếu các thầy, các sư cô có khả năng tổ 
chức các khóa tu và làm hạnh phúc cho hàng trăm người, hàng ngàn 
người thì ta là Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, ta cũng có phạm vi 


109 | Phần giáo lý căn bản 


hoạt động của ta và ta cũng có thể học được những phương pháp tổ 
chức khóa tu cho 50 người, 100 người, 200 người. Nếu quý vị có mặt 
ngày hôm qua ở miền Bắc tiểu bang New York trong khóa tu cho gần 
1000 người Mỹ thì quý vị sẽ thấy niềm hoan lạc và năng lượng tu tập 
của đại chúng Hoa Kỳ lớn như thế nào. Họ tìm ra được con đường, họ 
có đức tin rất mạnh và họ đã phát nguyện thọ trì Năm Giới. Có tất cả 
là 360 người thọ giới, còn những người khác phần đông đều đã được 
thọ giới trong các khóa tu trước rồi. Ta cũng có thể tổ chức được các 
khóa tu. Không hẳn phải có thầy, có sư cô tới ta mới có thể tổ chức các 
khóa tu được. Có thây, có sư cô thì sướng rồi bởi vì hình ảnh của 
người xuất gia rất là hiệu quả và có tác dụng rất tích cực trong khóa 
tu. Nhưng nếu không có các thầy, các sư cô thì ta vẫn có thể tổ chức 
những khóa tu như vậy. Ta tới Làng Cây Phong, tới tu viện Rừng 
Phong, tới Đạo Tràng Thanh Sơn, ta học cách tổ chức rồi tổ chức cho 
gia đình chúng ta tu. Gia đình ta tu thành công, có hạnh phúc, ta nắm 
vững kỹ thuật tổ chức rồi thì ta tổ chức cho gia đình các em tới tu 
chung với các em. Trong khóa tu ở New York vừa rồi, lễ truyền giới 
có 60 thiếu niên và 60 thiếu niên này đều được thọ trì Tam Quy hoặc 
Năm Giới hoặc Hai Lời Hứa. Các em lớn hơn 12 tuổi thì được thọ trì 
Năm Giới, các em nhỏ thì được phát nguyện thực tập Hai Lời Hứa và 
tất cả mọi người trong khóa tu đều có hạnh phúc. Nếu quý vị có mặt, 
quý vị sẽ thấy không khí hào hứng và hạnh phúc rất lớn của các thiên 


sinh nói trên. 


Tại đoàn quán chúng ta thực tập tụng giới, tụng giới cho Oanh Vũ 
trước, sau đó cho ngành Thiếu. Trước hết ta tụng “Ba sự quay về 
nương tựa/ và “Hai lời hứa” cho các em, sau đó ta cử người ra chơi với 
các em để chúng ta tụng tiếp Năm Giới. 


110 | Phần giáo lý căn bản 


Phần thực tập căn bản 


Tổ chức lại hình thức tu tập 


Đưa nội dung vào hình thức 


Một trong những điều căn bản ta phải tránh là đừng để sự thực tập 
rƠI VàO Cái bẫy hình thức. Đừng làm như một cái máy vì thực tập hình 
thức không đem tới kết quả. Ngồi thiên cho có, ăn cơm im lặng cho 
CÓ... [rong khi làm những chuyện đó ta không có hạnh phúc thì ta 
thấy rõ sự thất bại của ta và ta đã không đóng góp được gì cho tăng 
thân bởi vì sự đóng góp của ta chính là hạnh phúc. Nếu ta không biết 
dừng lại, không tiếp xúc với nhiệm mầu của sự sống, cứ để bị trôi lăn 
theo những điều kiện sống bên ngoài thì làm sao ta hạnh phúc được? 


Không phải chỉ những người tu theo đạo Bụt mà những người tu theo 
đạo Công giáo có trình độ tỉnh thức và nhận thức được sự thật thì sẽ 
không bị kẹt vào hình thức. Có một vị linh mục người Mỹ tu rất hạnh 
phúc trong khóa tu ba tuân. Trong một buổi thiền trà, ông chia sẻ: 
“Tôi thích pháp tu này nhưng làm sao khi trở về Mỹ tôi có thể tiếp tục 
thực tập?" Tôi mới hỏi: "Bên đó, nhà thờ có chuông không? Tại sao 
không thực tập: Thở oào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mmỉm cười mỗi khi 
nghe đổ chuông? Bên đó, quý vị có uống trà hay cà phê với nhau 
không? Tại sao không thực tập: Chén trà trong hai tay. Chánh tiệm nâng 
tròn đầu. Thân 0à tâm an trú. Bây siờ uà ở đâu? Nhà thờ có tổ chức ăn 
cơm chung với nhau không? Tại sao không tổ chức ăn cơm có chánh 
niệm? Nghĩa là linh mục có thể làm y hệt như ở Làng Mai dưới hình 
thức của nhà thò". Vị lĩnh mục đó mừng quýnh vì những điều đơn 
giản như vậy mà không thấy. Trong các sinh hoạt hàng ngày của nhà 
thờ, ta chỉ cân đưa vào chất liệu chánh niệm thì tự nhiên các hình thức 
đó sẽ đưa lại sự sống. Vấn đề không phải là hình thức sinh hoạt bên 
ngoài, điêu quan trọng là những sinh hoạt có chất liệu của sự sống 
đích thực hay không. 


Trong các sinh hoạt ở chùa cũng vậy. Ví dụ như tiếng chuông chánh 
niệm. Từ mấy ngàn năm nay chùa đã có chuông và sự thực tập nghe 


111 | Phần thực tập căn bản 


chuông. Chuông không phải chỉ để dùng báo hiệu giờ ăn hay giờ ngồi 
thiền không đâu. Chuông là một pháp khí để giúp ta tu tập. Nếu 
thông minh, ta xem tiếng chuông như tiếng nhắc nhở, tiếng gọi của 
Bụt để ta trở về với sự thực tập. Có những bài kệ ta thực tập trong khi 
thính chuông. Ta phải thực tập thì mới thật sự là vị tri chung đích 
thực. Không có chánh niệm thì ta làm như cái máy. Mà tu đâu phải là 
làm cái máy. Ấy vậy mà có những người thỉnh chuông như cái máy. 
Thỉnh chuông là thực tập chánh niệm. Và người nghe cũng phải thực 
tập chánh niệm. Vậy mà có nơi chuồng thỉnh thì cứ thỉnh, tri chung 
không thực tập khi thỉnh chuông và người nghe cũng “phớt tỉnh Ăng 
Lê, nghe chuông cũng giống như nghe tiếng máy bay hoặc tiếng còi 
xe lửa mà thôi. Như vậy thì ta đã đánh mất nội dung của sự thực tập 
nghe chuồng và thỉnh chuông, mà ta chỉ giữ cái vỏ hình thức. Trong 
khi đi, ta cũng đi như bị ma đuổi. Đức Thế Tôn và giáo đoàn ôm bát 
đi rất vững chãi và thảnh thơi vào thành Vương Xá khất thực. Khi 
quân chúng thấy quý vị khất sĩ đi như vậy thì họ lạy xuống vì họ thấy 
được dáng ởi toát ra chánh niệm. Người ta lạy không phải vì tướng tu 
sĩ mà người ta lạy vì Đức Thế Tôn và giáo đoàn khất sĩ đã tỏa ra chất 
liệu vững chãi, thảnh thơi, chánh niệm và sự sống. Bây giờ có những 
thầy đắp y vàng, ôm bình bát đi khất thực nhưng không có chánh 
niệm gì cả thì có phải ta chỉ giữ lại hình thức, còn phân nội dung đã bị 
đánh mất hay không? Vì vậy ta phải đưa nội dung trở lại, và phải làm 
cho hình thức có ý nghĩa. 


Tạo nguồn sinh lực 


Trong Gia Đình Phật Tử, chúng ta có nhiều hình thức. Ví dụ như huy 
hiệu hoa sen trắng. Quý vị có biết ai là người đã vẽ huy hiệu không? 
Người vẽ huy hiệu đã tham gia Gia Đình Phật Tử năm 1930 tên là Lê 
Lừng. Khi vẽ anh chỉ vẽ mà thôi chứ không có ý nghĩa gì. Sau này các 
thầy thấy huy hiệu đẹp nên đặt thêm ý nghĩa vào. Gia Đình Phật Tử 
đặt thêm những ý nghĩa ngũ căn, ngũ lực, tín tấn niệm định tuệ. Đó là 
ý nghĩa của sự tu học. Nếu muốn, ta cũng có thể nói đó là biểu tượng 
của Năm Giới vì Năm Giới là con đường thoát duy nhất của thế giới 


hiện tại. Ba cánh dưới ta có thể nói là Tam Quy, đó là nên tảng của sự 


112 | Phần thực tập căn bản 


sống. Nếu ta về nương tựa Phật, Pháp, Tăng thì cuộc đời ta mới có sự 
vững chãi và có ý nghĩa. Quý vị có thể nói ba cánh dưới là ba viên 
ngọc quý và năm cánh trên là sự thực hiện cụ thể của Tam Bảo: đó là 
Năm giới quý báu. Không chỉ quý vị cư sĩ mới thực tập Năm giới mà 
các thầy, các sư cô đều phải thực tập. 


Hình thức hiện thời của Gia Đình Phật Tử ta đã có nhiều rồi, ta có thể 
đưa vào những thay đổi nho nhỏ thôi. Thay đổi những hình thức để 
đưa vào chất liệu của nội dung. Ví dụ như tiếng còi: tiếng còi vẫn còn 
là tiếng còi nhưng khi nghe còi ta thực tập trở về với hơi thở thì như 
vậy có phải là ta đã đưa nội dung tốt vào không? Khi ta thổi còi, mọi 
người đi thiền hành về chỗ hẹn. Và nếu thổi nhanh là chạy thì chúng 
ta vẫn có thể chạy trong chánh niệm. Tại Làng Mai, các thầy và các sư 
cô đi thiên hành buổi sáng mùa đông đều có chạy hết. Đó là chạy bộ 
trong chánh niệm hay thiền chạy, tiếng Anh gọi là "jogging 
meditation". Đây chỉ là gợi ý, quý vị có thể quán chiếu, thay đổi thêm 
nhiều theo ý quý vị. Nếu cần họp đại hội để quyết định thì họp. Quý 
vị có thấy điều quan trọng là trong các khóa tu như vây, ta không tốn 
thì giờ vào mặt hình thức mà ta phải cung cấp càng nhiều chất liệu 
càng tốt để các hình thức kia trở thành hiện thực, có sự sống và có ý 
nghĩa. 


Trong khi làm các dấu hiệu này, ta không chỉ làm với hình thức. Ta có 
Bụt, Pháp và Tăng ngự trị trong thân tâm ta. Nếu ta không nương nhờ 


Tam Bảo thì làm sao có sự an ổn được. 


Con nhất tâm nsuuện sống đời lành 
Đem thân mạns nương nhờ Tam Bảo 


Quay về nương tựa Bụt, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa 
Tăng thì ta sẽ có ba cái đó. 


Chánh niệm là Bụt, soi súng xa gần 
Hơi thở là Pháp, báo hộ thân tâm 
Năm uiẩn là Tăng, phối hợp tỉnh cần 


113 | Phần thực tập căn bản 


Đó là sự thực tập. Ta có thay đổi gì đâu. Ta chỉ đưa thêm chất liệu đi 
vào trong đó thôi. Ví dụ khi chào thì ta bắt ấn cát tường. Cát tường 
biểu tượng cho sự an lành, hạnh phúc nhưng trong khi đó tâm ta làm 
gì? Tâm ta cũng phải có sự an lành, hạnh phúc và an ổn. Nụ cười và 
hơi thở chánh niệm cũng phải đi đôi với ấn cát tường đó. Chúng ta 
không cho chuyện hình thức thay đối là quan trọng mà chúng ta phải 
nuôi dưỡng các hình thức đó. Thành ra bây giờ, đi cũng có chánh 
niệm, đứng cũng có chánh niệm, ăn cũng có chánh niệm, thối còi và 


hát cũng trong chánh niệm. 
Vấn đề là luyện tập 


Ban đầu thì hạt giống chánh niệm của ta còn nhỏ nhưng nếu thực tập 
trong hai ngày, năm ngày, mười ngày thì năng lượng chánh niệm của 
ta lớn lên từ từ và mỗi khi cần năng lượng đó thì ta chỉ cần thở vào 
một hơi hoặc bước một bước chân là tự nhiên ta đụng tới nó và nó tỏa 
ra một vùng năng lượng lớn, ôm lấy nỗi khổ niềm đau của ta để 
chuyển hóa. Đây là vấn đề luyện tập chứ không phải vấn đề học hỏi. 
Trong khóa tu, nhất là khóa tu 7 ngày hay 21 ngày, chúng ta có nhiều 
thời giờ hơn để mọi người cùng thực tập với nhau. Khi một bà mẹ 
nghe con khóc thì dù đang ở trong bếp, bà cũng sẽ bỏ những thứ 
đang làm xuống và đi vào phòng con. Bà sẽ ẵm con lên và ôm cháu 
vào trong hai tay của mình. Tuy là bà chưa biết vì sao con khóc nhưng 
sự kiện ôm lấy em bé đã là một hành động rất hay rồi. Em bé đang 
đau khổ như vậy nhưng được ôm vào vòng tay của mẹ là đã cảm thấy 
địu đi, cảm thấy bớt khổ liên. Trán em nóng như vậy nhưng bàn tay 
mẹ mới đặt lên một chút là đã thấy mát rượi, đã thấy đỡ khổ dù em 
chưa được uống thuốc. Chánh niệm cũng vậy. Mỗi khi ta đưa chánh 
niệm lên ôm lấy nỗi khổ niềm đau của ta thì tự nhiên ta thấy bớt khổ 
liền lập tức. Cho nên ta phải tu tập để có năng lượng chánh niệm ấy. 
Bà mẹ ôm đứa con chừng ba, bốn phút thì sẽ tìm ra được lý do tại sao 
con mình khóc. Con mình có thể đang đói, đang sốt hoặc tã đang đơ. 
Khi bà mẹ tìm ra lý do rồi thì có thể chuyển đổi tình trạng một cách 
nhanh chóng. Nếu con đói thì cho bình sữa, nếu con sốt thì cho uống 


thuốc, nếu tã đơ thì thay tã mới. Ta cũng vậy, ta có một nỗi giận, một 


114 | Phần thực tập căn bản 


nỗi buồn thì trước hết ta phải ôm lấy nỗi giận, nỗi buồn đó. Để nỗi 
giận, nỗi buồn ở một mình trong tâm thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu để 
chúng ở một mình thì chúng sẽ xui khiến ta nói ra những điều, làm ra 
những điều có thể gây đổ vỡ. Đừng bao giờ để năng lượng giận hờn ở 
một mình. Khi năng lượng đó mới phát hiện thì phải mời năng lượng 
thứ hai lên lập tức. Năng lượng thứ hai là năng lượng chánh niệm. 
Chúng ta tới chùa, tới tu viện là để học phương pháp chế tác năng 
lượng chánh niệm. Quý thây, quý sư cô không phải chỉ nói về chánh 
niệm mà họ đang thực tập, đang thật sự chế tác chánh niệm trong đời 
sống hàng ngày. Nhìn thấy họ, ta thấy có sự thảnh thơi, nhẹ nhàng, 
tươi vui. Có những thây không được ở trong tu viện hay bận lo việc 
chùa, việc tang lễ, việc cúng kiếng, lo việc chạy tiền để trả tiền điện, 
tiên điện thoại nên không có thời giờ để tu tập với huynh đệ và năng 
lượng chánh niệm từ từ giảm đi. Người tu phải ở với chúng, phải ở tu 
viện chứ còn ở một mình thì rất khó tu. Chỉ cần ra ngoài ở chùa riêng 
chừng sáu tháng là năng lượng chánh niệm của thầy ấy, của sư cô ấy 
sẽ xuống rất thấp. Nhìn thầy ấy, nhìn sư cô ấy ta biết là họ cần phải 
trở về tu viện lập tức. Ta cũng vậy, nếu ta là cư sĩ thường xuyên lên 
chùa, thường tham dự các khóa tu tập thì mức chánh niệm của ta sẽ 
lên cao. Nếu ta phiêu lưu trong cuộc đời, sống chung với những tà 
hữu thì chỉ cần trong một tuần lễ là mức chánh niệm của ta sẽ xuống 
thấp và ta sẽ đánh mất mình. Những khổ đau, những dẫn vặt, những 
giận hờn sẽ kéo ta đi. Vì vậy ta cần gần gũi các vị xuất gia, cần phải 
dự pháp đàm, học hỏi, cần phải lên tu viện thường xuyên để có cơ hội 
chế tác chánh niệm. 


Có mặt đích thực 


Ta hãy thực tập một bài tập rất đơn giản. Ta hãy ngôi cho đẹp, ngồi 
như thế nào mà thân và tâm ta hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện 
tại. Ngồi bán già cũng được, kiết già cũng được, kiểu nào cũng được, 
miễn là ta ngồi cho thật thoải mái để có cảm giác là ta đang có hạnh 
phúc. Không hẳn ta phải bắt chước người khác. Rồi trong khi thở vào 
thì ta đem thân và tâm ta hợp nhất lại. Thở vào, tôi biết rằng tôi đang 
có mặt đích thực tại đây, trong giờ phút này. Trong khi thở ra thì 


115 | Phần thực tập căn bản 


chúng ta mỉm cười. Ta mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang thật sự 
sống hạnh phúc với giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại này có thầy, 
có bạn, có anh, có chị, có em ở trong đoàn ngồi xung quanh ta. “Thở 
vào, tôi đang có mặt đích thực. Thở ra, tôi mỉm cười với hạnh phúc. 
Có mặt đích thực có nghĩa là thân tâm nhất như, hoàn toàn có mặt ở 
đây, không lo lắng về quá khứ hay tương lai. Đó là thực tập của 
chúng ta trong hơi thở vào. Và khi thở ra thì ta nói: “Tôi đang mỉm 
Cười với cái hạnh phúc được ngồi đây với thầy, với anh, với chị và với 
em. Chúng ta thở như vậy trong một phút thôi, không nhiều lắm 
đâu. 


Chăm sóc thân thứ hai 


Mấy ngày nay chắc quý vị đã có địp quán sát các thầy và các sư cô ở 
đây về cách họ đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc chung với nhau, chắc 
quý vị có cảm tưởng rằng họ sống với nhau như một gia đình. Mà kỳ 
thực họ thương nhau lắm, có thể thương nhau hơn những người cùng 
cha mẹ. Đi xuất gia cũng như gia nhập vào một gia đình, gia đình của 
những người xuất gia, và sống đời sống đoàn thể, sống như một Tăng 
thân, chứ không phải chỉ sống đời sống cá nhân của mình mà thôi. 
Người này chịu trách nhiệm về hạnh phúc của người kia và mỗi 
người đều có một thân thứ hai để chăm sóc. Thân thứ hai là một thực 
tập rất hay và thiết thực của Làng Mai, tiếng Anh gọi là "The second 
body system”, tiếng Việt là "pháp môn Đệ Nhị Thân". Tất cả mọi 
người trong Tăng thân của ta đều là thân thể của ta nên ta gọi đoàn 
thể ta là Tăng thân và ta có nhiệm vụ làm cho thân đó của ta có hạnh 
phúc. Ta có một thân thứ hai để chăm sóc, và thân thứ hai của ta cũng 
có một thân thứ hai khác để chăm sóc, nên ta chỉ cần chăm sóc thân 
thứ hai của mình thôi thì tất cả các thân khác ở trong đoàn thể đều 
được chăm sóc. Do đó bất cứ một khổ đau nào xảy ra cho một người ở 
trong Tăng thân là xảy ra cho tất cả đoàn thể, vì vậy cho nên có một 
sự liên đới, tương trợ và chăm sóc lẫn nhau như là mười ngón tay của 


hai bàn tay. 


116 | Phần thực tập căn bản 


Ngồi lại để cống hiến những biện pháp cụ thể 


Pháp đàm là một trong những thực tập khác của chúng ta. Đó là thiên 
quán, là nhìn sâu. Nhìn sâu để thấy, và cái thấy đó là sự giác ngộ. 
Chúng ta ngôi với nhau hơn một giò đồng hồ, chúng ta đã dùng 
niệm, dùng định để quán chiếu và chúng ta đã thấy được một ít sự 
thực. Sự quán chiếu ấy phải được tiếp tục trong những buổi pháp 
đàm. Quý vị phải phát kiến ra được những biện pháp cụ thể để có thể 
cống hiển được đường hướng cũng như những phương thức chấn 
chỉnh, tổ chức lại, cấu trúc lại đoàn thể để Gia Đình Phật Tử có thể 
đóng được vai trò mà Đức Thế Tôn cũng như lịch sử đã giao phó cho 
qUÝ VỊ. 


Đầu tư tất cả vào trong sự thực tập 


Trong những khóa tu tổ chức cho người Pháp, người Đức hay là 
người Mỹ, các thiền sinh thực tập rất nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh 
hơn trong các khóa tu của người Việt nhiều lắm. Trong vòng năm hay 
sáu ngày họ đã có sự chuyển hóa tại vì họ đầu tư tất cả vào trong sự 
thực tập. Để có thể đi dự khóa tu, họ đã phải sắp đặt rất lâu ngày mới 
có được cơ hội có những ngày nghỉ và họ phải đóng tiền, vì vậy họ 
không muốn bỏ phí thì giờ trong khóa tu. Họ thực tập sự im lặng rất 
nghiêm mật và trần trọng từng bước chân, từng hơi thở nên họ có sự 
chuyển hóa rất mau. Có những người đã tìm ra được hướng ởi của 
đời mình. 


Xuất gia để có hạnh phúc 


Từ mười năm nay ở tại Làng Mai đã có 67 vị xuất gia . Ngoài các vị 
xuất gia tại Làng Mai còn có các vị xuất gia từ các nơi khác tới tu học. 
Trong số đó có những vị quốc tịch Việt Nam nhưng cũng có nhiều vị 
có øốc ngoại quốc, có vị người Pháp, có vị người Đức, có vị người Hà 
Lan, có vị người Úc, có vị người Hoa Kỳ, nhưng đa số vẫn là các thầy 
và các sư cô gốc Việt. Có nhiều vị đã tốt nghiệp đại học, có nhiều vị 
đã có bằng tiến sĩ, có nhiều vị mới học trung học thôi và đặc biệt có 
hai vị chưa bao giờ từng được ởi học hết kể cả tiểu học từ Việt Nam. 
Tuy nhiên các vị đó học rất giỏi và tu rất thành công. VỊ xuất gia trẻ 


117 | Phần thực tập căn bản 


nhất tại Làng Mai bây giờ được 15 tuổi, đó là sư cô Kính Nghiêm, 
người gốc Việt, sinh ở miền Nam tiểu bang California, xuất thân từ 
Gia Đình Phật Tử. Kính Nghiêm là sư em út nên được các sư anh và 
sư chị rất cưng. Hỏi tại sao con đi xuất gia? Kính Nghiêm nói rằng: 
"Con thấy những người trẻ xung quanh con ở tại miền Nam Cali khổ 
quá. Trong gia đình đã khổ rồi mà ngoài học đường cũng khổ nữa. 
Con có một cô bạn mới có 14 tuổi mà đã có thai, con thấy khổ lắm. 
Mỗi khi con thấy các thầy, các sư cô từ bên Pháp sang mở khóa tu, con 
nhìn các thầy các sư cô sao mà hạnh phúc quá, nhẹ nhàng quá, tươi 
vui quá, thành ra con muốn được đi xuất gia để có hạnh phúc như 
vậy và để có thể giúp được những người đang khổ xung quanh con.” 


Cùng đi xuất gia với sư cô Kính Nghiêm có một sư chú cũng từ miên 
Nam Cali. Đó là sư chú Pháp Nguyên, có gốc Việt và Mỹ. Tên của 
chàng là Wayne, cho nên được đặt là Pháp Nguyên nghe cho hơi 
giống cái tên "Wayne". Pháp Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi nhưng 
tiếng Việt còn hơi kém. Trong một buổi thiền trà để phát biểu tại sao 
muốn đi xuất gia, (hồi đó Wayne chưa được xuất gia, muốn xuất gia 
phải tới Làng thực tập ba tháng hoặc bốn tháng, để các thầy, các sư cô 
xem thấy có được hay không thì mới được xét.) Wayne nói rằng em 
nhận thấy cha, mẹ, con cái sống xung quanh môi trường của em rất 
đau khổ, mình đau khổ rồi mình làm khổ cả người mình thương. Mỗi 
khi Sư Ông qua tổ chức một khóa tu thì thấy người ta vui lên, đỡ khổ 
nhiều lắm. Rồi chừng ba, bốn tháng sau lại bắt đầu khổ như cũ mà 
phải đợi tới hai năm sau Sư Ông mới qua Mỹ lại thành ra sự tu tập 
không thấm thía gì hết. Vì vậy cho nên Wayne muốn phát nguyện 
xuất gia. Wayne còn nói thêm rằng: “Nếu con xuất gia mà giúp được 
dù chỉ một người bớt khổ thì cũng đáng công con đi xuất gia rồi. Và 
bây giờ Wayne đã được xuất gia với pháp danh Chân Pháp Nguyên, 
đang tu học ở Xóm Thượng với các thầy và các sư chú. Tiếng Việt của 
sư chú cũng đã có nhiều tiến bộ. 


Ở Xóm Thượng cũng có mấy người xuất gia trẻ khác như sư chú 
Chân Pháp Châu mới có 19 tuổi, gốc Nam Phi. Pháp Châu có một 
người bạn cũng là người Nam Phi rất dễ thương, vừa mới qua Làng 


Mai chừng một tháng mà cũng đã có ý định muốn đi xuất gia với bạn 


118 | Phần thực tập căn bản 


mình rôi. Có thể tuy là mình đang còn trẻ nhưng mình cũng đã có 
những khổ đau. Trong số những người xuất gia có những người trẻ 
chưa từng bị khổ đau, đã tới từ những gia đình rất lành lặn và là con 
nhà lành, nhưng cũng có các vị tới từ những gia đình bị tan vỡ hoặc 
đã từng khổ đau. Và thường thường sau một năm, hai năm hay ba 
năm tu tập thì người nào cũng được chuyển hóa. Sự tu tập theo pháp 
môn của Làng Mai rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Ta học phương pháp 
chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, uống trà, nấu ăn, 
rửa bát, quét sân, lau phòng và tổ chức khóa tu một cách thảnh thơi 
trong chánh niệm. Mỗi động tác của ta, mỗi hơi thở, mỗi bước chân 
của ta đều đặt trong tinh thần chánh niệm. Vì vậy cho nên những tập 
khí, những thói quen như hấp tấp, vụt chạc, nóng nảy v.v... từ từ 
được chuyển hóa. Sự thực tập này không phải chỉ được xảy ra trong 
khóa tu. Sống trong Đạo Tràng Mai Thôn ta phải thực tập 24 giờ một 
ngày. Nghĩa là khi nào đi cũng phải đi trong chánh niệm, đi vào nhà 
bếp cũng phải đi có chánh niệm, đi về phòng ngủ cũng đi có chánh 
niệm và leo câu thang cũng với từng bước chân chánh niệm giống 
như mình đi thiên hành vậy. Có vậy ta mới chuyển hóa được cái tập 
khí vụt chạc, hấp tấp, nóng nảy, hận thù của ta, và từ đó niềm vui mới 
có thể nở ra như bông hoa trong trái tim ta được. 


Chúng ta phải thối sự sống vào trong đoàn thể của chúng ta, tạo 
nguồn sinh lực mới vào trong đoàn thể của chúng ta. Chúng ta thực 
hiện được cái gì thì tất cả các đơn vị Gia Đình Phật Tử trong và ngoài 
nước đều được thừa hưởng. Cũng như chích thuốc vậy, chích vào tay 
hay vào bắp đùi thì thuốc đều thấm vào toàn bộ cơ thể ta. Trong 
nước, những người trẻ rất thao thức được tổ chức Gia Đình Phật Tử 
trở lại. Hiện giờ những người trẻ trong nước đang tổ chức lại các đơn 
vị Gia Đình Phật Tử khắp nơi. Chúng ta phải yểm trợ cho các anh chị 
em ở trong nước bằng sự tu học của chúng ta. Điều gì chúng ta có thể 
làm được ngoài này thì chúng ta làm để yếm trợ cho các anh chị em 
bên nhà. Công việc chúng ta có thể làm là tổ chức lại cho thật đàng 
hoàng, tạo ra hạnh phúc và hòa điệu trong những đơn vị Gia Đình 
Phật Tử của chúng ta. Chúng ta cũng có thể phiên tả, in ấn những tài 
liệu bên này và gởi về nhà để chia sẻ với họ. Vì vậy khóa tu này 


119 | Phần thực tập căn bản 


không chỉ phụng sự cho Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ mà còn là để 
phụng sự cho Gia Đình Phật Tử khắp nơi, trong cũng như ngoài 
nƯỚc. 


Vậy thì chúng ta có cơ duyên thực tập được với nhau ba ngày này, 
chúng ta có nhiều pháp môn để thực tập, chúng ta có nhiều ước muốn 
và hoài bão muốn được thực hiện, chúng ta sẽ tu tập như thế nào để 
có được chuyển hóa, có được hạnh phúc và tuệ giác để đem về trao 
truyền lại và xây dựng cho Gia Đình của chúng tal 


Điều phục tâm hành 
Chăm sóc cơn giận 


Giận một người ngoài thì đó là chuyện có thể xảy ra, nhưng giận một 
người trong nhà, một người thương mà nếu không biết phương pháp 
để đối phó thì ta chưa phải là một người Phật tử chân chánh, một 
người con của Đức Thế Tôn. Có khi ta giận cha, có khi ta giận mẹ, có 
khi ta giận anh, hay chị, hay em. Có khi ta giận người bạn hôn phối 
của ta, có khi ta giận con của ta, con trai hay con gái. Khi những giận 
hờn đó phát xuất thì ta phải đối trị như thế nào trong gia đình huyết 
thống của ta? Và ngay trong tổ chức Gia Đình Phật Tử của ta, nếu các 
Huynh Trưởng giận nhau, nếu các Huynh Trưởng giận các em, nếu 
các em giận nhau, nếu các em giận ta, thì là Huynh Trưởng ta phải 
thực tập như thế nào? Phải có cách thực tập rõ ràng, phải có được sự 
chỉ dẫn trong từng bước. Và nếu áp dụng đúng phương pháp thì chỉ 
nội trong một tháng ta sẽ thấy tình hình sáng sủa hơn rất nhiều. 
Không tu thì thôi, mà hễ tu thì có kết quả. Không gieo hạt thì thôi, mà 
đã gieo hạt thì thế nào cũng lên cây. Chắc chắn như vậy. Lần sau hễ 
người kia nói một điều gì đó hay làm một điều gì đó làm cho ta giận 
thì ta phải lập tức trở về nắm lấy hơi thở. Hơi thở này là hơi thở chánh 
niệm, tiếng Anh gọi là mindful breathing. Tức là thở vào, ta phải biết 
đây là hơi thở vào. Phải thở cho thật là trọn vẹn. Ví dụ cây viết này là 
chiều dài của hơi thở vào. Đầu viết là điểm đầu của hơi thở vào và 
đuôi viết là điểm cuối của hơi thở vào. Khi thở vào ta thở một cách 


thong thả và nói rằng thở oào ta biết là ta đang thở oào. “Thở vào biết thở 


120 | Phần thực tập căn bản 


vào” là một câu Bụt dạy trong kinh An Ban Thủ Ý. Nói vắn tắt là "Vào 
này”. Ta biết đó là hơi thở vào và chỉ có một ý niệm đây là hơi thở vào 
mà thôi, ngoài ra không có một ý niệm nào khác. Lúc đó ta chỉ nghĩ về 
hơi thở vào mà thôi, không nghĩ tới chuyện gì khác hết. Người kia 
đang ngồi đó hay người kia mặt đang đỏ gay ta không cần biết, ta chỉ 
để ý đây là hơi thở vào này, đây là hơi thở ra này. Thở vào biết thở 
vào, thở ra biết thở ra. Bám sát lấy hơi thở, đừng buông hơi thở và hơi 
thở vào có thể dài 5 giây, 6 giây hay 15 giây, thì trong 5 giây, 6 giây 
hay 15 giây đó ta hoàn toàn chú tâm vào hơi thở vào. Đây là hơi thở 
vào và thấy không khí đang ởi vào hai buồng phổi của ta, không có 
suy nghĩ gì khác. Theo hơi thở gọi là fd/ tức. Thở vào xong rồi thì đến 
thở ra. Thở ra biết thở ra. Thở vào thở ra như vậy ba lần. Trong lúc 
đứng ta biết ta đang thở. Trong lúc ngồi ta biết ta đang thở. Ở tư thế 
nào của thân thể ta cũng thở được hết. Cho đến nằm cũng thở được. 
Nhưng mà phải thở với tất cả một trăm phần trăm của tâm ta, phải 
bám lấy hơi thở. Lúc đó ta mới tiếp tục theo đõi hơi thở và nói thâm: 
“Thở 0uào tôi biết tôi đang giận, thở ra tôi đang chăm sóc cơn giận của tôi.” 
Cái giận của ta là một vùng năng lượng có tính chất nóng. Mà cái gì 
nóng là địa ngục. Nên người kia nói một câu hay làm một cái gì là 
chạm vào hạt giống giận của ta là hạt giống giận tóe lửa. Có một năng 
lượng trong người ta lúc đó là năng lượng của cơn giận. Lúc đó ta nên 
lập tức trở về với hơi thở và ta làm phát sinh ra một nguồn năng 
lượng thứ hai là năng lượng chánh niệm. Có nhiều cách làm phát khởi 
nguồn năng lượng thứ hai trong đó cách thở vào thở ra là một cách 
rất mầu nhiệm. Còn phép thực tập nữa là phép đi, đi thiền hay thiên 
hành cũng rất hay. Mỗi bước giúp ta chạm được hạt giống chánh 
niệm trong ta, làm hạt giống chánh niệm nảy bừng ra năng lượng 
chánh niệm, và chính năng lượng đó sẽ ôm lấy năng lượng của sự 
giận như một người mẹ đang ôm lấy đứa con đang khổ đau. Người 
mẹ không cần đánh lộn với đứa con. Năng lượng chánh niệm đi lên 
ôm ấp, vỗ về cái giận. Không có sự chống báng giữa hai cái vì cái giận 
cũng là ta mà năng lượng chánh niệm cũng là ta. Năng lượng chánh 


niệm ai cũng có. 


121 | Phần thực tập căn bản 


Khi cơn giận phát hiện thì ta lập tức trở về hơi thở hay bước chân và 
nhất định không nói gì hết, không làm gì hết vì nói hay làm trong lúc 
mất chánh niệm thì sẽ gây đổ vỡ và ta sẽ hối hận. Thành ra ta nên ký 
với ta, với Bụt một hiệp ước là: "Bạch Đức Thế Tôn, con hứa với Ngài 
rằng lần tới khi con giận, con sẽ không nói gì hết, con sẽ không làm gì 
hết. Con sẽ trở về với hơi thở để con chế tác năng lượng chánh niệm, 
để ôm ấp nỗi khổ niềm đau của con." Viết xuống đàng hoàng. Đánh 
lừa ai thì được chứ đánh lừa Đức Thế Tôn, đánh lừa ta thì hơi khó. 
Giả bộ tu hình thức với ai thì được chứ giả bộ với Đức Thế Tôn, giả bộ 
tu với ta chắc khó. Thành ra ta không cần một người nào chứng minh 
hết. Ta viết xuống lời nguyện và có Đức Thế Tôn chứng giám. Hai 
thầy trò là đủ rồi. Cũng không cần thắp nhang nữa. Quan trọng nhất 
là tâm ta có đó và có sự kính thành. Đã hứa thì phải làm. Giận là 
không được nói, không được làm vì trong quá khứ, khi ta giận mà nói 
và làm đã gây đổ vỡ trong tự thân và trong người kia. Giữa hai người 
với nhau, giữa cha và con, giữa mẹ và con, giữa ta và người hôn phối 
đã có sự đổ vỡ thì bây giờ nhất định không làm nữa. Mà phải cương 
quyết lắm mới được vì đã có một lề thói quen rồi, nếu không phát tâm 
dũng mãnh thì không thể nào làm khác được. 


Luộc khoai cho chín 


Trong khi ta dùng năng lượng chánh niệm cái giận thì ta tiếp tục thực 
tập hơi thở và bước chân có ý thức. Cũng như khi luộc khoai, trước 
hết ta rửa khoai bỏ vào nồi, đổ nước vào, đậy nắp lại và đốt lửa. Ta 
biết rằng nếu tắt lửa sau 5 phút thì khoai làm sao chín được. Vì vậy ta 
phải để lửa cháy ít nhất là 20 phút, 25 phút thì khoai mới chín. Cũng 
vậy, cơn giận của ta là một củ khoai sống và nếu ta chỉ có chánh niệm 
độ vài phút thì chắc củ khoai đó không chín. Cho nên phải liên tục 
thở trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, đôi khi phải cần 15 phút, 
nửa giờ hay một giờ thì lúc đó cơn giận mới đi xuống. Rồi ta bắt đầu 
nhìn thấy cái giận này có vì sự u mê ở phía trong. Cái u mê thứ nhất 
là ta tưởng rằng người kia là nguyên do chính của sự đau khổ của ta, 
ai dè nguyên do chính của sự đau khổ trong ta là cục giận của ta hơi 
lớn. Một người khác nghe câu đó thì không nổi giận mau như ta, 


122 | Phần thực tập căn bản 


nhưng ta nổi giận vì cục giận, cục lửa trong ta lớn quá. Đụng tới một 
cái là nổ liền. Còn người kia, trong lòng họ cũng có những nỗi bực 
niềm đau mà vì họ không biết tu nên họ hành xử như vậy, cũng tội 
nghiệp thôi. Bây giò ta phạt họ thì khổ thân họ. Nếu ta giỏi, ta tu 
được, ta độ cho ta, ta tới độ cho người đó thì mới hay chứ bây giờ ta 
phạt người đó thì có ích gì cho người đó đâu. Thành ra trong khi thở 
như vậy ta cũng thấy được những điều rất sâu. Điều thứ nhất là 
nguyên do đầu tiên của sự đau khổ của ta là chính cái thói quen hay 
giận hờn của ta, cái cục giận trong ta quá lớn. Điều thứ hai ta thấy là 
người kia cũng có nhiều nỗi khổ niềm đau và sự bất an trong lòng. Và 
vì họ không biết tu, chưa học phương pháp tu nên làm vung vãi ra 
người xung quanh những nỗi khổ niềm đau của họ. Đôi khi người đó 
cũng đâu muốn làm người chung quanh khổ nhưng vì không biết tu 
nên mới nói ra điều gì, làm chuyện gì cũng khiến người chung quanh 
khổ hết, rất là tội nghiệp. 


Ta phạt người đó thì tội nghiệp cho họ. Chỉ có giúp người đó mới có 
nghĩa thôi. Thường thường khi ta đau khổ, ta giận thì ta cứ tin một 
cách rất dại khờ rằng nếu người kia làm cho ta đau khổ thì bây giờ ta 
làm lại cho người kia đau khổ để trừng phạt cho đã tức thì ta sẽ bớt 
khổ. Vì vậy ta tìm một lời nói cho nặng để người kia đau điếng thì ta 
mới bớt khổ. Đó là một khuynh hướng bạo động trong lòng ta. Ta nói 
xong thấy người kia khổ quá chừng. Rồi người kia cũng muốn bớt 
khổ nên tìm một câu nói nặng trở lại. Tới phiên ta khổ thêm và lại tìm 
cách chống lại. Thế là hai bên leo thang làm khổ nhau. Chuyện này 
xảy ra thường lắm. Giữa cha mẹ với nhau, giữa bạn hữu với nhau, và 
giữa cha với con, giữa mẹ với con. Ta rất vô minh, rất dại đột. Ta đập 
vỡ hạnh phúc giữa ta và gia đình ta bằng những lối hành xử rất ngây 
thơ như vậy. Nên Đức Thế Tôn dạy rất rõ là khi giận thì không nói gì 
hết, không làm gì hết mà chỉ nên tìm cách thoát ra khỏi cái hoàn cảnh 
đó. Ta có thể đi ra ngoài, không khí ở ngoài rất trong rất mát và ta có 
thể đi thiền hành. Trong khi đi thiên hành như vậy ta thực tập thở 
trong chánh niệm để ôm ấp nỗi khổ niềm đau, rồi từ từ ta mới chuyển 
hóa được năng lượng nóng bức trong người. Có thể sau 20 phút đi 
thiền hành ta thấy khỏe nhẹ. Nếu ta làm đúng được theo lời chỉ dẫn 


123 | Phần thực tập căn bản 


của Bụt, của thầy thì lúc đó ta mới thấy tội nghiệp người kia. Bây giờ 
ta khỏe ta nhẹ còn người kia vẫn đang ở trong địa ngục, cái mặt còn 
hầm hầm và không biết cách thoát. Địa ngục đâu phải tìm xa đâu, địa 
ngục thẳng từ trong tâm đi ra. Lúc đó ta thấy tội nghiệp người đó, ta 
nghĩ thôi để ta về giúp người đó. Ta giúp người đó bằng cách về gặp 
họ và nói dịu dàng. Tại ta khỏe rồi mà, nên ta giúp người đó tu. Khi 
mà trong lòng ta thấy tội nghiệp và muốn giúp thì ta biết ta đã 
chuyển hóa rồi đó. Cái giận chuyển hóa thành cái thương. Cả cái giận 
và thương, cả hai cái đều có tính cách hữu cơ (organic). Ta biết rằng 
bông hoa kia là một thực tại hữu cơ, tuy bây giờ nó tươi, đẹp, thơm 
như vậy đó nhưng 10 ngày sau nó thành ra rác. Còn rác xấu, hôi 
nhưng nếu ta biết cách làm nó trở thành phân bón, thành ra xà lách, 
cà chua, dưa hấu, thành ra hoa trở lại. Vì vậy rác với hoa đều là 
những thực tại hữu cơ. Cái giận và niềm thương cũng vậy, cũng là 
hữu cơ. Tình thương mà không biết cách giữ gìn thì trở thành cái giận 
hòn, thù ghét, mà nếu biết cách thì cái giận đó chuyển hóa lại thành 
tình thương được. Vì vậy nếu ta có giận, có buôn, hay thù ghét thì 
đừng có sợ. Học pháp của Đức Thế Tôn đi rồi ta có thể chuyển chất 
hữu cơ này thành chất hữu cơ kia. Hay vậy đó. Đó là chuyển hóa và 
trị liệu. 


Ba câu thần chú 


Biết phương pháp thực tập rồi thì mỗi khi giận ta phải làm theo 
phương pháp này là khi giận thì phải trở về với hơi thở, chế tác chánh 
niệm, ôm ấp lấy sự giận đó, và sau đó phải nói cho người kia biết là ta 
giận, ta đang đau khổ, và ta muốn cho người kia biết. Tại vì nói ra 
được thì nhẹ, nhưng phải nói bằng lời nói rất ái ngữ. Theo pháp môn 
này thì ta không được giữ cái giận riêng cho ta quá 24 tiếng đồng hồ 
vì nó có thể làm ung thối tâm ta. Cho nên phải nói ra và câu nói như 
thế này: 

Câu thứ nhất: "Em đang giận, em đang khổ, và em muốn anh biết 
chuyện đó" hoặc là "anh đang giận, anh đang khổ và anh muốn em 


biết chuyện đó" hoặc là "ba đang giận, ba đang khổ, và ba muốn con 
biết chuyện đó." 


124 | Phần thực tập căn bản 


Đó là câu nói của ta nhưng ta phải nói bằng giọng rất bình tĩnh. Tại vì 
nếu giữ cái giận riêng cho ta thì rất nguy hiểm. Lỡ ta thực tập chưa 
thành công thì nó làm ung thối trong tâm ta, rất là nguy. Theo 
phương pháp đạo Bụt thì ta không đè nén cái giận xuống. Đè nén 
nguy hiểm lắm. Một ngày nào đó nó sẽ nổ bùng lên làm tan xác ta và 
tan xác người kia luôn. Cho nên phương pháp Đức Thế Tôn dạy là 
không đè nén mà ôm lấy và chuyển hóa. Trong khi chờ đợi sự chuyển 
hóa thì ta có thể cho người kia biết là ta đang giận, ta đang khổ và 


muốn người đó biết điều đó cho ta. 


Câu thứ hai: "Em đang cố gắng với tất cả sức của em, nghĩa là em 
đang thực tập theo lời Bụt dạy, lời thây dạy, nghĩa là em không nói, 
không làm điều có thể gây đổ vỡ và em đang trở về hơi thở của em để 
thực tập chuyển hóa.” 


Khi người kia nghe câu nói đó thì sẽ nể ta, sẽ thấy ta là người biết 
quay về thực tập, ta đã cố gắng không nói, không làm trong cơn giận 
và người đó cũng sẽ quay trở về với sự thực tập của người đó. Thành 
ra một mũi tên mà ta có thể cứu được hai con chim. Nghĩa là một mũi 
tên bắn vào cành cây, hai con chim bay mất. Còn nếu ta bắn một con, 


người kia bắn một con thì chết hết cả hai. Bắn vào cành cây là tốt nhất. 


Câu thứ ba là "Anh ơi, anh giúp em đi!” hay "Em ơi, em giúp anh đi” 
hay "Ba ơi, ba giúp con đi!” 


Tôi đề nghị là nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà ta chưa thể nói ba 
câu đó bằng giọng bình tĩnh thì ta phải viết ba câu đó xuống và đưa 
cho người kia, miễn là đừng quá 24 tiếng. Tại vì đưa cho người kia mà 
người kia đọc rồi thì ta bớt khổ liên. Phương pháp của Bụt không phải 
là phương pháp đè nén. Ta nhận diện cái giận bằng năng lượng chánh 
niệm, ôm ấp cái giận bằng năng lượng chánh niệm, chuyển hóa cái 
giận bằng năng lượng chánh niệm. Chánh niệm càng hùng hậu thì 
công việc càng dễ dàng. Muốn cho chắc ăn, ta lấy một miếng giấy rồi 
viết ba câu đó xuống rất rõ ràng bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh. 
Viết trên miếng giấy nhỏ bằng tấm danh thiếp rồi bỏ vào ví. Khi nào 
giận thì rút tò giấy đó ra và suy nghĩ xem ta nên đưa liên cho người 


125 | Phần thực tập căn bản 


đó hay thực tập trước. Nếu thực tập giỏi thì đâu cần phải đưa, tới nói 
thắng thôi. "Anh ơi, em đang giận anh lắm đó. Em đang khổ lắm và 
em muốn anh biết chuyện này. Anh giúp em đi!" Nghĩa là có ý muốn 
nói anh đừng có nhởn nhơ, anh tưởng là mọi chuyện êm đẹp thì 
không đúng... 


Một mũi tên cứu được hai con chim 


Khi ta đưa người kia cái tờ giấy có 3 câu đó thì người kia sẽ giật mình 
và thấy là họ đã vô ý, đã thiếu chánh niệm, đã gây đau khổ cho người 
họ thương. Thì người kia sẽ suy nghĩ là họ đã làm gì, đã nói gì đến 
nỗi làm ta giận như vậy. Đọc tới câu thứ hai: "Em đang làm hết sức 
của em" thì họ thấy người này đáng quý thật, vì khi giận người này 
đã không nói năng gì, không làm điều gì, chỉ trở vê với hơi thở, đi 
thiên hành và chăm sóc cơn giận thì thật là hay. Khi đọc xong câu đó 
thì thế nào người đó cũng trở về với hơi thở và sự thực tập. Một mũi 
tên cứu được hai con chim. Và câu thứ ba thì rất hay: "Giúp em với!" 
vì trong khi ta giận thì ta hay chứng tỏ là ta không cân người kia: "Tôi 
không cần anh, để tôi yên, tôi tự sống một mình được mà!" Con người 
sao mà đại quá chừng! Người kia thấy ta không hạnh phúc, người kia 
tới gần hỏi: "Em có sao không? Em có giận anh không?" Ta sẽ sừng sộ: 
"Giận hả? Tại sao tôi phải giận?" Nói vậy đó. Ta không công nhận sự 
thật. Và nếu người kia nói: "Anh thấy em khổ quá đi” thì ta trả lời: 
"Khổ hả? Tại sao tôi phải khổ?" Rồi người kia thấy tội nghiệp, để tay 
trên vai ta thì ta né ra và nói: "Để tôi yên, kệ tôi!" Đó là tánh con nít 
của mọi người chúng ta. Khi giận thì không muốn người kia động tới 
và không muốn kêu cứu với người đó. Tự ái ta rất lớn. Thà rằng ta 
đóng cửa, khóa lại và khóc thầm trong phòng hơn là nói với người kia 
là ta khổ. Vì vậy khi nói được với người kia "Giúp em với!" thì đó là 
lời nói của yêu thương. Tại vì khi ta cam kết sống với người đó suốt 
đời thì ta đã cam kết sẽ chia sẻ những khổ đau và hạnh phúc. Nhưng 
khi ta khổ đau mà nói: "Em không cần anh!" thì ta đã phản bội lời cam 
kết. 


Đối với con ta cũng vậy thôi. Là cha con, mẹ con với nhau thì ta phải 
chia sẻ những khó khăn và hạnh phúc với nhau. Tại sao ta tự ái, để tự 


126 | Phần thực tập căn bản 


ái chia rẽ hai người? Cái đó không phải là tình thương đích thực. Khi 
có tự ái ở trong thì tình thương đó không phải là tình thương đích 
thực. Thành ra câu số ba quan trọng lắm. Câu "Giúp em đi!" chứng tỏ 
ta cần người kia. Khi thương ta phải biết nói câu đó. "Anh hãy cắt 
nghĩa cho em (hoặc em hãy cắt nghĩa cho anh) là tại sao anh nói câu 
đó, anh làm điều đó cho em khổ?" Cắt nghĩa rồi thì người kia sẽ hối 
hận, người kia sẽ thở và nói câu xin lỗi. Và khổ đau sẽ hết, tình 
thương sẽ được tái lập trở lại. Mà nếu sau khi thực tập thấy lỗi của ta 
thì ta nói rõ ràng: "Sau khi thực tập em thấy lỗi của em rất là nhiều, 
em xin lỗi anh." Cứ nói sự thật ra như vậy. Nếu ta là người chồng thì 
ta cũng viết như vậy. "Anh đang khổ, anh đang giận em lắm. Và anh 
muốn em biết cho điều đó. Anh đang cố gắng thực tập theo lời thầy 
dạy. Em giúp anh một phần với, em là người đạo hữu của anh, em là 
người bạn đời của anh trên con đường thực tập mà." Đối với con, ta 
cũng có thể thực tập như thế: "Con ơi, bố đang đau khổ, bố đang giận 
con và bố muốn con biết cho bố điều đó. Bố đang cố gắng thực tập 
đây, con giúp bố đi". Thì ta phải trở về giúp bố ta. Bố ta đang khổ, bố 
ta đang thực tập thì ta cũng phải thực tập. Thành ra lời nói đó là lời 
nói của thương yêu đích thực và không có dấu hiệu của cái gọi là tự ái 
trong đó. Chứ nếu ta nói: "Mình là cha nó chứ nó đâu phải ông nội 
mình mà viết thư cho nó!" thì lúc đó cái tình giữa hai người chưa phải 
là tình thương đích thực. Và bà có thể viết câu này nhưng đừng đưa 
cho ông coi, bà đọc thôi (ông cũng vậy, ông có thể viết câu này nhưng 
đừng đưa cho bà coi, ông đọc thôi): "Em đang giận anh lắm, em muốn 
trừng phạt anh, em muốn làm anh khổ cho bõ ghét. Nhưng em biết 
nếu có tai nạn xảy ra mà anh chết thì em sẽ suốt đời khóc thương 
anh”. Cứ đọc câu đó đi là sẽ hết giận liên lập tức. Quý vị cứ ghi câu đó 
vô. Viết cho ta đọc thôi, giữ kỹ trong ví của ta, đừng cho ổng thấy. 
Mỗi khi giận quá thì rút tờ giấy đó ra đọc! 


127 | Phần thực tập căn bản 


Chất độc 


Trong con người chúng ta có hai chất độc, hai chất độc này làm cho 
ung thối con người của chúng ta, làm cho chúng ta không có hạnh 
phúc. Chất độc thứ nhất gọi là sự thèm khát, và chất độc thứ hai gọi là 
hận thù. Hận thù là một năng lượng ở trong con người của ta. Bắt đầu 
thì ta cũng như người khác, hạt giống của sự hận thù nhỏ thôi, nhưng 
tại vì ta không biết sống chánh niệm cho nên mỗi ngày ta cứ tưới tẩm 
hạt giống hận thù, giận hờn ở trong ta. Hạt giống đó lớn lên từ từ rồi 
biểu hiện ra trong lời nói và trong hành động. Và khi mà có năng 
lượng của sự sân hận, của sự oán thù ở trong người của ta rôi thì 
những lời nói, hành động của ta có công dụng làm đổ vỡ. Đổ vỡ cái 
gì? Đổ vỡ sự liên hệ giữa ta và người ta thương. Bắt đầu thì chỉ có một 
sự bực mình nho nhỏ, nhưng mà ta đâu có biết phương pháp để quản 
lý sự bực mình đó, vì vậy cho nên mỗi ngày bực mình thêm một chút, 
và sự bực mình đó trở thành sự hờn giận, sự hờn giận trở thành sự 
hận thù, đó là những cốt tủy khổ đau trong con người của ta. Khi đó 
những gì ta nói và làm đều có thể gây đổ vỡ cho người bạn lứa đôi 
của ta. Ban đầu khi hai người mới cưới nhau thì tin tưởng rằng nếu 
không có nhau chắc là sống không nổi. Sau đó một thời gian, không 
biết tu học thì hai người gây khổ đau cho nhau, đầy buồn giận, đầy 
oán thù, rồi bây giờ không thể nhìn nhau được nữa. Ban đầu thì hai 
người ngồi đó chỉ nhìn nhau là đủ no rồi, thấy người kia sao mà dễ 
thương quá, nếu người đó không có mặt chắc đời sống ta không có ý 
nghĩa. Bây giờ đây khi nhìn nhau sao ta thấy mặt người kia dễ ghét 
quá chừng, nếu ta có tự do thế nào ta cũng ly dị để khỏi phải thấy 
nhau nữa. Ban đầu thì nói rằng nếu không có em thì đời đâu còn có 
nghĩa gì nữa; bây giờ ta lại nói rằng nếu có em thì chắc anh sống 
không nổi quá. 


128 | Phần thực tập căn bản 


Thương nhau là nhìn nhau 


Có một tờ báo phụ nữ nổi tiếng ở Paris là tờ báo Elle có gởi một đặc 
phái viên tới Làng Mai để phỏng vấn các sư cô. Sau khi các sư cô đòi 
điều kiện là phải ở tu một tuân rồi mới cho phỏng vấn, bà ta cũng 
chấp nhận. Và sau khi ở tu một tuần rồi thì bà thích, bà thấy sao mà 
các sư cô sống với nhau có vẻ hạnh phúc, hài hòa và đem lại rất nhiều 
hạnh phúc cho những người tới với họ. Hôm đó tôi từ Sơn Cốc tới 
thăm Xóm Mới thì các sư cô sắp đặt để cho nhà báo đó được gặp tôi. 
Các sư cô dặn trước là gặp tôi đừng có hỏi lý thuyết mà hãy hỏi 
những câu hỏi rất thực tế vì tôi không có nhiều thì giờ. Bà ta hỏi tôi có 
phép thực tập nào giúp cho những người phụ nữ Pháp không thì tôi 
mới đề nghị phương pháp thực tập sau đây: 


Hai vợ chồng người Pháp đang ngồi ở trong phòng khách, đang nhìn 
về hướng vô tuyến truyền hình thì người vợ mới xoay lại người 
chồng nói rằng: “Anh ơi! Anh có thể tắt máy truyền hình để em có 
chuyện rất quan trọng muốn nói với anh“. Người chồng có vẻ hơi bực, 
nhưng vì người vợ nói với tất cả sự đễ thương, nên người chồng đồng 
ý. Người chồng bắt buộc phải tắt Ti-vi, nhưng hễ tắt Ti-vi thì bắt buộc 
phải nhìn mặt vợ, mà bây giờ nhìn mặt vợ thì không có gì là hạnh 
phúc lắm. Lúc đó bà hãy thở vào một hơi cho sâu và thở ra một hơi 
cho thong thả rồi nhìn vào mặt ông, bà nói: “Anh ơi! Chúng ta có phải 
là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Hỏi với tất cả trái tim của 
bà. Nếu câu trả lời là không thì tại sao, vì những lý do gì ta không có 
hạnh phúc? Tại sao ta có nhà, có xe, có công ăn việc làm, có địa vị 
trong xã hội, có trương mục trong ngân hàng, nhưng ta không có 
hạnh phúc? Nếu bà hỏi câu hỏi đó bằng tất cả trái tim của bà, đừng 
hỏi bằng giọng thách thức, châm biếm, buộc tội người đàn ông, thì 
người đó bắt buộc phải thực tập nhìn sâu với bà, nhìn sâu vào tình 
trạng hiện thời, để thấy tại sao họ có những điều kiện như vậy mà lại 
không có hạnh phúc. 


Tôi nói với bà là tắt Ti-vi đi và cùng ngồi đó để nhìn vào tình trạng 
của họ. Đó là một phương pháp thực tập thiên quán. Nếu hai vợ 


chồng làm giỏi thì trong vòng một giờ đồng hồ là có thể tìm ra được 


129 | Phần thực tập căn bản 


lý do khiến cho họ đang không có hạnh phúc. Họ đã dại dột như thế 
nào, họ đã vụng về như thế nào để gây khổ đau cho nhau, gây khổ 
đau bằng lời nói và bằng hành động. Nếu nhìn sâu ta thấy rõ ràng 
rằng tại vì ta không quản lý được sự bực mình, sự giận hờn trong ta 
nên sự giận hờn đó được biểu lộ bằng lời nói, bằng hành động, làm 
đổ vỡ và sau đó chúng ta không thể nhìn nhau được nữa. Vì vậy cho 
nên những phương pháp Bụt dạy làm thế nào để quản lý cái giận, ôm 
ấp cái giận, chuyển hóa cái giận, là những phương pháp rất quý báu. 


Quản lý những hạt giống tiêu cực 


Nếu ta tự nhận ta là một người đệ tử của Đức Thế Tôn thì ta không 
thể không học những phương pháp đó, không thể không thực tập 
những phương pháp đó. Các thây và các sư cô cũng có hạt giống của 
sự giận hòn, của sự bực bội, của sự thèm muốn, nhưng các thầy và các 
sư cô đã thực tập để quản lý được những hạt giống giận hòn, bực bội 
và thèm muốn của họ. Vì vậy cho nên các thây và các sư cô tương đối 
có hạnh phúc, an lạc, vững chãi, thánh thơi và có tình thương. Ta phải 
học những phương pháp đó để có thể có được sự hạnh phúc và an lạc 
như các vị xuất gia vậy. 


Khi chúng ta được hướng dẫn đi thiền hành, khi chúng ta được 
hướng dẫn ăn cơm trong an lạc, khi chúng ta theo dõi hơi thở, tức là 
chúng ta có cơ hội trở về với chính ta, với giây phút hiện tại. Nhờ đó 
mà ta có thể chế tác ra năng lượng chánh niệm và chính năng lượng 
chánh niệm đó sẽ có tác dụng nhận diện và ôm ấp nỗi khổ niềm đau 
của chúng ta. Nếu không có năng lượng chánh niệm thì niềm đau kia 
sẽ tràn lấp, thúc đẩy chúng ta làm những điều và nói những điều gây 
ra đổ vỡ. Trong ta có những nguồn năng lượng, hạt giống tốt đẹp, 
lành mạnh và tích cực như năng lượng của tình thương, của sự tha 
thứ bao dung, như chí nguyện lợi tha, mong cho xã hội, cho nhân loại 
được tốt đẹp trong tương lai, mong cho đoàn thể mình có khả năng 
đem lại niêm vui, sự vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc cho các đoàn 
sinh của mình và cho gia đình của họ. Nhưng trong ta cũng có những 
nguồn năng lượng ma quái, tiêu cực, không lành mạnh. Và ta phải 
học làm thế nào để cho những năng lượng không lành mạnh, xấu ác 


130 | Phần thực tập căn bản 


này không tác yêu tác quái, sai khiến ta đi theo con đường của sự gây 
ra bạo động, tan vỡ và chết chóc. Có nhiều khi ta biết chắc rằng nếu 
nói câu đó thì ta sẽ gây khổ đau và tan nát, đỗ vỡ trong gia đình ta, 
trong đoàn thể ta, trong mối liên hệ của ta đối với người ta thương, 
nhưng ta vẫn cứ nói những câu như vậy, vẫn cứ làm những cử chỉ 
như vậy. Tại sao? Tại vì trong ta có những lực lượng của ma quái, của 
sự thèm khát, của sự cứng đầu, cho mình là đúng, tập khí nóng giận, 
tập khí muốn gây chia rẽ, muốn làm cho bỏ ghét, muốn trừng phạt 
người kia khi người kia không làm vừa ý mình. Những năng lượng 
của thói quen như thế đã được un đúc lâu ngày. Danh từ Phật học gọi 
là tập khí. Khí là khí công, là năng lượng. Tập là cái thói đã được un 
đúc, huân tập lại trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Tập khí 
tức là thói quen, lề thói đã được un đúc lâu ngày và nó kết lại dưới 
hình thức của hạt giống trong tâm thức ta và có khi nó biểu hiện lên 
trên vùng ý thức như hình thái của năng lượng. Chúng thường âm 
thâm sai sử ta. Tuy nhiên tập khí cũng có hai loại: tập khí tốt và tập 
khí không tốt. Ví dụ khi thấy một người ngã xuống, ta không cần suy 
nghĩ gì cả, tự nhiên chạy tới đỡ người đó lên, hỏi han và chăm sóc cho 
người đó. Đó gọi là tập khí tốt. Vì vậy, tu tập là để có khả năng nhận 
điện được tập khí và không để cho tập khí đó tác yêu tác quái, sai 
khiến ta nói những điều ta thật sự không muốn nói, làm những điêu 
ta thật sự không muốn làm. Ta có đủ thông minh để biết rằng nếu nói 
như thế thì sẽ tan nát hết, làm như thế thì sẽ tan nát hết, nhưng tại sao 
ta đã nói, đã làm để gây ra sự tan nát, rôi ta đấm ngực, bứt tóc và than 
rằng: “Trời ơi, tại sao mình ngu đại quá vậy? Tại sao mình nóng nảy 
quá vậy?" Và ta tự hứa là lần sau ta sẽ không phạm vào lỗi lầm ấy 
nữa. Ta quỳ trước bàn thờ Bụt, bàn thờ tổ tiên và tha thiết, thành khẩn 
muốn làm mới, muốn thay đổi và có Bụt, có tổ tiên chứng giám cho ta. 
Ấy vậy mà khi hoàn cảnh xảy ra, ta lại phạm vào lỗi lầm ấy y như 
trước; ta lại nói những câu ta không muốn nói, lại làm những hành 
động ta không muốn làm và lại tạo ra sự tan vỡ một lần nữa. Ta trở 
nên bất lực, chán ghét chính ta, nghĩ rằng những tập khí ấy mạnh hơn 
ta, ta bó tay chịu thua. Cái đó gọi là ma chướng, là tập khí xấu mà 
trong người nào cũng có. Những tập khí xấu đó không hăn là do ta 
làm ra. Đôi khi nó đã được trao truyền lại từ những thế hệ ông bà, tổ 


131 | Phần thực tập căn bản 


tiên, cha mẹ ta. Ta là người đã thừa kế tất cả từ cha mẹ ta. Tổ tiên, ông 
bà và cha mẹ đã trao truyền rất nhiều những hạt giống cho ta trong 
đó có những hạt giống rất tích cực, đẹp đẽ và thánh thiện. Nhưng họ 
cũng trao truyền cho ta những hạt giống của khổ đau, tuyệt vọng và 
giận hờn. Gia tài của ta có đủ những hạt giống của hạnh phúc, của 
khổ đau, của hy vọng và của thất vọng. Nếu không tu tập, mỗi ngày 
ta tạo điêu kiện cho những hạt giống của khổ đau, tuyệt vọng, giận 
hờn, trách móc và thèm khát trong ta được tưới tẩm, thì ta sẽ trở 
thành con người khổ đau và tuyệt vọng, ta sẽ làm khổ những người ta 
thương. Thật ra ta đâu có muốn làm như vậy. 


Hạ thủ công phu 


Vì thế cho nên tu tập nghĩa là phải nhận điện hạt giống tốt mà ta đang 
có, và mỗi ngày ta phải tạo điều kiện để cho những hạt giống tốt ấy 
được tưới tấm, cho chúng lớn lên và tìm cách duy trì, giữ gìn để 
những hạt giống xấu đừng bị tưới tẩm và nhất định là không để cho 
người khác tưới tấm. Đó là nội dung của sự thực tập tính tấn (tấn lực) 
trong giáo lý “tứ chánh cần . Đó là ý nghĩa sâu sắc của chữ tấu mà các 
anh, các chị thuộc cấp Tấn phải hiểu rõ. 


Chánh niệm là nguồn năng lượng có khả năng nhận diện được những 
gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Khi đi tham dự những khóa 
tu là ta có cơ hội để chế tác ra năng lượng chánh niệm qua cách thở, đi 
(thiền đi), ngôi (thiền ngôi), ăn cơm trong im lặng, rửa bát v.v... 
Chánh niệm là năng lượng giúp ta có mặt đích thực trong từng giây 
từng phút, là khả năng an trú trong hiện tại. Chánh niệm là năng 
lượng của Bụt. Trong ta có hạt giống của chánh niệm và nếu ta học 
theo các thầy, các sư cô đi từng bước trong chánh niệm, thì mỗi bước 
chân như thế sẽ làm cho hạt giống chánh niệm lớn lên mạnh mẽ. 
Trong những ngày vừa qua quý vị đã có cơ hội quan sát cách đi, 
đứng, ngồi, nói năng và tiếp xử của các thầy các sư cô; quý vị thấy họ 
đi, đứng, ngôi, ăn cơm v.v... có chánh niệm. Đó là những bài pháp 
hùng hồn nhất của một người tu, là Phật sự của họ với tư cách một 
người tu. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta không đi, đứng, thở, nói, 


Cười, tiếp xử và làm việc trong chánh niệm, ta không chế tác được 


132 | Phần thực tập căn bản 


năng lượng chánh niệm, không có sự vững chãi và thánh thơi, thì làm 
sao ta có thể giúp người khác được. Nếu tự thân ta không thực hiện 
được những yếu tố đó thì khi đi tổ chức khóa tu, hướng dẫn khóa tu, 
ta đầu có gì để cống hiến. Ta đâu có thể đi bán hàng giả. Vì vậy, điêu 
quan trọng là không phải ngồi với nhau hàng giờ để nói thao thao bất 
tuyệt về những giáo lý, mà phải thật sự hạ thủ công phu, nghĩa là 
phải áp dụng thực tế những giáo lý mình đã học được vào trong đời 
sống tu tập hàng ngày. Một giờ học giáo lý phải là năm giờ thực tập. 
Ngày Gia Đình Phật Tử tụ về để sinh hoạt là ngày để cho ta thực tập 
chánh niệm và ta phải có những giờ chánh niệm, tổ chức những ngày 
chánh niệm để cho các anh, các chị trưởng và các em có cơ hội thực 
tập chánh niệm như các thầy và các sư cô ở chùa. Có năng lượng 
chánh niệm thì ta mới có khả năng nhận diện được những tập khí ma 
quái trong ta và chỉ khi nào ta nhận diện được nó thì ta mới có thể 
chuyển hóa nó. Mỗi khi cái tập khí đó biểu hiện thì chỉ cần nhận diện 
đơn thuần thôi, rồi ta mim cười và nói: "Anh bạn ơi, ta biết ngươi có 
mặt đó, nhưng ngươi chẳng làm gì được ta đâu." Nói như vậy thì cái 
năng lượng ma quái đó mới ngưng tác yêu tác quái, mới không sai sử 
ta mà thôi. Còn nếu ta không có khả năng nhận diện nó thì nó sẽ tiếp 
tục tác yêu tác quái, xúi ta làm những cái mà ta không muốn làm, nói 


những câu mà ta không muốn nói. 


Tôi nhớ có một chàng thiền sinh trẻ người Hoa Kỳ về Làng Mai cách 
đây độ chừng tám năm để tu tập. Anh thiên sinh đó sống và tu tập rất 
hạnh phúc với các thầy và các sư chú ở Xóm Thượng, chùa Pháp Vân. 
Anh ta thực tập đi thiên, ngồi thiền, rửa chén, nấu cơm, giặt áo, chùi 
cầu tiêu, xếp đặt thiền đường giống như các thầy, các sư chú và anh ta 
được hướng dẫn để làm những công việc đó trong chánh niệm. Anh 
ta sống rất hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi. Thay vì chỉ ở một 
tuần lễ như đã dự định, anh ta đã xin phép ở luôn ba tưần lễ với tăng 
thân, với các thầy, các chú để được tiếp tục tu tập. Trong tu viện, 
người nào cũng thực tập đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, nói, cười trong 
chánh niệm nên anh ta được nâng đỡ bởi năng lượng tập thể của 
Tăng Thân, và sự tu tập của anh ta tiến bộ rất nhanh. Tới tuần thứ ba, 


anh ta được phái đi chợ mua một ít thực phẩm để làm món ăn mừng 


133 | Phần thực tập căn bản 


ngày Tạ Ơn (Thanksgiving) được tổ chức theo tinh thần đạo Bụt. Đây 
là lần đầu tiên anh ta đi chợ sau hơn hai tuân tu tập tại Làng. Theo 
truyền thống đạo Bụt, ta có bốn sự biết ơn cao quý (tứ trọng ân), đó là 
ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bè bạn và ơn mọi loài chúng sanh. Thiên 
sinh của mỗi nước tới với nhau để cùng nấu một món quốc hồn quốc 
túy của nước mình dâng lên bàn thờ Tổ Tiên. Thiền sinh Việt Nam thì 
nấu món ăn Việt Nam để dâng cúng, ví dụ như chả giò hoặc xôi năm 
màu v.v... Thiền sinh Hòa Lan thì họp lại với nhau để cử một người đi 
chợ mua thức ăn làm một món ăn Hòa Lan, thiên sinh Đức làm món 
ăn truyền thống của họ, thiền sinh Mỹ làm món ăn Mỹ. Thầy không 
nhớ năm đó thiên sinh Mỹ đã dâng cúng món gì, có thể là món bánh 
Pumkin Pie (bánh bí rọ) hay Apple Pie (bánh táo). Hôm ấy anh ta đi 
chợ ở thành phố St. Foy La Grande, một thành phố gần Làng Mai. 
Trong khi mua sắm, tự nhiên anh thấy có một nguồn năng lượng rất 
tiêu cực trào lên. Anh cảm thấy trong người rất bất an, cử chỉ và bước 
chân của anh ta trở nên hấp tấp, vụt chạc và cuống quýt; một nguồn 
năng lượng mà trong hơn hai tuần qua anh không hề có bỗng xuất 
hiện. Hơn hai tuần qua được sống trong tăng thân có sự tu tập vững 
chãi, thảnh thơi, nên sự thực tập chánh niệm của anh rất vững. Nhờ 
vậy mà năng lượng bất an, vụt chạc trong anh không có cơ hội trào 
lên. Bây giờ một mình ra chợ, không có sự yểm trợ của tăng thân, nên 
trong khi anh mua sắm thực phẩm thì năng lượng đó lại trào lên. Cố 
nhiên là trước khi tới Làng Mai năng lượng tập khí đó đã trào lên 
nhiều lần, nhưng trong ba tuần ở Làng Mai nó không xảy ra. Đó là 
nhờ sự nâng đỡ bởi năng lượng tu tập của tăng thân. Cho nên có tăng 
thân yểm trợ, nâng đỡ là sự may mắn rất lớn. Ngạn ngữ có câu: “ăn 
cơm có canh, tu hành có bạn là ý nghĩa đó. Lần này hoàn cảnh trở 
nên khác hẳn vì anh ta đã được thực tập ba tuần lễ trong tu viện và 
năng lượng chánh niệm rất hùng hậu nên anh có thể nhận diện được 
tập khí hấp tấp, lo lắng ấy khi nó phát khởi. Khi có một năng lượng 
của tập khí tiêu cực phát khởi mà ta không nhận diện được nó thì nó 
sẽ tác yêu tác quái ta, nó sai khiến ta nói hoặc làm những điều gây đổ 
vỡ, xa cách; nhưng khi ta đã nhận diện được nó rồi, thì sức mạnh của 
nó bị suy yếu đần đi. Do đó, khi anh ta nhận diện được trong mình 
đang bị ngưồn năng lượng của tập khí hấp tấp, vụt chạc sai sử thì anh 


134 | Phần thực tập căn bản 


ta lập tức trở về với hơi thở và thực tập: “Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra 
miệng mỉm cười”. Anh thấy rõ ràng cái năng lượng này là năng lượng 
của mẹ anh vì mẹ anh là người thường sống trong sự cuống quýt, vụt 
chạc, bất an và bà đã trao truyền cho anh cái tập khí không lành mạnh 
đó. Cho nên với hơi thở chánh niệm, anh ta nhận diện được ngay đây 
là năng lượng tập khí mà mẹ đã truyền lại cho mình; anh mỉm cười và 
nói: " Chào Mẹt con biết mẹ đang có mặt với con." Khi nói ra được câu 
nói đó thì tự nhiên cái năng lượng kia tan biến đi và anh phục hồi 
được sự bình an, vững chãi, thánh thơi trở lại. Từ giây phút đó, anh ta 
giác ngộ rằng không có tăng thân xung quanh thì sự thực tập khó hơn 
trăm ngàn lần và phải thường trực theo đõi hơi thở chánh niệm thì 
mình mới không bị đánh mất mình, mới có thể duy trì được sự vững 
chãi, thảnh thơi. Với sự tỉnh thức ấy, anh ta đã làm tiếp công việc đi 
chợ của anh trong hơi thở có ý thức, trong sự vững chãi và thánh thơi. 
Sau khi đi chợ về, anh ta kể lại chuyện đó cho thầy và tăng thân nghe. 


Lực lượng ma quái 


Trong chúng ta, người nào cũng có những nguồn năng lượng của tập 
khí ma quái này: nó hay xúi ta nói hoặc làm những điều ta không 
muốn nói, không muốn làm. Ta có đủ thông minh, lý trí để biết rằng 
nếu nói điều đó là đại đột; nếu làm cái đó là sẽ gây sự đổ vỡ, tan nát, 
ấy vậy mà ta vẫn riu ríu làm theo. Vì vậy, tu tập là để chế tác năng 
lượng chánh niệm để có thể nhận diện được những lực lượng ma quái 
đó. Và khi nhận diện được chúng rồi, ta mỉm cười với chúng thì 
chúng sẽ không thể làm gì được ta nữa. Đức Thế Tôn đã từng thực tập 
như vậy. Ngài đã thành đạo rồi mà thỉnh thoảng chúng vẫn còn xuất 
hiện và mỗi khi chúng xuất hiện để dụ dỗ, sai khiến Ngài, thì Ngài chỉ 
cân mỉm cười là chúng tự khắc tan biến. Có một lần nọ, hình như vào 
năm thứ hai sau khi thành Đạo, Ngài về thăm quê hương và gia đình 
ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi thuyết pháp cho hoàng gia, lắng 
nghe những khó khăn, những khổ đau của hoàng gia, của đất nước, 
Ngài chia sẻ những ý kiến để xây dựng một nước hùng mạnh, có 
nhân đạo, xong Ngài cùng với một số các thây vượt biên giới qua 
miền Bắc nước Kosala. Sáng hôm đó, trong khi Ngài đang ngồi thiền 


135 | Phần thực tập căn bản 


với các thây thì tự nhiên Ma Vương tới thăm. Ma Vương xuất hiện 
dưới hình dáng của một thân hào nhân sĩ, râu tóc bạc trắng, mặt mày 
hồng hào muốn được yết kiến với Đức Thế Tôn. Ma Vương nói: 
“Thưa Đức Thế Tôn, Ngài là người rất hiếm có. Ngài có tài năng hùng 
biện, có lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ cao vời vợi; nếu Ngài đem tất cả 
những cái đó ra dùng để xây dựng đất nước thì Ngài sẽ trở thành một 
nhà chính trị rất lỗi lạc và chắc chắn thế giới này sẽ được thừa hưởng 
lợi lạc rất nhiều." Nói thế tức là Ma Vương muốn mời gọi Đức Thế 
Tôn nên bỏ đời sống của một vị Đạo Sư để ra làm một nhà chính trị. 
Đức Thế Tôn thở, mim cười, rồi nói: "Anh Ma Vương ơi, tôi biết anh 
quá mà." Đức Thế Tôn mới thốt lên một câu như thế thì Ma Vương tự 
nhiên biến mất. Ma Vương kia là sự biểu hiện từ hạt giống trong tâm 
thức Ngài, một nguồn năng lượng rất hấp dẫn; nó biểu hiện ra là vì 
Ngài mới về thăm nhà, thấy được những khó khăn, ước vọng của vua 
cha, của đất nước và thấy rằng chưa ai có thể thay thế vua cha lo việc 
nước. Dù vua cha và quan thần thân quyến không nói ra nhưng mọi 
người đều mong muốn Ngài sẽ nối ngôi vua. Họ nghĩ Ngài có thể vừa 
làm Bụt, vừa làm vua, tại sao lại không được? Trong thâm tâm, Ngài 
cũng nghĩ đơn giản như vậy, nhưng Bồ Đề Tâm của Ngài lớn quá, 
Ngài tự nhủ: "Tôi chỉ muốn làm thầy tu thôi, tôi không muốn làm 
vua, không muốn làm nhà chính trị." Chí nguyện làm thầy tu cao lớn 
như vậy; nhưng trong tâm thức cũng có hạt giống muốn làm chính trị 
dù nó chi nhỏ bằng hạt mè, hạt bụi. Và khi bị người ta tưới tấm, họ 
nói: 'Bụt ơi, Ngài giỏi quá đi. Trí tuệ của Ngài cao vòi vọi, lòng từ bị 
của Ngài rộng lớn như thái hư, khả năng hùng biện của Ngài không 
ai có thể sánh bằng. Nếu Ngài ra làm chính trị thì muôn dân sẽ hưởng 
được sự an bình, cơm no áo ấm." Và những lời ca ngợi đó thấm nhuần 
vào tâm thức của Ngài. Nếu những lời ca ngợi như thế được thốt ra từ 
những người của nước khác thì không đánh động Ngài được, nhưng 
đây là những lời được thốt ra từ những người thân nhất của Ngài. Vì 
thế, sau khi Ngài đi sang nước Kosala, trong giờ ngồi thiền thì Ma 
Vương hiện ra để dụ đỗ Ngài. Đức Thế Tôn đã nhận diện được ý đồ 
của Ma Vương. Lúc đó Đức Thế Tôn mỉm cười: "Tôi biết mà, anh có 
phải là Ma Vương đó không?" thì Ma Vương lè lưỡi và biến mất. Ma 
Vương hiện ra rất nhiều lần trong đời của Đức Thế Tôn. Có nhiều 


136 | Phần thực tập căn bản 


kinh nói tới Ma Vương lắm. Và mỗi lần nó hiện ra là Đức Thế Tôn 
nhận diện được. Đó gọi là phương pháp nhận diện đơn thuần. Khi ta 
nhận diện được nó thì nó không làm gì được ta cả. Ta cũng vậy, con 
ma tập khí nó trồi lên rất nhiều lần mà quý vị không nhận diện được 
nó thì nó kéo quý vị đi thôi chứ có gì đâu! Nó đẩy quý vị phải nói câu 
đó, làm việc đó, làm cho đổ vỡ, làm cho khốn đốn. Thành ra ta phải 
nhận diện được ma. Ma là ở trong ta. Tên cúng cơm của nó là tập khí. 
Mà tập khí đó, năng lượng đó đã được truyền xuống cho ta từ nhiều 
thế hệ. Ta phải nhận diện được nó thì mới chuyển hóa được từ từ. 
Trong ta có những hạt giống của sự thèm khát, hận thù, ganh ghét, 
của ý muốn trừng phạt người không làm vừa ý mình. Thỉnh thoảng 
những hạt giống đó biểu hiện lên thành những nguồn năng lượng. 
Nếu ta không có chánh niệm để nhận diện sự có mặt của chúng, thì ta 
sẽ trở thành nạn nhân của những tập khí đó. Nếu không thì khi ta có 
con, ta sẽ truyền cho con và con ta sẽ khổ vì tập khí đó. Có những đứa 
trẻ thấy ba mình khổ quá, má mình khổ quá nên nghĩ rằng khi lớn 
lên, có con thì mình sẽ không làm như ba, không làm như má, mình sẽ 
làm ngược lại. Vậy mà đến khi lớn lên có gia đình, có con thì nó làm 
giống hệt ba, má của nó. Đó gọi là luân hồi và luân hồi đi xa lắm. Chỉ 
khi nào ta nhận điện được nó bằng chánh niệm và chuyển hóa nó thì 
mới chấm dứt được luân hồi mà thôi. Cho nên chuyện nhận diện tập 
khí rất quan trọng. Ta nhận diện được tập khí của ta và ta cũng có thể 
giúp được người kia nhận diện tập khí của họ. Vì vậy ta phải ký một 
hiệp ước với nhau. "Anh ơi, anh có tập khí của anh. Em cũng có tập khí 
của em. Tập khí của em là như uậu nè, mỗi khi nó ló đầu ra thì em nhận diện 
nó mà nếu em quên thì nhờ anh nhắc dùm em." Nhắc chứ không phải là 
lên án, là chê bai. "Đó, đó, em thấy không, đó là tập khí của em đó." Làm 
như vậy rất là ích lợi. Hoặc nói bằng nụ cười: “Anh ơi, đó là tập khí của 
anh đó.” Thì người kia nhận ra được tập khí của mình. Và nếu người 
kia nhận ra được tập khí của mình rồi thì tránh được không biết bao 
nhiêu là đổ vỡ. 


137 | Phần thực tập căn bản 


Đừng kẹt vào sự tổ chức 


Cho nên tu có nghĩa là chế tác năng lượng chánh niệm để nhận diện 
những nguồn năng lượng ma quái ấy khi chúng phát khởi ngay từ 
nơi tâm ta, vì thường chúng từ trong đi ra nhiều hơn là từ ngoài đi 
vào. Đức Thế Tôn đã làm như vậy, các thầy và các sư cô đang làm 
như vậy và ta là người Huynh Trưởng, ta cũng phải làm như vậy. Đó 
là tu. Chúng ta không nên đánh mất mình trong sự lăng xăng, tổ 
chức. Mục đích của sự tổ chức là để tu tập chứ không phải để khoe 
rằng mình có tài tổ chức. Có nhiều người không chịu tu, họ chỉ muốn 
tổ chức để cho người khác tu thôi. Dồn hết năng lực tổ chức cho thành 
công để cuối cùng gặt hái được những lời khen ngợi. Đó không phải 
là mục đích cao cả, đích thực của chúng ta. Mục đích cao cả của chúng 
ta là làm hạnh phúc thật sự cho tất cả các em của ta, làm sao cho các 
em của chúng ta có một tương lai, cống hiến cho họ con đường tu tập 
thực tiễn để cho các em tu tập chuyển hóa và trị liệu, xây dựng được 
hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình và xã hội. Do đó, ta tuyệt đối 
không ởi tìm niềm vui trong sự tổ chức, không nên để bị kẹt vào tổ 
chức và khao khát gặt hái những lời khen ngợi. Đó là sự thèm khát về 
danh, về lợi chứ không phải là lý tưởng cứu người, độ đời. Là con 
cháu của Đức Thế Tôn, chúng ta phải thấy cho được điều đó và tinh 
tiến tu tập chánh niệm. Chánh niệm sẽ nói cho chúng ta biết động cơ 
thúc đấy ta làm chuyện này là từ đâu: vì danh, vì lợi hay vì tình 
thương, vì lý tưởng đích thực! Chỉ có chánh niệm mới soi sáng được 
cho ta thôi. Và nhờ chánh niệm của các bạn đồng tu soi sáng cho ta. 
Sau khi quán sát cách làm việc của ta họ có thể nói rằng: "Này anh, 
chúng tôi thấy anh làm rất siêng năng, anh làm cả ngày cả đêm không 
biết mệt mỏi, nhưng anh thử nghiệm lại xem cái động lực khiến anh 
làm cả ngày cả đêm như thế được phát xuất từ tình thương, từ chí 
nguyện muốn làm hạnh phúc cho các em, cho xã hội hay là do sự 
thèm khát về danh, về lợi?" Đó là câu mời mọc có công năng thức tỉnh 
ta. Và ta có thể giật mình thức tỉnh. Tại vì có thể ta đang làm như thế 
để cầu danh, cầu lợi, cầu tiếng khen mà ta cứ tưởng là ta đang phục 
vụ Đạo Pháp. Ta nhần danh Đạo Pháp, nhân danh dân tộc, yêu nước 
thương dân, nhân danh tổ chức, nhưng kỳ thực ta có thể đang phục 


138 | Phần thực tập căn bản 


vụ cho cái Ngã của ta. Nếu không có chánh niệm, không có bạn tu 
nhắc nhở, soi sáng cho ta thì ta có thể đi mãi trên con đường sai lầm 
đó. Không biết rằng ta đang bị đánh lừa và đang đánh mất lý tưởng 
cao đẹp ban đầu của ta. Vì vậy mới có câu kệ để giúp ta thực tập, đó 
là câu kệ trong bài kệ thực tập Quay Về Nương Tựa: "Chánh Niệm là 
Bụt, soi sáng xa gần.” 


Cho nên hôm nay ta học phương pháp đối trị cơn giận và phương 
pháp nhận diện tập khí. Quý vị đem về áp dụng thì chắc chắn trong 
một thời gian ngắn sẽ có sự thay đổi trong bản thân và trong gia đình 


Của qUÝ VỊ. 


Ái Ngữ và Đế Thính 


Ta đã nói về việc sử dụng ái ngữ và lắng nghe sâu, như giới thứ tư, để 
thiết lập lại truyền thông. Chúng ta sẽ học tiếp về phương pháp lắng 
nghe và phương pháp sử dụng ngôn từ hòa ái. Chúng ta phải nằm 
cho thật vững hai phương pháp này và quyết tâm thực tập cho thành 
công. Thực tập được thành công thì hạnh phúc và tình thương yêu sẽ 


tăng tiến rất nhiều. 


Lắng nghe với tâm từ bi 


Lắng nghe là hạnh của đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mục đích của sự 
lắng nghe là để giúp người kia bớt khổ. Khi người kia bớt khổ thì ta 
cũng bớt khổ. Khi ta đang lâm vào tình trạng bế tắc, khổ đau và tuyệt 
vọng, nếu không có ai có mặt đó để lắng nghe và hiểu ta, thì nỗi khổ 
của ta khó có thể thuyên giảm được. Cho nên khi có một người nào 
đó đang khổ, ta nên cống hiến sự có mặt của ta cho người đó và tập 
lắng nghe sâu để giúp người đó bớt khổ, chỉ cần lắng nghe thôi, 
không phán xét, không phản ứng, không đánh giá đúng sal, v.v... 
Làm được như vậy thì người đó sẽ bớt khổ rất nhiều, và khi người đó 
bớt khổ rồi thì người đó cũng sẽ có thể lắng nghe lại ta. Hành xử như 
vậy tức là ta đang hành xử với tư cách người đệ tử của đức Bồ Tát 
Quán Thế Âm. Ta gọi ngài là đức Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm vì 
ngài có khả năng lắng nghe rất sâu, lắng nghe với tâm từ bi. Quán Thế 


139 | Phần thực tập căn bản 


Ấm nghĩa là lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời. Quán tức là 
quán sát, là lắng nghe. Thế Ẩm là tiếng kêu thương của cuộc đời. 
Trong người kia có những nỗi khổ niềm đau mà người kia chưa bao 
giờ có cơ hội bộc lộ ra được; hoặc nếu người kia muốn bộc lộ cũng 
không ai có khả năng lắng nghe. Muốn giúp người kia ta phải nắm 
vững pháp môn lắng nghe sâu của đức Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi vì 
nếu khả năng lắng nghe của ta còn yếu thì ta khó tiếp nhận được 
những lời người kia nói. Ta hiểu rằng trong lòng người kia chất chứa 
quá nhiều những nỗi khổ niềm đau, những tri giác sai lầm nên khi nói 
ra, những nỗi khổ niềm đau đó được biểu hiện trong lời nói và lời nói 
trở nên chua chát, nặng nề, đầy dẫy những sai lầm, bất công, đầy dẫy 
những sự lên án buộc tội và trách móc. Do đó lắng nghe được người 
đó để giúp người đó vơi bớt khổ đau là sự thực tập rất khó. Nếu 
không phải là một vị Bồ Tát có tràn đây tình thương yêu và lòng kiên 
nhẫn thì ta không thể làm được, không thể lắng nghe được dễ dàng. 
Tuy nhiên, có những người, vì khả năng lắng nghe còn yếu, nên họ 
chỉ có thể ngồi nghe năm phút là đã bị tràn ngập và càng nghe thêm 
họ càng mất hết sự can đảm, lòng kiên nhẫn và bỏ cuộc giữa chừng. 
Vì vậy, là đệ tử của đức Quán Thế Âm, ngày đêm niệm danh hiệu của 
ngài, biết tu tập, thì ta phải học cho được phần nào nghệ thuật và khả 
năng lắng nghe sâu, lắng nghe với tâm từ bi của ngài. Đây là một 
pháp môn thực tập rất quan trọng ở tu viện Làng Mai. Có khi ta ngôi 
lắng nghe người kia cả giờ đồng hồ và trong khi nghe, ta chỉ làm một 
việc thôi: đó là theo dõi hơi thở. Trong khi nghe như thế, ta có thể 
nghe toàn những lời buộc tội, những điều phê phán, những điều chỉ 
trích, trách móc nặng nề, những lời mang đầy những tri giác sai lầm 
của người kia. Tuy biết rằng những lời lên án, buộc tội và trách móc 
đều phát xuất trên căn bản của tri giác sai lầm, nhưng ta vẫn ngồi 
nghe thật chăm chú, bình thản, duy trì sự tươi mát, miệng luôn mỉm 
nụ cười thương yêu, chỉ lắng nghe với tất cả trái tỉm của mình. Nếu 
không có một ít năng lượng từ bi trong trái tim thì ta không thể ngồi 
lắng nghe được. Không có năng lượng của thương yêu, thì chỉ cần sau 
năm phút lắng nghe là ta đã bắt đầu phản ứng, phán xét, bắt đầu 
đùng đùng nổi giận và có khuynh hướng muốn trả lời lại, muốn phân 
minh đúng sai hoặc có thể lớn tiếng với người kia. Mỗi người trong 


140 | Phần thực tập căn bản 


chúng ta đều đã đi qua kinh nghiệm này. Ta có đầy thiện chí, ta muốn 
lắng nghe người đó để giúp người đó lấy đi những tri giác sai lầm về 
cuộc đời, về ta, ta muốn giúp người đó bớt khổ, nhưng vì khả năng 
lắng nghe của ta còn yếu kém nên chỉ cần nghe được năm phút là ta 
muốn nổi điên. Vì vậy ta phải tập luyện để có thể lắng nghe được 
thành công như đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Phương pháp thực tập là 
trong khi lắng nghe, ta phải luôn luôn theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng 
ý niệm rằng lắng nghe như vậy không phải để chỉ trích, để phê phán. 
Lắng nghe như vậy chỉ với một mục đích duy nhất là cho người kia 
một cơ hội để nói ra, để bộc lộ những điều sầu khổ, đau buồn của 
người kia. Đó gọi là lắng nghe với tâm từ bi - b¡ thính. Lắng nghe vì từ 
bi, vì muốn giúp cho người kia bớt khổ chứ không vì mục đích gì 
khác. Cho nên khi người kia nói những điều rất sai với sự thật, nói với 
giọng chua chát, đầy dẫy sự trách móc, giận hòn, lên án, buộc tội hoặc 
thô bạo, thì ta vẫn giữ được sự tươi mát và điềm tĩnh. Cái làm cho ta 
giữ được sự tươi mát như một đóa hoa là lòng từ bị, rất mầu nhiệm. 
Không có từ bi thì ta trở thành trái bom nổ hay là núi phun lửa liền. 
Khi có từ bị trong trái tim thì dù người kia có nói gì đi nữa thì ta cũng 
vẫn tươi như một đóa hoa. Mầu nhiệm như vậy! Sở dĩ đức Quán Thế 
Âm làm được như vậy là vì ngài có từ bi trong trái tim. Người kia nói 
lời không dễ thương, nói những lời mang nhiều tính chất chê trách, 
chua chát, bất công, đầy tri giác sai lầm, v.v... nhưng ngài vẫn lắng 
nghe chăm chú để hiểu, ngài vẫn cười nụ cười tràn đầy tình thương 
yêu. Tại sao ngài làm được như thế? Đó là vì ngài có chất liệu đại từ 
đại bị. 


Tình thương đích thực 


Nhưng đâu phải chỉ có ngài mới có tình thương lớn, chúng ta ai cũng 
có tình thương lớn như ngài. Chúng ta không có mặc cảm gì cả. 
Người nào có tình thương trong trái tim thì người đó có hạnh phúc. 
Còn người nào mà chất liệu từ bi không được phát triển và nuôi 
dưỡng thì người đó không có hạnh phúc. Cho nên tu theo lời Bụt dạy, 
thì ta phải làm thế nào để cho chất liệu từ bi luôn luôn ứa ra trong trái 
tim mình; như khi đào giếng: ban đầu đào thì mặt đất khô căn, gặp 


141 | Phần thực tập căn bản 


toàn đá, sỏi, nhưng nếu cứ tiếp tục đào thì một lúc nào đó ta sẽ chạm 
vào mạch nước và nước ngọt sẽ tuôn lên. Sự thực tập của ta cũng vậy. 
Ta phải tin rằng trong tâm ta có nguồn suối của tình thương. Nhưng 
vì nguồn suối ấy chưa được chạm tới, chưa được khơi dậy nên tình 
thương chưa trào lên mà thôi. Trước hết ta phải nhìn và thấy rằng 
người kia là hiện thân của sự khổ đau. Nét mặt, cách nhìn, cử chỉ, 
bước chân, lời nói của người kia biểu lộ vùng năng lượng khổ đau ấy. 
Khi đã thấy được rằng người kia là cả một khối khổ đau thì người kia 
cần sự thương yêu và tha thứ chứ không cần sự trừng phạt. Khi ta bị 
người đó làm cho đau khổ, ta luôn luôn có khuynh hướng muốn nói 
hoặc làm điều gì đó để trừng phạt người đó cho bõ ghét. Kỳ thực 
người đó rất cần tình thương của ta. Nhưng nếu ta không có tình 
thương thì làm sao ta có thể hiến tặng tình thương cho người đó? 
Muốn thương trước hết ta phải tập chế tác chất liệu tình thương và ta 
phải chế tác tình thương bằng chất liệu của hiểu biết. Nghĩa là khi 
người kia đang khổ và người kia không biết làm cách nào để bớt khổ, 
cũng chưa có ai có thể giúp người đó vơi đi những nỗi khổ niềm đau, 
thì ta là người có thể đến để có mặt cho người đó, giúp cho người đó 
bớt khổ. Đó là hành động, là bản nguyện của một vị Bồ Tát. Ta có thể 
là con gái, con trai, hoặc vợ hay chồng của người đó, ta thấy người đó 
đang khổ cực kỳ, đang ở trong trạng thái bế tắc, tuyệt vọng nên bây 
giờ ta nguyện trở thành vị Bồ Tát để có mặt cho người đó, giúp người 
đó bớt khổ. Chí nguyện cao đẹp ấy hay gọi là tâm thương yêu ấy phải 
được thực hiện bằng sự thực tập hàng ngày. Trước hết ta phải thấy 
rằng, phải nhớ rằng người đó là một người đang có nhiều đau khổ. Ta 
phải thực tập để có thể thương được người đó mà không đòi hỏi một 
điều kiện nào. Thương có nghĩa là không trách móc, không trừng 
phạt, không giận hòn, không đặt điêu kiện. Nhưng phải có lòng 
thương thật sự mới có thể làm được việc đó. Lòng thương phát sinh 
ra từ nhận thức đơn giản rằng người kia đang khổ, đang cần được 
thương, được lắng nghe chứ không cần sự trừng phạt. Vì vậy ta tìm 
tới với người kia, ngồi xuống bên cạnh và nói với người kia như thế 
này: "Anh nói đi, anh nói cho em nghe đi. Em biết là trong anh có rất 
nhiều khổ đau và em chịu trách nhiệm ít nhiều về những nỗi khổ 


niềm đau đó của anh. Em biết em đã không chánh niệm, đã vụng đại 


142 | Phần thực tập căn bản 


gây ra cho anh những đau khổ, những điều bất như ý. Em rất hối hận 
và em không muốn lặp lại những lỗi lầm ấy nữa, em muốn đi một con 
đường mới đây sự bao dung và thương yêu hơn. Nhưng nếu anh 
không giúp em thì em sẽ không làm được chuyện này. Xin anh giúp 
em. Xin anh nói cho em nghe những nỗi khổ niềm đau trong lòng anh 
để em có thể hiểu được anh, vì khi đã hiểu được anh rồi, thì em mới 
thương được anh đúng cách." Khi ta có thể nói được với người kia 
bằng thứ ngôn ngữ từ ái, đầy tính cách xây dựng như thế thì trái tim 
người kia sẽ có thể mở ra. Trong nhiều năm qua, có thể người kia đã 
đóng chặt trái tim lại vì thấy rằng sự truyền thông giữa người đó với 
ta hoàn toàn bế tắc. Cả hai bên đều không truyền thông được với 
nhau, không có sự thông cảm và trái tim của hai người hoàn toàn bị 
đóng chặt. Cho nên là người đã biết thực tập, ta phải mở trái tim của 
ta ra trước. Sở dĩ ta mở lòng ra được là nhờ ta thấy được người kia 
đang đau khổ. Nếu ta không giúp người kia thì ai trên thế gian này có 
thể giúp người kia được? Khi thấy được như vậy thì suối nguồn 
thương yêu trong ta tuôn trào và ta hiện thân thành một vị Bồ Tát để 
giúp người kia bớt khổ. Khi trái tim đã mở ra thì ta có thể nói được 
những lời thương yêu, tha thứ, đầy chân tình. Ta nói rằng ta đã vụng 
về trong quá khứ, ta đã dại dột, đã gây ra nhiều lỗi lầm trong quá 
khứ. Ta xin người đó tha thứ cho những lầm lỗi, vụng dại ấy và ta 
muốn thật sự làm mới. Ta thành khẩn xin người kia giúp ta. Nói với 
cách đó tức là nói với lòng chân thành mà chỉ có tình thương và sự 
giác ngộ mới khiến cho ta nói lên được những câu như vậy thôi. Nếu 
chưa có giác ngộ, chưa có tình thương thì ta không có khả năng nói 
được những câu chân tình như vậy. Khi ta nói được những câu đây 
chân tình như thế rồi thì trái tim của người kia chắc chắn sẽ mở ra. 
Chìa khóa để mở trái tim của người kia là sự chân tình của ta, là tình 
thương đích thực của ta. Nhiều khi ta có cảm tưởng người kia là một 
cái gì khó có thể mở cửa ra được, không có chìa khóa nào có thể mở 
cửa trái tim của người đó được. Kỳ thực có một cái chìa khóa có thể 
mở được cửa trái tim người kia, đó là sự thức tỉnh của ta, sự giác ngộ 
và tình thương yêu của ta. Khi ta nói được những lời hòa ái, đầy sự 
chân tình như vậy thì trái tim của người kia sẽ mở ra và người kia bắt 
đầu nói cho ta nghe những đau khổ, những bực tức trong lòng. Ta 


143 | Phần thực tập căn bản 


ngồi lắng nghe một cách chăm chú, không để cho những tâm hành 
phán xét, phản ứng chỉ phối ta. Ta biết trước rằng người kia sẽ nói ra 
những điều rất bất công, sẽ buộc tội ta một cách không đúng chút nào 
hết, nhưng ta vẫn lắng nghe, và ta thầm nói: "Tội nghiệp quái Tội 
nghiệp quái" Ta nói tội nghiệp vì người kia nhận thức sai lầm, vì 
người kia nghĩ oan cho ta mà trái tim ta vẫn mang theo tình thương 
và lòng từ bi cho người đó. Nếu quý vị ngồi được như vậy nửa giờ 
hay một giờ mà lắng nghe với tất cả sự chăm chú thì người kia sẽ đỡ 
khổ nhiều lắm. Sau thời gian nói đó người kia sẽ cảm thấy nhẹ nhàng 
hơn. Ta có thể nói: "Tội nghiệp anh quá, vậy mà em không biết." hay 
“Lôi nghiệp em quá, vậy mà bấy lâu nay anh thật vô tâm, anh không 
hay biết gì cả. Anh thật đáng trách!", hay "Tội nghiệp ba quá, vậy mà 
con không biết.", hay "Tội nghiệp con chưa, vậy mà ba chăng để ý, 
chẳng hay gì cả." Cũng cùng một ngôn ngữ nhưng ta là người có tu 
tập, ta được sanh ra trong đời sống tâm linh, ta phải học thở, học 


nghe, học đi, học cười và học nói trở lại. 


Ngôn ngữ của tình thương 


Phải học để nói bằng thứ ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ của tình thương, 
của từ ái, á neữ. Phải học nghe bằng trái tim mở rộng, không thành 
kiến, không phán xét và không phản ứng. Không phải muốn thực tập 
lắng nghe là ta có thể thực tập được liên đâu. Ta phải tập luyện từ từ. 
Lần này ta lắng nghe con ta, lần sau ta lắng nghe chị ta, lần sau nữa ta 
lắng nghe em ta. Ban đầu ta chỉ có khả năng lắng nghe trong một thời 
gian ngắn thôi. Nhưng càng thực tập, thì khả năng lắng nghe của ta 
sâu hơn và lâu hơn mà không bị mệt mỏi và cảm thấy tràn ngập. Lúc 
đó ta sẽ có khả năng lắng nghe những người có những đau khổ lớn 
lao hơn. Khi làm nhà, người ta phải thiết kế, đào móng, xây nên, tính 
toán bao nhiêu xi măng, bao nhiêu tấn đá mới xây đủ căn nhà..., họ 
phải tính toán rất cẩn thận. Sự tu tập của ta cũng phải như vậy. Ta 
muốn cứu người kia, muốn mở cửa trái tim người kia, muốn thiết lập 
lại sự truyền thông với người kia, nhưng không phải cứ muốn và làm 
đại là được. Ta phải rất khéo léo, phải chuẩn bị tinh thần và cách thức 
trước một tuân, hai tuân, ba tuần hay cả tháng. Ta hành động như 


144 | Phần thực tập căn bản 


một vị kỹ sư mới được. Ta phải nắm lấy phần chắc thì mới thi hành, 
nếu không thì ta sẽ có thể làm hư, làm nứt rạn thêm. Như khi làm 
bánh, nếu chỉ biết sơ sơ phương cách làm bánh, thì quý vị sẽ làm bánh 
không thành hoặc bị cháy. Nhưng bánh bị hư hay bánh bị cháy thì 
không sao chứ ngôi nhà đang xây nửa chừng mà bị sập thì không 
được. Cũng vậy, khi ta muốn giúp cho người kia, ta cũng phải thiết 
kế, chuẩn bị trước, ta phải tập luyện nhiều lần trước mới có thể thành 
công được. Đó là phương pháp lắng nghe với lòng từ bi - bi thính. Khi 
ta cầu cứu đức Quán Thế Âm, ta niệm Nam Mô Đức Bồ Tát Lắng 
Nghe Quán Thế Âm, là ta muốn học lắng nghe được như ngài. Còn 
nếu một mặt ta niệm danh hiệu đó, một mặt ta nhất định không lắng 
nghe, thì niệm như vậy đâu có ích lợi gì đâu. Khi ta niệm như vậy có 
nghĩa là ta lạy Đức Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm và quán tưởng 
cơn xin học theo hạnh ngài, tìm cách lắng nghe để làm cho người chung 
quanh con bớt khổ. Đó là sự thực tập của ta. Và khi thực tập được rồi thì 
ta dạy cho con ta, cho cháu ta để họ cũng có thể làm được. Đây là một 
sự thực tập rất quan trọng trong đạo Bụt. 


Sự thực tập thứ hai gọi là ái eữ. Ái ngữ tức là nói những lời hòa ái. 
Ban đầu ta rất có thiện chí, ta nói: "Kỳ này mình nói chuyện với người 
đó thì mình sẽ nói rất là địu dàng." Ta tự nhủ là ta sẽ không bao giờ 
cao giọng, sẽ nói hết sức nhẹ nhàng. Ấy vậy mà khi đụng chuyện, ta 
có thể không làm được. Đó chỉ mới là ý chí của ta thôi, chưa chắc ta 
làm được, vì vậy ta phải tập luyện từ từ. Sở dĩ ta làm chưa được là vì 
ta đang có những nỗi niềm đau khổ trong lòng. Nếu ta không thực 
tập chánh niệm và học cách ôm ấp những niềm đau nỗi khổ đó thì 
mỗi khi ta nói, dù với tất cả thiện chí của ta, thì năng lượng của sự 
bực bội, khổ đau đó cũng tuôn ra theo lời nói. Câu nói đầu, câu thứ 
hai, câu thứ ba có thể là dịu dàng, nhưng đến câu thứ tư mà đụng 
nhằm hạt giống hờn dỗi khổ đau trong ta thì giọng nói của ta cũng 
bắt đầu thay đối: trở nên cau có, khó chịu, trách móc và cộc cằn hơn vì 
những lời nói ấy bị chi phối bởi những hạt giống hờn dỗi, bực tức và 
khổ đau trong ta. Lời nói ấy phản chiếu cái rung động của sự bực tức 
trong lòng và ta biết ngay là mình thất bại. Vậy thì khi bắt đầu hé thấy 


sự bực tức ởi lên thì ta lập tức ngưng lại sự nói năng và ta nên nói 


145 | Phần thực tập căn bản 


như vầy: "Ba xin lỗi con, bữa nay ba hơi mệt, kỳ sau ba sẽ nói tiếp. 
Con đi chơi đi." Đừng có tiếp tục. Đừng có cố găng. Khi thấy mình 
đang bực bội thì điều quan trọng là đừng nói thêm điều gì cả dù điều 
ấy mình thấy là đúng, là cần phải nói. Ta biết đạo lực của ta lúc đó 
đang kém nên ta không thể tiếp tục được. Ta cân phải thực tập ởi 
thiền hành thêm, phải ngồi thiền thêm, phải niệm Bụt và tụng kinh 
thêm. Và ta thực tập đến khi nào ta thấy khả năng lắng nghe và sử 
dụng lời hòa ái của ta tăng trưởng thì lúc đó ta mới nói chuyện với 
con ta trở lại. Ta tìm tới với con ta và nói: ” Này con, hôm trước ba 
mới nói tới đó nhưng ba hơi mệt thành ra bữa nay cha con mình có 
thể ngồi chơi với nhau thêm được không?" Ta đưa con ta ra ngoài gốc 
cây và hai cha con nói chuyện tiếp. Lần này ta có thể làm hay hơn. 
Không phải ta không có quyền nói ra những nỗi khổ niềm đau trong 
lòng. Ta có quyền và có bổn phận phải nói cho con ta nghe, cho cha ta 
nghe hay cho người bạn hôn phối của ta nghe. Ta phải nói ra, không 
được dấu diễm điều gì cả, nhưng với điều kiện là phải sử dụng ngôn 
ngữ hòa ái trong khi nói, nói như thế nào để người kia có thể nghe, 
chấp nhận đễ dàng, nói như thế nào để người kia hiểu được mình. Đó 
gọi là ái ngữ. Nếu trước khi nói mà biết rằng ta chưa đủ khả năng sử 


dụng ngôn từ hòa ái thì ta chưa nên nói. 


Khi viết thư ta có cơ hội nhìn lại 


Có một phương pháp rất mầu nhiệm gọi là phương pháp viết thư. 
Nhiều khi ta nói chưa được khéo nhưng ta có thể viết thư khéo léo 
hơn. Tại vì sau khi viết xong lá thư thì ta có cơ hội đọc lại. Nếu ta thấy 
lá thư còn có sự chua chát, buộc tội, cay đẳng, trách móc thì ta biết 
rằng lá thư này chưa dùng được. Ta sửa chữa hoặc viết lại lá thư khác. 
Khi đọc lại và thấy lá thư này lời lẽ đủ từ ái, ngọt ngào thì ta mới xếp 
thư lại, bỏ vào phong bì và trao cho người đó. Viết thư cũng là một 
hình thức nói nhưng lợi điểm ở chỗ lời lẽ trong thư thường được trình 
bày khéo léo, suôn sẻ và đây đủ; còn người kia có cơ hội ngôi đọc lá 
thư một mình và chiêm nghiệm lá thư trọn vẹn hơn. Đôi khi ta ở 
chung trong một căn nhà nhưng ta cũng có thể viết thư cho nhau như 
thường. Và tôi xin đề nghị quý vị đừng đợi đến khi có vấn đề mới viết 


146 | Phần thực tập căn bản 


thư. Ta có những niềm vui nào, những hạnh phúc nào, ta thấy người 
kia có những cái gì hay, cái gì đẹp, cái ân tình gì thì ta viết vào trong 
lá thư và gửi cho người ấy để người ấy được nuôi dưỡng. Đó là cách 
tưới tấm những hạt giống hạnh phúc nơi người đó. Sáng hôm nay 
chồng mình nói được với con một câu rất dễ thương, ta ghi nhận lại 
những lời đó rồi tối về viết vào trong thư: "Sáng hôm nay anh nói với 
con một câu rất là dễ thương, em rất cảm phục anh." Đối với con cái 
cũng vậy. Thưa quý vị, nếu ngày nào quý vị cũng nuôi dưỡng con cái 
của quý vị bằng những lời nói dễ thương như vậy thì sự truyền thông 
giữa quý vị và con cái sẽ rất tốt đẹp và các cháu sẽ không cảm thấy cô 
đơn để phải đi tìm niềm vưi ở nơi khác. Đó là sự thực tập. Chứ không 
phải tới chùa lạy cho nhiều hay cúng cho thật nhiều chuối, nhiều xôi, 
thắp cho thật nhiều nhang mà gọi là tu. Ta phải thực tập cho thật 
thông minh mới thành công và mới đem lại kết quả tốt. Điều tối ky là 
không nên để cho sự thực tập rơi vào cái bẫy của hình thức. Là cha, là 
mẹ, là vợ, là chồng, ta có bốn phận phải nói ra tất cả những gì ở trong 
lòng mình cho người mình thương rồi khi nói ta phải sử dụng lời nói 
địu dàng, hòa ái. Và người ta thương có những đau khổ, những khó 
khăn, những ước vọng nào ta cũng phải làm sao để giúp người đó nói 
ra được. Người đó chưa nói ra được thì phận sự của ta chưa xong. 
Phải khuyến khích, nâng đỡ và khẩn cầu để người đó có thể nói ra 
cho ta nghe. Người đó sẽ nói nếu thấy ta có khả năng để nghe và có 
sự tha thiết muốn nghe. Nếu người đó thấy rằng ta chưa có khả năng 
nghe thì người đó sẽ không nói. Cho nên ta phải tu tập. Ta không nên 
nói: "Anh đâu có chịu nói cho mình nghe." Điều đó ta không thể trách 
người kia được, vì ta chưa chứng tỏ được với người đó rằng ta có khả 
năng nghe nên người đó chưa nói mà thôi. Ta không nên trách móc 
người đó. Ta phải thực tập thêm để tạo được niềm tin nơi người đó. 
Và sự thực tập được thể hiện qua hành động và cử chỉ của ta. Không 
cần nói gì người kia cũng có thể cảm được và người kia phát khởi 
lòng tin nơi ta. Thưa quý vị, thương được làm bằng chất liệu của hiểu. 
Nếu không hiểu thì ta không thể thương được. Hiểu và thương được 
thực tập trên căn bản ái ngữ và lắng nghe. Hai phép thực tập lắng 


nghe và ái ngữ thuộc về phạm vi của giới thứ tư trong Năm Giới mà 


147 | Phần thực tập căn bản 


người con Bụt cần phải học hỏi và thực tập cho thật sâu sắc trong đời 
sống hàng ngày. 


Bốn chất liệu của tình thương đích thực 


Thương yêu tức là đem lại hạnh phúc đích thực cho mình và cho 
người mình thương. Đức Thế Tôn có dạy bốn chất liệu của sự thương 
yêu đích thực là từ, bi, h 0à xả. 


Từ nghĩa là đem lại, hiến tặng niềm vui cho người ta thương. Làm sao 
cho bố ta, mẹ ta, em ta và người ta thương có hạnh phúc mỗi ngày. 
Mà muốn cho người đó có hạnh phúc thì trước tiên ta phải hiểu người 
đó, biết người đó cần cái gì, không cần cái gì chứ thương không phải 
là ép người ta theo cách của mình. Thương mà ép buộc người đó theo 
quan điểm, theo ước muốn của ta tức là đàn áp, là độc tài. Đó không 
phải tình thương đích thực. Đó là tình thương chiếm hữu. Ta phải 
thương như thế nào để người thương của ta được tự do, nghĩa là ta 
phải hiểu, phải biết người ta thương muốn cái gì, cần cái gì và không 
cần cái gì. Cho nên cái hiểu là bản chất của cái thương. Có hiểu ba thì 
ta mới thương ba được, có hiểu mẹ thì ta mới thương mẹ được, có 
hiểu con, thấy được những khó khăn của con thì ta mới thương con 
được. Hiểu con, thương con được thì mới cho con niềm vui đích thực. 
Nếu không cho người kia chút niềm vui nào hết, ngày nào người kia 
cũng khổ, cũng khóc hết thì ta đâu có thật sự thương theo tỉnh thân 
của fừ. Cố nhiên cha mẹ nào mà không thương con, muốn con nên 
người, con cái nào mà không thương cha mẹ v.v... Nhưng tại sao càng 
thương ta lại càng làm khổ nhau? Lời nói thương yêu của ta có thể rất 
rỗng không. Ngày nào ta cũng thốt ra chữ thương, nhưng tại sao 
người kia ngày nào cũng khổ, ngày nào cũng khóc hết. Vì vậy ta phải 
quán chiếu lại xem tình thương của ta có mang bên trong chất liệu của 
từ hay không. Từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc mỗi ngày. "Buổi 
sáng dâng niềm vui cho người” trong bài Sám Quy Nguyện là sự thực 


tập của ta. 


Bi là gì? B¡ là khả năng làm vơi đi, lấy đi nỗi khổ niềm đau nơi người 


kia. Ta thấy trong người kia có những nỗi khổ đau nào thì ta tìm tới 


148 | Phần thực tập căn bản 


hỏi thăm; và khi biết được những khổ đau của họ rồi thì ta thương, ta 
tìm mọi cách để giúp người đó chuyển hóa khổ đau, ta cố gắng không 
làm những điều này, tránh làm những điều kia và bảo hộ cho người 
đó để người đó không khổ đau nữa. Đó gọi là Bi. Từ B¡ là hai chất liệu 
có công năng đem lại niềm vui đích thực cho người và làm vơi đi khổ 


đau của người. 


HỦ, niềm ơui, là chất liệu thứ ba của bốn tâm vô lượng. Tình thương 
chân thật phải có niềm vui. Nếu thương nhau mà hai bên đều khóc 
mỗi ngày thì tình thương ấy không phải là tình thương đích thực, 
không phải là tình thương theo tỉnh thân của bốn tâm vô lượng. Vì 
thế, ta phải nên nhìn lại bản chất tình thương của ta xem thử tình 
thương ấy có chất liệu của ? không. Nếu không có chất liệu của hỷ 
thì tình thương ấy chưa phải là tình thương đích thực mà chỉ là thứ 
tình thương có tính chất độc tài, chiếm hữu. Ta xem người kia là vật 
sở hữu của ta. Thương như vậy thì càng thương ta càng làm cho 
người kia ngộp thở, mất hết tự do. Càng thương ta lại càng làm cho 
người kia bị thương. Cho nên hỷ là một chứng cớ cho ta biết rằng khi 
tình thương mang theo chất liệu của niềm vui. Hỷ là tình thương chân 
thật của Bụt dạy. 


Tâm vô lượng thứ tư là xá. Xả là gì? Xả tức là không kỳ thị, không 
phân biệt, là khả năng bao dung không bỏ sót một ai dù người đó đã 
từng làm mình khổ đau, điêu đứng. Xả là một danh từ không phải dễ 
hiểu nhưng ý nghĩa thì rất sâu sắc. Ta lấy ví dụ của bàn tay. Bàn tay 
phải của tôi đã viết ra biết bao nhiêu cuốn sách, ít nhất là 75 cuốn, và 
đã làm biết bao nhiêu bài thơ; nó còn biết thỉnh chuông, thỉnh mõ, rải 
nước cam lộ tịnh thủy, viết thư pháp v.v... Bàn tay phải biết làm rất 
nhiều việc. Nhưng bàn tay phải của tôi không bao giờ chê bàn tay trái 
rằng: "Mày là đồ vô dụng. Tao là bàn tay mặt và tao gần như phải làm 
hết mọi việc, còn mày chẳng biết làm gì, chỉ ngồi chơi xơi nước thôi". 
Bàn tay mặt không bao giờ nói với bàn tay trái như vậy. Có một lần 
bàn tay phải cầm một cái búa, bàn tay trái cầm cây đỉnh, rồi bàn tay 
phải sơ ý làm sao đó, thay vì đóng trên cái đinh, nó lại đóng nhằm 
vào ngón tay của bàn tay trái. Đau quá chừng. Lúc đó bàn tay phải lập 


tức thả cây búa xuống rồi nắm lấy bàn tay trái mà chăm sóc. Trong lúc 


149 | Phần thực tập căn bản 


chăm sóc cho bàn tay trái, bàn tay phải không nói rằng: "Tao là bàn 
tay phải, tao đang chăm sóc cho mày, mày phải nhớ ơn tao nghen.” 
Bàn tay phải không bao giờ có ý niệm phân biệt, kỳ thị như vậy. Tại vì 
bàn tay phải có tuệ giác rằng nó với bàn tay trái tuy hai nhưng kỳ 
thực chỉ là một. Hai bàn tay không bao giờ kỳ thị, phân biệt nhau. Cái 
đó trong đạo Bụt gọi là Vô Phân Biệt Trí. Võ Phần Biệt Trí tức là cái trí 
không có sự phân biệt ta và người, giữa người thương và người được 
thương. Thương là thương thôi chứ không phải người đó cùng theo 
một tôn giáo với ta, hay người đó cùng một nước với ta nên ta thương 
hơn hoặc vì người đó là con của ta nên ta thương hơn con của người 
khác. Đó là tình thương lón, gọi là tâm đại bi. Hễ nơi nào có sự khổ 
đau là nơi đó cần có sự thương yêu, không kỳ thị màu da, chủng tộc 
hay tôn giáo. Thế nhưng bàn tay phải cũng phải biết thương bàn tay 
phải, chứ không thể cho rằng thương tức là thương những cái khác 
thôi chứ mình không có quyền được thương mình. Tại vì öô phân biệt 
tức là không có sự kỳ thị đầu là kỳ thị chính mình. Các bộ phận như 
tim, gan, tỳ, phế, thận đều hợp theo cái trí tuệ đó, nghĩa là không có 
sự chống báng nhau. Tay phải và tay trái cũng điêu hợp theo cái trí 
tuệ đó. Cho đến hai chân cũng vậy, chúng không có sự kỳ thị, chống 
báng nhau. Ta phải học cho được cái Trí Vô Phân Biệt đó; có khi gọi cái 
Trí đó là Trí Vô Ngã, Trí Tương Tức, tức là không có cái ta riêng biệt. 
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ“. Nó có sự liên đới với nhau. 
Các thầy và các sư cô trong tu viện sống và tu tập theo tinh thần đó, 
tức là tỉnh thần của trí vô phân biệt, trí vô ngã và tương tức. Một 
người khổ thì tất cả mọi người đều thấy được và đến chăm sóc. Tại vì 
người đó cũng là thân thể của mình, gọi là tăng thân. Con mắt cá 
nhân của ta không thấy rõ bằng con mắt của tăng thân, gọi là tăng 
nhãn. Phải tập nhìn bằng con mắt của tăng thân, phải đi bằng bước 
chân của tăng thân. Cũng vậy, nếu ta nghĩ bằng cái nghĩ của tăng thân 
thì tự nhiên ta có cái trí tuệ gọi là øô phân biệt trí. Đây là giáo lý rất 
thâm sâu và mâu nhiệm của đạo Bụt. Khi thương con hay thương 
người bạn đồng hành của ta thì ta phải thương theo tinh thần đó. Phải 
thấy rằng tất cả niềm đau nỗi khổ của người đó cũng chính là niềm 
đau nỗi khổ của ta, tất cả niềm hạnh phúc của người đó cũng chính là 
hạnh phúc của ta. Thương được như vậy mới gọi là xá. Đó là tình 


150 | Phần thực tập căn bản 


thương cao quý nhất có công năng tạo dựng hạnh phúc đích thực. 
Tình thương ấy không bao giờ mang tính chất kỳ thị, phân biệt, 
không gây đau khổ và hận thù. Chúng ta phải có thì giò để học hỏi 
cho sâu sắc hơn, vì đây là giáo lý rất thâm sâu, vi điệu của đạo Bụt. 
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải tập bớt bận rộn, đừng muốn 
có nhiều đồng ra đồng vô mà mất hết thì giò học hỏi thêm về giáo lý 
của Đức Thế Tôn. Giáo lý đó có thể chuyển hóa khổ đau đem lại hạnh 
phúc cho ta và cho những người ta thương. 


Thiết lập lại sự truyền thông 


Khi quý vị có được kết quả của sự thực tập, ông chủ sở và những 
người bạn cùng sở của quý vị sẽ thấy được điều đó và họ sẽ được 
thừa hưởng sự vững chãi, thảnh thơi và bình an ấy nơi quý vị. Có lẽ 
một địp nào đó họ sẽ hỏi sao ta có thể làm được như vậy? Thì lúc đó 
ta sẽ mỉm cười và tiết lộ bí mật của ta cho họ biết. Rồi họ cũng có thể 
bắt chước ta thực tập pháp môn mà ta đã được thực tập, một pháp 
môn thực tập rất đơn giản, thực tiễn nhưng có công năng đem lại lợi 
lạc rất lớn. Nếu quý vị thực tập một thời gian và thực tập thành công, 
thì người bạn hôn phối hay con cái của quý vị sẽ thấy được những 
chuyển hóa trong con người của quý vị, tự nhiên những giận hờn, bực 
bội của người đó đối với quý vị sẽ từ từ tan biến. Sau đó quý vị có thể 
thiết lập lại được sự truyền thông đối với người đó dễ dàng hơn. Có 
những cặp cha con mà không hề nói chuyện được với nhau hơn một 
năm trời. Có những cặp vợ chồng cũng không nói chuyện được với 
nhau, không nhìn được mặt nhau. Đôi khi họ chỉ mới cưới nhau có ba, 
bốn năm mà sự tình đã xảy ra như vậy. Có ai muốn làm khổ người 
kia đầu nhưng vì chúng ta vụng về, thất niệm không biết tu tập nên 
chúng ta đã tạo ra những niềm đau nỗi khổ cho người ta thương. 
Người đó khổ, mà ta cũng khổ không kém. Rồi trong thâm tâm của 
hai người, người nào cũng nghĩ rằng người kia chịu trách nhiệm hoàn 
toàn. Sự thật bao giờ cũng là hai bên, bên nào cũng có trách nhiệm. Có 
thể một bên ít hơn nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm như thường. Khi 
bị rơi vào tình trạng bế tắc như thế, người chồng có thể tìm cách tránh 
né người vợ. Và cách tránh né khéo léo nhất thường là ở lại văn 


151 | Phần thực tập căn bản 


phòng hay phòng mạch trễ hơn. Ông ta lấy cớ rằng: "Anh không thể 
về sớm được, tại anh phải nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân." Hoặc nói 
rằng: "Anh muốn có thời gian một mình để học, để thi thêm một cái 
bằng cấp nữa. Anh làm như vậy là vì tương lai của các con". Nói như 
vậy đó! Kỳ thực là tại vì về nhà không có hạnh phúc chi mấy. Về nhà 
không được dễ chịu cho lắm. Đôi khi người đó nói rằng anh cần phải 
đóng góp cho Cộng Đồng, anh phải đi dạy văn hóa Việt Nam cho các 
trẻ em. Mà trong khi đó con ta ở nhà thì ta không có lo gì hết. Bởi 
chúng ta đi tìm sự trốn tránh ở trong công việc, trốn tránh trong sự 
học hỏi, trốn tránh trong công tác xã hội. Ta tự đánh lừa ta. Ta cho 
rằng ta là người có lý tưởng và muốn thực hiện lý tưởng cao đẹp ấy; 
ta không thể để hết thì giò cho gia đình được. Thực ra ta không có 
hạnh phúc khi về nhà, ta muốn chạy trốn thực tại ấy. Người vợ cũng 
tìm cách trốn tránh bằng cách bận rộn trong việc bếp núc hoặc trong 
công tác xã hội. Người vợ cũng muốn ởi dạy văn hóa Việt Nam, đi 
làm việc xã hội, đi giúp đông bào. Người nào cũng có lý do chính 
đáng cả. Cố nhiên là dạy văn hóa cho các cháu, đi làm việc xã hội, 
giúp đồng bào là việc tốt rồi, ta đâu có nói mấy chuyện đó xấu đâu. 
Nhưng ta phải làm những công việc đó với hạnh phúc, chứ không 
phải là tìm cách lẩn tránh tình trạng bằng cách vùi đầu vào các công 
việc đó để khỏi phải đối diện với sự thật là chúng ta đang không có 
hạnh phúc với nhau, đang làm khổ nhau. Có những ông chồng sau 
khi đi làm về, tắm gội xong, ăn vội vàng vài ba miếng rồi chúi đầu 
vào máy vô tuyến truyền hình, không cần biết những chương trình ấy 
hay hay đở. Có nhiều khi những chương trình Ti-vi không có gì thích 
thú cho lắm nhưng ông cứ dán cặp mắt vào đó giờ này sang giờ khác 
để trốn tránh, để khỏi phải đối diện với khuôn mặt khó chịu của 
những người chung quanh. Thay vì quy y Bụt, Pháp và Tăng thì 
người đó chỉ quy y Tĩ-vi, quy y công việc mà thôi. Quy y vào sự bận 
rộn để cho đỡ khổ. Vợ chồng mà cứ tránh nhau như vậy ngày này 
sang ngày nọ thì còn gì hạnh phúc trăm năm nữa. Tội nghiệp quái 
Nhất là khi cặp vợ chồng còn trẻ. Vì sự truyền thông đã bị bế tắc, hai 
vợ chồng không nhìn nhau được nữa và không nói chuyện với nhau 
được nữa. Rồi hai cha con cũng vậy, hai mẹ con cũng vậy. Bây giờ 
đây ta quyết phải khai thông, phải thiết lập lại truyền thông chứ 


152 | Phần thực tập căn bản 


không thể để cho tình trạng kéo dài hoài như vậy nữa. Và ta phải khai 
thông bằng phương pháp đã được đề nghị. Nếu ta nói chuyện trực 
tiếp chưa được thì viết thư. Viết thư thường dễ đàng hơn là nói 
chuyện, vì nói chuyện đôi khi còn có sự cấn cái, người kia lại tưởng 
rằng ta sẽ trách móc và không mở lòng ra để nghe. Ta nói A mà người 
kia nghe B, dễ sợ lắm, bóp méo mọi chuyện vì cái đau khổ đã có sẵn 
trong lòng. Ta đâu có cố tình, đâu có muốn nói B, ta chỉ nói A thôi, 
vậy mà người kia nghe rõ ràng là B. Cho nên có lẽ an ninh hơn là ta 
viết một lá thư. Trong lá thư ta phải viết với những ngôn từ hòa ái. 
Trước khi viết một lá thư như thế, ta phải thực tập đi thiên hành, tập 
thở để tĩnh tâm. Khi thân tâm đã được an tĩnh rồi ta mới ngồi xuống 
viết lá thư đó và phải can đảm công nhận là trong quá khứ, ta đã từng 
vụng về, đã từng nói và làm những điều chạm tới những nội kết, tự ái 
và những niềm đau nỗi khổ trong lòng người đó. Có nhiều khi ta vô 
tình chứ không phải cố ý. Trong lá thư đó ta đừng nói lỗi của người 
kia, vì nếu nói lỗi của người kia thì người kia sẽ đóng trái tim lại và sẽ 
không đọc thư nữa. Dù rằng sự thật là người kia có một phần lỗi, có 
khi tới 50% hoặc hơn. Nhưng lá thư này không phải để thiết lập lại 
công bình xã hội, không phải để tính số hơn thua. Mục đích của lá thư 
này là để thiết lập lại sự truyền thông. 

Nói với trái tim 

Cho nên trước hết ta phải nói về lỗi của mình chứ không nên nói rằng: 
"Anh cũng có phần lỗi của anh." Nói như vậy, tuy đúng, nhưng chưa 
phải lúc và sẽ làm cho người kia đóng trái tim lại, không đọc nữa, 
không nghe nữa. Cho nên ta phải ngồi yên để lắng nghe lòng của 
mình. Trong lá thư đó ta viết ra các vụng về của ta: những câu nói, 
những hành động của ta mà ta nghĩ đã có thể gây đau khổ cho người 
kia. Và ta có thể nói thêm đó là những cái ta thấy và người kia thấy 
nhưng ta biết còn bao nhiêu điều vụng về nữa mà ta đã nói và làm 
gây cho người kia đau khổ mà ta không thấy. "Nếu anh không nhắc 
em thì chừng nào em mới thấy. Cho nên em rất cân anh giúp em, nói 
cho em biết để từ rày về sau, em sẽ không đại đột nói và làm những 


điều như vậy nữa." Ta phải nói với tất cả trái tim của ta. Vấn đề là hai 


153 | Phần thực tập căn bản 


bên phải có một người khởi sự thực tập. Không nên để cho tâm hành 
tự ái, tự hào làm chủ lấy ta. Nếu là người vợ, thì ta nên khởi sự 
chuyện thực tập này bởi vì người vợ luôn luôn đứng ở vai vế của 
người em. Và người đàn ông luôn luôn có sự tự hào của họ. Nói như 
vậy xin quý vị đừng hiểu lâm là tôi kỳ thị, nhưng vì trong truyền 
thống của người Việt Nam, người vợ đứng về vai em. Người vợ luôn 
luôn xưng em với người chồng. Vì vậy cho nên ta phải lấy tư cách 
người em mà viết lá thư đó. Ta nói rằng: "Anh ơi! Em biết rằng những 
năm qua anh khổ lắm. Em đâu phải là người mù, người câm, người 
điếc đâu mà không biết anh khổ. Em biết rằng em phải chịu trách 
nhiệm một phần quan trọng trong nỗi khổ của anh. Em đã không hiểu 
anh. Em đã có những tri giác sai lầm về anh, nên em đã có những lời 
nói, những hành động, những lời buộc tội, thái độ phán xét rất sai 
lầm. Em rất hối hận. Em muốn có cơ hội để làm mới trỏ lại. (Làm Mới 
Trở Lại là danh từ dùng để dịch chữ Sớm Hối.) Mình đang còn trẻ, vợ 
chồng mình có thể làm mới lại. Tại sao chúng ta phải tiếp tục gánh 
chịu những đau khổ như thế?" Sau khi nói được những điều căn bản 
đó rồi, thì ta mới nói tiếp: "Em rất vụng về, em rất dại dột. Hôm đó 
em đã nói điều này làm anh bực. Nhưng anh quá đễ thương, anh đã 
không rầy la em một tiếng nào! Nếu gặp một người khác, thì người đó 
có thể đã rây em hoặc đã đánh em rồi. Nhưng mà anh đễ thương quá, 
anh nhịn, anh im, anh chịu đựng. Em biết rằng anh đã chịu đựng em 
trong bao nhiêu năm tháng vừa qua.' Ta phải nói với ngôn từ như 
vậy. Sự thật cũng có một phần như vậy. Ta không nên viết một lá thư 
có tính cách ngoại giao mà phải viết cho thật với lòng mình. Viết với 
tất cả trái tìm của mình. Nhờ lá thư được viết bằng tất cả lòng chân 
thành, tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu, với tất cả ý chí muốn tái lập 
lại sự truyền thông mà lá thư trở thành chìa khóa mở cửa trái tim của 


người kia đã bị khép lại từ hơn một năm nay hoặc hai, ba năm nay. 


Tôi mong rằng quí vị có thể thực tập được thành công, tái lập lại được 
sự truyền thông với người thương của mình. Quý vị làm điều này 
không phải cho riêng quý vị mà làm cho Bụt, cho thầy, cho gia đình 
và cho con cái của mình. Làm cho bây giờ và cho tương lai. Đừng than 
rằng tại vì không có ai dạy tôi, hướng dẫn tôi, không có ai chỉ đường 


154 | Phần thực tập căn bản 


mở lối cho tôi cả. Thưa quý vị, có rất nhiều người đã tiếp nhận giáo 
pháp, đã đem ra áp dụng và đã chuyển hóa được tình trạng gia đình 
của họ. Trong số đó rất nhiều người thuộc gốc Công Giáo, Tin Lành, 
Do Thái Giáo v.v... [rong khi đó chúng ta là những người con của Bụt 
thì tại sao chúng ta lại không làm được, tại sao chúng ta nằm đó chịu 
chết? Lá thư đó có thể phải để ra cả tuần lễ mới viết được. Tức là khi 
viết xong một lần rồi, ngày mai ta đọc lại xem còn có chỗ nào vụng về 
hay không, còn thiếu chỉ tiết nào hay không. Và có thể ta phải đọc đi 
đọc lại nhiều lân để chữa lại cho hay, cho khéo trước khi gởi đi. Bởi vì 
đó là bức tâm thư của mình. Đó là kết quả của sự nhìn sâu, quán 
chiếu trong hơn một tuần qua. Trong thời gian viết bức thư đó ta đã 
cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhõm đi rất nhiều trong người rồi. Tuy 
rằng người kia chưa được đọc nhưng ta đã thấy khỏe, đã có giải thoát. 
Và tự nhiên tình thương trong ta từ từ lớn lên. Lạ lắm, khi suối nguồn 
của tình thương trong lòng được khơi dậy và tuôn trào ra thì bao 
nhiêu niêm hiêm hận, tự ái, ích kỷ và hẹp hòi bớt đi rất nhiều. Sự thật 
là ta có thương người kia thiệt, nhưng vì ta chưa biết cách thương 
theo tinh thần của Tứ Vô Lượng Tâm, nên trong tình thương của ta có 
pha trộn ít nhiều chất liệu của sự ích kỷ, hẹp hòi và độc tài. Tình 
thương của Bụt dạy không có những yếu tố như vậy. Vì vậy cho nên 
ngưng lại một thời gian bảy ngày để nhìn sâu, thấy được phần lỗi của 
ta và thấy được một vài yếu tố tích cực về phía bên kia rồi viết xuống 
hết. Và trong vòng bảy ngày viết đi viết lại bức thư như thế thì ta đã 
chuyển hóa được tâm của mình. Tuy ta biết người kia chưa đọc 
nhưng trong lòng ta đã nhẹ, đã khơi mở rồi nên ta không thấy khó 
khăn gì nữa. Mà nếu ta thành công được với mình, thì ta sẽ giúp được 
người kia. 

Phương pháp gỡ bom 

Có một cặp vợ chồng ở Mỹ. Hai vợ chồng đều có bằng cấp tiến sĩ hết. 
Những đứa con của họ cũng đã lớn; có người đang học đại học và có 
người cũng đã có bằng tiến sĩ. Đó là một gia đình có thể gọi là thượng 
lưu. Ấy vậy mà họ không có hạnh phúc vì ông chồng giống như một 


quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào. Trong con người của ông ta có đầy 


155 | Phần thực tập căn bản 


chất liệu giận hờn và tự ái. Mẫy đứa con rất sợ ba của chúng, không 
dám tới gần. Người vợ cũng là một nhà trí thức, nhưng cái trí thức 
của bà không giúp ích gì cho bà trong vấn đề giải quyết những xung 
đột trong gia đình và đem lại hạnh phúc cho gia đình. Bà cũng sợ ông 
và không dám tới gần. Không ai đám tới gần một trái bom cả vì sợ nó 
nổ là tan xác. Một hôm nọ trong buổi ăn cơm gia đình, không biết 
giận chuyện gì, ông ta xô ngã cả bàn ăn, cơm canh và tất cả đồ ăn thức 
uống đều lăn lông lốc xuống đất. Mọi người ai nấy kinh hoàng. Đúng 
là một trái bom! Sống trong một gia đình, có vợ, có con, thế nhưng 
ông ta hoàn toàn cô độc; mọi người trong gia đình không ai có khả 
năng hoặc dám tới gần để lắng nghe ông ta, bởi vì ông ta hay nói bằng 
giọng điệu lên án, quyền hành, chua chát và trách móc. Nghe được 
vài câu đã thấy dội, đã thấy nặng nề rồi. Thành ra mọi người tránh né 
cho yên thân. Càng làm như vậy thì ông lại càng có cảm tưởng là mọi 
người đều muốn tẩy chay ông. Kỳ thực là đâu có ai muốn tẩy chay 
ông đâu, họ chỉ sợ ông thôi! Bà vợ vốn là người gốc Thiên Chúa Giáo, 
bà thấy cuộc sống không còn có ý nghĩa gì nữa và muốn tự tử nhiêu 
lần nhưng chưa có can đảm. Có một hôm bà được báo tin là người em 
trai của bà từ Việt Nam sẽ được qua để đoàn tụ gia đình. Bà mừng 
quá, nghĩ là mình có nẻo thoát, mình có thể sống cuộc đời của mình 
với người em trai. Trên đời này không có ai thương yêu mình thì ít ra 
còn có đứa em trai thương mình; bây giờ mình có người em để có thể 
thủ thi, tâm sự với nhau. Trong lòng bà phát sinh ra mối hy vọng và 
chắc mẻm là bà có thể sống hạnh phúc được với người em trai. Tại vì 
sống mà không có niềm vui, hạnh phúc thì thà chết còn hơn. Gia tài 
đó, bằng cấp đó, địa vị đó, có nghĩa gì đâu? Trong khi mỗi ngày mình 
gặm nhấm biết bao nhiêu mùi vị của khổ đau và cô đơn. Ngày mà bà 
ra phi trường đón cậu em trai, hai chị em ôm nhau khóc. Bà khóc sướt 
mướt. Bà khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm hy 
vọng. Nhưng hai chị em đâu có biết tu tập, thành ra sau ba tháng 
sống chung với nhau, hai chị em giận nhau. Người em gây khổ đau 
cho người chị, người chị gây khổ đau cho người em. Người chị nói: 
"Mày đi đâu thì đi cho khuất mắt. Tao tưởng bảo lãnh mày qua đây 
để chị em mình sống chung với nhau nhưng với cái cách sống của 


⁄, 1† 


mày thì không có ai có thể sống với mày được hết." Khi cậu em bị 


156 | Phần thực tập căn bản 


đuổi thì anh ta cuốn gói đi liên. Lần này bà muốn tự tử thiệt. Bà hoàn 
toàn không có hy vọng nào nữa cả. Bà mới điện thoại cho người bạn 
thân mà bà tin tưởng đó là người duy nhất có thể nghe được bà. Đó là 
một bà Phật tử. Mà bà Phật tử này đã được nghe một bài giảng của tôi 
với đề tài là Nghệ Thuật Gỡ Bom. Bà bạn mới khuyên bà nên nghe 
một cuốn băng giảng của tôi trước khi muốn làm øgì thì làm. Lúc đầu 
bà từ chối không muốn nghe. Bà nghĩ rằng bây giờ không có cái gì có 
thể lay chuyển ý muốn tự tử của bà được. Với lại bà là người Công 
giáo, tại sao bà lại đi nghe băng của một ông thây tu Phật giáo. Nhưng 
người bạn năn nỉ bà quá chừng: "Chị ơi, chị nghe lời em một lần đi, 
trước sau gì chị cũng sẽ tự tử thì chị nghe băng giảng này đâu có sao. 
Nghe xong rồi chị muốn làm øgì thì làm, em không dám cản." Vì chiều 
bạn lần cuối cùng nên bà đã đồng ý. Trong khi nghe băng giảng thì bà 
giật mình, bà giác ngộ rằng bà cũng chịu trách nhiệm một phần quan 
trọng của tình trạng đã và đang xảy ra trong gia đình bà. Bà được 
nghe về phương pháp gỡ bom trong khi ông chồng bà là một trái bom 
sắp nổ. Bà thấy rằng nếu bà không học cái nghệ thuật gỡ bom thì bà 
không giúp chồng được. Thì ra những khổ đau, ẩn ức của chồng phần 
lớn đều do hoàn cảnh chung quanh trong đó bà đóng một vai trò 
quan trọng. Bấy lâu nay tình trạng bị bế tắc, không có sự truyền 
thông, trái tim của chồng hoàn toàn đóng lại kín mít, mà trái tim của 
mình cũng vậy. Nhờ nghe cuốn băng pháp thoại đó mà trái tim của bà 
đã mở ra được. Trong cuốn băng đó có dạy về phương pháp đi thiên 
hành, phương pháp quán chiếu cơn giận và quán chiếu về phân trách 
nhiệm của mình. Bà ta giác ngộ và đã tìm ra được những nguyên do 
đưa tới cái khổ của chồng bà. Bà thấy ngày xưa chồng bà đâu có 
những thái độ, những cách hành xử như vậy và bà cũng đâu có cố 
tâm gây đau khổ cho chồng. Chỉ vì bà vụng về, dại đột mà thôi. Nghe 
xong cuốn băng đó, bà muốn về để thực tập gỡ bom cho chồng liên 
lập tức. Trong lòng bà có nguồn năng lượng mới, lòng bà tràn đầy 
niềm thông cảm, tha thứ, hiểu biết và thương yêu. Bà nghĩ rằng bà là 
người trí thức, có bằng tiến sĩ, thì với căn bản đó bà có thể trở về gỡ 
bom cho chồng. Lúc đó người bạn thân Phật tử của bà mới nói: "Này 
chị, chưa được đâu chị ơi! Chị chưa có khả năng lắng nghe sâu và khả 
năng sử dụng lời nói ái ngữ đâu. Chỉ khi nào mình năm được phương 


157 | Phần thực tập căn bản 


pháp lắng nghe, chỉ khi nào mình sử dụng được lời ái ngữ, mình mới 
có thể ngồi nghe để cho người kia nói ra những niềm đau nỗi khổ của 
người đó. Chị mới nghe qua một lần bài pháp thoại, chưa có kinh 
nghiệm thực tập. Nếu chị nôn nóng quá thì chỉ sau mười, mười lăm 
phút lắng nghe và nhất là nghe toàn những câu buộc tội, chua chát là 
chị sẽ chịu hết nổi và những đau khổ của chị sẽ khiến chị phản ứng 
trở lại với những tâm hành giận hòn, trách móc, thì không những 
không hàn gắn được mà lại đổ vỡ nặng thêm. Chị phải thực tập một 
thời gian đã. Thầy em sắp qua Mỹ để hướng dẫn hai khóa tu tại vùng 
California; một khóa ở miền Nam và một khóa ở miền Bắc. Em 
khuyên chị nên ghi tên đi, khóa tu sẽ được kéo dài trong vòng sáu 
ngày liên tiếp, em cũng đã ghi tên tham dự khóa tu đó rồi. Chị em 
mình sẽ cùng tu học với nhau. Em tin chắc rằng sau một khóa tu như 
thế, chị sẽ có nhiều kinh nghiệm, vốn liếng, có đủ khả năng và tình 
thương để trở về thực tập lắng nghe chồng mình như chị đã mong 


ước. Và em tin là chị sẽ làm được." 
Vấn đề sống chết 


Thế là bà đã chấp thuận và người bạn đã điền đơn ghi tên tham dự 
khóa tu suốt sáu ngày liên tiếp giùm bà. Trong khóa tu đó, bà ta đã 
thực tập hết lòng. Đối với bà, đây là vấn đề sống chết của đời mình. 
Vì thế trong suốt khóa tu, bà đã thực tập thiền ởi và hơi thở chánh 
niệm rất giỏi. Khi ta quay về nương tựa tam bảo hết lòng thì ta quyết 
tâm thực tập, nhờ vậy mà ta làm chủ được tình trạng thân tâm của ta. 
Khi làm chủ được thân tâm ta rồi thì ta biết rằng ta có thể thực tập 
lắng nghe được. Lắng nghe với tâm từ bi, danh từ chuyên môn gọi là 
b¡ thính. Bi thính nghĩa là lắng nghe một cách chăm chú, sâu sắc, lắng 
nghe với lòng thương của đức Quán Thế Âm. Trong khi thực tập lắng 
nghe, ta phải ngồi cho thật yên, luôn luôn trở về với hơi thở, năm lấy 
hơi thở và chỉ làm một việc là lắng nghe thôi, nhất định là không để 
cho sự thành kiến, phân biệt đúng sai, giận hờn và trách móc chi phối. 
Hoặc nếu trong khi nghe mà những tâm hành ấy phát khởi thì ta 
nhận diện, mỉm cười với chúng và làm cho chúng lắng dịu trở lại. Ta 


không nên phân trần biện minh liền trong lúc đó. Ta chỉ lắng nghe với 


158 | Phần thực tập căn bản 


một mục đích duy nhất là để cho người kia có cơ hội nói ra được niêm 
đau nỗi khổ của họ. Sau một giờ đồng hồ được lắng nghe như thế, 
người kia đỡ khổ rất nhiều. Trái tim người kia sẽ mở ra và sự truyền 
thông có thể được thiết lập trở lại. 


Chiều hôm đó là ngày cuối của khóa tu, bà ta trở về nhà. Ông chồng 
thấy bà đi từng bước chậm rãi, thanh thản, không nói năng gì, rất lặng 
lẽ và bình an. Tối hôm đó, bà tới ngồi gần ông ta, bà nói: "Ông ơi! Tôi 
biết là mấy năm qua ông đã khổ nhiều. Tôi rất hối hận. Nhìn lại tôi 
thấy tôi có trách nhiệm trong nỗi khổ của ông. Tôi đã dại đột, đã có tri 
giác sai lầm về ông. Tôi không hiểu được những khổ đau trong lòng 
của ông, tôi không thấy được những nỗi khó khăn của ông mà tôi lại 
còn đổ dầu vào lửa. Tôi đã nói và làm những điều gây khổ đau và 
khó khăn cho ông. Bây giờ tôi rất hối hận. Thật ra tôi đâu có muốn 
làm ông khổ, nhưng vì tôi chưa thấy, chưa hiểu được ông nên tôi mới 
vụng dại như vậy. Xin ông giúp tôi, nói cho tôi biết những nỗi khổ 
niềm đau của ông để tôi hiểu và cũng xin chỉ cho tôi thấy tôi đã nói 
hoặc đã làm những điều gì làm cho ông khổ trong bao nhiêu năm nay 
để tôi có thể tu tập mà sửa đối. Nếu ông không giúp tôi thì tôi không 
thể nào thay đổi được. Tôi biết tôi đã từng vụng dại, không hiểu 
chồng mình nên thay vì thương, tôi đã làm cho ông khổ nhiều. Xin 
ông tha thứ cho tôi và cho tôi cơ hội để làm mới trở lại. Tôi chỉ muốn 
gia đình chúng ta có hạnh phúc, có thương yêu thôi. Xin ông giúp tôi 
để tôi không còn đại đột, vụng về như vậy nữa. Ông ơi! Ông giúp tôi 
đi! Tôi muốn thương ông, tôi muốn làm hạnh phúc cho ông, chứ tôi 
đâu có muốn làm ông khổ như vầy..." Bà đã nói với tất cả trái tim của 
bà. Lạ thay, sau khi nghe bà vợ nói như thế, ông ta đột nhiên bật khóc 
như một đứa bé. Nhà đại trí thức, cha của những đứa con đã tốt 
nghiệp đại học mà vẫn bật khóc như một đứa bé. Trong chúng ta, 
người nào cũng có một em bé đang còn có mặt. Khi bà thấy ông khóc 
như vậy thì bà mừng thầm biết rằng mình đã thành công, có sự 
chuyển đổi lớn trong trái tim của chồng mình. Bà ngồi yên lặng một 
lúc để cho chồng mình khóc, sau đó bà nói tiếp: "Ông ơi! Ông giúp tôi 
đi. Ông nói cho tôi nghe những khó khăn, những khổ đau của ông đi. 


Tôi muốn nghe lắm. Tôi thương ông quá đi, tôi xót xa lắm!" Bà thật 


159 | Phần thực tập căn bản 


lòng muốn lắng nghe ông và tìm đủ cách để giúp ông nói ra nỗi khổ 
của ông. Bà nhất định ngồi nghe và ông bắt đầu nói. Trong khi ông 
nói, bà ngồi thật yên, theo đõi hơi thở chánh niệm, bà thở vào thở ra 
nhẹ nhàng và nuôi dưỡng lòng từ bi trong suốt buổi lắng nghe. Bà ý 
thức rằng mục đích của sự ngồi nghe là để cho chồng mình bớt khổ, 
chứ không phải ông nói cái gì sai là mình sửa. Ngồi nghe như vậy chỉ 
với một ước muốn là để cho chồng mình có một cơ hội. Tối hôm đó là 
một buổi tối rất mâu nhiệm; ông ta nói ra được hết những khó khăn, 
khổ đau đã bị đồn nén trong mấy năm qua. Sau khi nói ra được rôi, 
ông ta thấy khỏe. Trong suốt buổi lắng nghe, bà ta không nói một 
điều gì cả ngoài mấy câu như: "lội nghiệp ông quá. Tôi thiệt là đồ 
ngu." Và quý vị có biết cái gì đã xảy ra không? Bà thuyết phục được 
ông đi dự khóa tu thứ hai ở miền Bắc Cali. Lần này ông chồng tìm lại 
được người vợ ngày xưa, người đã từng biết nói những lời dịu ngọt, 
biết buông bỏ tự ái, biết nhận lỗi của mình và nhờ vậy sự truyền 
thông của hai vợ chồng được thiết lập lại. Những đứa con thừa hưởng 
được sự hàn gắn và hòa hợp của cha mẹ. Đó là niềm hạnh phúc lớn 
nhất của họ. Hai vợ chồng đã tới tham dự khóa tu, nhưng ba đứa con 
họ đã không tới được. Tuy họ là tín đồ Công Giáo, nhưng họ tu tập 
rất đàng hoàng. Bà bạn thân Phật tử của bà cũng có mặt đó trong 
khóa tu này. Trong buổi thiền trà kết thúc khóa tu, ông ta đứng dậy 
và nói: "Kính thưa đại chúng, tôi xin giới thiệu với quý vị một vị Bồ 
Tát trong đời tôi, một người mà tôi đã ngu đại gây đau khổ trong bao 
nhiêu năm qua, người đó là vợ của tôi. Nhờ bà mà tôi đã thoát ra 
được ngục tù của khổ đau trong bao nhiêu năm." Sau khóa tu đó, hai 
vợ chồng chuyển hóa rất nhiều và có rất nhiêu hạnh phúc. Rồi sau đó 
không lâu, hai vợ chồng lại đến tham dự một ngày tu chánh niệm ở 
trung tâm tu học Spirit Rock cũng ở miền bắc Cali, gần thành phố San 
Francisco. Hôm đó có trên 2.200 người tới tham dự. Ngày tu chánh 
niệm bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Những người đến tham 
dự toàn là người Mỹ. Lần này họ tới cùng với ba đứa con. Bà bạn Phật 
tử cũng đã đến tham dự và kể lại cho chúng tôi nghe hết những gì đã 
xảy ra với gia đình họ. Nhờ vậy nên tôi mới biết được câu chuyện này 
để kể lại cho quý vị nghe. 


160 | Phần thực tập căn bản 


Đánh mất đứa con là đánh mất đất nước 


Giáo pháp của Bụt được trình bày một cách cụ thể và vi diệu như thế. 
Nếu cặp vợ chồng đó thực tập thành công, thì tại sao ta không thành 
công được? Tại sao ta phải chờ đợi? Pháp môn lắng nghe và ái ngữ có 
thể áp dụng cho mọi lứa tuổi, dù ta còn trẻ hay đã lớn tuổi, người nào 
cũng có thể thực tập thành công được. Ái ngữ nghĩa là nói với những 
lời từ hòa. Trong khi nói, nếu ta thấy có sự bực bội nổi lên thì ta 
ngưng nói ngay, vì nếu ta tiếp tục nói thì lời nói của ta sẽ trở nên cộc 
căn, chua chát và gây thêm sự đổ vỡ. Ta lập tức trở về với hơi thở, làm 
cho thân tâm lắng dịu trở lại rồi nói: "Em xin lỗi. Anh cho phép em 
được tiếp tục sự chia sẻ vào một hôm khác. Em cảm thấy không được 
khỏe lắm." Rồi ta trở về thực tập chăm sóc thân tâm, chăm sóc những 
cảm thọ của ta cho đến khi nào ta thấy ta có thể nói hết tất cả những 
điều trong lòng mình ra và có thể nói bằng giọng không trách móc, 
không giận hòn, không tự ái. Cái đó gọi là ái ngữ. Ái ngữ không có 
nghĩa là không được quyền nói ra sự thật, nhưng phải học nói sự thật 
như thế nào để người kia có thể chấp nhận được. Phương pháp lắng 
nghe và sử dụng ái ngữ không phải chỉ thực tập trong phạm vi vợ 
chồng mà cũng được áp dụng trong các liên hệ cha con, mẹ con hay 
anh, chị, em. Nếu sự truyền thông giữa cha với con, giữa mẹ với con 
bị bế tắc, thì quý vị cũng có thể thực tập theo phương pháp này. Là 
người cha, người mẹ, quý vị có nhiều kinh nghiệm hơn con quý vị. 
Tôi đề nghị là quý vị nên bắt đầu thực tập từ phía quý vị trước. Nếu 
quý vị đợi cho con của quý vị làm trước thì không biết bao giờ nó chịu 
làm. Cho nên với tư cách người cha, quý vị phải thực tập trước, quý vị 
nói như thế này: "Con ơi! hình như cha con mình không có hạnh phúc 
lắm. Nhìn lại, cha thấy cha đã vụng về, đã không thấy được những 
khó khăn, những đau khổ của con. Cha đã nhiều lần rầy la, mắng 
nhiếc con. Cha đã đối xử không có từ hòa với con và đã làm cho con 
khổ. Cha rất hối hận. Cha muốn bắt đầu làm mới trở lại. Xin con cho 
cha một cơ hội." Quý vị hãy làm thử đi. Quý vị hãy vì thây, vì các vị 
tổ sư, vì Đức Thế Tôn, vì ông bà tổ tiên mà làm thử đi. Bởi vì nếu quý 
vị đánh mất đứa con của quý vị, thì quý vị sẽ không còn có tương lai 


nữa. Quý vị nói là quý vị yêu nước, yêu dân nhưng mà quý vị không 


161 | Phần thực tập căn bản 


yêu con được thì làm sao đất nước, dân tộc có tương lai? Cho nên sự 
thực tập của ông, của bà là làm thế nào chinh phục được lại đứa con 
của ông, của bà thì đất nước mới có tương lai, quý vị mới có tương lai. 
Bởi vì con của quý vị là sự tiếp nối của quý vị. Đó là bổn phận của 
ông, của bà. Đó là hành động yêu nước lớn lao nhất mà ông, bà có thể 
làm, chứ không phải ký một bản tuyên cáo yêu nước mới gọi là yêu 
nước đâu. Quý vị hãy ngồi lại với con của mình để thiết lập truyền 
thông trở lại. Thực tập như thế nào để tái lập sự truyền thông, sự hòa 
điệu và hạnh phúc giữa cha con, mẹ con, thì đó mới đích thực là hành 
động yêu nước sâu sắc. Còn nếu ta là một người trẻ, là người con, ta 
có vấn đề với cha, với mẹ ta, thì ta biết rằng mình phải đích thân bắt 
đầu sự thực tập. Ta có thể nói: "Ba mẹ ơi! Con là đứa con đại đột, bất 
hiếu nên đã nhiều lần làm cho ba mẹ lo lắng và buôn khổ. Tại con 
không hiểu được ba mẹ, ba mẹ cũng có những khổ đau, những bất 
đắc chí mà con không thấy được. Con chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết trách 
móc và hờn giận ba mẹ thôi, chứ không biết tìm cách để hiểu ba mẹ 
đang có những khổ đau, khó khăn nào. Vì thế con đã gây ra nhiều lỗi 
lầm, vụng đại trong quá khứ. Xin ba mẹ cho con một cơ hội để bắt 
đầu trở lại. Xin ba mẹ nói cho con nghe những điêu đau khổ, buồn 
bực của ba mẹ đối với con để con học hỏi mà tránh lập lại những lỗi 
lầm, vụng đại đó. Con biết con là sự tiếp nối của ba mẹ. Con chỉ muốn 
trở thành một con người tốt, hữu ích cho xã hội. Con xin ba mẹ, con 
xin ba mẹ giúp con!" Nếu ta nói được như vậy thì tim của ba, của mẹ 
sẽ mở ra, vì tình thương vẫn còn ở trong trái tim của cha mẹ. Dầu 
trong quá khứ cha hay mẹ ta có nói: Mày không phải là con tao, tao 
từ mày, tao không muốn có gì dính líu tới mày hết. Mày đi đâu thì đi 
cho khuất mắt tao." Dù có nói như vậy, nhưng trong đáy lòng của cha 
mẹ lúc nào cũng có tình thương của một người cha, người mẹ đối với 
con. Cha mẹ nào mà không thương con, không muốn cho con nên 
người! Cho nên là người khôn ngoan, ta không nên mới nghe một vài 
câu nói như vậy của cha hoặc mẹ thì vội kết luận hoặc lên án rằng cha 
mẹ không thương mình, không tình nghĩa gì đối với mình cả. Đó là 
nhận thức sai lầm mà ta thường mắc phải. Sự thật là khi giận, người 
ta hay nói những lời như vậy để hả cơn giận mà thôi, chứ đừng nghe 
vài câu nói như vậy thì vội nghĩ là hết tình hết nghĩa. Cha mẹ ta cũng 


162 | Phần thực tập căn bản 


là con người, cũng có những lỡ lầm, vụng dại và ta cũng vậy. Thấy 
được như vậy, ta sẽ thông cảm cho cha mẹ ta nhiều hơn. Nếu ta bị tai 
nạn gì đưa tới sự thiệt mạng hoặc bị thương nặng, thì cha ta, mẹ ta sẽ 
than khóc suốt ngày suốt đêm. Cho nên đừng có dại dột đi tìm giải 
pháp tự tử hoặc phá hoại, làm tình làm tội thân thể của mình bằng 
những phương tiện như la cà trong các quán rượu, cờ bạc hay sử 
dụng ma túy. Ta không nên trừng phạt cha mẹ, gia đình ta bằng cách 
ấy. Tội nghiệp cho cha, cho mẹ, tội nghiệp cho dòng họ của ta. Nếu 
quý vị làm được chuyện đó, thì Bụt, Tổ và tôi sẽ rất hãnh diện, rất 
hạnh phúc và rất được nuôi dưỡng. Tình thầy trò có được khi ta thật 
sự tiếp nhận và thực tập những điều thây dạy. Chúng ta tới chùa 
không phải để thầy an ủi hoặc ban phát cho chút đỉnh tình cảm mà tới 
chùa là phải có một mục đích cao cả hơn sự an ủi vỗ về tầm thường. 
Được thầy chào hỏi, được thây sờ đầu, được thầy ngồi nói chuyện 
v.v... điều đó không quan trọng. Quan trọng là học cho được nơi thây 
những pháp tu học cụ thể để thực tập chuyển hóa những khó khăn, 
khổ đau, tiếp xúc được với niềm vưi, hạnh phúc trong đời sống hàng 
ngày. Nếu muốn là học trò dễ thương của thầy, là học trò đích thực 
của thầy thì ta phải hết lòng thực tập cho được những điều thầy đã 
trao truyền. Như vậy thây trò mới xứng đáng là đệ tử của Bụt. Thành 
ra xin quý vị khi về nhà, hãy quyết tâm thực tập để tái lập lại được sự 
liên hệ với con mình, với cha mẹ mình hoặc với vợ hay chồng. Nếu 
quý vị thực tập thành công, thì xin viết thư cho tôi hay để tôi mừng. 
Mỗi khi tôi nhận được những tin vui như thế từ các thiền sinh, từ các 
đệ tử, tôi rất lấy làm hãnh diện và hạnh phúc. Đời sống mà không có 
tình thương thì trở thành khô khan vô nghĩa. Thương yêu không phải 
là sự thèm khát dục vọng như ta đã học, thương yêu là sự ao ước 
muốn đem lại an lạc, hạnh phúc và tự do cho chính mình và cho 
những người mình thương. Và muốn thương được thành công thì ta 
phải tập thương theo tính thần của Bốn Tâm Vô Lượng, đó là từ, bị, 
hỷ, xả và phải biết khéo léo sử dụng hai yếu tố căn bản của sự thực 
tập: lắng nghe sâu và sử dụng ngôn từ hòa ái. 


163 | Phần thực tập căn bản 


Chỉ và quán 
Thiền là gì? 


Thiên không phải là ngồi lim dim để quên hết chuyện đời. Thiền tức 
là thực tập ngưng lại. Ngưng lại để có thể nhìn rõ. Khi chúng ta còn 
chạy, còn hấp tấp thì chúng ta không thể nào nhìn rõ được. Ví dụ như 
chúng ta muốn nhìn một ngôi sao qua kính viễn vọng. Muốn nhìn 
một ngôi sao thì trước hết chúng ta phải ngồi xuống hoặc đứng một 
chỗ và tay cầm ống kính không được run. Mắt ta cũng như tay ta phải 
hướng về ngôi sao đó và chúng ta phải có sự ngưng lại hoàn toàn của 
thân thể thì mới có thể định hướng được ngôi sao đó ở chỗ nào. Tay 
không run thì ngôi sao đó mới hiện rõ ra ở trong cái viễn kính của 
chúng ta. Đây là h/ền chỉ. Thiền chỉ tức là làm ngưng lại, ngưng thân 
và ngưng tâm lại, và khi ngưng lại như vậy thì ta có định. Khi đã có 
định thì chúng ta mới bắt đầu quan sát và thấy được sâu sắc đối 
tượng quan sát của chúng ta là ngôi sao. Đối với hoàn cảnh của chúng 
ta cũng vậy. Hoàn cảnh của chúng ta là một ngôi sao, là một đối 
tượng của sự thiên tập, hoàn cảnh của những khổ đau, những khó 
khăn. Chúng ta phải có cơ hội thực tập dừng lại, thực tập thiền chỉ. 
Chỉ nghĩa là ngưng lại. Ngưng lại thì chúng ta mới có cơ hội quán 


chiếu. 


Đức Thế Tôn khuyên ta hãy dừng lại. Khi dừng lại và an trú được 
trong phút giây hiện tại thì tự nhiên ta sẽ khám phá ra ta có rất nhiều 
điều kiện hạnh phúc đang có mặt và ta có hạnh phúc liền lập tức. Hai 
mắt sáng là một điều kiện căn bản của hạnh phúc. Trái tim của ta 
đang hoạt động bình thường là một điều kiện của hạnh phúc. 

Ta đã dừng lại từ lâu rồi 

Hồi xưa, có một anh chàng tên là Ương Quật Ma (Angulimala). Anh 
ta là một anh chàng theo băng đảng du côn và có sức mạnh giết người 
rất phê gớm. Anh ta đã giết gần 100 người. Một hôm anh ta vào thành 
phố, cảnh sát và quân đội đều lo sợ. Lúc đó Đức Thế Tôn đang đi khất 
thực ở thành Xá Vệ, ngài thấy nhà nào cũng đóng cửa giống như một 


164 | Phần thực tập căn bản 


thành phố chết. Có một nhà mở cửa, mời Đức Thế Tôn vào và nói: 
"Đức Thế Tôn không nên đi khất thực bữa nay, tại vì tên sát nhân 
Angulimala đã xuất hiện trong thành phố. Nó rất hung hăng, gặp ai 
nó cũng giết. Xin Đức Thế Tôn đừng đi khất thực hôm nay, chúng con 
xin cúng dường ngài." Đức Thế Tôn nói: "Ta cứ đi và ta có thể giúp 
được Angulimala". Đức Thế Tôn bước ra đường và tiếp tục đi khất 
thực. Trong khi ngài đi thiền hành bình thản, chậm rãi, thực tập hiện 
pháp lạc trú thì ngài nghe tiếng chân của một người chạy theo. Ngài 
nghĩ đây có lẽ là Angulimala nhưng ngài vẫn bình thản đi từng bước 
chân thảnh thơi. Chúng ta biết rằng trước khi xuất gia, Siddhatta rất 
giỏi về võ nghệ nên tuy đang ôm bình bát, không có binh khí trong 
tay nhưng Đức Thế Tôn rất tin ở khả năng tự vệ của ngài, cho nên 
ngài rất bình tĩnh đi từng bước. Angulimala rất lấy làm ngạc nhiên, vì 
mọi người khi thấy anh ta đều sợ quýnh lên như sợ cọp vậy. Nhưng 
ông thầy tu này, ông không có vẻ gì là sợ hãi cả, vẫn đi từng bước 
thảnh thơi như là chỗ không người. Anh ta kêu lên: "Ông thầy tu 
dừng lại!" Nhưng Đức Thế Tôn cứ tiếp tục đi không sợ hãi, mà cũng 
không dừng lại. Anh ta chạy theo và bắt kịp, đi ngang hàng với Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đi bên mặt, Angulimala đi bên trái và nói: 
"Ông thầy tu, tại sao tôi bảo ông dừng lại mà ông không dừng lại?" 
Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục bước và nói rằng: "Này Angulimala, ta đã 
dừng lại từ lâu rồi, chỉ có anh là không chịu dừng lại thôi." Ngài chỉ 
nói có một câu và anh chàng hoảng hồn ngay lập tức, chưa bao giờ có 
ai nói với anh ta như vậy, và nói với một phong độ rất vô úy, rất ung 
dung: "Này Angulimala, (tại sao ông ta biết tên mình?) ta đã dừng lại 
từ lâu rồi, chỉ có anh là không chịu dừng lại thôi." Nghe câu nói đó, 
anh ta xúc động. Mà không chỉ vì câu nói đó, dáng dấp và phong độ 
của Đức Thế Tôn đã làm cho anh chàng bị thuyết phục và ngỡ ngàng. 
Anh ta mới trả lời: "Ông đang đi như vậy mà ông nói là ông đã dừng 
lại hả?" Đức Thế Tôn nói: "Trên con đường tạo tác khổ đau, tội lỗi cho 
mình và cho mọi người chung quanh, ta đã dừng lại từ lâu rồi, từ bao 
nhiêu kiếp rồi. Nhưng Angulimala, anh vẫn chưa chịu dừng lại, đây 
là lúc anh nên dừng lại.' Nghe câu nói đó, anh ta rúng động. Anh ta 
khóc òa lên, liệng thanh đao xuống đất và nói: "Nhưng mà trễ rồi, làm 
sao tôi dừng được nữa?" Sự thật là vậy, muốn dừng lại thì cũng bị bắt 


165 | Phần thực tập căn bản 


vào tù và xử án như thường, tại vì mình đã giết người. Trong lúc 
Angulimala khóc rống lên, bứt tóc bứt tai như vậy thì Đức Thế Tôn 
nói: "Nếu anh muốn thực sự dừng lại, ta sẽ giúp anh." Bằng đức độ và 
tuệ giác của ngài, Đức Thế Tôn đã hàng phục được Angulimala. Ngài 
cho Angulimala được cạo tóc và xuất gia ngay tại chỗ rồi dẫn về tu 


viện. 
Thông điệp của sự dừng lại 


Thời gian đầu xuất gia, Angulimala chỉ ở trong tu viện để được huấn 
luyện, các thây khác đi khất thực và chia sẻ phần thức ăn với anh ta. 
Angulimala đã thực tập rất giỏi trong thời gian này tại vì đây là vấn 
đề sống chết của thây. Sau đó Angulimala được đi theo Đức Thế Tôn 
vào thành Xá Vệ để khất thực. Đoàn khất thực của Đức Thế Tôn có 
chừng 30 thầy. Khi Đức Thế Tôn bước vào nội thành thì gặp vua Ba 
Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc đang đích thân chỉ huy quân đội lùng bắt 
Angulimala. Đức Thế Tôn hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà Đại Vương 
phải điều động binh mã như vậy?" Vua Ba Tư Nặc đáp: "lên 
Angulimala xuất hiện trong thành phố, vì sự an toàn của người dân 
nên trẫm phải thân chinh lùng bắt Angulimala". Đức Thế Tôn hỏi: 
"Một mình Angulimala mà Đại Vương phải điều động đến chừng này 
quân đội sao?" Vua Ba Tư Nặc đáp: "Angulimala rất lợi hại, tại Đức 
Thế Tôn không biết đó thôi." Đức Thế Tôn nói: "Giả sử Angulimala cải 
tà quy chánh, và phát nguyện từ đây về sau sẽ không tạo tác tội ác 
nữa, dừng lại hoàn toàn và thực tập con đường của người hiền lương 
thì bệ hạ có tha cho y được không?" Vua Ba Tư Nặc vốn là bạn và 
cũng là đệ tử của Đức Thế Tôn mới trả lời rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, 
nếu Đức Thế Tôn cải hóa được Angulimala, và Angulimala chịu sống 
đời hiền lương thì trẫm sẵn sàng tha tội cho y." Đức Thế Tôn lại hỏi 
tiếp: "Nếu Angulimala xuất gia trở thành một vị khất sĩ đạo hạnh thì 
đại vương có cho phép Angulimala đi khất thực trong thành này 
không?" Vua Ba Tư Nặc đáp: "Có chứ, nếu Angulimala trở thành một 
vị khất sĩ thực tập giới luật, uy nghi như tất cả các vị khất sĩ khác thì 
trẫm sẽ cho phép Angulimala được khất thực trong vương quốc và 
trẫm sẽ cúng dường thực phẩm, y áo cho Angulimala.” 


166 | Phần thực tập căn bản 


Sau khi vua Ba Tư Nặc nói như vậy, Đức Thế Tôn quay lại chỉ vào 
một vị khất sĩ và nói: "Đại vương, đây là Angulimala, và cũng là đại 
đức Abihimsa. Abihimsa nghĩa là bất bạo động". Vua Ba Tư Nặc tiến 
lại phía đại đức Abihimsa và hỏi: "Bạch đại đức, đại đức xuất thân từ 
dòng họ nào và tôi có thể cúng dường y áo và thực phẩm cho đại đức 
không?" Đại đức Abihimsa chắp tay đáp: "Tâu đại vương, tôi đã có đủ 
ba y và mỗi ngày đi khất thực đủ ăn. Xin cảm ơn Đại vương đã chiếu 
cố." Sau khi vua gặp Angulimala như là một vị khất sĩ thì bãi binh rồi 
lạy Đức Thế Tôn ba lạy và nói rằng: "Lạ quá, Đức Thế Tôn, những 
điều mà quân đội và cảnh sát làm trong bao lâu nay vẫn không bắt 
được Angulimala, mà Đức Thế Tôn đã cải hóa được người ấy trong 
vòng nửa tiếng đồng hồ. Quả thật ngài là bậc thầy của thiên và nhân.” 


Câu chuyện này đã xảy ra trong lịch sử Phật giáo. Và nó cũng là 
thông điệp của sự dừng lại. Nếu chúng ta còn rong ruổi, còn tiếp tục 
gây khổ đau cho chúng ta và cho những người chung quanh thì đây 
là lúc chúng ta dừng lại. Dừng lại để học nghệ thuật sống an lạc trong 
cuộc sống hiện tại. Chúng ta không phải Angulimala, người đã tạo ra 
rất nhiều tội ác. Chúng ta không tạo ra những tội lỗi như vậy, nhưng 
chúng ta không được hướng dẫn để sống an lạc hạnh phúc và thảnh 
thơi để chúng ta có thể cung cấp những chất liệu này cho những 
người thân yêu của chúng ta. Dững lạ là phương pháp thực tập của 
chúng ta. 


Niệm, định là thiền chỉ 


Khi tham dự các khóa tu là chúng ta thực tập thiền chỉ. Đó là cơ hội 
để chúng ta ngưng lại những sự lăng xăng, những sự chạy đua để có 
thể ngồi yên. Trong khi ngồi, khi đi lại cũng như khi ăn cơm hay rửa 
bát, chúng ta phải ở tư thế chánh niệm và chánh định. Chánh niệm và 
chánh định tức là thiền chỉ. Nếu chúng ta không nói chuyện, không 
cười giỡn không phải là chúng ta bị cấm nói chuyện hay cấm cười 
giỡn mà tại vì chúng ta thật sự muốn ngưng lại, muốn lắng lòng lại để 
có cơ hội nhìn sâu vào những đối tượng mà ta muốn quán chiếu. Và 
khi đã biết đi được từng bước vững chãi, nắm lấy hơi thở, rửa bát 
trong chánh niệm, căm lều trong chánh niệm thì tâm của chúng ta 


167 | Phần thực tập căn bản 


mới lắng lại. Mục đích của chỉ là làm cho lắng lại, làm cho tụ lại, (to 
calm down, to be concentrated), đó là mục đích của thiền chỉ. Làm 
cho lắng dịu lại, làm cho an tịnh lại, làm cho chuyên nhất lại, cái đó 
gọi là thiên chỉ. Mà nếu ta không thực tập được phần thiền chỉ thì ta 
không thể thực tập được phần thứ hai tức là thiên quán. 


Thiền quán 


Quán tức là nhìn sâu (looking deeply) vào đối tượng để thấy được 
bản chất của đối tượng. Chúng ta tới với nhau trong khóa tu này để 
ngưng lại, để làm lắng dịu thân tâm và cùng đưa mắt nhìn về một đối 
tượng. Đối tượng đó là Gia Đình Phật Tử. Chúng ta có những khó 
khăn nào, chúng ta có những khổ đau nào, có những mục đích nào, có 
những ước muốn nào, chúng ta phải thấy cho rõ vì khi chúng ta chưa 
thấy được thì chúng ta vẫn chưa tìm ra được con đường. Vì vậy chỉ và 
quán là hai pháp môn thực tập giúp cho chúng ta thấy được bản chất 
của vấn đề và mở ra cho chúng ta một con đường để chúng ta có thể 
ra khỏi tình trạng khó khăn và bế tắc. 


Chỉ và quán giúp cho chúng ta có những phương pháp để thực hiện 
được những điều ta mong mỏi và ước mơ. Đó là sự chữa trị, nuôi 
dưỡng bản thân của ta, bản thân người Huynh Trưởng và sự chữa trị, 
nuôi dưỡng đứa em của ta mà gia đình huyết thống của em đã giao 
phó cho ta. Nếu ta không biết cách chữa trị và nuôi dưỡng ta bằng 
những chất liệu tốt lành và đẹp đế của nên đạo lý tốt lành mà ta tôn 
thờ thì làm thế nào ta có thể nuôi dưỡng và trị liệu cho em bé? Nuôi 
dưỡng và trị liệu cho em là hành động yêu nước, hành động độ chúng 
sanh rất cao cả. Đó là sứ mạng của một vị Bồ Tát. Người Huynh 
Trưởng nam hay nữ có thể là một vị Bồ Tát. Chúng ta không nên bằng 
lòng với những danh từ, với những hình thức, chúng ta chỉ bằng lòng 
khi chúng ta thực sự có những chất liệu yêu thương ấy. 


Bí quyết của sự thực tập là hiểu và thương 


Con đường của chúng ta là con đường hiểu và thương. “Vì muốn thực 
tập cơn đường hiểu 0à thương niên thọ nhận thức ăn này.” Đó là cầu quán 
nguyện cuối cùng trong sự thực tập quán chiếu trước khi ăn. Hiểu tức 


168 | Phần thực tập căn bản 


là Trí tuệ. Thương tức là Từ bi. Chúng ta chỉ cân thực tập hai điều đó. 
Nếu muốn hiểu thì chúng ta phải lắng lòng lại, tĩnh tâm lại mà nghe 
và nhận xét thì chúng ta mới hiểu được. Còn nếu chúng ta nổi nóng 
lên và mất đi sự bình tĩnh thì chúng ta không thể nào hiểu được. Cho 
nên phương pháp thực tập thiền chỉ, theo dõi hơi thở, bước chân, ăn 
cơm trong im lặng, làm việc trong im lặng là để tĩnh thân và tĩnh tâm 
trở lại. Đây là phương pháp mà người xuất gia cũng như người tại gia 
đều có thể thực tập trong đời sống hàng ngày. Có tĩnh, có lặng thì mới 
có định. Có định thì mới có tuệ, mới có thể hiểu được. Và khi mà hiểu 
được rồi thì ta không còn trách móc hay buồn giận nữa. Người kia có 
thể nói ra một câu ác độc, người kia có thể có những hành động có vẻ 
kỳ thị, ác độc với ta, nhưng ta hiểu được và do đó thương được người 
kia. Người kia có thể đang ở dưới một ảnh hưởng xấu, bị lôi kéo hay 
được tiếp nhận những nhận thức không đúng với sự thật nên họ có tri 
giác sai lầm và đã lên án, nói xấu, mắng chửi hay kỳ thị ta... Khi hiểu 
được như vậy thì ta không còn giận người đó nữa mà ta chấp nhận và 
tiếp tục thương họ được. 


Thành ra cái hiểu chắc chắn đưa tới cái thương. Khi hiểu rồi thì ta 
thương được luôn cả những người khó thương. Những người dễ 
thương thì ta đâu cần phải cố gắng. Dễ thương thì ta thương thôi, và 
đó đâu phải là sự thực tập. Sư cô Bích Nghiêm đã sáng tác một bài 
nhạc rất đơn giản bằng tiếng Huế. Bài đó là bài nhạc đầu tiên của sư 
cô làm để tặng thầy của mình. Bài nhạc như sau: "Người ơi sao người 
đễ thương rứa? Ai người cũng thương như nhau. Dầu dễ thương hay 
không để thương, thì người cũng cứ thương thôi. Đẹp quá, đẹp quá đi 
người ơi, là con đường con nguyện noi theo." Vậy thì lỡ Thây có rây, 
Thầy có la mắng, Thầy có trách ta thì có thể là vì Thầy chưa hiểu ta, 
Thây chưa thấy được những đau khổ và những khó khăn của ta. Bốn 
phận ta là phải lắng nghe để tìm phương cách, mà một trong những 
phương cách đó là sử dụng ái ngữ để giúp Thầy hiểu được mình. 
Đừng phản ứng bằng sự giận hờn và trách móc. Nếu Giáo Hội chưa 
hiểu thì chúng ta cũng phải hành động như vậy. Và kết quả trước hết 


là tâm ta khỏe khoăn vì trong tâm ta không còn sự giận hờn. Ta có 


169 | Phần thực tập căn bản 


khỏe rồi thì ta mới giúp người kia khỏe được. Do đó nên con đường 
hiểu và thương rất hay. 


Con đường hiểu và thương không có nghĩa là đòi hỏi người khác hiểu 
mình, đòi hỏi người khác thương mình. Ở đời ai mà không muốn đòi 
hỏi hai cái đó? Hai cái đó là quý nhất rồi. Nhưng ta vô chùa đâu phải 
là để đòi hỏi, vô chùa là để tập hiểu và tập thương. Vẫn đề người kia 
có hiểu ta hay có thương ta không là một chuyện, vấn đề thực tập của 
ta là ta phải hiểu và thương được người kia. Thành ra đừng có than 
phiền rằng: "Không ai hiểu tôi hết! Không ai thương tôi hết! Tôi bơ vơ 
một mình, tôi khổ lắm!" Điều đó ở ngoài đời thì ai cũng có thể than 
như vậy hết. Nhưng vào chùa, vào Gia Đình Phật Tử là ta thực tập 
điều ngược lại. Tôi không đòi hỏi ai hiểu và thương tôi tại vì tôi quyết 
tâm thực tập để có thể hiểu được người khác và để có thể thương 
được người khác. Ta quan niệm con đường hiểu và thương là như 
vậy. Nhưng mà lạ lắm! Đến khi ta hiểu được, tha thứ được, thương 
được rồi thì người kia có hạnh phúc và ta cũng được tiếp nhận năng 
lượng hạnh phúc đó rất mau. Giống như khi đài truyền hình gởi tín 
hiệu lên trên vệ tỉnh thì những tín hiệu đó được gởi trả về trái đất rất 
nhanh. Những chương trình tivi ta coi thường thường được gởi lên 
trên vệ tỉnh nhân tạo rồi vệ tinh nhân tạo gởi xuống lại trái đất liền 
lập tức, và ta có thể được coi gần như là đồng thời với chỗ đang phát 
chương trình ra. Sự thực tập hiểu và thương cũng đem lại kết quả 
như vậy. Giây phút mà ta bắt đầu hiểu và thương rồi thì người ta nhẹ 
ra, dễ chịu và tươi mát. Người kia được hưởng, người kia nở nụ CưƯỜI, 
người kia có hạnh phúc thì tự nhiên niềm hạnh phúc đó cũng trở về 
cho ta hưởng. Thành ra ta không đòi hỏi được hiểu, được thương, ta 
chỉ cần hiểu và thương thôi thì sau đó ta sẽ được hiểu và được 
thương. Đó là bí quyết của sự thực tập. 


Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân 


Trong khi thực tập ta thấy rõ ràng hạnh phúc hay khổ đau đều không 
phải là vấn đề cá nhân. Trong một liên hệ như liên hệ cha con, nếu 
cha mà đau khổ thì làm sao con có hạnh phúc được? Nếu con mà đau 
khổ thì cha cũng không thể có hạnh phúc. Trong liên hệ vợ chồng, 


170 | Phần thực tập căn bản 


nếu người chồng đau khổ thì làm sao người vợ có được hạnh phúc? 
Vì vậy nên làm cho người kia hết đau khổ tức là làm cho ta hết đau 
khổ; làm cho người kia hạnh phúc tức là làm cho ta được hạnh phúc. 
Nếu anh Huynh Trưởng làm cho em Oanh Vũ hay em thiếu niên của 
anh mỉm cười được thì anh Huynh Trưởng sẽ có hạnh phúc liền lập 
tức. Khi em bé nhoẻn miệng cười thì ta thấy như có hoa nở trong trái 
tim ta. Làm cho cha ta nở được nụ cười thì tự nhiên ta cảm thấy có 
hạnh phúc. Làm cho người bạn hôn phối của ta mặt rạng rỡ ra, hai 
mắt long lanh thì tự nhiên ta có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc 
không có thể đi tìm với tính cách cá nhân được. Nếu người kia không 
có hạnh phúc thì đố mà ta có hạnh phúc. Chúng ta phải cộng tác với 
nhau. Khi ta làm hạnh phúc cho người thương của ta thì tự nhiên ta 
có hạnh phúc, còn đeo đuổi theo một cái gọi là hạnh phúc cá nhân, tin 
rằng ta có thể đi tìm hạnh phúc cá nhân được thì đó là một ảo tưởng 
vô cùng sai lầm. Quý vị thử quán chiếu coi. Hạnh phúc cá nhân do ta 
đi tìm riêng cho mình, bỏ người kia lại, “ông ăn chả thì bà ăn nem, cái 
đó là một ảo tưởng không bao giò có thể có thật được. Tại vì chúng ta 
là những người đã từng đau khổ. Chúng ta biết rằng đau khổ này có 
thể là do chúng ta tạo tác ra vì thất niệm, vì vô minh, vì nóng giận, 
v.v...Và khi ta làm cho người kia đau khổ thì ta tự làm đau khổ mình. 
Nếu có sự tan vỡ trong người kia thì đồng thời cũng có sự tan vỡ nơi 
ta. Khi giận, ta nói một câu nặng xúc phạm đến người kia, làm tan vỡ 
trong người kia thì tự nhiên ta thấy sự tan vỡ đó cũng xảy ra trong 
trái tim ta, có phải không? Cho nên lo cho sự an vui của người kia 
chính là lo cho sự an vui của ta. Rất rõ ràng. Điều này trong đạo Bụt 
gọi là tương tức (Interbeing). 


Đức Thế Tôn dạy: "Cái này có vì cái kia có. Cái này không vì cái kia 
không". Cái này như thế này tại vì cái kia như thế kia. Nếu cái này 
không như thế này thì cái kia đâu có như thế kia. Ta có bài hát: "Bởi 
tôi sanh sự nên sự tình mới sanh. Nêu không sanh sự, sự nào có sanh” 
cũng cùng ý đó. Trong đạo Bụt có những câu nói rất đơn sơ nhưng 
thấm thía. Ở các tôn giáo khác, người ta đặt câu hỏi: “Từ đâu có vũ 
trụ, ai tạo ra? Rồi phải cắt nghĩa như thế này, như thế kia. Còn hỏi 


Đức Thế Tôn thì Ngài nói: "Đơn giản lắm! Cái này có vì cái kia có, cái 


171 | Phần thực tập căn bản 


này không vì cái kia không. Cái này như thế này thì cái kia mới như 
thế kia." Đó là trong kinh Trung A Hàm. Rất đơn sơ mà vô cùng sâu 
sắc! Đó là vũ trụ quan của Phật giáo. Vũ trụ quan của Phật giáo cắt 
nghĩa thế giới này hình thành do vạn vật tương quan tương duyên mà 
làm nên chứ không do một đấng thần linh nào làm ra hết. Cũng như 
tay mặt và tay trái. Tay mặt do tay trái làm ra, tay trái do tay mặt làm 
ra. Tay mặt và tay trái có đồng thời. Ta không thể nào nói tay trái có 
trước hay tay mặt có trước hoặc ta chỉ muốn có tay trái thôi, ta muốn 
cắt tay mặt vất đi. Nhưng điều đó không thể có được bởi vì sau khi ta 
cắt một khúc đi thì chỗ cắt đó trở thành ra tay mặt, tại vì hễ có "trái" là 
phải có "mặt". Những lời nói của Đức Thế Tôn đơn sơ như vậy mà rất 


khoa học và thâm sâu. 


Tiếng gọi của Bụt 


Khi thỉnh chuông ta để tay trái lên trên dùi chuông, rôi tay phải để lên 
trên tay trái. Là người hướng dẫn thì ta phải làm rất vững vàng, các 
em Thiếu Niên và Oanh Vũ mới có hạnh phúc được. Sau khi hai tay 
đặt trên dùi chuông thì người thỉnh chuông bắt đầu thở ba hơi vào ra 
theo bài kệ: "Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gởi lòng theo tiếng chuông, nguyện 
người nghe tỉnh thức, 0ượt thoát nẻo ẩau buồn.” Sau khi đã thở như vậy, 
tâm ta được tĩnh lặng và ta có đủ tư cách để thỉnh chuông. Trước hết 
ta phải thức chuông để tránh làm cho đại chúng giật mình. Thức 
chuông tức là nhắp một tiếng chuông. Khi nghe tiếng thức chuông, 
mọi người biết rằng sẽ có một tiếng chuông thực thụ vang lên. Phải 
chờ ít nhất một hơi thở vào sau khi thức chuông, rồi mới thỉnh 
chuông. 


Tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn, khi nghe một tiếng thức 
chuông thì ta biết rằng Đức Thế Tôn sắp gọi, ta phải chuẩn bị thân 
tâm cho thật sẵn sàng để đón chào Đức Thế Tôn. Ta nên để dùi 
chuông thật thẳng, và thỉnh như thế nào để tiếng chuông đừng chát 
chúa. Thỉnh xong, ta đem dùi chuông về vị trí cũ, và đặt hai bàn tay 
lên dùi chuông. Ta thở theo bài kệ: "Thở 0ào tâm nh lặng, thở ra miệng 
mỉm cười". Thực tập như vậy trong ba hơi thở thì chúng ta bắt đầu 
thực tập với tiếng chuông thứ hai, thứ ba. Khi đã thực tập được ba 


172 | Phần thực tập căn bản 


tiếng chuông thì trong con người ta đã có đối thay, tâm ta êm dịu lại 


và ta có thể mỉm cười được. 


Tiếng còi của Huynh Trưởng phải biến thành tiếng chuông Chánh 
Niệm. Khi nghe tiếng còi dài, tất cả đoàn sinh đều trở về với hơi thở, 
ai đứng đâu thì phải đứng yên ngay chỗ đó để thực tập thở oào tâm 
tĩnh lặne, thở ra miệns tim cười. Khi nghe ba tiếng còi thì thở vào thở 
ra chín hơi thở. Nếu thời gian ít thì chúng ta dùng một tiếng còi thôi. 
Khi nghe "tíc, tíc, tíc" nghĩa là tiếng còi ngắn thì ta bắt đầu đi thiền 
hành tới chỗ tập họp, với những bước đi thảnh thơi và vững chãi như 
những người con của Đức Thế Tôn, chứ không phải đi như bị ma 


đuổi. 


Hình thức hiện thời của Gia Đình Phật Tử đã có rồi, ta có thể đưa 
những thay đổi nho nhỏ vào trong đại hội. Thay đổi những hình thức 
để đưa vào chất liệu của nội dung. Ví dụ như tiếng còi: tiếng còi vẫn 
còn là tiếng còi nhưng khi thực tập trở về với hơi thở khi nghe còi thì 
có phải là ta đưa vào nội dung tốt không? Khi ta thối còi, mọi người 
đi thiền hành về chỗ hẹn. Và nếu thổi nhanh (tic tic, tic tic, tic tic) là 
chạy thì chúng ta vẫn có thể chạy trong chánh niệm. Tại Làng Mai, các 
thây và các sư cô đi thiên hành buổi sáng mùa đông đều có chạy hết. 
Đó là chạy bộ trong chánh niệm hay thiền chạy. 


Bí quyết của ngồi là buông thư 


Tư thế ngồi là một trong những tư thế đẹp nhất của con người. Khi 
ngồi, đầu ta cùng một đường thắng với lưng nhưng không cứng ngắc 
mà rất buông thư. Đức Thế Tôn ngồi như vậy dưới cây Bồ Đề đêm 
này sang đêm khác, ngày này sang ngày khác. Tuy rằng ngồi rất 
thắng nhưng mà tất cả những bắp thịt trong con người ngài buông 
thư và miệng ngài mỉm cười. Nếu quý vị ngồi theo phương pháp đó 
thì không đau cổ, đau lưng, nhức đầu. Còn nếu quý vị tranh đấu, 
ráng gông mình để mà ngồi thì chỉ nội trong mươi, mười lăm phút 
sau là quý vị bắt đầu nhức đầu, đau lưng và mỏi cổ. 


Bí quyết của ngồi là buông thư. Khi ngồi đầu ta thẳng, trong khi đó 


xương sống và lưng ta cũng rất thẳng rồi ta buông thư tất cả các cơ 


173 | Phần thực tập căn bản 


bắp. Thở vào thì ta để ý tới một bộ phận của cơ thể, thở ra ta mim 
cười với bộ phận đó của cơ thể. Ví dụ như tôi thở vào và tôi để ý đến 
cái mặt của tôi. Trên mặt tôi có khoảng 300 bắp thịt. Và mỗi khi tôi lo 
lắng, giận đữ, ưu phiền thì 300 bắp thịt đó co rúm lại, người khác 
nhìn vào thấy rất rõ là tôi đang co rúm, "very tense”. Nhưng nếu tôi 
thở vào và có thể ý thức được về cái mặt của tôi và thở ra tôi mỉm 
Cười được với cái mặt của tôi thì sự co rúm đó tự nhiên mất liền lập 
tức, như là một phép lạ. 


“Thở 0ào tôi có ý thức 0ề cái mặt của tôi, uề những bắp thịt ở trên đó”, 
giống như ta dùng năng lượng chánh niệm để ôm lẫy cái mặt của ta. 
“Thở ra tôi tìm cười uới cái tật của tôi”. Ta sẽ thấy có sự an lạc, nhẹ 
nhàng, buông thư ở trên mặt. Khuôn mặt ta trở nên tươi cười, nhẹ 
nhàng và trở thành một bông hoa như cũ. Mỗi khuôn mặt chúng ta 
đều là một bông hoa. Thở như vậy chừng ba bốn hơi với tiếng 
chuông. “Thở ào, đâu là mặt tôi, thở ra tôi mỉm cười uới cái mặt của tôi”. 
Sau đó ta thở vào và để ý đến hai vai, những bắp thịt ở vai hay bị 
căng thắng lắm. Và khi thở ra ta buông thư và mỉm cười với hai vai. 
Cứ như vậy ta đi từ từ xuống thì độ chừng năm phút sau là ta có thể 
điều thân được. "Điều thân" tức là ta điều phục cái thân thể của ta, 
làm cho cái thân thể ta nhẹ nhàng, buông thư. Đó là chuyện ai cũng có 
thể làm được trong giờ phút đầu của sự ngồi thiên. Và không phải chỉ 
ngồi ở trong thiên đường ta mới ngồi như vậy. Ngồi ở đâu ta cũng có 
thể ngôi trong tư thế đẹp như ngồi thiền và ta sẽ cảm thấy vững chãi, 
thảnh thơi. Ngồi ăn, ngồi học, ta đều ngồi thẳng và rất buông thư. Tôi 
hay nhắc thị giả của tôi đừng ngồi bằng cái lưng của bà ngoại mà hãy 
ngồi bằng cái lưng của Bụt, như Bụt. 

Đi không cần đến 

Trong ba ngày của khóa tu này chúng ta sẽ có cơ hội thực tập thiên 
hành với nhau. "Thiên hành" nghĩa là đi những bước chân vững chãi 
và thảnh thơi. Mỗi bước chân đưa ta trở lại trong giây phút hiện tại 
mà không đi như bị ma đuổi. Trong quá khứ ta bị ma kéo, bị ma đuổi, 


ta đi hấp tấp, vụt chạc mà không bước được những bước chân vững 
chãi, thảnh thơi và an trú trong hiện tại. Thiền hành tức là đi mà 


174 | Phần thực tập căn bản 


không cần đến. Mỗi bước chân đưa ta về trong giây phút hiện tại. Ta 
sống an lạc, hạnh phúc trong giây phút đó và ta phối hợp hơi thở với 
bước chân. Khi đi kinh hành, mỗi bước chân là một hơi thở vào hoặc 
một hơi thở ra, mỗi bước chân đều vững chãi, thảnh thơi. Khi đi thiền 
hành chúng ta đi mau hơn, mỗi hơi thở là hai hoặc ba bước chân. 
Bước chân nào cũng vững chãi, thảnh thơi hết. Mỗi bước chân như 
vậy có tính cách nuôi dưỡng, làm ta vững mạnh hơn. Khi giận mà ta 
biết cách đi thiên hành thì nội chừng mười phút sau là ta đã bớt giận. 
Khi ta không giận, không buồn gì hết mà đi thiền hành thì mỗi bước 
chân đều đem lại thêm chất liệu của vững chãi, thảnh thơi và an lạc. 


Tôi rất hạnh phúc khi cầm tay các em thiếu nhi đi thiên hành. Tôi 
truyền cho em bé sự vững chãi, thảnh thơi và em bé truyền cho tôi sự 
tươi mát. Hai thầy trò đều được hưởng như nhau. Các anh chị Huynh 
Trưởng cũng vậy, cầm tay các em Oanh Vũ đi thiên hành quý vị sẽ 
thấy rất sung sướng. Sự vững chãi của các em chưa bằng mình, 
nhưng mà các em có rất nhiều sự tươi mát. Hai người có thể truyền 
cho nhau sự vững chãi và tươi mát. Theo kinh nghiệm của tôi thì một 
em bé chưa tới chùa lần nào, mà ta nằm tay nó đi thiền hành thì lúc 
đầu nó kéo ta đi qua bên này, qua bên kia, nhưng ta đi rất vững và 
nắm tay nó một hồi thì chỉ nội trong năm phút sau nó đi vững chãi 
được. Điều này rất hay. Thiên hành là một pháp môn rất mầu nhiệm, 
nếu Gia Đình Phật Tử mà không biết sử dụng thì uổng lắm. 
Đã Về Đã Tới 
Chút nữa chúng ta sẽ đi thiền hành theo bài kệ này: 

Đã dê, đã tới 

Bâu siờ, ở đâu 

Vững chãi, thánh thơi 

Qua 0ề, ương tựa 

Naự tôi đã uề 

Ngự tôi đã tới 

An trú bâu siờ 

An trú ở đâu 


175 | Phần thực tập căn bản 


Vững chñI như núi xanh 

Thành thơi dường như tmmâu trắng 
Cửa 0ô sinh mở rồi 

Trạm nhiên 0à bất động 


Khi thở vào một hơi thì ta có thể bước hai bước hoặc ba bước và ta nói 
thầm hai tiếng: "đã về, đã về". Rồi khi thở ra thì ta bước hai hoặc ba 
bước và nói thầm: "đã tới, đã tới". Đây là thực tập trở về vì chúng ta 
đã chạy suốt đời rồi, bây giò đến lúc chúng ta nghe lời Đức Thế Tôn, 
chúng ta dừng lại để sống sâu sắc với những giây phút của đời sống 
hàng ngày. Vì vậy khi thở vào ta bước hai bước và ta nói: “Đã về, đã 
về, khi thở ra ta nói: "Đã tới, đã tới". Về đâu? Tới đâu? Về với giây 
phút hiện tại, về chốn này (The here and the now"), "Bây giờ và ở đây" 
vì theo lời Đức Thế Tôn: "Bây giò và ở đây" là quê hương đích thực 
của chúng ta. 


Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, vì quá khứ đã qua rồi mà 
tương lai thì chưa tới, chỉ có một giây phút mà trong đó ta có thể tiếp 
xúc được với sự sống là giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên "Đã về, đã 


Z ®1† 


tới" tức là đã về với giây phút hiện tại, đã tới với giây phút hiện tại. 
Khi nào ta muốn bước ba bước thì cũng được vì có nhiều người thấy 
bước hai bước trong hơi thở vào hơi ngắn thành ra có thể bước ba 
bước: "Đã về, đã về, đã về”, đó là ba bước và "đã tới, đã tới, đã tới" là 
ba bước nữa. Nhưng mà ba bước hay hai bước là tùy theo sở thích của 
ta, tùy theo phổi ta muốn mấy bước thì ta cho đúng mấy bước. Trong 
khi đi thiền hành ta phải cảm thấy hạnh phúc, trở về với quê hương 
đích thực của mình là bây giờ và ở đây. Rồi ta có thể bước những 
bước chân thảnh thơi, an lạc với thầy, với bạn. Như vậy mà ta không 
thấy hạnh phúc thì bao giờ mới có hạnh phúc được nữa? Và ta cứ khổ 
suốt đời. Cho nên ta dừng lại để sống sâu sắc trong giây phút hiện tại 
và để thấy được hạnh phúc ta đang có ngay trong giây phút hiện tại, 
đó là cách thực tập "đã về, đã tới. Nếu ta làm giỏi thì trong mấy bước 
chân đó sẽ có Niệm, có Định, có Tuệ và hạnh phúc của ta được phát 
sinh ra từ Niệm, Định, và Tuệ đó. 


176 | Phần thực tập căn bản 


Niệm là gì? Niệm tức là an trú trong giây phút hiện tại, biết cái gì 
đang xảy ra, đang bước thì biết rằng ta đang bước. Định tức là không 
suy nghĩ vấn vơ tới quá khứ, tương lai, tới những chuyện khác. Ta chỉ 
tận hưởng cái chuyện đang ởi của ta thôi, gọi là Định. Và Tuệ nghĩa là 
phát hiện ra rằng ta đang sống, ta đang được bước những bước chân 
thảnh thơi với thầy với bạn. Nếu có ba cái đó thì hạnh phúc tự nhiên 
tới. Cho nên một bước chân có thể làm ra Niệm, Định và Tuệ. Một 
người thực tập giỏi chỉ cần đi được một bước chân thôi đã có thể làm 
ra Niệm, Định và Tuệ. Thầy ta đang đi như vậy, các sư anh, sư chị của 
ta đang đi như vậy, các bạn ta đang đi như vậy thì ta cũng phải đi 
được như vậy. Ta phải cảm thấy an lạc và hạnh phúc vô cùng trong 
khi bước những bước đi như vậy. Còn nếu mà thiểu Niệm, thiểu 
Định, và thiếu Tuệ thì ta cũng đi như mọi người nhưng mà ta đang đi 
trong thế giới của thất niệm, của khổ đau; ta không đi trên Tịnh Độ 
như là những người khác đang đi, rất là uống. Đó là "đã về, đã tới”. 
Sau vài phút thực tập như vậy thì ta chuyển sang "bây giờ, ở đây". 
"Bây giờ, ở đây" tức là ta trở về thời gian bây giờ và không gian ở đây. 
Đó là địa chỉ của quê hương đích thực của ta, là zip code của quê 
hương đích thực của ta, là bây giò và ở đây. Bây giờ nếu mà ta muốn 
biết địa chỉ của Đức Bổn Sư, của các vị Bồ Tát thì dễ ợt. Địa chỉ của 
Bụt Thích Ca Mâu Ni là bây giờ và ở đây, đó là địa chỉ chính xác nhất 
của Đức Bốn Sư. Quý vị có thể gởi email hay fax tới địa chỉ đó, thế 
nào Đức Bổn Sư cũng nhận được. Và nếu ta muốn gặp Đức Bốn Sư thì 
đó là chỗ hẹn. Địa chỉ của Bụt và Bồ Tát, cả số nhà, tên đường, tên 
tỉnh và zip code đều thu gọn trong hai chữ Bây Giờ và Ở Đây, thành 
ra gởi tới đó thế nào Bụt cũng nhận được. Nếu ta muốn gặp Bụt, 
muốn gặp các vị Bồ Tát, muốn đối diện với sự sống thì ta phải trở về 
địa chỉ đó: The Here and The Now. 


Quê hương đích thực 


"Bây giờ, ở đây" không phải là những câu nói suông. Khi ta bước 
bước chân đó là ta trở về quê hương đích thực. "Bây giờ, bây giờ, ở 
đây, ở đây." Trong những bước như vậy ta phải trở về, đem thân và 
tâm trở về Bây Giờ và Ở Đây. Sau khi thực tập Bây Giờ và Ở Đây rồi 


177 | Phần thực tập căn bản 


thì ta thực tập Vững Chãi, Thánh Thơi. Đó là hai cái đức tính của Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn luôn luôn sống vững chãi và sống thảnh thơi. 


Vững chãi nghĩa là không bị những phiền não, tham giận, thèm khát, 
ngu muội, kiêu căng kéo sang bên này, kéo sang bên kia. Ngài an trú 
như một đỉnh núi. Bởi vậy cho nên đức Vững Chãi tiếng Hán Việt gọi 
là Bất Động, “Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Và khi đi ta phải làm 
sao cho cái niệm Vững Chãi trong người ta lớn lên để ta gần Đức Thế 
Tôn. Thánh Thơi tức là ta không bị ràng buộc. Ta là một con người tự 
đo, ta không bị lo âu, sợ hãi, thèm khát, căm thù trói buộc. Ta không 
để quá khứ hay tương lai kéo ta đi. Ta là con người tự do, giải thoát, 
thảnh thơi. Thánh thơi là một đức tính rất quý của Đức Thế Tôn. Và ta 
phải buông bỏ hết mới có thể bước được những bước rất mầu nhiệm, 
rất vững chãi, rất thảnh thơi như Đức Thế Tôn đã bước. Là học trò của 
ngài thì ta phải tập đi như ngài, phải tập thở như ngài, chứ còn ta chỉ 
tôn sùng, chỉ lạy ngài không thì không đủ. Lạy ngài có nghĩa là con 
muốn làm theo ngài, đi theo ngài, mà muốn đi theo ngài thì phải học 
ngồi như ngài, học nói như ngài, học đi như ngài, học thở như ngài thì 
mới gọi là đi theo ngài được chú! 


Rồi chúng ta thực tập “quay về, quay về, nương tựa, nương tựa. 
“Quay về, nương tựa” tức là suốt đời con nguyện quay về nương tựa 
nơi Đức Thế Tôn, con xin hướng về nẻo đó. Sau khi đã thực tập “qua 
0Ề nương tựa”, ta trở về lại “đã uề, đã tới”. Chúng ta sẽ đi cho đến khi 
nào ta thật sự đã về, đã tới, không còn chạy nữa. Đi như thế nào mà 
như đang đi trong cõi Tịnh Độ. Tịnh Độ không ở đâu xa, vì địa chỉ 
của Bụt và Bồ Tát là bây giờ và ở đây. Ta trở về bây giò và ở đây là ta 
đang đi vào Tịnh Độ. Khi đi, quý vị nên đồn tất cả chánh niệm xuống 
hai bàn chân. Đi cho thật vững và cảm thấy được rằng hai bàn chân ta 
đang tiếp xúc với mặt đất mầu nhiệm. Đây là đất đạo tràng Thanh 
Sơn, và nếu quý vị có chánh niệm vững chãi thì quý vị sẽ có hạnh 
phúc như đi trên cõi Cực Lạc vậy. Cực Lạc là đây. Tịnh Độ là đây. 
Đừng nghĩ Tịnh Độ ở một cõi khác. Trong khi quý vị đi, Tịnh Độ ở 
ngay trong tâm mình. Nếu tâm ta vững chãi, thảnh thơi, ta an trú bây 
giờ và ở đây, thì đó tức là Tịnh Độ. Mỗi bước chân đi với sự thảnh 
thơi, vững chãi thì tự nhiên đất dưới chân ta là đất của Tịnh Độ. 


178 | Phần thực tập căn bản 


Trong khi đi ta không nói chuyện vì nếu nói chuyện thì làm sao mà 
về, mà tới được. Các thây, các sư cô sẽ đi thiền hành với quý vị. 
Chúng ta đi như thế nào mà biến đất của Đạo Tràng Thanh Sơn thành 
ra đất của Tịnh Độ. Chuyện này chúng ta có thể làm được nếu quý vị 
biết dừng lại. Dừng lại để cảm nhận hạnh phúc thật lớn như Đức Thế 
Tôn dạy: “hiện pháp lạc trú. 


Ta đi cho có hạnh phúc. Và có hạnh phúc hay không thì quý vị tự biết 
lấy. Còn đi mà như đi trên than hồng, ta không an trú được trong hiện 
tại thì ta đi không thành công. Thỉnh thoảng trong khi đi mà có tiếng 
chuông, ta dừng lại ngắm trời, ngắm mây, ngắm cây, ngắm người 
thân thương và mỉm cười. Có mấy người được cơ hội có được cái 
hạnh phúc này, được tham dự vào khóa tu, được tiếp xúc với Bụt, 
Pháp và Tăng? Bất cứ sự tiếp xúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho ta 


để nuôi dưỡng bản thân. 


Nếu quí vị có một con đường để đi thiền hành phía sau nhà thì càng 
quý. Nếu may mắn xung quanh nhà mình có khoảng đất trống thì ta 
nên tìm một con đường đi thiên hành để cho cha mẹ và các con đi 
thiền hành mỗi ngày năm phút hoặc mười phút như chúng ta đã đi 
sáng nay. Bước những bước vững chãi và thảnh thơi. Đi thiên hành có 
hiệu quả rất lớn mỗi khi trong người bực tức, mệt mỏi, giận hờn. Và 
một lợi điểm nữa là khi đi thiền hành, hít thở được bầu không khí 
trong mát ở bên ngoài. 

Mỗi sáng phải nhớ quán tưởng 

Đối với các bạn Huynh Trưởng và các thiện tri thức đã lớn tuổi, trên 
55 chẳng hạn - ở bên Pháp tuổi 55 là tuổi được về hưu - thì Đức Thế 
Tôn có dạy là mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta phải nhớ quán tưởng: 
“Tôi thế nào cũng phải già; tôi thế nào cũng không tránh thoát cái già được ”. 
Chuyện này mấy người trẻ cũng phải thực tập nhưng họ không tin 
lắm. Ngày xưa khi đang còn trẻ tôi không tin rằng tôi sẽ già, ai ngờ 
bây giờ đã trên 70 tuổi rồi. Đức Thế Tôn dạy rằng đầu ta còn trẻ tuổi, 
sáng dậy ta cũng phải thở vào thở ra để nhận diện cái sự thật đó: “Tối 


179 | Phần thực tập căn bản 


thế nào rồi cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh thoát được sự sià 


” 


TH. 


Điều thứ hai là: “Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát 
được cái chết”. Đó là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đối diện với cái 
chết bằng tất cả sự quả cảm của chính mình. Chúng ta ai cũng đã 
thấy, đã từng thấy có một người chết nằm trên giường, cứng như một 
khúc gỗ, đầu chúng ta có làm cách gì đi nữa thì không thể giúp cho 
người đó sống lại được, có phải như vậy không? Một ngày kia sẽ có 
một lúc ta nằm trên giường và ta biết rằng ta sẽ chết trong vòng một 
hoặc hai ngày, lúc đó ta có muốn đứng dậy để bước những bước 
vững chãi thảnh thơi thì ta cũng không thể nào ngôi dậy được. Ta biết 
rằng hết rồi, đầu có muốn đứng dậy để đi thiền hành với thầy với bạn 
cũng không đứng dậy được. Cái giờ phút đó là giờ phút mà tất cả 
chúng ta không ai tránh được. 


Bây giờ chúng ta đang có cơ hội đi thiên hành với thầy, đi thiền hành 
với bạn mà chúng ta không hưởng được những bước chân thánh thơi 
và an lạc thì đó là một sự thiệt thòi rất lớn. Vào giờ phút đó, chúng ta 
mới nói: "Thầy đã dạy rồi, thầy đã chỉ rồi tại sao mình không làm" thì 
đã trễ. Người học trò giỏi là người học trò có thể thấy được cái ý của 
thây và đem áp dụng những điều thây dạy vào trong sự sống hàng 
ngày của mình. Nếu quý vị còn hai chân khỏe có thể chạy được, có 
thể đi được, có thể dẫm lên mặt đất để tạo ra sự vững chãi, sự thảnh 
thơi và sự an lạc mà không làm, đợi đến lúc nằm trên giường hấp hối, 
muốn đứng dậy để đi một bước thôi cũng không thể được nữa. Ngày 
hôm nay chúng ta có thể đi được bao nhiêu bước, chúng ta muốn 
bước năm bước thì chúng ta đi được năm bước, nếu chúng ta muốn 
bước mười bước thì chúng ta được đi mười bước, đó là cái cơ hội quý 
báu. Tôi xin nhắc điều này cho tất cả mọi người, không phải chỉ 
những người trên 55 tuổi, để rồi sau này đừng nói rằng trong đời tôi 


không ai nhắc tôi làm chuyện đó cả. 


180 | Phần thực tập căn bản 


Năm lời quán nguyện 


Ở trong thời của Đức Thế Tôn có một phương pháp ăn cơm gọi là 
"nhất tọa thực". Nhất tọa thực tức là khi ngồi xuống rồi thì ta không 
đứng dậy nữa cho tới khi ăn xong. "Nhất tọa" tức là "one sitting”". 
Ngày xưa, sau khi mà Đức Thế Tôn và tăng đoàn đi khất thực rồi thì 
thây trò vào trong một khu rừng, ngồi xuống, đặt bát trước mặt mình, 
và ngồi ăn rất thanh tịnh, có sự vững chãi, sự thảnh thơi, an lạc, hạnh 
phúc trong suốt thời gian ăn. Và từ ngày đó cho đến bây giờ tăng 
đoàn luôn luôn ăn theo phương pháp đó. 


Trước khi ăn ta có năm lời quán nguyện gọi là "ngũ quán”, tức là nhìn 
sâu vào thức ăn. Thứ nhất là: “Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời 0à 
công phu lao tác”. Ta phải thấy được điều đó. Thứ nhì: “Xin nguyện 
sống xứng đáns đểthọ nhận thức ăn này”. Thứ ba là: “Xin nhớ ngăn ngừa 
những tật xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực”. Tức là ta có 
khuynh hướng ăn nhiều hơn là số lượng ta cần ăn. Thứ tư là: “Cỉ xin 
ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng 0à nsăn nsừa tật bệnh”. Thức ăn 
vặt (không có chất bổ dưỡng) thì ta không ăn. Thứ năm là: “Vì muốn 
thành tựu con đường hiểu uà thương nên thọ nhận thức ăn này”. Đó là ngũ 
quán. 


Một người sẽ đọc lên năm lời quán nguyện đó để chúng ta nghe. Và 
trong khi ăn thì chúng ta ăn thật chú tâm. Ta ngưng hết mọi suy nghĩ 
và chỉ chú tâm đến hai điều thôi, như trong lời khai thị mà vị duy na 
hay chủ tọa nói: “Bự† dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, để tới thức 
ăn 0à tăng thân bao quanh mà đừng để tâm suy nghĩ uấn uơ tới chuyện quá 
khứ uà tương lai. Dại chúng nghe Hếns chuông xim nhất tâm thực tập năm 
quán”. Rồi sẽ có người đọc năm quán đó, sau đó ta bắt đầu ăn. Ăn như 
thế nào mà trong suốt thời gian ăn, tâm của chúng ta chỉ để vào hai 
chuyện thôi: thứ nhất là thức ăn và thứ hai là tăng thân bao quanh. 
Tại vì được ăn cơm đã là hạnh phúc, mà lại được ăn cơm với thầy, ăn 


cơm với anh, với chị, với em là cái hạnh phúc rất lớn. 


Giả sử bây giờ quý vị nghe báo tin là Đức Thế Tôn đã xuất hiện trên 


núi Thứu và quý vị có thể tới ngôi ăn một buổi cơm trên núi Thứu với 


181 | Phần thực tập căn bản 


Đức Thế Tôn thì quý vị có muốn mua vé máy bay để về ăn cơm với 
Đức Thế Tôn không? Chắc là muốn rồi. Vậy mà khi đến núi Thứu rồi, 
cầm đĩa cơm ngồi ăn thì ta không ngồi im lặng được. Ta có thể ngồi 
im lặng và thừa hưởng những giây phút được ngôi bên Đức Thế Tôn 
hay không? "Hôm nay thây về đây, chúng con xin kính chào thầy". 
Thầy đây là Đức Thế Tôn. "Trong giờ phút vui này," chúng con có an 
trú được không? Chúng con có hạnh phúc được không? Chúng con có 
ngồi ăn cơm với Đức Thế Tôn đàng hoàng được không? Hay là ngôi 
đó mà cứ nghĩ: "Làm sao bây giờ có được người nào chụp cái hình 
mình đang ăn cơm với Đức Thế Tôn để vê mình khoe cho vui. Cái 
máy hình hồi nãy để đâu rồi?" Ngôi ăn cơm mà không để ý tới ăn cơm 
mà cũng không để ý tới Đức Thế Tôn, mà cứ để ý đến cái hình đem về 
San Diego để khoe cho vui thôi. Đó là một ví dụ để ta thấy là ta không 
có khả năng an trú trong hiện tại. Vì vậy cho nên ngồi ăn cơm là một 
thực tập rất quan trọng. 


Án như thế nào để hạnh phúc có mặt 


Khi gắp lên một miếng đậu que hay một miếng đậu hũ thì ta phải 
nhìn nó một chút xíu. Nhìn để thấy được đây là đậu que hay là đậu 
hũ, và nhận diện nó. Nếu tâm ta có định và có niệm thì ta nhìn ra nó 
là miếng đậu que hay là miếng đậu hũ rất dễ. Nhưng khi tâm ta đang 
lo lắng chuyện này, chuyện kia thì ta gắp lên miếng đậu que mà cũng 
không biết nó là đậu que nữa, rồi ta bỏ nó vào trong miệng mà không 
biết là đã bỏ cái gì vào trong miệng. Mà nếu nó không rõ ràng là vì 
tâm ta đang bận về quá khứ, bận về tương lai, bận về những cái lo 
lắng và suy nghĩ. Phương pháp thực tập ở Làng Mai là khi tâm ta như 
vậy thì nên gọi tên nó lên: “đậu que“ hay “đậu hữ/, gọi như là ta gọi tên 
của người yêu vậy đó thì tự nhiên miếng đậu que đó sẽ xuất hiện một 
cách rất rõ ràng cho mình. Và khi ta thấy đó là đậu que chắc chắn rồi 
thì ta mới bỏ vô miệng. Khi bỏ vô miệng thì chỉ nên bỏ đậu que thôi, 
đừng bỏ những cái suy nghĩ, lo lắng, bưồn phiền vào tại vì ăn mấy 
chất đó không bổ, chỉ có ăn đậu que mới có chất bổ thôi. Và khi mà bỏ 
đậu que vào rồi thì ta nhai và chỉ nhai đậu que thôi chứ đừng nhai 
những cái lo lắng, sợ hãi, buồn phiền của mình. Bí quyết của sự thực 


182 | Phần thực tập căn bản 


tập là ở chỗ đó. Vì vậy cho nên đối tượng cho chánh niệm của ta lúc 
đó là thức ăn. Ở trong các tu viện Thiên Chúa giáo thì không làm như 
vậy. Họ muốn cho người ta đừng để ý tới thức ăn trong khi ăn. Vì vậy 
trong khi mọi người đang ăn thì có một ông cha đứng đó đọc về đời 
sống của một vị thánh để cho ta để tâm ý vào câu chuyện đó chứ 
không để ý tới thức ăn. Trong đạo Bụt thì đặn ta ăn cái gì phải biết là 
ta đang ăn cái đó. Nếu đó là thứ độc hại thì ta biết đó là thức độc và ta 
không ăn. Nếu đó là thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa 
tật bệnh thì ta ăn và khi ăn phải thấy ngon mới được. Chứ còn ăn mà 
lo lắng, suy nghĩ, giận hờn thì đâu có ngon lành gì. Vì vậy cho nên 
niệm và định làm cho buổi ăn có phẩm chất và ta ăn rất ngon. Ta nên 
nhai chậm và kỹ vì có thầy, có bạn ngồi với ta cùng ăn, đó là một giây 
phút rất quý báu. Đối tượng của niệm và định lúc ta ăn là thức ăn và 
tăng thân. Tăng thân tức là đoàn thể tu học của ta. Ta có Phật thân, có 
Pháp thân và cũng có Tăng thân nữa. Tăng thân ta và tất cả mọi người 
trong Tăng thân đều là thân thể của ta hết, thân thể của đoàn thể tu 
học của ta. Cho nên thây trò Bụt ngày xưa ngồi ăn rất chậm rãi, thỉnh 
thoảng lại ngừng ăn nhìn nhau và mỉm cười. Hạnh phúc là ở chỗ đó. 
Nhìn nhau mỉm cười, biết rằng ta đang có nhau, ta đang sống những 
giây phút hạnh phúc. Và trong các giờ phút khác cũng vậy. Như vậy 
trong ba ngày chúng ta sẽ sống rất trọn vẹn, có mặt thật sự cho nhau 
và cho chính bản thân của mình. Ăn theo phương pháp này thì chúng 
ta có thể ăn trong nửa giờ hoặc bốn chục phút. Ăn như thế nào để nơi 
chúng ta ngôi ăn cơm trở thành Tịnh Độ, trở thành Phật Độ. Cũng 
như khi đi, nếu chúng ta đi với sự giận dữ, ưu phiền, thù hận thì mặt 
đất của chúng ta đang đi là địa ngục. Mà khi ta đi với sự thương yêu, 
với sự thảnh thơi, với sự giải thoát thì mặt đất ta đang ởi đó là Tịnh 
Độ chứ còn là gì nữa? Vì vậy cho nên khi ăn cơm với nhau chúng ta 
phải ăn như thế nào để hạnh phúc có mặt và miếng đất ta ngồi với 
nhau là Tịnh Độ hiện tiền bây giờ và ở đây. Ăn cơm ngon không phải 
là chỉ nhờ cơm thôi mà còn nhờ ở chánh niệm. Nhờ chánh niệm cho 
nên ta biết rằng ta đang có mặt với những người thương của ta, 
những người cùng lý tưởng của ta cũng đang có mặt. 


183 | Phần thực tập căn bản 


Thiền sỏi 


Bây giò chúng ta học tới một phương pháp khác, gọi là thiên sỏi 
(pebble meditation). Các đoàn trưởng, đoàn viên, mỗi người có một 
cái túi với tám viên sỏi. Con số tám là con số của Bát Chánh Đạo. Nói 
là tám nhưng có khi ta chỉ dùng hai, ba, bốn, năm, hoặc sáu viên sỏi 
thôi. Các anh, các chị Huynh Trưởng có thể thực tập thiền sỏi với các 
em Oanh Vũ. Thiền sỏi rất dễ thực tập và rất vui. Người lớn cũng 
thích thực tập nữa. 


Chúng ta may một cái túi rồi đi tìm ngoài bãi biển hay ngoài bờ sông 
tám viên sỏi thật là đẹp, rửa cho thật sạch, lau khô rồi bỏ vào trong 
túi. Đến giờ đi ngồi thiền, sau khi nghe tiếng còi của Huynh Trưởng, 
ta đi vào trong thiên đường để ngồi thiên chung. Ngôi thiên chung rất 
là vui. Giò thiền tọa bắt đầu bằng tiếng còi của người Huynh Trưởng. 
Chúng ta đem túi sỏi theo, vào thiền đường, xá Đức Thế Tôn, đi đến 
gối ngồi, lấy túi sỏi, trút sỏi ra phía bên đầu gối của chân trái một cách 
chậm rãi, nhẹ nhàng để thực tập. Huynh Trưởng và đoàn sinh đều tập 
hướng dẫn thiền tọa. Không hắn chỉ có Huynh Trưởng mới hướng 
dẫn thiền tọa, mà các em Oanh Vũ, người nào cũng có thể hướng dẫn 
thiền tọa hết. Chúng ta chia phiên nhau, hôm nay em này hướng dẫn, 
ngày khác em khác hướng dẫn thiền tọa. Mà các em phải tập mới có 
thể hướng dẫn được. Giọng người đó phải rõ ràng, trong sáng và 
truyền cảm thì mới hướng dẫn hay được. Trong cuốn sách “Sen Búp 
Từng Cánh Hé có rất nhiều bài hướng dẫn thiền tọa mà các Huynh 
Trưởng có thể học theo. 


Là hoa, là núi, là nước, là không gian 


Bây giờ ta mới bắt đầu thực tập thiền sỏi. Dùng hai ngón của bàn tay 
phải (bàn tay phải của ta là một bông hoa có năm cánh, đẹp không 
thua gì bàn tay của Đức Thế Tôn) ta câm viên sỏi đầu tiên lên. Viên 
sỏi đầu tiên tượng trưng cho bông hoa và khi cầm lên, ta nhận diện: 
"A, đây là bông hoa" rồi ta mới nói: “Thở 0ào tôi thấi tôi là bông hoa, thở 
ra tôi thất tôi tươi mát”. Đặt viên sỏi đầu tiên lên lòng bàn tay trái, ta 


thực tập thở vào, thở ra từ ba đến năm lần trong khi nói ngắn lại: "là 


184 | Phần thực tập căn bản 


hoa, tươi mát". Trong khi thực tập, ta phải thấy ta biến thành một 
bông hoa và phải có chất liệu tươi mát. Khi nhìn những em bé, ta thấy 
rõ ràng chúng là những bông hoa. Khuôn mặt, con mắt, khóe miệng, 
bàn tay các em đẹp như hoa. Chúng ta là người lớn, ai cũng là bông 
hoa hết nhưng vì không biết tự chăm sóc thành ra ta hơi héo. Ta khóc 
nhiều quá nên mắt ta đục và không trong như trước nữa. Vì vậy bài 
thực tập này giúp ta lấy lại tính chất tươi mát của bông hoa trong ta. 
Hãy tươi trở lại, đó là mục đích của thực tập. Ta phải làm sao mà khi 
thở vào, dưỡng khí làm ta tươi lại như một bông hoa và khi ta thở ra, 
mỉm cười thì ta cảm thấy tươi mát. Ta làm cho Bụt hiện rõ ở trong ta, 
vì Bụt có chất liệu của sự tươi mát. Sau khi thực tập ba, bốn, năm hơi 
thở, thấy hoa tươi mát rồi thì vị hướng dẫn thức chuông và nói rằng: 
"Bây giờ xin đại chúng nghe một tiếng chuông, lấy tay câm viên sỏi 


lên, cám ơn nó và để sang bên phía tay phải". 


Rồi ta nhặt viên sỏi thứ hai lên. Viên sỏi thứ hai tượng trưng cho núi. 
Ta mỉm cười với núi, đặt nó lên lòng bàn tay trái rồi nói rằng: “Thở 0uào 
tôi thấu tôi là núi, thở ra tôi cm thất 0ững uàng”. Trong khi thở, ta thực 
tập biến thành một ngọn núi vững vàng. Ta ngồi trong tư thế rất 
thẳng, rất vững. Trong ta có chất núi, chất vững vàng. Trong Đức Thế 
Tôn, chất vững vàng rất lớn. Ta cũng có chất vững vàng, nhưng ta 
cũng có khá nhiều những chất liệu ngược lại. Vì vậy chúng ta tập bài 
này để nuôi dưỡng chất vững vàng trong ta: "là núi vững vàng". 
Trong khi thực tập ba, bốn hay năm hơi thở như vậy, ta làm chất liệu 
vững vàng trong ta lớn lên. Sau khi nghe tiếng chuông, ta nhặt nó lên, 
mỉm cười rồi để sang bàn tay phải. 

Rồi ta lấy viên sỏi thứ ba, thực tập "nước tĩnh lặng chiếu": “Thở 0ào tôi 
thấy tôi là nước tĩnh, thở ra tôi phản chiếu 0ạn uật một cách rất trung thực”. 
Nếu tâm ta lắng đọng thì ta thấy được sự vật rất rõ ràng, nếu không 
thì ta có nhận thức sai lầm, méo mó về sự thật. Ta cứ tưởng mọi người 
muốn hại ta, muốn làm khổ ta và ta có tri giác sai lâm. Vì hiểu lâm 
nên ta làm chính mình khổ, làm người thương ta khổ. Đó là vì nước 
không có tĩnh, không lắng đọng xuống được. "Thở vào tôi thấy tôi là 
nước tĩnh". Hễ nước mà tĩnh thì có khả năng lặng chiếu. Có một bài 
thơ rất hay: 


185 | Phần thực tập căn bản 


Bụt là uầng trăng tát 

DI neang trời thái không 
Hồ tâm chúng sanh lặng 
Trăng hiện bóng trons ngần 


Nếu hồ nước của chúng ta tĩnh lặng, thì ta phản chiếu được trăng tròn 
rất rõ ràng. Còn nếu xao động thì ta có rất nhiều nhận thức sai lầm, ta 
sẽ khổ và làm cho người thương của ta khổ. Đó là viên sỏi thứ ba, gọi 
là “nước tính'. 


Viên sỏi thứ tư tượng trưng cho không gian. Người ta chỉ có hạnh 
phúc khi có không gian thênh thang. Không gian ở xung quanh và 
trong trái tim của mình. Nếu chúng ta có nhiều lo âu, tính toán, 
vướng mắc thì chúng ta không có thảnh thơi, giải thoát. Đức Thế Tôn 
có tự do rất lớn nên hạnh phúc của ngài rất vĩ đại, còn chúng ta không 
có tự do nên chúng ta đau khổ. Không có không gian ở xung quanh 
thì ta cựa quậy không được. Không có không gian ở trong tâm thì ta 
không thở được. Vì vậy không gian, tức là tự do, rất là quan trọng. 
Khi thương một người, ta có thể làm cho người đó mất hết tự do. Ta 
nói: "Anh phải suy nghĩ thế này, nếu suy nghĩ thế khác thì tôi sẽ 
không thương anh nữa." Có những người thương ta mà bắt ta suy 
nghĩ theo kiểu của họ, bắt ta thích cái họ thích, không được thích cái 
khác. Thương như vậy là bỏ tù, là lấy hết cả không gian của ta đi rôi. 
Càng thương thì càng làm cho người thương khổ, càng làm cho người 
thương 'ñj thương. Cho nên ta phải có sự thánh thơi. Thánh thơi đây 
là tự do, nhưng tự do không phải là tự do chính trị. Đây là tự do đối 
với sự thèm khát, giận hờn, ganh tị, tức là những phiền não. Và ta 
thực tập để buông bỏ những phiền não. "Thở ào tôi thấy tôi là không 
siam, thở ra tôi cảm thất thành thơi”. Khi nào cảm thấy thảnh thơi thì ta 
mới có hạnh phúc. 

Sau khi thực tập xong bốn viên sỏi đó rồi thì có một tiếng chuông để 
chấm dứt, ta có thể bỏ những viên sỏi đó vào trong túi sỏi của mình, 


xoa bóp chân cho máu lưu thông và sau đó tuần tự đi ra ngoài. 


186 | Phần thực tập căn bản 


Con đã về tới nhà 


Bây giờ xin các cháu nhỏ lấy 6 viên sỏi ra để chúng ta thực tập sự 
dừng lại. Trong khi thở, chúng ta dốc sáu viên sỏi ra lòng bàn tay trái, 
và chúng ta đặt sáu viên sỏi đó xuống sàn bên đầu gối trái của chúng 
ta. Khi nghe một tiếng chuông, chúng ta thở vào, thở ra ba lân, rồi 
chúng ta cúi xuống và lượm lên một viên sỏi và để vào lòng bàn tay 
trái, rồi để bàn tay trái lên trên bàn tay phải. Chúng ta bắt đầu thực 
tập. "Thở vào con đã về, thở ra con đã tới". Đó là ta nói với Đức Thế 
Tôn. Ta không chạy nữa. Ta về nhà rồi. Nhà của ta ở đâu? Địa chỉ 
nào? Địa chỉ của nhà ta là bây giờ 0à ở đâu. Tại vì theo giáo lý của Đức 
Thế Tôn, sự sống chỉ có mặt bây giờ và ở đây mà thôi. Ta trở về với 
bây giờ và ở đây là ta tiếp xúc được với sự sống. Cho nên viên sỏi đầu 
tiên là đã öề, đã tới. Đức Thế Tôn ơi con đã về tới nhà, con không còn 
chạy nữa. Con không chạy như Angulimala nữa, con không chạy như 
một người điên nữa. Và ta thở như vậy ba hơi. "Bạch Đức Thế Tôn 
con đã về, bạch Đức Thế Tôn con đã tới". Ta đừng có nói bằng miệng 
không, phải nói bằng cả thân và tâm của ta. Ta thấy ta ngồi vững chãi 
như núi Tu Dị, ta an trú bây giờ và ở đây như Đức Thế Tôn ngồi dưới 
cội Bồ Đề. Sau ba lần như vậy, ta đưa viên sỏi lên bằng hai ngón tay, 
nhìn và mỉm cười với nó rồi đặt nó sang bên phải. 


Dùng bàn tay phải, nhặt viên sỏi thứ hai lên và đặt nó trong lòng bàn 

tay trái, đặt bàn tay trái trên lòng bàn tay phải và bắt đầu thực tập câu 
thứ hai. Thở vào "Bạch Đức Thế Tôn con đang an trú bây giờ”. Thở ra 
"Con đang an trú ở đây“. Thở ba lần như vậy rồi câm viên sỏi lên, 
mỉm cười và đặt nó qua phía tay phải. 


Viên sỏi thứ ba: "hở vào con cảm thấy vững chãi, thở ra con cảm 
thấy thảnh thơi”. Đó là ta đang nói với Đức Thế Tôn. 


Viên sỏi thứ tư: "Bạch Đức Thế Tôn, con đã quay về, bạch Đức Thế 
Tôn, con nương tựa Tam Bảo". Tam Bảo là nên tảng đời sống tâm linh 
của con. Quay về nương tựa, đó là những chữ ta dùng để dịch hai chữ 
quy y. Qy là quay về và 1 là nương tựa. Ta không phải là ma đói, là 
cô hồn. Ta có nhà cửa, quê hương. Mà quê hương tâm linh của ta là 
Bụt, Pháp, Tăng. Ta có chỗ nương tựa. Có những thanh niên họ không 


187 | Phần thực tập căn bản 


biết họ sẽ đi về đâu, sống cuộc đời không mục đích, không nên tảng; 
họ không có chỗ bám víu, chỗ quay về. Còn ta có nhà, có quê hương, 
có nên tảng để quay về, nhất là trong lúc ta buồn khổ. Đó gọi là quay 
về nương tựa. Chúng ta thực tập bài này với bốn viên sỏi. Chúng ta 
phải học thuộc bài kệ thì mới thực tập được. Bài kệ như sau: 


Đã dê, đã tới 

Bâu siờ, ở đâu 

Vững chãi, thánh thơi 
Quay 0ề nương tựa 
Naự tôi đã uề 

Naự tôi đã tới 

An trú bâu giờ 

An trú ở đâu 

Vững chñI như niúi xanh 
Thánh thơi dường mâu trắng 
Cửa 0ô sinh mở rồi 
Trạm nhiên 0à bất động 


Bây giò đây chúng ta sẽ thực tập như một tăng thân. Chúng ta đưa tất 
cả bốn viên sỏi trở về bên trái và chúng ta sẽ thực tập chung. Nhớ 
viên sỏi thứ nhất là đã öề đã tới, viên thứ hai là bâu siờ, ở đâu, viên thứ 
ba là oữne chãi, thánh thơi, viên chót là quay 0ề nương tựa. Sau đó 
chúng ta sẽ thỉnh chuông để chấm dứt. Xin đại chúng cùng thực tập 
cho vui. Khi ta thực tập với nhau, ta có mặt trong giây phút hiện tại 
và ta truyền năng lượng cho nhau để có niềm vui và thấy được rằng 
ta đã dừng lại. Quý vị sẵn sàng chưa? 


Ta cử ra một vị tri chung. Vị tri chung sẽ thỉnh tiếng chuông đầu để 
mọi người thở và thực tập thiên sỏi. Nếu không có chuông thì dùng 
còi vì tiếng còi cũng có hiệu lực tương đương như tiếng chuông. Thở 
vào, thở ra ba lần sau mỗi tiếng còi. Và các cháu tập hướng dẫn thiền 
sỏi với cái chuông. Phải nhớ rằng với mỗi viên sỏi, ta phải để cho mọi 
người được thở ít nhất ba hơi, và nhiều khi hơi thở của ta ngắn hơn 
người khác thì phải trừ hao một chút bằng cách thở thêm hơi thứ tư 
nữa để cho người khác được thở đủ. Vì khi mọi người đang có hạnh 


188 | Phần thực tập căn bản 


phúc trong lúc thực tập thiền sỏi mà ta cắt đứt hơi thở của họ thì tội 
nghiệp cho họ. 


Tất cả mọi người cũng vậy, trong các sinh hoạt mà nếu cân tĩnh tâm 
trở lại, giúp ta an trú trong hiện tại thì ta cũng có thể dừng lại để thực 
tập ba phút thiền sỏi. Các cháu sẽ thấy rằng thực tập thiền sỏi rất là 
vui. Và trong khi ta đã về, đã tới thì Bụt có mặt trong trái tim ta. Tại vì 
Bụt là người luôn luôn có mặt, luôn luôn đã về, đã tới. Cho nên dù ta 
không nói tới danh từ Bụt Thích Ca, Bụt Di Đà thì ta vân có Bụt trong 


trái tim mình. 


Các em thiếu nhi đã từng thực tập thiền sỏi và thực tập rất hạnh phúc. 
Vậy thì trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, chúng ta có thể tổ chức 
thiền sỏi. Mỗi em Oanh Vũ nên có một cái túi đẹp để đựng sáu viên 
sỏi. Tăng đoàn Làng Mai đã tổ chức hai khóa tu tại Santa Barbara, 
Hoa Kỳ, cho thiếu nhi. Khóa tu nào cũng thành công. Hàng trăm thiếu 
nhi đến tu học và bố mẹ các em cũng đến để yếm trợ. Ban đầu các em 
không biết mình đến để làm gì. Con nít mà biết gì về tu, nhưng sau 
khi đã thực tập thiền sỏi và thiên nước chanh (thay vì thiền trà), đã đi 
thiên hành, đã nghe pháp thoại thì các em rất thích. Pháp thoại cho 
các thiếu nhi hay lắm. Tại vì các vị chưa nghe pháp thoại cho thiếu 
nhi, nói cho con nít mà người lớn nghe mê luôn. Các em mở lớn mắt 
mà nghe rất thích thú. Tư liệu về pháp thoại cho thiếu nhi, Làng Mai 
có thể cung cấp được cho các vị Huynh Trưởng. Các vị có thể căn cứ 
trên những pháp thoại ở Làng Mai để làm ra những pháp thoại khác. 
Nếu có giờ ta sẽ nói thử một bài pháp thoại cho thiếu nhị, rồi quý vị 
sẽ thấy răng pháp thoại cũng vui, mà thiền sỏi, thiền đi, thiền ngồi, 
thiền ăn cơm cũng vui. Sau năm ngày tu học, các cháu mê quá, không 
muốn về nhà nữa. Các cháu hỏi: "Why do we have to go?" (Tại sao 
mình phải về?). 


Đó là con nít Mỹ. Nếu con nít Mỹ tu được thì con nít Việt Nam chắc 
chắn là tu được, vì con nít Mỹ động hơn con nít Việt Nam rất nhiều. 
Các vị Huynh Trưởng nam và nữ nên tin rằng ta sẽ thành công dễ 
dàng hơn những người Mỹ vì con cháu ta đầu sao cũng có dòng máu 


của các vị thiền sư trong người. Vậy thì tại đoàn quán, chúng ta có thể 


189 | Phần thực tập căn bản 


tổ chức thiền tọa cho các em và cho chúng ta nữa. Hình thức dễ nhất 


của thiền tọa là thiền sỏi. 
Viên Sói Hộ Trì 


Đây là một phép thực tập thiền sỏi khác mà các cháu có thể thực hiện. 
Trong sáu viên sỏi mà chúng ta đã nhặt được chúng ta sẽ chọn một 
viên. Viên đó có thể là một viên sỏi lớn hơn các viên khác, nếu cân thì 
chúng ta có thể tìm một viên khác để thế viên đó. Nếu đó là một viên 
sỏi vừa lòng bàn tay của chúng ta, viên sỏi láng, tròn và nếu năm lấy 
nó mà ta thấy đễ chịu trong lòng bàn tay thì tốt nhất. Chúng ta đặt tên 
viên sỏi đó là Hộ Trì. Hộ trì là sự che chở, bảo vệ. Hộ trì là một danh 
từ rất quan trọng trong đạo Bụt. Khi chúng ta quy y, thì năng lượng 
của Phật, Pháp, Tăng là năng lượng hộ trì cho chúng ta, hộ trì cho 
chúng ta đừng gặp tai nạn. Và thường thường tai nạn từ bên trong đi 
ra chứ không phải là từ bên ngoài đi vào. Nếu không có chánh niệm 
thì chúng ta có thể để cho sự bực bội, giận hờn biểu hiện thành lời nói 
và hành động mà có thể gây tai nạn cho mình và cho người kia, và đôi 
khi có thể làm hư cả cuộc đời của những đứa con ta. Vậy cho nên hộ 
trì có nghĩa là giữ gìn, che chở để cho đừng bị tai nạn. Nếu được thì 
trước khi lên xe rời Thanh Sơn, quý vị có thể đi một vòng và kiếm ra 
một viên sỏi như vậy. Ta sẽ rửa thật sạch viên sỏi đó cùng với năm 
viên sỏi khác. Ta xông trâm, đốt hương, rồi ta đặt lên bàn thờ Tam 
Bảo. Sau đó trong vòng một tuần, mỗi ngày chúng ta đều lễ lạy và 
cúng dường: cúng dường hương, cúng dường hoa, cúng dường quả. 
Sau bảy ngày chúng ta thỉnh sáu viên sỏi đó xuống rôi may một cái 
túi và để sáu viên sỏi đó vào trong. Trong những lúc thiên tập chúng 
ta có thể sử dụng sáu viên sỏi đó nhưng có một viên sỏi chúng ta phải 


mang theo ngày và đêm, đó là viên sỏi Hộ Trì. 


Mỗi khi có sự bực bội phát sinh trong tâm, có sự hờn giận phát sinh 
trong tâm thì chúng ta lập tức cho tay vào túi và nắm lấy viên sỏi Hộ 
Trì, trở về với hơi thở. Thở vào ta nói: “Bụt ơi, con đang bực tức”, hoặc 
“Bụt ơi, cơn đans giận hờn”, hoặc là “Bụt ơi, con ñang khổ”. Ta kêu tên 
của Đức Thế Tôn thì tự nhiên năng lượng của Đức Thế Tôn xuất hiện 


ra trong ta, vì ta có hạt giống Đức Thế Tôn trong tâm nên điều đó sẽ 


190 | Phần thực tập căn bản 


xảy ra. “Bụt ơi, con đang khổ hoặc con đang giận...” nghĩa là con đang ở 
trong tình trạng nguy hiểm. Đó là hơi thở vào. Khi thở ra, ta nói: “Bựí 
ơi, xin che chở cho con, xin Bụt bảo hộ cho cơn 0à hộ trì cho con”. Chọn chữ 
mà ta ưa để làm thành một Thiền Ngữ. Ví dụ: “Bựt ơi, cơn đans khổ, 
Bụt ơi, bảo hộ cho cơn ”. Tuy ta không niệm Nam Mô Bốn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà chất liệu Phật và Bồ 
Tát có thật ở trong đó. Khi ta biết trở về với hơi thở và nghĩ đến Bụt, 
thì tự nhiên năng lượng của Bụt hiện ra trong con người ta, bảo vệ cho 
ta. Có nhiều khi ta niệm Bụt như là cái máy thì không có năng lượng 
øì hết. Ví dụ như ta gặp một người mới ở ngoài cổng vô, ta chào: "A 
Di Đà Phật..." Ta nói như vậy thôi thì không có năng lượng gì hết. 
Thường thường người ta niệm Bụt chỉ là lập lại vài chữ thôi mà không 
phát ra được năng lượng. Còn khi ta trở về hơi thở, nằm lẫy viên sỏi 
mà gọi Đức Thế Tôn thì viên sỏi đó có chất liệu Bụt với nhiều năng 
lượng. Nó hiện ra trong trái tim của ta: “Bụf ơi con ñang khổ”. Ta hãy 
tìm tới Bụt như tới một người cha, như tới một người thầy, rất là thân 
thiết. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Bụt là một vị thần linh xa lắc xa lơ 
không gân gũi. Thực ra, Bụt là một người cha, một người thầy, một 
người anh và rất gần gũi với chúng ta. Bụt đã từng khổ đau, cho nên 
Bụt đã thực tập vượt thắng khổ đau. Năng lượng của Bụt rộng lớn vô 
cùng. Có biết bao nhiêu người trong đời sống hằng ngày, nhờ nhắc 
đến tên của ngài mà trong lòng bớt khổ. Cho nên ta phải khám phá ra, 
phải tìm ra cái tính người của Bụt, phải biết đến với Bụt như đến với 
một con người chứ đừng đến với Bụt như một vị thần linh. 


Bụt ơi! 


Bụt là một người cha rất thương con, là một người thầy rất thương 
học trò. Nømn Mô Bốn Sư tức là con lạy thầy của con. Bốn sư là thầu của 
cơn, Nam mô nghĩa là cơn kính lạy chứ có gì đầu. Vậy mà ta dùng chữ 
Bốn sư tức là thây của con mà ta không đối xử với Bụt như là thầy mà 
chỉ đối xử như vị thần linh thì đâu có đúng. Cho nên khi ta nắm lấy 
viên sỏi đó ta gọi: "Bụt ơi!" thì tiếng "Bụt" đó rất tha thiết, giống hệt 
như là cha của ta hay là thây của ta. Tự nhiên năng lượng của Bụt 


191 | Phần thực tập căn bản 


phát sinh ra trong lòng ta. “Bụt ơi! Con ñang khổ: Bụt ơi! Xin bảo hộ cho 
con ˆ và cứ tiếp tục như vậy mà thở. 


Khi giận, khi buôn, khi thất vọng, khi tuyệt vọng, là ta phải đưa tay 
vào trong túi, năm lấy viên sỏi và theo dõi hơi thở, đừng có nói gì 
nữa. Không nói và không làm gì hết, đó là hiệu lệnh của sự thực tập. 
Tại vì ta biết rất rõ là trong khi buồn, giận mà ta nói hay làm thì 
những điều ta nói, những việc ta làm sẽ gây ra đổ vỡ. Phương pháp 
thực tập là nắm lấy viên sỏi hộ trì và trở về với hơi thở, kêu cứu với 
Bụt và án binh bất động. Án binh bất động nghĩa là không làm gì hết. 
Án binh bất động là một danh từ quân sự tức là quân đội cắm trại, 
hoàn toàn im lặng. Mà có những lúc cần án binh bất động thì mới có 
thể thành công được, không thì bị quân giặc đánh tan. Vậy thì 
phương pháp của chúng ta là phương pháp án binh bất động. Không 
nói, không làm øì hết, chỉ trở về với hơi thở và làm cho năng lượng 
của Bụt hiện ra trong người của ta, để hộ trì. Nếu cần, cứ tiếp tục ngồi 
đó, vẫn có thể ngồi được, nhưng mà không nói, không làm và không 
nghe gì cả. Chỉ trở về với hơi thở của mình. 


Cái đó gọi là tu tập, cái đó gọi là niệm. Niệm Bụt mà không cần nói ra 
tiếng A-Di-Đà hay Thích Ca hay Quan Âm, nhưng mà năng lượng 
của Bụt rất đồi dào, và lúc đó ta chỉ cần kêu lên: "Bụt ơi! Con đang 
khổ. Bụt ơi! Hộ trì cho con" thì tự nhiên năng lượng của Bụt sẽ bao 
trùm lấy người của ta. Hãy thực tập án binh bất động, tiếp tục theo 
dõi hơi thở và niệm cái câu đó: “Bựụt ơi! Cơn đang khổ. Bụt ơi! Xin hộ trì 
cho con”. Nếu có thể, thì đứng dậy, đi chậm rãi ra cửa, đi ra ngoài để 
thiền hành. Không khí ở ngoài bao giờ cũng mát mẻ hơn, phong cảnh 
ở ngoài tươi mát hơn. Mắt ta tiếp xúc với trời xanh, với cây xanh 
thành ra sự thực tập dễ dàng hơn, ít ngột ngạt hơn ở trong căn phòng 
kia. Ta đi như vậy trong vòng 10 phút, nếu cần thì đi thêm nữa và bàn 


tay ta luôn luôn nắm lẫy viên sỏi đó. 


Không để khổ đau leo thang 


Đây là một pháp môn rất mầu nhiệm mà tôi trao cho quí vị. Nếu quí 
vị làm đúng thì quí vị có thể bảo hộ được cho chính bản thân của 


192 | Phần thực tập căn bản 


mình và cho gia đình mình. Có thể sau 10 phút hay 15 phút thực tập 
thì tình thương của ta lớn lên, ta không buồn, giận nữa. Ta thấy được 
rằng người kia vì vụng về, vì không biết quản lý cơn giận của mình, 
cho nên đã nói và làm những điều khiến ta bị thương tích và đau khổ. 
Người kia cần được giúp đỡ hơn là cần bị trừng phạt. Tại vì khi cảm 
thấy khổ thì chúng ta cứ nghĩ rằng phải trừng phạt người đó, nsười đã 
làm cho ta khổ, trừng phạt bằng cách nói một câu rất mạnh, rất đau. Đó 
là cách hành xử của người không tu. Ta tưởng rằng nói một câu rất 
đau cho người đó nghe, mà nếu người đó đau thì ta sẽ bớt khổ. Ta 
ngây thơ tin tưởng như vậy. Nhưng khi người đó đau thì người đó 
cũng muốn hết khổ, người đó cũng muốn nói lại một câu rất đau để 
cho ta khổ, để cho người đó bớt khổ. Ta tưởng là sẽ khỏe hơn, ai đè là 
ta leo thang chiến tranh. Tôi biết cách đó là dại đột lắm. Vậy mà có 
nhiều người 40, 50 tuổi, vẫn theo cái cách của con nít đó như thường. 
Trong khi đó có những sư cô, sư chú mới 20, 22 tuổi, mà đã thực tập 
được pháp môn này thì nhất định sẽ không leo thang chiến tranh, 
nhất định không cho khổ đau leo thang ở trong con người của mình 


và trong người kia. 


Người kia có thể là người ta thương nhất trên đời. Mà làm khổ người 
ta thương nhất trên đời là chuyện dại dột. Tuy vậy mà ta đã làm và cứ 
thế mà làm. Ta đang làm, và cũng sẽ làm nữa mà không biết. Nếu quí 
vị thực tập pháp môn này thì quí vị sẽ thấy nó nhiệm mầu hơn bất cứ 
một câu thánh kính nào. Năng lượng chánh niệm tức là năng lượng ta 
sử dụng để bảo vệ cho ta. Khi có năng lượng chánh niệm trong người 
ta rồi, thì ta có thể tiếp xúc với năng lượng chánh niệm của Bụt và của 
Bồ Tát. Cũng như là trong máy thu thanh của ta, nếu có pin thì ta mới 
bắt được những làn sóng điện của đài phát thanh. Nếu không có 
chánh niệm trong người của ta thì ta không bắt được, không tiếp xúc 
được với năng lượng của Bụt và Bồ Tát đang luôn luôn có mặt trong 
vũ trụ. Cho nên thực tập hơi thở và nắm lấy hòn sỏi Hộ Trì thì giống 
như ta lắp pin vào trong máy thu thanh của ta vậy thôi. Mở máy ra 
thế nào ta cũng tiếp nhận được những tín hiệu của đài phát thanh. 


193 | Phần thực tập căn bản 


Ngày sẽ đẹp hơn 


Ta thực tập như vậy và ta chỉ dẫn cho các con, các em ta cũng thực tập 
như vậy. Rồi một hồi thì chồng ta, vợ ta, cha ta, hay là anh ta sẽ thấy 
sự thay đối. Thấy bây giờ sao ta trâm lặng, không hay nổi giận nữa. 
Thấy ta biết đi thiên hành, biết thở. Tự nơi bản thân của người đó sẽ 
phát sinh ra sự kính phục. Người đó sẽ thấy ta là người biết tu và ta 
bắt đầu chuyển hóa được tình trạng. 


Ta cũng có thể tập cho em bé, con của ta. Cháu cũng có quyên có một 
viên sỏi hộ trì. Ta có thể tổ chức một phòng thở ở trong nhà. Mỗi tối 
trước khi đi ngủ thì hai cha con vào trong phòng thở đó, ngồi xuống, 
thỉnh một tiếng chuông, nắm lấy viên sỏi, thực tập thở vào và thở ra. 
Những lúc đó là những lúc ta không có giận. Thở vào ta nói: "Bụt ơi!” 
Thở ra ta nói: "Có con ở đây”. Cứ thở vào: "Bụt ơi!" Thở ra: "Có con ở 
đây”. Ta tập cho cháu thực tập ba hơi thở với viên sỏi đó rồi mới cho 
cháu đi ngủ. Còn ta thì mỗi sáng trước khi đi làm, ta vào trong phòng 
thở, thắp một cây nhang, ngồi thỉnh một tiếng chuông, rồi ta thực tập 
với viên sỏi đó là một thói quen rất tốt. Các thầy, các sư cô mỗi khi rời 
làng đi tổ chức khóa tu thì luôn luôn đi vào thiền đường, thắp một 
cây hương, thỉnh tiếng chuông, rồi lạy Bụt và lạy tổ ba lạy trước khi 
khởi hành. Ta cũng vậy, mỗi sáng trước khi đi làm, đi vào dâng một 
cây hương, ngôi xuống thỉnh một tiếng chuông, thực tập ba hơi thở, 
lạy ba lạy rôi mới đi làm. Đó là nếp sống văn minh, có khách hay 
không có khách tới nhà, ta cũng làm như vậy. Người khách của ta, 
người Việt hay người ngoại quốc, thấy ta làm như vậy thì họ sẽ thấy 
nếp sống của ta rất đẹp. Không những người lớn làm phương pháp 
đó, mà các em bé cũng làm được phương pháp đó trước khi đi học. 
Vào thỉnh chuông, thở và lạy ba lạy trước khi đi học. 


Người Tây phương buổi sáng trước khi đi làm thì thường chúc nhau: 
“Haue a sood day!” (Chúc anh có một nsày đẹp). Nhưng đó chỉ là sự chúc 
tụng chứ chưa phải là sự thực tập. Còn ta bắt đầu một ngày bằng 
tiếng chuông, bằng ba hơi thở và ba cái lạy thì đó là ta đã thực tập, ta 
đã bắt đầu một ngày đẹp rồi. Đầu ngày ta đã biết tiếp xúc với tổ tiên 
tâm linh của ta thì cái ngày đó chắc chắn sẽ đẹp hơn và nhất là ta có 


194 | Phần thực tập căn bản 


đem viên sỏi đó đi theo, tức là tổ tiên của ta cũng đi theo để bảo hộ ta 
trong bất cứ trường hợp nào, khi sợ hãi, khi giận hờn, khi khó khăn 
để giúp ta giữ lòng cho thanh tịnh. Ta thực tập mà người ta đâu có 
biết ta thực tập, người ta chỉ thấy ta rất là bình tĩnh, rất là vững chãi. 
Giá trị con người ta biểu lộ ra nơi sự vững chãi đó. 


Thiền Trà 


Trong gia đình, ta có thể thực tập thiền trà. Ta mời một vài đoàn viên 
trong đoàn của ta về để tham dự thiền trà của gia đình. Tổ chức thiên 
trà tại nhà thì hay lắm. Nhờ tổ chức như vậy mà nhà ta sẽ sạch hơn, 
đẹp hơn, tại vì khi có khách ta phải lo cho nhà mình đàng hoàng hơn. 
Ta cũng có thể tổ chức thiền trà ở đoàn quán. Thiền trà là cơ hội để 
mọi người trong gia đình có mặt bên nhau trong chánh niệm và trân 
quý sự có mặt đó. Thiền trà là một nghi lễ. Với các em Oanh Vũ, ta có 
thể thay trà bằng nước chanh cũng rất vui và thích hợp với các em 
hơn. Trà chủ, trà khách, và trà giả (người pha trà), ai cũng thực tập 
chánh niệm trong từng cử chỉ: cách đi đứng, dâng hương, pha trà, 
chuyền bánh v.v... đều tỏa chiếu sự an lạc và thảnh thơi. Một buổi 
thiền trà có ba phần: nghi lễ mở đầu (dâng hương, dâng trà cho Bụt), 
uống trà trong im lặng, và chia sẻ. Không khí buổi thiền trà rất đạo vị 
và những chia sẻ cũng trong tính thần đó. Ta cũng có thể có thêm 
bánh ngọt để ăn chung khi uống trà. 


Trà chủ, trà giả được thực tập trước về phần nghi lễ. Bánh được xếp 
ra khay, trà và ly tách được chuẩn bị sẵn sàng và để trước mặt trà giả. 
Trà khách cũng được giới thiệu về ý nghĩa và những nghi lễ của buổi 
thiền trà trước khi được mời vào. Khi đến giờ đã định, có thể có tiếng 
chuông báo hiệu để mọi người tập họp lại, vị trà chủ và trà giả đứng 
hai bên cửa, chắp tay để đón chào khách. Mọi người đi vào thong thả, 
chắp tay chào lại trà chủ và đi vào chỗ được mời. Ta có thể ngồi thành 
vòng tròn đối diện nhau. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, vị tri 
chung thỉnh chuông để mọi người im lặng theo dõi hơi thở trước khi 
dâng hương và lạy Bụt. Sau đó mọi người đứng đối diện nhau, chắp 
tay búp sen, vị trà chủ đọc câu kệ: "Sen búp xin tặng người, một vị Bụt 


tương lai" rôi mọi người cùng lạy nhau một lạy. Đây là một sự thực 


195 | Phần thực tập căn bản 


tập tương kính, nhận diện hạt giống giác ngộ nơi mỗi người rất đẹp. 
Mọi người ngồi xuống, ngồi thảnh thơi và an lạc như khi tọa thiên 
trong khi bánh và trà được chuyền đi từ tay trà giả. Trước khi nhận 
bánh và trà, ta chắp tay lại cung kính rồi sau đó tiếp tục chuyền khay 
bánh và trà qua người kế tiếp. Khi tất cả mọi người đã có trà và bánh, 
vị trà chủ nâng ly trà lên bằng hai tay, thong thả đọc: 


Chén trà trons hai ta 
Chánh niệm nâng tròn đầu 
Thân 0à tâm an trú 

Bâu siờ 0à ở đâu. 


Mọi người cùng nâng ly và bắt đầu thưởng thức trà, bánh trong im 
lặng. Giây phút có cơ hội ngồi uống trà, ăn bánh chung với nhau, có 
mặt cho nhau là những giây phút rất hạnh phúc. Có khi ta chẳng cần 
nói gì cả, chỉ cần có mặt đích thực là đã đóng góp rất nhiều cho không 
khí an lạc của buổi thiền trà. Ta cũng có thể chia sẻ sau đó những 
niềm vui, cảm xúc, kinh nghiệm thực tập hoặc đóng góp một bài hát, 
một bài thơ, một câu chuyện trong tinh thần đạo vị và tưới tẩm hạt 
giống hạnh phúc trong mọi người. Khung cảnh chánh niệm được duy 
trì cho đến phút chót, khi vị trà chủ cảm ơn và ban trà giả tiễn mọi 
người ra vỀ. 


Ngoài thực tập thiền trà theo nghi lễ, ta cũng có thể thực hiện thiền 
trà không nghi lễ, nghĩa là không có phần dâng hương, lạy Bụt và lạy 
nhau, nhất là khi số lượng người tham dự khá đông và thời gian 
không được nhiều. Trong những buổi thiền trà như vậy, năng lượng 
chánh niệm và bình an cũng được chế tác và duy trì suốt buổi thiền 
trà. Ta có thể tổ chức thiền trà mỗi tháng một lần trong Gia Đình Phật 
Tử, trong gia đình, hoặc trong tăng thân tu học của mình để tạo thêm 
tình thân và chia sẻ niềm vui cho nhau. Các em Oanh Vũ, thiếu nhi 


cũng có thể làm "thiền trà" cho riêng các em rất thành công. 


196 | Phần thực tập căn bản 


Bẻ gãy thế tam giác 
Thế tam giác được thành lập 


A là một người, và B là một người khác. A có thể là một Huynh 
Trưởng và B có thể là một Huynh Trưởng khác, hoặc là một đoàn 
sinh. Hai người có vấn đề với nhau, có những khó khăn với nhau. Có 
thể A đã nói gì, hoặc đã làm gì đó và gây ra cho B nỗi khổ. B không có 
khả năng tới A để giải tỏa, để làm mới, vì vậy B đi kiếm một người để 
than thở, và người đó thường thường là người không có cảm tình với 
A, người đó là C. Nghĩa là B âm thầm tìm C' để mà liên minh chống A. 
Nếu C là một người rất thân với A, thì B không có đi kiếm C đâu. Đi 
kiếm C để C bênh người kia hay sao? Cho nên ta có khuynh hướng đi 
tìm người đồng ý với ta rằng người kia là người rất ác, rất khó tánh, 
rất dữ, không có lòng thương. Đi kiếm liên minh là một khuynh 
hướng của tất cả chúng ta. 


Thất bại đầu tiên của B là không đi 
thắng tới A để làm mới và hòa 
giải. Thất bại thứ hai của B là 
không đi tìm tới một người thân A 


để nhờ giúp đỡ, mà lại đi tìm một 

người ghét A để lập thế liên minh. Do đó thế tam giác được thành lập. 
Khi thế tam giác bắt đầu thành lập rồi thì sẽ có những rắc rối, khổ đau 
và khó khăn. Chúng ta phải học làm thế nào để đừng có tạo ra thế 
tam giác trong đoàn của chúng ta. Nếu có thế tam giác rồi, ta phải học 
cách phá gãy thế tam giác. 


Bẻ gãy thế tam giác 


Vậy nếu ta là C mà có thực tập thì khi nghe B nói, ta chỉ ngồi nghe 
thôi chứ đừng nói gì hết. "Chị khổ gì thì nói em nghe đi!" Ta nghe 
người kia nói và thực tập phương pháp lắng nghe của Đức Bồ Tát 
Quan Thế Âm. Chúng ta người nào cũng phải đóng vai trò của C cho 
thật đàng hoàng thì mới phá gẫy được thế tam giác. Khi mà thấy hai 
người giận nhau, một người tìm tới ta thì ta phải thực tập lắng nghe 


197 | Phần thực tập căn bản 


trước. "Tội nghiệp chị quá. Chị khổ mấy ngày rồi? Chị đã nói được 
với ai chưa? Hay chị mới nói với em lần đầu thôi? Tội nghiệp chị 
quá." Nghe xong thì ta khoan nói gì hết. Ta tìm cách đến với A để hỏi 
thăm chuyện gì đã xảy ra, và ta có thể làm môi giới giữa A và B. Xong 
rồi thì ta tới B và nói rằng: "Chị ơi, Bụt đã dạy con đường ngắn nhất là 
con đường đi tới với nhau, tại sao chị có khó khăn như vậy mà không 
tới nói với A? Chị ngại ngùng hả? Chị ngại thì em đi với chị. Em yếm 
trợ chị." Tại vì ta đã nói chuyện với A rồi, và hiểu được cả hai phía. Ta 
nghe hai tiếng chuông rồi chứ không phải một tiếng cho nên có thể 
đóng vai người hòa giải. Ta làm một vị Bồ Tát trong đoàn của mình. 
Ta là em nhưng có thể giúp các anh chị của mình. Trước hết ta là Bồ 
Tát lắng nghe, khi lắng nghe xong thì ta làm Bồ Tát ái ngữ, nói lời dễ 
thương, nói lời hòa giải: “Chị đi với em, chúng ta đi tới với chị A đi. 
Đôi khi chỉ có mười tuổi hoặc mười hai tuổi thôi mà ta có thể làm vị 
Bồ Tát được. 


Khi người kia nói tới chị A thì ta dùng lời ái ngữ nói rằng: "Chị A đâu 
có ý đó để làm khổ chị đâu", và ta giúp hai người làm hòa lại với 
nhau. Trước hết ta giúp cho B có thể nói ra hết nỗi khổ của B cho A 
nghe. Theo phương pháp này thì A chưa cần trả lời, mà chỉ lắng nghe 
thôi: "Tội nghiệp quá, chị khổ như vậy mà mấy ngày nay em không 
biết". A chưa nên thanh minh, cải chính gì hết. Vì theo phương pháp 
làm mới thì ta không thanh minh liền. Ta để cho người kia nói ra hết 
những đau khổ trong lòng để người đó được nhẹ. Nếu người đó nói 
đúng thì ta xin lỗi liền lập tức, còn nếu người đó có một nhận thức sai 
lầm mà nói ra như vậy thì ta khoan đính chính đã, hãy để cho người 
đó thảnh thơi mấy ngày, chờ khi người đó vui vẻ thì ta nói: "Chị ơi, 
hôm trước em nghe chị nói em buồn quá. Em buôn là tại vì chị buôn. 
Mà chị buồn như vậy thì không có căn cứ, vì sự thật không phải như 
vậy. Sự thật là như thế này...". Đừng có nói ngay cái bữa giải tỏa đó, 
phải đợi ba ngày sau, năm ngày sau, hay bảy ngày sau, khi mà người 
kia đã nhẹ, đã vui rôi thì ta mới tới để nói. Cái đó gọi là bẻ gãy thế 
tam giác. 


198 | Phần thực tập căn bản 


Bồ Tát hòa giải 


Vậy thì trong đoàn ta đã có thế tam giác chưa? Nếu đã có ba bốn cái 
tam giác rôi, thì ta đi tìm vị Bồ Tát nào để phá tan cái tam giác đó? 
Thôi ta tự nhận làm đức Bồ Tát đó cho rồi, chứ còn chờ ai nữa? B đã 
tới than thở với ta rồi mà, thì tức là ta thành C rôi. Vì vậy cho nên C 
ơi, anh ở đâu, chị ở đâu? Tại sao anh, chị, em không đóng vai của một 
vị Bồ Tát? Tại sao anh không thực tập lắng nghe (bi thính)? Tại sao 
anh không thực tập ái ngữ để mà hòa giải? Tại sao anh không đưa B 
trở về với A? Tất cả chúng ta, người nào cũng có thể đóng vai trò của 
một vị Bồ Tát hòa giải. Tất cả đoàn sinh trong đoàn sẽ phải học 
phương pháp đó gọi là bẻ gãy thế tam giác. Khi mà trong đoàn, các 
thế tam giác đều được bẻ gãy thì lúc đó đoàn mới có hạnh phúc. 


Pháp môn bẻ gãy thế tam giác 
cũng phải được thực tập ở trong 
gia đình. Nếu ta là C mà ta cảm 
thấy yếu và không làm được vị 
Bồ Tát đó thì ta phải đi câu cứu, 
phải đi tìm một anh, chị nào giỏi 
về hòa giải, yêu câu người đó tới 
giúp để có thể đưa B trở về với 
A. Đừng có mặc cảm, ta phải có 


G 


khi cảm thấy sức mình chưa đủ thì ta câu cứu với một người anh, một 


hảo tâm, chí nguyện trước, rồi 


người chị hoặc một người em, tại vì đôi khi người em còn giỏi hơn 
mình. Còn nếu ta không thể bẻ gãy thế tam giác thì thế tam giác đó 
trở nên nhiều thế tam giác khác và sinh ra trong đoàn của chúng ta có 
năm, sáu cái tam giác nối liên tiếp nhau. Nó sẽ rối như là mớ bòng 
bong khiến cho các em nản chí không tới đoàn nữa. Tại vì nghe rồi, C 
cũng không có khả năng để làm gì hết. C đi than thở, đi truyền miệng 
với E, rồi F tới với G, v.v... và như vậy thì tùm lum hết. 


199 | Phần thực tập căn bản 


Tam giác đầu đã không phá được 
mà tạo nên tam giác thứ hai. Tam 
giác thứ hai không phá được mà 
tạo nên tam giác thứ ba, và từ đó 
tạo nên nhiều tam giác khác nữa. 
Đó là tình trạng xã hội của cộng 
đồng người Việt chúng ta, rất tội 
nghiệp. Vì chúng ta không làm 


được phận sự của C cho nên mới 
tùm lum ra như vậy. C phải làm 
trách vụ của một vị Bồ Tát, phá cho được cái tam giác đầu, đừng tạo 
ra tam giác thứ hai, thứ ba. Tại chúng ta không thực tập giới thứ tư, 
tức là ái ngữ và lắng nghe, cho nên thay vì giúp được cho A và B, thì 
chúng ta đi tìm một người khác nữa là F và tạo ra thêm một tam giác. 
Rốt cuộc thì có một số người chống A, và A không biết tại sao có 
nhiều người chống mình như vậy. A cứ tỉnh bơ đến khi biết ra thì đã 
trễ rồi. Dù A hoàn toàn vô tội, A trở thành nạn nhân của bao nhiêu là 
chống đối. Nếu B hay C biết làm hòa giải thì A đâu có lâm vào tình 
trạng như vậy. Chúng ta biết rằng có rất nhiều người dễ thương, có 
lòng tốt rất lớn, giúp đồng bào, những người tị nạn, thuyền nhân, vậy 
mà trở nên nạn nhân của những sự nói xấu, bị chụp mũ, rất tội 
nghiệp. Đó cũng tại vì trong cộng đồng, trong đoàn, chúng ta không 
có những người có khả năng thực tập pháp môn bẻ gãy thế tam giác. 
Vì vậy trong đoàn, chúng ta phải làm thế nào để giáo dục mỗi người 
có khả năng bẻ gãy được thế tam giác và thiết lập lại được hòa thuận, 


tin yêu trong gia đình, trong đoàn, và sau đó là trong xã hội chúng ta. 


Gốc rề 
Tiếp xúc với tổ tiên 


AI trong chúng ta cũng có ông bà, cha mẹ, anh chị em, đó là gia đình 
huyết thống. Nhưng nếu chỉ có một gia đình huyết thống thì chưa đủ 
hạnh phúc, nên mỗi chúng ta phải có thêm một gia đình thứ hai nữa 


200 | Phần thực tập căn bản 


là gia đình tâm linh. Đối với một đoàn sinh hay một Huynh Trưởng 
Gia Đình Phật Tử thì đoàn ta, chùa ta là gia đình tâm linh của ta. 


Trong gia đình huyết thống, ta có bàn thờ tổ tiên. Theo truyền thống 
của người Việt Nam, mỗi buổi sáng ta dâng một cây hương trên bàn 
thờ tổ tiên. Nếu có bụi trên bàn thờ thì ta lấy khăn lau cho sạch. Trên 
bàn thờ có thể chỉ có một bức hình thôi: hình bà nội, bà ngoại hay là 
ông cố, nhưng mà bức hình đó đại diện cho tất cả tổ tiên của chúng ta. 
Nếu người khác không biết gì vê truyền thống này, nhìn vào và 
không nhìn sâu, họ có thể nghĩ rằng ta mê tín. Họ nghĩ ta thờ tổ tiên là 
một sự mê tín. Nhưng kỳ thực nếu nhìn sâu thì họ sẽ thấy đó là một 
nền văn minh. Khi đi tới bàn thờ là chúng ta đang tới với ông bà của 
chúng ta, chúng ta không chạy như bị ma đuổi. Chúng ta đi từng 
bước chân vững chãi, từng bước thảnh thơi, nhẹ nhàng và tràn đầy sự 
cung kính. Khi rút ra một cây nhang và thắp nhang lên, ta làm với tất 
cả sự cung kính. Chúng ta dâng hương là dâng trái tim chân thành 
của chúng ta đến ông bà, tổ tiên. Vì vậy hành động đó phải được làm 
trong chánh niệm. Thân tâm nhất như. Cử chỉ rút một cây nhang ra và 
thắp cây nhang, đó là một sự thực tập. Ngày xưa khi hòa thượng chùa 
Từ Hiếu dạy tôi cầm cây hương, thầy nói: "Con nè, khi con cầm cây 
hương, con cầm bằng hai tay của con. Cây hương thì rất là nhẹ, chỉ 
cần hai ngón tay thôi. Nhưng khi con rút ra rồi cầm lên, con để tay 
trái lên trên tay mặt. Điều đó chứng tỏ là con dùng hết trăm phần 
trăm con người của con để cầm cây hương lên." Thân tâm là một. Đó 
là sự thực tập. Đốt cây hương lên và cắm trong bình hương là sự thực 
tập với tất cả sự cung kính, với tất cả thân tâm hợp nhất, có mặt hoàn 
toàn cho ông bà. Giây phút đó là giây phút tiếp nối với tổ tiên. 


Điều này người Tây Phương cân phải học, vì người Tây phương 
không có bàn thờ tổ tiên nên mỗi buổi sáng họ không có thực tập móc 
nối, tiếp xúc với tổ tiên họ. Thành ra người Tây phương có nhiều 
người bị phóng thể, bị tách rời khỏi tổ tiên của họ, không có gốc rễ. 
Không có gốc rễ thì trở thành ma đói và đi lang thang trong cuộc đời. 
Vì vậy những người không tiếp xúc được với tổ tiên, với ông bà là 
những người không có hạnh phúc. Có một bàn thờ tổ tiên ở trong nhà 


để mỗi buổi sáng đi vào, thấy ông bà; để mỗi buổi sáng tới lau và cắm 


201 | Phần thực tập căn bản 


cây hương lên với tất cả sự chí tâm hoặc lau dọn một cách thành tâm 
là thời giờ thực tập để tiếp xúc với tổ tiên. Khi ta quỳ xuống và xá 
cũng là để tiếp xúc với tổ tiên. Nhờ vậy mà ta không bao giờ bị mất 
gốc. Nhờ vậy mà ta không trở thành những con ma đói bị bứng khỏi 
gốc rễ của mình. Thành ra ta có thể chia sẻ với người Tây phương sự 
thực tập này của văn hóa Việt Nam. Người Tây phương có nhiều 
người hoàn toàn bị mất gốc, không dính líu gì tới cha mẹ, không dính 
líu gì tới ông bà, một thân một mình cô độc. Đó là hiện tượng cô đơn, 
cô độc rất phổ biến. Có rất nhiều người Tây phương bị đau khổ và cô 
đơn vì họ không tiếp xúc được với tổ tiên. Tổ tiên trẻ nhất của ta là 
cha mẹ và anh chị ta. Những người nào lớn hơn ta một tuổi trở lên 
đều là tổ tiên của ta. Vì vậy trong gia đình ta phải làm sao thiết lập 
quan hệ tốt với tất cả những người tới trước ta: anh, chị, cha, mẹ, ông 
bà và tất nhiên là với cả những người đã khuất. Cắm rễ thật sâu sắc 
trong gia đình huyết thống thì con người mới có hạnh phúc. Nếu mà 
anh bị bứng ra khỏi gốc rễ đó thì anh là người bị mất hạnh phúc. Tây 
phương đang đào tạo ra những thế hệ trẻ không có gốc rễ và vì vậy 
họ rất đau khổ. 


Có hai gốc rễ 


Chúng ta có một gia đình rồi, chúng ta có một gốc rễ huyết thống rồi, 
nhưng chúng ta có thêm một gốc rễ khác gọi là gốc rễ tâm linh. Vì vậy 
chùa và Gia Đình Phật Tử là gia đình thứ hai của ta. Gia đình này 
cung cấp cho ta những chất liệu thực phẩm, những chất liệu tâm linh 
để nuôi dưỡng và để làm đẹp cuộc đời của ta. Tổ tiên tâm linh của ta 
có chư Phật, chư vị Bồ Tát, Tổ sư và tổ tiên trẻ nhất của ta là thây Bốn 
Sư, các sư chú, sư bác, sư anh, sư chị của ta, và cũng là các Huynh 
Trưởng trong đoàn của ta. Các anh trưởng, chị trưởng trong đoàn của 
ta đều là tổ tiên tâm linh của ta hết vì Bụt truyền cho Tổ, Tổ truyền 
cho Thầy, Thây truyền cho anh, cho chị và anh chị truyền cho chúng 
ta. Cho nên ta phải giữ mối liên hệ sâu sắc với gia đình tâm linh này, 
ta phải sống hài hòa hạnh phúc, ta phải cắm rễ vào Huynh Trưởng 


của ta, ta phải căm rê vào thây của ta, ta phải cắm rê vào sư ông của 


202 | Phần thực tập căn bản 


ta, ta phải căm rê vào vị tổ sư của ta, và như vậy ta mới căm rễ được 


vào nơi vị đã sáng tạo ra nguồn gốc tâm linh mà ta gọi là Bụt. 


Gia đình huyết thống Gia đình tâm linh 
Tổ tiên Bụt 

Ông bà, cha mẹ chư Tổ, thây 

Anh, chị, em Huynh trưởng 


Nhìn vào hình vẽ trên, bên này ta có tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong gia 
đình huyết thống; bên kia ta có Bụt, có thây, có Tổ, có Huynh Trưởng. 
Tại nhà thì chúng ta có sự thực tập tại nhà; tại đoàn, tại chùa thì ta có 
sự thực tập tại đoàn, tại chùa. Ta sẽ học những thực tập mà ta phải có 
trong gia đình, những thực tập mà ta nên có trong chùa cũng như 
trong đoàn của ta. Nhờ sự thực tập trong gia đình huyết thống và 
trong gia đình tâm linh mà chúng ta có thể đóng góp được cho phẩm 
chất của học đường. Học đường nhờ có ta mà phẩm chất được tăng 
tiến hơn. Và chính hai gia đình huyết thống và gia đình tâm linh sẽ cải 
thiện không khí của học đường, và cố nhiên sau đó là không khí của 


xã hội. 


Bây giờ chúng ta sẽ học pháp môn thực tập năm cái lạy. Thực tập năm 
cái lạy này giúp ta tiếp xúc trở lại với tổ tiên, đất đai, những người 
thân thuộc và giúp chúng ta hòa giải được với những người trong gia 
đình ta hoặc với những người mà ta đang có khó khăn trong sự 
truyền thông. Năm cái lạy là một pháp môn được chế tác tại Làng Mai 
và hiện bây giò thiền sinh ngoại quốc thực tập rất nhiêu. Hàng chục 
ngàn người đang thực tập thiền lạy ở khắp nơi. Có người thực tập giờ 
đầu tiên thôi đã khóc nức nở và chuyển hóa được, hòa giải được với 
cha mẹ, chồng con, anh chị mình. Những người lớn cũng vậy, nếu 
chúng ta có khó khăn với con, với cháu chúng ta thì chúng ta thực tập 
thiền lạy để có thể giải thoát ra được nỗi khổ đó. Lạy không phải là 
cầu xin, quy lụy mà là thực tập để chuyển hóa. 


203 | Phần thực tập căn bản 


Nghỉ thức thiền lạy 


Đại chúng đứng ngay ngắn, thư giãn, theo dõi hơi thở. Vị duy na 
nhấp một tiếng chuông nhỏ xong bắt đầu xướng cái lạy thứ nhất: 


Lạu thứ nhất: Trở về kính lạy, liệt vị tiền nhân, dòng họ tổ tiên, gia 
đình huyết thống, hai bên nội ngoại. 


(Chuông, lạy xuống) 


(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát 
đất.) 


Con thất cha mẹ tà xương thịt 0à sự sống đang có tặt 0à lưu nhuận trong 
từng tế bào 0uà tạch máu của con. Qua cha con 0à mẹ cơn, cơn thấu ông bà, 
bên nội cũng như bên ngoại, đã 0à đang đi uào cơn uới tất cả mọi trôns chờ, 
mọi ước 1nơ cũng như tất cả trí tuệ 0à kinh nghiệm của tổ tiên trải qua bao 
nhiêu thế hệ. Con mang trong con sự sống, dòng tráu, kinh nghiệm, tuỆ giác, 
hạnh phúc uà khổ ñau của các thế hệ tổ tiên. Những yếu kém, những tồn tại 
oà những khổ äau truyền đạt lại, con đans tu tập để chuuến hóa. Những 
năng lượng của trí tuệ, của kinh nhiệm uà của thương yêu mà liệt 0Ị truyền 
đạt lại, con đang mở rộng trái tìm con 0uà xương thịt con để mà tiếp nhận. 
Cơn có gốc fỄ nơi cha, nơi mẹ, nơi ông bà, tổ tiên. Con chỉ là sự nối tiếp của 
tổ tiên oà dòng họ. Xin cha mẹ, ông bà uà tổ tiên hỗ trợ cho cơn, che chở cho 
cơn, truyền thêm năng lượng cho con. Con biết rằng con cháu ở đâu thì tổ 
tiên ở đó; con biết cha mẹ nào, ông bà nào cũng thương yêu, đùm bọc 0à hộ 
trì cho con cho cháu, dù khi sinh tiền có lúc gặp phải khó khăn hau rủi ro tà 
không bộc lộ được niềm thương yêu 0à sự đùm bọc đó. Cơn thất cha ông của 
cơn, từ Lạc Long Quân qua các 0ua Hùng Vương 0à biết bao thế hệ những 
người khai sáng đất nước, mở rộng cõi bờ, sìn siữ núi sông 0à un đúc nên 
nếp sống Việt Nam có thỉ, có chung, có nhân, có hậu. Cơn là sự tiếp nối của 
liệt uị. Con cúi rạp trình xuốns để đón nhận năng lượng của dòng họ 0à tổ 
tiên sia đình huuết thống con. Xim tổ tiên phù hộ độ trì cho con. 


(Nhấp chuông, mọi người đứng dậy, chắp tay) 
Lạau Thứ Hai: Trở về kính lạy, Bụt và tổ sư, truyền đăng tục diệm, gia 


đình tâm linh, qua nhiều thế hệ. 


204 | Phần thực tập căn bản 


(Chuông, lạy xuống) 


(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát 
đất.) 


Cơn thấy thầu con, con thất sự ông của con, người đã dạu cho con biết hiểu, 
biết thương, biết thỏ, biết cười, biết tha thứ, biết sống trong giâu phút hiện 
tại. Con thấu, qua thầu của cơn, qua sự ông của cơn, con tiếp xúc được uới 
các thế hệ thánh tăng qua các thời đại: các 0ị tổsựw Tăng Hội, Tỳ Ni Đa Lưu 
Chị Vô Ngôn Thông, Vạn Hạnh, Đại Dăng, Tuệ Trung, Trúc Lâm, Pháp 
Loa, Huyền Quang, Nguyên Thiều, Liễu Quán; con tiếp xúc được uới các 0ị 
bồ tát uà uới Bụt Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng sia đình tâm linh 
của con, đã có từ hai ngàn sáu trăm năm na. Con biết Bụt là thầU con mà 
cũng là tổ tiên tâm linh của con. Con thất trons cơn có chất liệu nuôi dưỡng 
của Bụt, của tổ, của các thế hệ cao tăng uà năng lượng của liệt 0ị đã uà ñang 
đi uào trơng con, đã 0à đans làm ra sự bình yên, an lạc, hiểu biết uà thương 
yêu trons cơn. Cơn biết Bụt đã giáo hóa cho gia đình huuết thống của con, đã 
làm đẹp, làm lành nếp? sống đất nước của con 0à của dân tộc con. Bụt đã làm 
cho dân tộc con trở nên một dân tộc thun từ 0à uăn trình, điều này cơn 
thấu rõ trons nền 0uăn mmỉnh Lú Trần. Cơn biết nếu không có Bụt, có tổ; có 
thầu thì con không biết tụ tính uà thực tập an lạc cho con 0à cho sia đình 
con. Con trở rộng trái tim uà xương thịt con để tiếp nhận kinh nghiệm, tuệ 
giác, tình thương, sự che chờ uà năng lượng từ bi của Bụt uà của các thế hệ 
thánh tăng, sia đình tâm lĩnh của con. Cơn là sự tiếp nối của Bụt uà của các 
thế hệ tổ tiên tâm linh của cơn. Xin Bụt uà chư tổ, xin sư ông 0à thầu truyền 
cho cơn nsuồn năng lượng thương 0êu, an lạc uà sự 0ững chãi của liệt 0J. 
Cơn nguyện tu tập để chuyển hóa 0à để truyền cho thế hệ tương lai năng 
lượng của Bụt, của tổ uà của thầu. 


(Nhấp chuông, mọi người đứng dậy, chắp tay) 


Lạu Thứ Ba: Trở về kính lạy, liệt vị tiền nhân, khai sáng đất nước 
sông núi khí thiêng, hàng ngày che chở. 


(Chuông, lạy xuống) 


205 | Phần thực tập căn bản 


(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát 
đất.) 


Con thất con đang đứng trên đất nước nàu uà Hếp nhận công ơn khai sáng 
của tiền nhân đất nước nàu, trước hết là các 0ua Hùng, tồi các 0ị lãnh đạo 
các triều Tiền Lô, Tiền Lý, Ngô, Đĩnh, Lú, Trần, Hậu Lô, Nguuễn, Cùng 0ới 
các thế hệ tổ tiên uà uới biết bao người có tên tuổi uà không có tên tuổi đã 
đem tài trí, kiên nhẫn 0à chịu đựng để làm cho đất nước nàu trở nên nơi 
nương náu của bao nhiêu siống dân đủ các màu dan; đã lập nên trường học, 
nhà thương, xâu dựng cầu cống, đường sá, chợ búa; đã thiết lập nhân quyền, 
luật pháp, phát tĩnh khoa học làm cho mức sống được nâns cao. Con Hế) 
xúc Äược uới những thế hệ tổ tiên nsàu xưa đã sinh sống trên đất nước nàu 
0à đã biết sống an lành uới mọi loài uà uới thiên nhiên. Cơn sống ở đâu, học 
hòa hợp uới thiên nhiên, uới cơn người 0à con cảm thất năng lượng của đất 
nước niàu đi uào trong con, ếm trợ cơn, chấp nhận cơn. Con xin nsuuện HẾP 
tục g1 eìn 0à làm tiếp nối nhitns dòng năng lượng ấù/. Con xin nguỆn sóp 
phầm chuyến hóa những bạo động căm thù uà uô mỉính còn tồn tại trong xã 
hội nàu. X1m hệt 0Ị độ trì cho chúng cơn. 


(Nhấp chuông, mọi người đứng dậy, chắp tay) 


Lạy Thứ Tự: Trở về kính lạy, gia đình huyết thống, gia đình tâm 
linh, gia hộ độ trì cho người con thương. 


(Chuông, lạy xuống) 


(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát 
đất.) 


Nhữns nguồn năng lượng 0ô biên tà con 0uừa tHếp nhận được, con xim 
truyền đạt cho cha con, cho mẹ cơn, cho những người con thương 0êu: 
những người đã từng khổ ẩnu, đã từng lo lắng, đã từng buồn khổ 0ì con, 0ì 
những oụng 0ề 0à dại dột của con trong quá khứ, uà cũng đã từng lo lắng 
buồn khổ uì hoàn cảnh khó khăn uà không mau của các 0ị. Con xin truyền 
đạt nsuồn năng lượng ấ để nguuện cầu 0à tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, 
cho anh chị em của con, cho tâm hồn họ lắng dịu lại, cho khổ đau trong lòng 
(những) người ñ được chuuển hóa, cho (những) người ất nở được mrụ cười, 


206 | Phần thực tập căn bản 


cho (những) người ñ cũm nhận được niềm 0u1 sống, cho (những) nsười ñ1 
được nhẹ nhàng trone thân thể uà an lạc trong tâm hồn. Con hết lòng cầu 
mơng cho (những) người ấñ có hạnh phúc 0à an lạc. Con biết nếu (những) 
người 1 có an lạc thì cơn cũng có an lạc. Con cẩm thất trons lòng cơn 
không có oán hận trách móc những người ñU một trả may nào. Con lạu tổ 
tên, ông bà trong sia đình huuết thốns 0à trơng gia đình tâm linh của cơn 
phù hộ độ trì cho người cơn thương, cho những người trà cơn đã nguyện 
thương yêu 0uà chăm sóc. Cơn thất con không còn là một cái ta riêng biệt mà 
cơn đã trở thành một uới những người con thương. 


(Nhấp chuông, mọi người đứng dậy, chắp tay) 


Lạu Thứ Năm: Trở về kính lạy, gia đình huyết thống, gia đình tâm 
linh, gia hộ độ trì, người làm khổ con. 


(Chuông, lạy xuống) 


(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát 
đất.) 


Cơn mở rộns lòng ra để truyền đi năng lượng hiểu biết uà lòng xót thương 
của con tới những người đã làm con khổ đau uà điêu đứng. Cơn biết người 
ấy cũng đã đi qua nhiều khổ đau, đã chứa chấp quá nhiều cay đắng 0à bực 
bội trons trái tĩm nên đã làm oung uãi những khổ ñau uà bực bội của người 
ấy lên cơn. Con biết những người ấ không được mau mắn, có thể là từ hồi 
cờn bé thơ đã thiếu sự chăm sóc oà thương uêu, đã bị cuộc đời dằn 0ặt 0à 
ngược đãi bao nhiễu lần. Cơn biết những người như người ấ chưa may 
mắn được học, được tu, đã chứa chấp những tri giác sai lầm uề cuộc đời uà 
0ề cơn, nên đã làm khổ cơn 0à làm khổ những người con thương. Cơn xin gia 
đình huyết thống 0uà sia đình tâm lĩnh của con truyền năng lượng cho 
(những) người ấ, để cho trái tim của họ được tiếp nhận giọt nước cam lộ 
mà nở ra được nhự một bông hoa. Con chỉ cầu mong cho người ấy được 
chuuến hóa, để người ấU tìm ra được niềm oui sống, để không còn giữ tâm 
hận thù mà tự làm khổ mình uà làm khổ người. Cơn biết 0ì những người ấñiJ 
khổ mà không tự chủ được nên đã làm khổ con 0à làm khổ những người cơn 
thương. Cơn cũng cầu mong cho tất cả những ai đã làm cho gia đình con 
khổ, dân tộc con điêu đứng, kể cả những kẻ xâm lăng, cướp nước, những 


207 | Phần thực tập căn bản 


người hải tặc, những kẻ ích k, dõi trá uà tàn bạo được nhờ ơn Bụt, ơn tổ) ơn 
tiền nhân mà củi hóa. Con thấu họ khổ uà nỗi khổ ấy đang kéo dài qua nhiều 
thế hệ uà con không muốn s1ữ tâm niệm sân hận, oán thù. Con không truốn 
cho họ khổ. Con có sốc rễ nơi tổ tiên, nơi dòng họ huyết thống uà dòng họ 
tâm lĩnh; trái tìm con đã nở ra như tột đóa hoa, cơn xin buông bỏ tất cả mọi 
hiềm hận, một lòng cầu nguyện cho kẻ đã làm khổ con, làm khổ gia đình 0à 
dân tộc con được thoát 0uòng tai nạn uà đớn đau để họ có thể thấu được ánh 
sáng của niềm 0u1 sống 0à an lạc nhự con. Tâm cơn không còn mang Trầụ 
ma trách móc 0à oán thù. Con xin truyền đạt năng lượng của con cho tất cả 
những người ấU. Lạu Bụt, lạu tổ, lạy ôns bà chứng minh cho con. 


(Chuông, mọi người đứng dậy, xá và lui ra) 


Đây là văn bản thực tập điển hình. Ta có thể thêm vào những chỉ tiết 
cụ thể về những người ta muốn quán chiếu trong khi lạy, gọi tên họ 


ra để có thể tiếp xúc sâu sắc hơn. 


Hiện pháp lạc trú 
Góp củi cho mùa Đông 


Trong đời sống hàng ngày, ta bị những buồn phiền, lo lắng, giận hờn, 
sợ hãi trấn ngự và che lấp. Những lúc như vậy ta phải biết làm thế 
nào để xử lý cái bưồn phiền, lo lắng và sợ hãi của ta. Nếu ta không có 
năng lượng của chánh niệm, không có khả năng an trú bây giờ và ở 
đây thì ta không làm được chuyện đó, nghĩa là ôm ấp những khổ đau 
của ta để chúng êm dịu lại và chuyển hóa chúng. Những lúc ta không 
bị những buồn phiền, lo lắng, sợ hãi trấn ngự thì ta phải biết lợi dụng 
cơ hội để thực tập trở về an trú trong hiện tại và tiếp xúc với những 
điều kiện của hạnh phúc đang có mặt. Như là trời chưa lạnh, chưa cân 
đốt lò sưởi thì ta vẫn gom góp củi để đốt lò sưởi trong mùa đông. Đây 
là sự thực tập rất quan trọng. Ta nên sử dụng những phút giây an 
bình của đời sống hàng ngày, lúc mà ta không bị buồn phiền trấn 
ngự, để thực tập vì lúc đó ta thực tập rất đễ. Thực tập trở về giây phút 
hiện tại rất đễ và là công tác nuôi dưỡng. Nếu ta không nuôi dưỡng ta 


được thì ta cũng không thể nuôi dưỡng con ta và các em ta được. 


208 | Phần thực tập căn bản 


Nuôi dưỡng tức là trị liệu. Ta có những thương tích và ta muốn trị 
liệu các thương tích đó. Có hai cách: một là ôm ấp lấy niêm đau và 
chuyển hóa nó, hai là nuôi dưỡng niêm hạnh phúc trong ta. Hạnh 
phúc trong ta cũng có khả năng trị liệu. Giống như ta uống thuốc, có 
loại thuốc chỉ là thực phẩm thôi nhưng trong khi ta ăn thì cảm thấy 
vừa ngon miệng vừa trị liệu được bệnh của ta. Ví dụ sâm bổ lượng, 
đó là thức ăn nhưng mà nó có dược tính. Cũng như khi trời nóng, ta 
ăn chè đậu xanh thì rất ngon và cũng trị liệu được khí nóng trong 
người. Vì vậy trị liệu không hắn phải cần thuốc đắng, có thể dùng 
thức ngọt như thực phẩm. Khi ta có niềm đau, nỗi khổ, ta có thể trị 
liệu được bằng những phương pháp chuyển hóa, và ta cũng có thể trị 
liệu bằng cách đưa vào những chất liệu nuôi dưỡng. Những chất liệu 
nuôi đưỡng này có thể trị liệu nỗi khổ đau của ta. Đây là phương 
pháp mà Bụt gọi là hiện pháp lạc trú. 


Sống cho đáng sống 


Ta phải sắp xếp đời sống hàng ngày như thế nào để có những giờ 
phút mà ta sống có niềm vui, sống có sự thảnh thơi và hạnh phúc. 
Sống cho đáng sống, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của đất trời 
và thiên nhiên. Ta dùng trí thông minh của chúng ta để làm gì? Ta 
thường dùng trí thông minh của ta để đạt được sự thành công này, 
giật được mảnh bằng kia, đạt tới địa vị nọ, hay để thực hiện được 
công trình đó. Nhưng ta không biết dùng trí thông minh để sắp đặt, 
tổ chức để ta có thể sống những giò phút thật đáng sống trong đời 
sống hàng ngày. Ta cứ phóng về tương lai và ta không có hạnh phúc 
ngay trong hiện tại. Cho nên nếu ta là một người biết sống thì ta dùng 
trí thông minh để sắp đặt cuộc sống hàng ngày. Làm sao trong đời 
sống hàng ngày có những giây phút đáng sống, giờ phút có hạnh 
phúc thật sự để ta nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Ở Làng Mai, các 
thây, các sư cô vừa phải chăm sóc cho 300, 400 thiền sinh vừa phải 
nấu ăn, rửa nồi, rửa bát, chuyên chở người, nhưng họ thực tập để làm 
các công việc đó mà vẫn an trú trong hiện tại, làm các công việc đó mà 
vẫn có hạnh phúc, có niềm vui. Họ không làm các công việc đó cho 


xong. Họ làm trong chánh niệm. Làm như thế nào để cảm nhận sự 


209 | Phần thực tập căn bản 


sống xung quanh. Ví dụ trong khi rửa bát, họ phải rửa như thế nào để 
niềm vui có mặt từ đầu cho đến lúc rửa xong chén bát. Họ không nghĩ 
đó là việc lao động, họ không cố làm cho xong để có thể đi ngồi thiền. 
Làm như vậy thì trong suốt thời gian rửa bát họ không có an lạc, 
không có hạnh phúc. Thành ra phải sắp đặt như thế nào để thời gian 
ta rửa bát, dù là 10 phút, 15 phút đều là thời gian đáng sống. Rửa bát 
như thế nào để trong suốt thời gian rửa bát ta vẫn có an lạc, hạnh 
phúc. Điều này là điều có thể làm được. Mỗi cái bát ta rửa, ta rửa cẩn 
trọng với tất cả tấm lòng và chánh niệm của ta giống như đang tắm 
cho một đức Bụt sơ sinh. Trong khi đó ta theo dõi hơi thở, ta mỉm 
cười chánh niệm và như vậy thời gian rửa bát cũng là thời gian thiên 
tập. Quét nhà, dọn đẹp, nấu cơm, chuẩn bị bữa ăn sáng cũng vậy. Tất 
cả những công việc đó đều trở thành sự thực tập được hết. Khi các 
thây, các sư cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, họ đã được học là 
niềm hạnh phúc, sự an lạc, thảnh thơi có thể có được trong lúc chuẩn 
bị. Họ không làm gấp gáp. Muốn không gấp gáp thì họ phải dậy sớm 
hơn một chút cho có nhiều thì giờ hơn và có thể làm công việc một 
cách nhẹ nhàng, thong dong, thánh thơi. Họ luôn luôn theo đối hơi 
thở và có nụ cười chánh niệm, có mặt trong suốt thời gian chuẩn bị 
bữa ăn sáng. Điều đó tất cả chúng ta đều có thể làm được nếu chúng 
ta có quyết tâm và có thông minh. Thời gian chúng ta lái xe hoặc ngồi 
trên xe buýt tới sở làm đều là những thời gian thiên tập được hết. 
Khéo léo một chút là ta có thể thực tập lời dạy của Đức Thế Tôn về 
"hiện pháp lạc trú". Nếu ta có mặt trong giây phút hiện tại và tiếp xúc 
được những mâu nhiệm của sự sống trong ta và chung quanh ta thì ta 
có khả năng nuôi dưỡng thân tâm. Mà nuôi dưỡng được thân tâm thì 
những bệnh tật, khổ đau trong ta sẽ từ từ được trị liệu. Rồi với năng 
lượng đó, những khi khổ đau, buồn phiền trỗi dậy thì ta có khả năng 


ôm lấy, quán chiếu và chuyển hóa nó. 


Nuôi dưỡng và trị liệu là mục đích của khóa tu. 


Trong những khóa tu tổ chức ở Châu Âu và Bắc Mỹ thì tôi cũng chỉ 
dạy phương pháp đó thôi. Một là nuôi dưỡng, hai là trị liệu. Người 


nào cũng có những khổ đau trong thân và trong tâm; làm thế nào để 


210 | Phần thực tập căn bản 


nhận ra những khổ đau đó và ôm ấp để trị liệu nó là mục đích của 
khóa tu. Và khi người ta tới học, người ta chuyển hóa được một phần 
khổ đau, rồi họ mang pháp môn đó về nhà để tiếp tục thực tập cho 
đến khi họ có thể chuyển hóa hoàn toàn những khổ đau trong lòng họ 
để cho hạnh phúc có mặt. Người Huynh Trưởng phải có khả năng 
làm việc đó cho chính bản thân mình, phải biết nuôi dưỡng, trị liệu 
mình cũng như nuôi dưỡng và trị liệu cho gia đình mình, cho đoàn 
sinh mình. Và khi ta chăm sóc cho một đoàn sinh tức là ta cũng chăm 
sóc cho gia đình của người đoàn sinh đó. 


Trẻ em có khả năng an trú trong hiện tại nhiều hơn người lớn. Người 
lớn lo lắng về tương lai, tiếc nuối quá khứ, nhưng trẻ em thì sống 
trong hiện tại nhiều hơn. Đức Thế Tôn dạy rằng: quá khứ đã không 
còn, tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút mình sống cho cuộc đời 
mình là giây phút hiện tại. Vậy mà hầu hết chúng ta không có khả 
năng an trú trong hiện tại. Chúng ta chỉ muốn chạy về tương lai hoặc 
thả hồn về quá khứ và khi làm như vậy là chúng ta đánh mất cuộc đời 
của chúng ta. 


Thâu lại chủ quyền 


Trong kinh Bhaddharattasutta mà chúng ta dịch là “Kinh Người Biết 
Sống Một Mình“, Đức Thế Tôn có nói: 


Dừng tìm 0uề quá khứ 
Dừng tưởng tới tương lai 
Quá khứ đã không còn 
Tương lai thì chưa tới 

Kẻ thức siủ an trú 

Vữns chãi uà thành thơi 
Trong giấu phút hiện tại 


Đó là lời của Đức Thế Tôn dạy. Vậy thì giây phút hiện tại là giây phút 
duy nhất mà ta có thể sống thật sự. Đây là một sự thực tập. Không 
phải muốn là ta có thể làm được. Tại vì ta có thói quen rong ruổi, 
đánh mất mình trong thất niệm. Trong đạo Bụt ta có danh từ trầm 


luân. Trầm tức là chìm xuống, luân là lăn. Trong môi giây phút của 


211 | Phần thực tập căn bản 


đời sống hàng ngày ta có thể là đang trầm luân, đang chìm trong 
quên lãng và ta đang lăn lóc trong thất niệm. Ta không thức dậy được 
để có thể sống trong giây phút hiện tại. Trâm luân ở đâu? Trâm luân 
trong biển khổ, chìm đắm và trôi lăn trong biển khổ. Đó là chuyện mà 
ta đang làm hàng ngày. Ta không có khả năng sống an lạc và hạnh 
phúc trong hiện tại. Ta để quá khứ giam hãm, để tương lai đe dọa. Vì 
vậy chúng ta không sống được sâu sắc những giây phút của đời sống 
hàng ngày. Thực tập thiên là thâu lại chủ quyền, để có thể sống 
những giây phút của đời sống hàng ngày một cách sâu sắc. Đó là mục 
đích của sự thiền tập. Đức Thế Tôn có dạy một phương pháp tu mà ở 
các chùa, quý thầy ít khi nhắc nhở chúng ta, đó là hiện pháp lạc trú. 
Hiện pháp lạc trú là sống an lạc hạnh phúc ngay trong phút giây hiện 
tại. Hiện Pháp“ có nghĩa là bây giờ và ở đây, tức là những cái gì đang 
xảy ra bây giờ và ở đây. Tiếng Phạn là drstadharma. “Lạc Trú' nghĩa 
là an trú, an trú trong hạnh phúc, tiếng Phạn là sukhavihara. “Sukha/ 
là hạnh phúc và “vihara' tức là an trú, là sống. Hiện pháp lạc trú tức là 
“drstadharma sukha vihara”. Giáo lý này cần phải được những người 
trẻ trong Gia Đình Phật Tử phát huy và xiến dương tại vì có nhiêu 
người nghĩ tu là phải khổ, khổ như vậy rồi thì hai mươi, ba mươi năm 
sau sẽ được sinh về cõi Cực Lạc, cõi hạnh phúc, cõi Tịnh Độ hay Niết 
Bàn. Điều này trái với giáo lý của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói phải 
có hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đừng có mong mỏi hạnh phúc 
trong tương lai. Trong bản chữ Nho, Đức Thế Tôn nói hiện pháp là 
những gì đang xảy ra trong hiện tại mà ta có thể thấy được, lạc là 
hạnh phúc, trú là sống. Irong bản tiếng Phạn thì Sukkha là hạnh 
phúc, vihara tức là trú. Sống hạnh phúc trong hiện pháp tức là trong 
giây phút hiện tại. Những lời Đức Thế Tôn dạy còn ghi chép rất rõ 
ràng trong Đại Tạng tiếng Phạn cũng như tiếng Hán. Và cái năng 
lượng giúp ta trở về sống an lạc trong giây phút hiện tại, năng lượng 
đó gọi là chánh niệm. Chữ rriệm viết theo chữ Hán hay lắm: phía trên 
có chữ kim, có nghĩa là bây giờ; phía dưới có chữ tâm, có nghĩa là tâm 
của mình. Tâm trở về giây phút hiện tại là chánh niệm. Và chính năng 
lượng chánh niệm đó giúp cho ta trở về với giây phút hiện tại để thật 
sự có mặt. Nếu không có mặt thì làm sao ta có thể sống được trong 
giây phút hiện tại? Vì vậy ta có thể nói rằng chánh niệm là năng lượng 


212 | Phần thực tập căn bản 


của sự có mặt. Khi người đó ngôi mà tâm trí đang trôi lăn đâu đâu thì 
người đó đang sống trong thất niệm. Khi ta tới và hỏi: "Có ai ở nhà 
không?" thì tâm của người đó trở về. Hồn nhập vào xác trở lại! Lúc 
thân tâm nhất như thì người đó mới có mặt. Ta giúp cho người đó có 
mặt. Thành ra trong gia đình của ta, nếu có người vắng mặt, văng đây 
là vắng tâm trí thì ta giúp người đó trở về. Nhiều khi tôi đi vào nhà 
bếp, thấy một sư chú hay một thiền sinh đang gọt cà rốt thì tôi hỏi: 
"Sư chú đang làm gì đó?" Sư chú hiểu liên và không bao giờ nói: 
"Bạch thầy con đang gọt cà rốt". Nếu sư chú mà trả lời như vậy thì tôi 
sẽ chê liên. Tại vì tôi thấy sư chú đang làm gì mà, đâu cần sư chú phải 
trả lời như vậy. Tôi hỏi như vậy để coi sư chú có đang thật sự có mặt 
trong lúc gọt cà rốt hay không hay là tâm của sư chú đang trôi lăn 
trong quá khứ hoặc trong tương lai. Thường thì sư chú sẽ trả lòi: 
"Bạch Thầy, con đang thở". Có khi sư chú không trả lời mà chỉ mỉm 
cười thôi. Đó là những câu trả lời rất hay. Còn nếu sư chú trả lời: 
"Bạch Thây con đang gọt cà rốt" thì hỏng. Câu hỏi của tôi: "Con đang 
làm gì đó? như là một tiếng chuông đưa ta trở về với thực tại. Ta có 
mặt thật sự trong giây phút hiện tại và ta thật sự đang sống. Còn nếu 
không có mặt trong giây phút hiện tại thì ta đâu có sống. 


Nhà văn Pháp Albert Camus có kể một câu chuyện trong đó ông viết 
“có người đang sống mà như chết, (ïÌ vit comme un mort). Người đó 
còn sống thiệt, nhưng mà sống như đang chết, tại vì không thật sự có 
mặt. Bây giờ quý vị cứ nhìn thử xung quanh đi. Ra thành phố, đứng ở 
một ngã tư và nhìn mọi người chung quanh trong một đám đông thì 
ta thấy phần lớn đều là những người chết. Tức là những người tuy 
thân ở đó nhưng mà tâm họ thì không ở đó. Thân tâm không nhất 
như, họ không sống vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại. 
Và mục đích của thiên tập là sống vững chãi thảnh thơi trong giây 
phút hiện tại. Bụt, đời sống của Bụt, con người của Bụt là một bài 
thuyết pháp linh động. Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đức Thế Tôn 
cũng vững chãi, thảnh thơi và có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu 
quý vị quan sát các thầy, các sư cô trong khóa tu thì quý vị cũng thấy 
các thây, các sư cô cũng đang thực tập để được như vậy. Phẩm chất 
của sự sống, sự có mặt của quý thây, quý sư cô lớn hơn người bình 


213 | Phần thực tập căn bản 


thường một chút là tại vì các thây, các sư cô luôn luôn sử dụng hơi 


thở, bước chân, công việc của mình để trở về an trú trong hiện tại. 
Chỉ có giây phút hiện tại để sống mà thôi 


Đời sống có những khổ đau, nhưng cũng đầy mâu nhiệm trong ta và 
chung quanh ta. Nếu ta không có mặt trong phút giây hiện tại thì làm 
sao ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm đó của sự sống và có hạnh 
phúc được. Ví dụ như sáng hôm nay lúc thức dậy, ta thấy mây bao 
phủ xung quanh núi, đẹp một cách lạ kỳ. Bây giờ cũng vẫn còn đẹp. 
Khi sư chú, sư cô đi thiên hành thì sư chú, sư cô an trú trong hiện tại 
nên sư chú, sư cô tiếp xúc được với cái đẹp đó, và thấy mình may 
mắn được đứng trong khung cảnh này. Sự tiếp xúc đó đưa lại chất 
liệu an lạc, hạnh phúc để nuôi dưỡng và trị liệu các vết thương trong 
thân và tâm của mình. Nếu anh vắng mặt thì làm sao anh tiếp xúc 
được với những mâu nhiệm của sự sống? Vì vậy anh phải có mặt. Đó 
là sự thực tập của chúng ta. Ví dụ như có mười lăm người đứng ngắm 
mặt trời lặn, mặt trời lặn có thể rất huy hoàng, ai cũng thấy cảnh mặt 
trời lặn mầu nhiệm vô cùng. Chúng ta nhiều người bận rộn đến nỗi 
không có thì giờ nhìn trời, nhìn đất để thấy cây cỏ, thấy mặt trăng lên, 
thấy mặt trời lặn, rất là tội nghiệp. Vậy thì mười lăm người đứng trên 
đồi nhìn mặt trời lặn, người nào cũng có thể thấy được cái đẹp của 
mặt trời lặn, nhưng có một người trong số mười lăm người không 
thấy được vẻ đẹp đó, tại vì người đó đang sâu đau, đang tưởng về 
quá khứ, đang lo sợ về tương lai cho nên người đó tuy là đứng chung 
với mười bốn người kia nhưng không tiếp xúc được với mặt trời lặn. 
Thân và tâm người đó không có mặt cùng một lúc, vì vậy người ấy 
không có mặt trong giây phút hiện tại và không thể tiếp xúc với cuộc 
sống. Đức Thế Tôn dạy: 


Quá khứ đã không còn 

Tương lai thì chưa tới 
Và ta chỉ có phút giây hiện tại để sống mà thôi. Nếu ta không trở về 
giây phút hiện tại thì ta đánh mất sự sống. Vì vậy cho nên sự ước hẹn 
của ta đối với sự sống là trong giờ phút hiện tại. Nếu ta đánh mất giây 


214 | Phần thực tập căn bản 


phút hiện tại thì ta lỡ hẹn uới sự sống. Quý vị thử tự hỏi mình đã lỡ hẹn 
với sự sống bao nhiêu lần rồi? Có nhiều người sống 40, 50 năm mà 
chưa bao giờ gặp được sự sống. Chúng ta hẹn gặp đủ thứ người: hẹn 
gặp bạn, bác sĩ, luật sư, thây, nhưng chúng ta không chịu hẹn gặp sự 
sống. Mà cái hẹn đó là trong giây phút hiện tại. Ta phải trở vê phút 
giây hiện tại để có thể tiếp xúc với sự sống. Cái năng lượng giúp cho 
ta trở về giây phút hiện tại là chánh riệm. Cho nên những người tu, 
những người xuất gia hay tại gia đều là những người đang chế tác 
năng lượng đó. Vậy thì nếu ta là một phụ huynh, một Huynh Trưởng 
mà muốn trị thương cho chính mình, muốn nuôi dưỡng cho mình, 
muốn đem lại chất liệu dinh dưỡng cho bản thân thì ta phải biết thực 
tập hiện pháp lạc trú, trở về với giây phút hiện tại và tiếp xúc với 
những mầu nhiệm của cuộc sống, có mặt trong giây phút hiện tại. 
Nếu không thì làm sao ta nuôi dưỡng, trị liệu cho ta, cho các em mà ta 
đang chăm sóc, và cho gia đình ta? Hiện pháp lạc trú là sự thực tập 
của chúng ta. 


Điều kiện của hạnh phúc nằm trong giây phút hiện tại 


Hai mươi năm hay ba mươi năm có thể đi qua như một giấc mộng và 
đến khi tới giờ phút hấp hối thì ta tự hỏi ta đã thật sự sống được bao 
nhiêu giây phút đồng hồ trong cuộc sống của ta? Ta sẽ ngạc nhiên mà 
thấy rằng ta chưa từng bao giờ thật sự sống hết. Suốt đời, ta chỉ chạy 
mà thôi. Ta chỉ rong ruốổi, trôi lăn mà thôi. Ta chưa bao giờ thật sự 
sống sâu sắc được tại vì chưa bao giờ ta được học phương pháp trở về 
an trú trong phút giây hiện tại. Chúng ta bị sự mê tín chi phối là hạnh 
phúc không thể có bây giờ được, hạnh phúc phải nằm ở tương lai, nên 
người nào trong chúng ta cũng chạy về tương lai. Chỉ có tương lai 
mới có hạnh phúc. Những điều kiện của hạnh phúc ta có chưa đủ, ta 
còn thiếu một, hai, ba, bốn điều kiện nữa. Ban đầu ta nghĩ rằng có 
bằng cấp thì ta hạnh phúc. Đến khi có bằng cấp ta vẫn không hạnh 
phúc. Hay ta vẫn còn thiếu cái nhà, cái xe hơi? Và ta chạy đi kiếm cái 
điều kiện mà ta thiếu. Nhưng khi có những điều kiện đó rồi ta vẫn 
chưa thấy có hạnh phúc. Và như vậy ta tiếp tục chạy cả đời, không 
bao giờ có thể dừng lại được. Trong khi theo giáo pháp của Đức Thế 


215 | Phần thực tập căn bản 


Tôn thì những điều kiện của hạnh phúc đã có sẵn trong giây phút 
hiện tại. Nếu ta ăn trong chánh niệm, tiếp xúc sâu sắc thì ngay trong 
hiện tại đã có rất nhiều hạnh phúc rồi. Đôi khi nó còn nhiều hơn 
những øì ta thật sự cần. Một trong những ví dụ là ta có hai con mắt. 
Hai mắt ta còn sáng và ta chỉ cần mở mắt ra là thấy núi, mây, trời, cỏ 
cây, thấy khuôn mặt quen thuộc của người ta thương. Chỉ cân ngồi 
trên bãi cỏ ngắm nhìn mùa xuân thì ta có thể tạo ra thiên đường của 
thiên nhiên đầy màu sắc. Có nhiều cái đẹp quá chừng xung quanh ta 
nhưng ta không có khả năng hưởng và tiếp xúc. Chỉ đến khi bị mù thì 
ta mới biết rằng có đôi mắt sáng là quý vô cùng. Khi đã bị mù rồi thì 
không thể nhìn thấy hình ảnh, màu sắc nào nữa hết, lúc đó ta mới nói 
rằng tiếc quá, ngày xưa mình đã không biết sử dụng đôi mắt của 
mình. Bây giờ ao ước duy nhất của ta là có một ông bác sĩ nào có thể 
chữa lành đôi mắt và làm cho ta có thể thấy được hình ảnh và những 
màu sắc, thì khi đó ta giống như được đưa vào thiên đường của màu 
sắc, của hình ảnh. Nhưng thật sự chúng ta ở đây ai cũng có hai mắt 
sáng, đang ở trên thiên đường, nhưng có mấy ai trong chúng ta đã 
tiếp xúc được với thiên đường của màu sắc, của hình ảnh? Mấy ai đã 
hạnh phúc trong sự tiếp xúc đó? Tại vì sao? Tại vì ta không có chánh 


niệm, không có khả năng an trú trong hiện tại, tại vì ta tiếp tục chạy. 


Ngay cả trong giấc mơ, ta vẫn tiếp tục chạy, chứ đừng nói là trong khi 
ta thức. Ta không dừng lại được vì ta quen chạy rôi. Ta đã chạy từ 
nhiều kiếp xa xưa, khi ta là tổ tiên, ông bà, cha mẹ; bây giờ làm con, ta 
vẫn tiếp tục chạy. Và khi ta sinh ra cháu, cháu cũng sẽ tiếp tục chạy. 
Cho nên Đức Thế Tôn bảo ta hãy dừng lại. Đó là thiền chỉ. Chỉ nghĩa 
là ngưng lại, phải ngưng lại, phải biết an trú trong phút giây hiện tại 
thì tự nhiên ta khám phá ra được là có rất nhiều điêu kiện hạnh phúc 
đang có mặt cho ta và tự nhiên ta có hạnh phúc liên lập tức. Hai mắt 
sáng là một điều kiện căn bản của hạnh phúc. Trái tim của ta đang 
hoạt động bình thường là một điều kiện của hạnh phúc. Có nhiều 
người không có trái tim bình thường, họ có thể bị đau tim bất cứ lúc 
nào. Luôn luôn họ nơm nớp lo sợ. Họ chỉ mong ước có trái tim bình 
thường như của ta thôi mà cũng không có được. Thành ra ta có rất 
nhiều điều kiện hạnh phúc nhưng ta đạp lên trên đó mà đi rất uống! 


216 | Phần thực tập căn bản 


Cho nên trở về với giây phút hiện tại là điều gởi gắm của Đức Thế 
Tôn. Ta có rất nhiều điều kiện hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Và ta 
có thể bắt đầu có hạnh phúc liền lập tức. Cái đó gọi là hiện pháp lạc 


trú. 


Câu nói “ện pháp lạc trú” và “sống an lạc, hạnh phúc trong siâu phút hiện 
tại là một câu nói rất quan trọng của Bụt nhưng mà chúng ta rất ít khi 
được nghe, không hiểu tại sao. 


An lạc ngay trong giờ phút hiện tại là nghệ thuật của sự tu học 


Nghệ thuật của sự tu học là để được đạt tới sự an lạc ngay trong giờ 
phút hiện tại bởi vì trong giờ phút hiện tại chúng ta đang có những 
điều kiện của hạnh phúc. Nếu biết trở về với giây phút hiện tại thì ta 
có thể tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc đang có mặt 
trong giây phút đó. Vì vậy Đức Thế Tôn dạy là chúng ta có thể có an 
lạc ngay trong giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây, mà không cân chạy 
theo những cái ảo ảnh của hạnh phúc xa vời trong tương lai hay bám 
víu những hình bóng hạnh phúc của quá khứ. Phần lớn chúng ta 
không có khả năng an trú trong hiện tại. Có thể là chúng ta đang ôm 
ấp một hình ảnh của quá khứ mà chúng ta không buông bỏ được; có 
thể là chúng ta đang lo lắng, sợ hãi và mơ ước cho tương lai và vì vậy 
chúng ta không có khả năng an trú, không có khả năng tiếp xúc được 
hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Phương pháp thực tập của 
Đức Thế Tôn là giúp cho chúng ta trở về, an trú, vững chãi trong giây 
phút hiện tại, bởi vì sự sống chỉ có trong giây phút hiện tại mà thôi. 


Trong Gia Đình Phật Tử có một bài mà ta hay hát mỗi khi có thầy tới. 
Đó là bài Kính Mến Thầy: "Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính 
chào thầy. Trong giờ phút vưi này, chúng con biết làm gì đây?” Câu 
"chúng con biết làm gì đây" buồn cười lắm, tại vì ta mừng quá cho 
nên ta không biết làm gì. Rồi ta lăng xăng, lo chuyện này, lo chuyện 
khác cho đến khi thầy trò phải chia tay nhau. Rốt cuộc thầy với ta 
không được sống hạnh phúc với nhau trong giò phút gặp gỡ. Quý vị 
nghĩ lại thử xem: giờ phút hiện tại mà ta được gặp người thương, 
người thương của ta là thây, là các anh, các chị, là các em, thì ta phải 


217 | Phần thực tập căn bản 


biết an trú trong giờ phút đó để tận hưởng, để sống một cách sâu sắc 
niềm hạnh phúc mà ta đang có. Có rất nhiều người có những điều 
kiện hạnh phúc nhưng không an trú được trong hiện tại, vì vậy họ 
không sống được sâu sắc với những giờ phút mà đáng lý họ phải có 
hạnh phúc. Do đó có mặt trong giây phút hiện tại và sống sâu sắc với 
giây phút hiện tại là giáo lý rất sâu sắc của Đức Thế Tôn. Ta bị quá 
khứ ám ảnh, ta bị tương lai lôi kéo. Ta đã quên đi và đã đánh mất khả 
năng có thể sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Đó là vì chúng 
ta không an trú được. Và vì vậy cho nên sự thực tập của chúng ta phải 
đi theo đường lối đó. “Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì 
đây? Rất rõ ràng là trong giờ phút vui này chúng con phải an trú 
trong hiện tại để có thể hưởng được một cách rất sâu sắc sự có mặt 
của thầy, của anh, của em, của chị. Vì vậy mời quý vị thay đổi câu đó 
thành: "Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thây. Trong 
giờ phút vui này, chúng con quyết lòng ngồi đây..." Ngồi với sự vững 
chãi, thảnh thơi, an trú trong hiện tại để có thể thấy được rằng thây ta 
đang có mặt đó, Huynh Trưởng của ta đang có đó, chị ta có đó, em ta 
có đó, và giờ phút này là giờ phút tuyệt vòi. 


Có mặt cho nhau 


Ta biết rằng nhiều khi thân ta ở đó mà tâm ta ở chỗ khác nên ta không 
thật sự có mặt. Ví dụ em ta ởi tới với một nụ cười rất tươi, rất hồn 
nhiên, rất thơ ngây. Em tới để kiếm một chút xíu sự chú ý của ta tại vì 
con nít lúc nào cũng cần sự chú ý của người lớn. Nhưng tuy ta ngồi 
đó mà tâm ta đang rong ruổi trong quá khứ, trong tương lai, trong 
những sự lo lắng này kia nên ta không thật sự có mặt cho em. Và em 
bé sẽ thất vọng. Ta không có mặt đó cho em ta, ta không có mặt đó 
cho con ta, ta không có mặt đó cho cha, cho mẹ ta, ta luôn luôn vắng 
mặt. Có khi ta sống với mẹ ta mười năm, hai mươi năm mà tâm ta 
không bao giờ an trú và chưa bao giờ ta từng thật sự có mẹ và sống 
bên cạnh mẹ. Một ngày nào đó mẹ ta mất rồi thì ta mới tiếc. Ta nói 
rằng mình sống bên mẹ mười năm, hai mươi năm nhưng chưa bao 
giờ ta thật sự sống được một cách sâu sắc những giây phút bên cạnh 


mẹ. Đó là thông điệp của đoản văn "Bông Hồng Cài Áo". Ta cũng vậy, 


218 | Phần thực tập căn bản 


ta sống bên cạnh những người thương của mình nhưng ta không có 
khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên cùng sống 
dưới một mái nhà mà không hắn là sống dưới một mái nhà. Chúng ta 
không có mặt cho nhau tại vì chúng ta bị quá khứ lôi, bị tương lai kéo. 
Ta không an trú được trong giây phút hiện tại và ta không thừa 
hưởng được những điều kiện của hạnh phúc đang có mặt trong giây 
phút hiện tại. Những điều kiện đó có rất nhiều nhưng khi ta dẫm lên 
chúng mà đi qua rồi thì ta than rằng ta không có hạnh phúc. Khi ta 
thực tập hơi thở có ý thức thì một phép lạ sẽ xảy ra. Tuy thân ta ngồi 
đây mà tâm ta đang rong ruổi ở chỗ khác nhưng giữa thân và tâm có 
một sự liên kết gọi là hơi thở. Khi thân đi một đường và tâm đi một 
nẻo thì ta ở trong trạng thái không có mặt thật sự. Trạng thái này 
danh từ Phật học gọi là “thất niệm. 


Chánh niệm là có mặt đích thật 


Thất niệm có nghĩa là quên lãng. Ở giữa thân và tâm có một cây cầu. 
Cây cầu đó là hơi thở và khi ta năm lấy hơi thở, thở một cách có 
chánh niệm: "Tôi đang thở uào 0à tôi biết tôi đans thỏ 0uào. Tôi đang thở ra 
0à tôi biết tôi đang thở ra", cái đó gọi là hơi thở chánh niệm. Ta chỉ cân 
thở một hoặc hai hơi có ý thức như vậy thì tự nhiên thân và tâm ta trở 
lại và đoàn tụ với nhau. Thân và tâm mà trở về với nhau thì ta thật sự 
có mặt trong giây phút hiện tại. Trong kinh gọi là trạng thái 'thân tâm 
nhất như”, tức là thân với tâm hòa hợp lại, thành ra một. Đó là trạng 
thái của sự có mặt thật sự, trạng thái của sự tỉnh thức và chỉ cần một 
hơi thở chánh niệm, hai hơi thở chánh niệm là có thể đưa ta về trạng 
thái "thân tâm nhất như" rồi. Khi ngồi, khi đứng, khi đi, và cả khi lái 
xe, nếu ta biết thở vào và thở ra có chánh niệm thì ta đem thân về hợp 
nhất với tâm và ta tự nhiên có mặt. Có mặt ở đâu? Có mặt ở trong 
hiện tại. Có mặt ở trong cái bây giờ và ở đây. Đó là bắt đầu trạng thái 
tỉnh thức. Bụt là người tỉnh thức, tại vì Bụt luôn luôn có mặt khi mà 
chúng ta thở những hơi thở có ý thức. Khi đi mà ta biết là ta đang 
bước đi, tức là có ý thức về thân ta đang đi, thì lúc ấy chánh niệm có 
trong ta. Khi ăn cơm mà ý thức là ta đang ăn cơm, thì lúc đó gọi là ăn 
trong chánh niệm. Khi rửa bát mà ta rửa bát có chánh niệm thì năng 


219 | Phần thực tập căn bản 


lượng chánh niệm có trong ta. Có hai cách rửa bát: một là vừa rửa bát 
vừa nghĩ vấn vơ, nghĩ chuyện này chuyện khác, đánh mất mình trong 
quá khứ, trong tương lai, trong sự lo lằng, trong sự buồn khổ, trong 
sự giận hờn. Đó là rửa bát trong thất niệm. Còn nếu biết tu thì ta phải 
rửa bát trong chánh niệm, tức là ta có mặt hoàn toàn trong giây phút 
rửa bát. Ta biết rằng ta đang sống và rửa bát cũng là một phép lạ. Rửa 
bát có thể là một hành động tu tập rất sâu sắc, ta có thể có an lạc và 
hạnh phúc ngay trong khi đang rửa bát. An trú trong hiện tại. Giờ 
phút rửa bát cũng quan trọng như giò phút ngồi thiền, giờ phút niệm 
Bụt hay giờ phút họp đoàn bởi vì trong giờ phút đó, chánh niệm có 
mặt. Chánh niệm có mặt tức là Đức Thế Tôn có mặt. Đức Thế Tôn 
được làm bằng một chất liệu gọi là chánh niệm. Và vì vậy cho nên 
ngài luôn luôn có mặt ở trong giây phút hiện tại. Ngài có mặt nên sự 
sống cũng có mặt. Nếu ta không có mặt thì làm sao mà sự sống có mặt 
được? Bụt dạy: "Sự sống chỉ có thể tìm ra, chỉ có thể tiếp xúc được 
trong giây phút hiện tại mà thôi”. Ngài đã nói: 


Dừng luyến Hếc quá khứ 

Dừng mơ tưởng tương lai 

Quá khứ đã không còn 

Tương lai thì chưa tới 

Sự sống chỉ có thể được Hếp xúc trong giâu phút hiện tại. 


Vì vậy khi ta trở về với giây phút hiện tại, thân và tâm hợp nhất thì ta 
có thể tiếp xúc được với sự sống. Lúc đó ta là một con người thực sự 
sống. Lúc đó ta mới thực sự có mặt. Ví dụ như khi ta ngồi hay đứng 
nhìn cảnh mặt trời mọc. Cảnh mặt trời mọc rất huy hoàng, rất tráng 
lệ. Nhưng nếu ta đứng đó mà tâm chỉ nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới 
tương lai và tâm bị kẹt trong sự lo lắng, sợ hãi, buồn phiền thì cảnh 
mặt trời huy hoàng đang mọc đó không phải cho ta, nó không thật sự 
có mặt. Chỉ khi nào thân tâm ta hợp nhất và có mặt một cách đích 
thực trong giờ phút hiện tại thì cái cảnh tráng lệ của mặt trời mọc mới 
là cho ta mà thôi. Vì vậy cho nên thực tập chánh niệm tức là làm cho 
mình có mặt thật sự và sống động. Đó là sự thực tập căn bản của đạo 
Bụt gọi là “hiện pháp lạc trú“. Nếu ta có mặt thì tất cả những mâu 


nhiệm của sự sống đều có mặt cho ta. Mẹ ta, em ta, thầy ta, đoàn ta là 


220 | Phần thực tập căn bản 


một hiện tượng mầu nhiệm của sự sống. Mặt trời mọc, đám mây, cây 
ối, bông hường, tất cả những cái đó đều có mặt đích thực nếu ta có 
mặt đích thực. Vì vậy cho nên sự thực tập của chúng ta là có mặt. Khi 
chúng ta được gặp mặt nhau như thế này thì chúng ta phải thực tập 
thật sự có mặt để ta có thể hưởng được sự có mặt của nhau, sự có mặt 
của thầy và sự có mặt của một cơ hội rất lớn. Đó là cơ hội được ngồi 
với nhau, được đứng với nhau, được thở với nhau, được ởi thiên 
hành với nhau và được quán chiếu với nhau về quá khứ, hiện tại, và 
tương lai của Gia Đình Phật Tử. 


"Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay thầu 0ề đâu, chúng con xin kính chào 
thầy”. Kính chào thầy chỉ cân xá một cái, đâu cần phải có thì giò 
nhiều. "Trong giờ phút 0ui nàu, chúng con biết làm øì đây?" Bây giò thì ta 
biết làm gì rôi đó! Chúng con quyết tâm có mặt tại đây để chúng con 
có thể hưởng được sự có mặt của thầy và của tất cả các bạn trong giây 
phút này. “Chứng con nguuện tỉnh tấn, diệt tan tham sân hận... Ánh đạo 
hằng mmơng tiến đến gần." Tôi đề nghị như vậy vì chánh niệm là bản 
chất của sự tu học của mình. Năng lượng chánh niệm càng lớn thì ta 
càng có mặt đích thực. Vì vậy ta tu tập làm sao cho năng lượng chánh 
niệm càng tăng tiến, vững bên. Câu này có thể thay cho câu "ánh đạo 
hằng mong tiến đến gần". Ta không cần mong "tiến đến gần" ánh đạo. 
Ta thực tập thở, thực tập đi, thực tập ngồi cho có chánh niệm thì năng 
lượng của chánh niệm tự nhiên tăng tiến, đó không còn là một điêu 


mong ước, chúc lành mà là sự thật đang xảy ra. 


Lãnh thổ của Bụt 


Phòng thở 


Trong thế kỷ thứ 21, mỗi nhà đều phải có một căn phòng, gọi là 
phòng tĩnh tâm, thiền phòng, hoặc phòng thở (breathing room). 
Trong nhà, chúng ta có đủ thứ phòng: phòng khách, phòng bếp, 
phòng ăn, phòng ngủ, nhưng chúng ta còn thiếu một căn phòng để 
dành cho đời sống tâm linh của ta. Có nhiều lúc ta cần nuôi dưỡng ta, 
tĩnh tâm, lãy lại niềm vui và sự thăng bằng trong thân và tâm. Vì vậy 
ta cần thiết lập một phòng thở trong gia đình để có địp cho cha mẹ và 


221 l Phần thực tập căn bản 


con cái thực tập với nhau. Đó là lãnh thổ của an bình, tnh tâm và 
chánh niệm. Mỗi khi ta bước vào phòng là bước vào lãnh thổ của Đức 
Thế Tôn. Ta bước rất nhẹ và chánh niệm, tại vì có Đức Thế Tôn đang 
ngự tọa ở trong phòng. 


Căn phòng đó nhỏ thôi, hai hoặc ba thước cũng được. Ta không cân 
phải trang trí nhiều. Ta chỉ cần một cái bàn nho nhỏ, một bình hoa với 
một bông hoa. Quan trọng nhất là ta có một cái chuông nhỏ. Nếu ta 
tìm thấy một tượng Bụt rất đẹp, có nụ cười mà khi nhìn vào ta cảm 
thấy nhẹ nhàng, thanh thoát thì mới nên thỉnh về, không thì ta nên 
chờ đợi. Trong khi chờ đọi, ta cắm một bông hoa vào trong bình. Bông 
hoa đó tượng trưng cho Đức Thế Tôn. Ta xá bông hoa là xá Đức Thế 
Tôn. Ít nhất bông hoa cũng có sự tươi mát và sự mầu nhiệm, xứng 
đáng đại diện cho cả vũ trụ. Vì vậy bông hoa xứng đáng đại diện cho 
Đức Thế Tôn trong khi chúng ta chờ đợi một tượng Bụt thật đẹp mà 
nhìn vào ta cảm thấy hoan hỉ và hạnh phúc. 


Mỗi khi ta bất an, giận hờn, buồn tủi thì ta có thể đi vào trong phòng 
thở đó để thực tập thở với tiếng chuông. Tiếng chuông phải được xem 
như tiếng gọi của Đức Thế Tôn gọi ta trở về với tự tâm, để ta có thể 
làm mới lại thân tâm, để ta có thể khôi phục lại được sự vững chãi, 
thánh thơi và an vui trong hiện tại. Trong gia đình chúng ta phải ký 
một hiệp ước với nhau là mỗi khi có người thực tập ở trong phòng 
thở, thỉnh chuông thì tất cả những người khác phải tắt hết các máy 
cassette, radio, T1-vi vì giờ đó có người đang sử dụng phòng thở. Và 
nếu ta đang làm công việc gì như đang học bài, đang nấu bếp thì ta 
phải làm những công việc đó một cách rất im lặng, tôn trọng sự thực 
tập của người kia. Tại vì người kia đang bất an, đang giận dữ, đang 
buồn tủi nên người đó đang cần sự thanh tịnh để thực tập thì ta cũng 
thực tập như vậy. Điều này không có gì mới vì trong chùa cũng vậy, 
buổi sáng trong giờ công phu và thiên tọa thì dưới bếp cũng có các 
thây, các sư chú đến phiên phải làm thức ăn sáng cho đại chúng 
nhưng tất cả mọi người đều làm trong im lặng, theo dõi hơi thở và 
lắng nghe tiếng chuông cũng như tiếng kinh. Trong gia đình ta cũng 
có thể bắt chước như vậy. 


222l Phần thực tập căn bản 


Có một nền văn minh gọi là nền văn minh tu viện (monastic culture, 
monastic civilization) và nền văn minh đó có thể chia sẻ bớt cho thế 
gian. Những phương pháp được thực tập trong tu viện đó đều có thể 
đem chia sẻ với những người cư sĩ sống ở thế gian, trong gia đình và 
trong xã hội. Vậy thì cái phòng thở đó trong gia đình là một thiên 
đường rất nhỏ và chúng ta có không gian để làm mới lại thân tâm. 
Chúng ta có không gian để có thể khôi phục lại được sự thanh tịnh, 
vững chãi và thảnh thơi của chúng ta. Vì vậy cho nên tất cả mọi người 
trong gia đình, từ cha mẹ đến con cái đều phải tôn trọng cái không 
gian đó và chỉ vào trong phòng thở những lúc mình thực tập thôi, 
không được dùng phòng thở vào những mục đích khác. 


Món quà lớn nhất cho con là hạnh phúc của cha mẹ 


Ở nhiều gia đình không khí có thể trở thành ngột ngạt rất mau chóng. 
Nhiều khi cha nói một câu gì đó và mẹ đau khổ, mẹ khóc hay là mẹ 
nói một câu gì đó làm cho cha bực bội rôi không khí gia đình trở nên 
khó thở. Đứa con sống trong không khí đó không được lành mạnh 
lắm và khi cha mẹ làm khổ nhau thì đứa con bị vết thương trong trái 
tim. Trái tim của em còn ngây thơ, dễ bị tổn thương. Mỗi khi nghe ba 
nói nặng mẹ một câu, mẹ khóc, cha nối trận lôi đình thì trái tim em bé 
đi qua một vùng bão tố lớn. Khi người lớn nổi giận, làm khổ nhau thì 
không để ý tới điều đó. Ta gây thương tích trong trái tim của đứa con 
ta mà không biết. Đứa bé lớn lên, sẽ giữ mãi thương tích đó. Nhiều 
người trẻ nói rằng món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con 
cái là sự hạnh phúc của chính hai người. Nếu cha mẹ không có hạnh 
phúc, làm khổ nhau thì không giữ được gì cho con hết. Đứa con 
không cần tới một chiếc xe hơi, một trương mục, hay một căn nhà lầu. 
Nó cần nhất là hạnh phúc, không khí đầm ấm của gia đình, nơi mà 
em được nuôi dưỡng và lớn lên. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của 
trẻ thơ. 

Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, chúng ta có những ngôi nhà với vườn 
lớn, ao, hồ xung quanh. Khi đau khổ, em bé có thể chạy ra vườn hoặc 
chạy qua nhà một người dì, người cô, người chú để than thở và trốn 
tránh. Bây giờ ở chung cư, em bé không có cách nào để chạy thoát 


223 l Phần thực tập căn bản 


không khí nặng nê và ngạt thở đó. Nó vô trong toilet, đóng cửa lại 
nhưng vẫn không thoát. Tiếng cha mẹ cãi nhau, làm khổ nhau vẫn 
vọng vào trong toilet như thường. Nếu có được phòng thở, em bé có 
thể trốn vào đó và thỉnh lên một tiếng chuông thì cả cha mẹ đều nghe 
tiếng chuông đó, đều biết rằng mình đang làm khổ con và sẽ ngừng 
lại sự cãi lộn hay làm khổ nhau. Thành ra tiếng chuông mà em bé 
thỉnh trong phòng thở là một tiếng kêu cứu rất lớn, kêu cứu Bụt và 


kêu cứu cha mẹ. 


Tiếng chuông chánh niệm 


Nếu ta là một gia đình tin Phật thì ta phải cam kết với nhau, cam kết 
giữa cha mẹ và con cái là mỗi khi nghe một tiếng chuông thì tất cả 
đều ngừng lại để thở và để khôi phục lại sự thanh tịnh, an lạc trong 
chính mình. Phòng thở đó là lãnh thổ của an lạc, hòa bình và hòa 
thuận. Khi mà chúng ta đã vào phòng thở ngồi rôi thì không ai có 
quyền đi theo. Những khi em bé bị la rây mà đi vào phòng thở, ngồi 
thỉnh chuông thực tập thì cha mẹ không có quyền đi theo để mà la 
mắng. Mỗi khi người vợ đau bưồn, khổ sở thì thay vì vào trong phòng 
đóng cửa khóa lại mà khóc một mình thì nên học đi thiên hành về 
phía phòng thở, mở cửa phòng ra xá Đức Thế Tôn, thỉnh chuông và 
ngôi xuống thực tập. Khi tiếng chuông vọng lên thì người chồng biết 
là vợ đang đau khổ và người chồng sẽ quán xét trở lại xem mình đã 
nói gì, đã làm gì để cho người hôn phối của mình đau khổ. Những 
đứa con cũng vậy, biết là mẹ đang đau khổ và các con sẽ nhẹ nhàng 
hơn, im lặng hơn trong các động tác hàng ngày. 


Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm hoặc đi học, chúng ta dành ra hai 
hoặc ba phút, mở cửa phòng thở, bước vào nhẹ nhàng. Ta khép cửa 
lại, xá Bụt hoặc bông hoa, ngồi xuống và bắt đầu thỉnh chuông. 
Chúng ta thở ba hơi "thở vào tâm tính lặng, thở ra miệng mỉm cười”. 
Chúng ta thực tập ba tiếng chuông là chín hơi thở, rôi đứng dậy xá 
Đức Thế Tôn và đi làm. Nếu con chúng ta còn ổi học thì ta cũng dạy 
cho các con, sau khi mặc áo, soạn sách vở xong thì đến phòng thở, để 
cặp ở bên ngoài, mở cửa nhẹ nhàng, thở vào thở ra rồi bước vào trong 


phòng. Khi bước vào phòng, cháu hướng về bàn thờ xá Bụt hoặc xá 


224 l Phần thực tập căn bản 


bông hoa một cái, rồi ngồi xuống và thực tập thỉnh chuông y như vậy. 
Thở được chín hơi, cháu đứng dậy, xá Đức Thế Tôn, mở cửa ổi ra 
ngoài, câm cặp sách và đi học. Chúng ta phải thực tập như vậy. 


Thường thường, người ta hay chúc nhau có một ngày đẹp (“Have a 
nice day"), nhưng đó chỉ là chúc tụng, còn đây là sự thực tập. Nếu 
chúng ta bắt đầu ngày mới bằng những hơi thở nhẹ nhàng chánh 
niệm và nụ cười thì chúng ta đã bắt đầu bằng một ngày rất đẹp rồi. Ta 
thật sự bắt đầu một ngày đẹp bởi sự thực tập của ta, chứ không cần ai 
chúc tụng cả. Chúc thì cũng tốt, nhưng quan trọng là mình thật sự có 
được một ngày rất an lạc. Trước khi đi ngủ chúng ta cũng thực tập 
giống như buổi sáng, ngồi xuống thỉnh ba tiếng chuông, tập thở trước 
khi đi ngủ. Ta cân phải làm như vậy và tập cho các con chúng ta làm 
như vậy. Đó là một nếp sống rất đẹp. 


Trong các gia đình Thiên Chúa giáo, trước khi đi ngủ các em bé chắp 
tay cầu nguyện. Bây giờ không còn nhiều em làm như vậy nữa, 
nhưng ngày xưa, trước khi lên giường em quỳ dưới chân giường nói 
chuyện với Chúa một, hai câu rất đẹp. Đức Thế Tôn là người mà 
chúng ta kính trọng và yêu mến. Ta phải nói chuyện với Đức Thế Tôn, 
tại vì Đức Thế Tôn nằm ngay trong trái tim của chúng ta. Mỗi khi em 
bé khóc, khổ đau và giận hờn thì người mẹ, hoặc người cha phải nói 
với con: "Con cầm tay cha và hai cha con mình đi vào trong phòng 
thở, cùng thực tập với nhau". Ta nắm tay em bé với tất cả tình thương, 
dắt em bé đi từng bước vững chãi và nhẹ nhàng tới phòng thở. Từ 
giây phút được cha hay mẹ nắm tay thì em bé đã thấy đỡ rồi. Có cha, 
mẹ biết thực tập, hướng dẫn cho mình thực tập, là một sự kiện rất 
mầu nhiệm. Ta mở cửa phòng thở, bước vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng, 
xá Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống và bắt đầu thỉnh chuông. Hai cha con 
hoặc hai mẹ con ngôi thực tập với nhau, giúp em bé lấy lại sự trâm 
tnh trong trái tim. Đó là một hành động rất đẹp trong gia đình. 
Chúng ta có thể mua một bức tranh rất là mắc tiền của Van Goph. 
Nhưng bức tranh đó sẽ không đẹp bằng cảnh tượng hai mẹ con, hai 
cha con ngồi xuống thực tập với nhau. Khi người kia nói một câu xúc 
phạm tới ta, làm cho ta đau khổ, thay vì cãi lại, ta trở về chăm sóc cái 
giận của ta. Ta đứng dậy, theo dõi hơi thở và bước về phía phòng thở. 


225 l Phần thực tập căn bản 


Thấy như vậy, người kia phải biết trách nhiệm của mình. Họ đã nói 
gì, đã làm gì khiến cho ta đau khổ. Đó là tiếng chuông chánh niệm. 
Thấy ta thực tập, tự nhiên người đó phát khởi trong tâm sự cung kính 


đối với ta. 
Lập phòng thở là một hành động cần thiết 


Trong nhà, ta có tất cả các phòng cho mọi sinh hoạt khác mà chúng ta 
không có một phòng nào cho hệ thần kinh của ta. Hệ thần kinh của 
chúng ta bị đánh động nhiều lần trong một ngày. Những lúc giận, 
buồn, hay tuyệt vọng thì ta không có chỗ trú ẩn. Vì vậy thiết lập một 
phòng thở trong gia đình là một hành động cần thiết. Là người 
Huynh Trưởng, chúng ta phải khuyến khích các em về nói với ba mẹ 
thiết lập một phòng thở cho các em. "Gia đình em có phòng thở 
không? Chưa có à? Có cần anh nói với ba mẹ không?" Những người 
trong gia đình không có cơ hội ngồi im lặng, tập thở với nhau, là một 
thiếu sót rất lớn. Người Huynh Trưởng phải làm thế nào để cho tất cả 
các em đều có một phòng thở ở trong nhà. Dĩ nhiên người Huynh 
Trưởng phải có phòng thở của chính mình ở trong nhà. Một ngày nào 
đó anh hay chị mời tất cả các em tới thăm phòng thở của ta, làm thiên 
trà ở trong đó. Phòng thở của anh như vậy đó và mỗi khi anh buồn, 
anh giận, anh không có bình an trong tâm thì anh sử dụng phòng thở 
này để lấy lại vững chãi, thảnh thơi và an lạc của anh. Anh mong các 
em cũng có một phòng thở như vậy trong nhà của các em. Rồi ta hỏi 
các em: "Phòng thở của em đã sắp đặt xong chưa? Chừng nào chúng 
ta có thể đến để khánh thành phòng thở ở nhà em? Chúng ta sẽ tổ 
chức một buổi thiền trà nhỏ để đánh dấu ngày bắt đầu sự thực tập 
của gia đình em." 


Thưa quý vị, đã có hàng chục ngàn đệ tử ngoại quốc của tôi thiết lập 
phòng thở trong nhà của họ và thực tập theo những lời chỉ dẫn đó. Vì 
vậy chúng ta, những người trong Gia Đình Phật Tử, cần cấp tốc thiết 
lập phòng thở. Chúng ta chỉ cần một cái gối ngồi thiền, một bình hoa, 
và quan trọng nhất là một cái chuông nhỏ. Mọi người đều phải im 
lặng khi có người trong nhà vào phòng thở và thỉnh chuông. Tiếng 


226 | Phần thực tập căn bản 


chuông đó gọi ta trở vê giây phút hiện tại với Đức Thế Tôn, tĩnh lặng 


và mim CƯỜI. 


Nếu chúng ta có phòng thở thì sự an lành hạnh phúc trong gia đình sẽ 
tăng tiến rất mau, nội trong một tưần lễ thôi là không khí gia đình đã 
đối khác. Chúng ta phải tận dụng sự có mặt của phòng thở trong nhà 
chúng ta. Vì vậy một trong những pháp môn mà các Huynh Trưởng 
cần thực hiện là làm thế nào cho tất cả những đoàn sinh của đoàn 
Oanh Vũ, đoàn Thiếu Niên, hay tất cả mọi người đều có một phòng 
thở trong gia đình. Ta phải hỏi thăm, đôn đốc, làm sao mà trong vòng 
một năm tất cả các đoàn sinh trong nhà đều phải có phòng thở hết. 


Cái bánh trong tủ lạnh 


Có một phương pháp thực tập mà chúng tôi hướng dẫn cho các em 
thiếu nhi Tây Phương để các em xử dụng khi ba má các em đang cãi 
vã, làm khổ nhau, đó là phương pháp “Cái bánh trong tủ lạnh“. Rất 
nhiều thiếu nhi Hoa Kỳ và Âu Châu đã tiếp nhận phương pháp đó và 
đã thực tập rất thành công. Mỗi khi ba má cãi vã nhau, lớn tiếng với 
nhau thì không khí trong gia đình trở nên ngột ngạt, khó thở, các đứa 
con trở thành nạn nhân, ngộp thở và gánh chịu tất cả những lời chua 
chát, đay nghiến... của cha mẹ. Chúng không biết phải làm gì và ngồi 
đó chịu trận. Nhưng đâu phải chỉ có những người con mới bị ngộp 
thở, cả hai vợ chồng cũng bị ngộp thở, cũng chịu chết mà không có 
cách gì để thoát ra. Trong tình thế như vậy thì phương pháp “Cái 
bánh trong tủ lạnh có thể giúp cả gia đình thoát ra được cái bầu 
không khí ngột ngạt đó. Phương pháp là như thế này: Khi em bé thấy 
không khí trong gia đình quá ngột ngạt, khó thở, thấy mình đau khổ 
quá, trái tim bị xiết chặt lại, thân thể bị tê cứng lại, thì em lập tức trở 
về với hơi thở chánh niệm: thở vào ba hơi, thở ra ba hơi thật thoải mái 
rồi em thốt lên một câu thần chú: "Má ơi, hình như là mình có cái bánh ở 
trong tủ lạnh phải khôns?" Đó là một câu thần chú. Em bé chỉ cần thốt 
lên câu thần chú ấy thì tức khắc ba má sẽ hiểu. Câu đó có nghĩa là: "Ba 
má ơi, con đang khổ lắm. Ba má làm khổ nhau và điều đó làm khổ 
con." Nhưng em bé không cần nói trực tiếp như vậy, em bé chỉ cần 
nói: "Má ơi (hoặc ba ơi), hình như là mình có cái bánh ở trong tủ lạnh 


227 | Phần thực tập căn bản 


phải không?" Thì lúc đó cả ba và má đều thấy được tâm trạng của 
người con. Lúc đó mẹ có thể vin vào câu nói đó để tiếp: "Đúns rồi cơn, 
tại sao cơn không đi 0ô lấ cái bánh đó rồi cơn đem tách trà ra sau 0wờn đặt 
lên bàn, má sẽ đi làm trà, pha cà phê cho ba cơn." Thế là em bé có cơ hội 
chạy thoát vào bếp, má cũng có cơ hội để đi vào bếp làm trà hay pha 
cà phê. Ông chồng sẽ cảm thấy hơi quê nếu ngồi trơ ra đó một mình 
vì ông biết rằng con mình đang đau khổ, vợ mình đang đau khổ; hai 
người đã nghe lời Sư Ông dạy và đang thực tập để thoát ra khỏi tình 
trạng nặng nề. Hai mẹ con đang cố gắng thực tập để phá vòng vây 
của sự hờn giận, thì là một người chồng, một người cha, mình cũng 
nên đóng góp vào một tay, mình có thể đi vào Phòng Thở để thỉnh 
chuông và thực tập thở trong chánh niệm. Ta thấy rõ ràng là hai vợ 
chồng và đứa con, cả ba người, đều biết thực tập theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn. Đó là điều rất đẹp. Cho nên việc thiết lập Phòng Thở trong 
nhà rất quan trọng. Trong Phòng Thở chỉ cân có một cái chuông nhỏ, 
một bình hoa và thêm gì nữa tùy thích của quý vị. [rong nhà, chúng 
ta có phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, phòng khách... nhưng có thể 
chúng ta chưa có Phòng Thở. Nếu chưa có thì tôi đề nghị quý vị nên 
mau chóng thiết lập một Phòng Thở trong nhà để thực tập. Có thể 
quý vị sẽ hỏi, các cháu sẽ hỏi: Nhưng lỡ trong lúc đó trong tủ lạnh 
không có cái bánh thì sao?" Có cái bánh hay không có cái bánh, điều 
đó không quan trọng. Quan trọng là quý vị cứ nói câu “thần chú đó 
ra, tại vì Cái Bánh mà Sư Ông trao cho có công năng rất mầu nhiệm, 
có thể giải cứu được tình trạng khó thở, bế tắc, quý vị không thể thấy 
được đâu. Thành ra nếu trong tủ lạnh không có cái bánh, thì quý vị 
vẫn cứ nói như thường; nếu không nói với mẹ, thì nói với ba: "Ba ơi, 
hình như trong tủ lạnh có cái bánh!" Đó là lời kêu cứu của người con và 
ba có thể nương vào đó rồi nói: “Đúng rồi! Đúng rồi! Cha con mình 0ô 
bếp để lấy cái bánh.” Người mẹ cũng có thể căn cứ vào đó để nói: “Anh 
oà con đi lấy bánh còn để em uô pha cà phê, pha trà.” Thế là trong cả ba 
người đều thoát ra khỏi tình trạng khó khăn trong vòng một hoặc hai 
phút đồng hồ. Nếu để cho cái không khí nặng nề đó kéo dài một giờ, 
hai giờ hoặc ba giờ thì tội nghiệp cho cả ba người, chứ không phải chỉ 
tội nghiệp cho đứa bé mà thôi. Đó gọi là pháp môn “Cái bánh trong tủ 
lạnh“. Quý vị có thể đem dạy cho các em Oanh Vũ để các em đem về 


228 | Phần thực tập căn bản 


thực tập mỗi khi ba mẹ các em gây gổ, lớn tiếng với nhau. Tuy nhiên 
quý vị cũng nên chia sẻ pháp môn này cho các bậc cha mẹ của các em 
để họ có thể thực tập chung với các em. Pháp môn “Cái bánh trong tủ 
lạnh không phải chỉ dành riêng cho các em mà thôi, các bậc cha mẹ 
cũng có thể thực tập được. Mỗi khi vợ chồng gây gổ với nhau và tình 
trạng trong gia đình trở nên khó thở, bế tắc thì ta thực tập: Thở vào, 
tâm tính lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Rồi ta nói với con câu “thân 
chú/ đó, bởi vì bây giờ nói với vợ hơi khó, ta đang giận mà. Vì vậy ta 
phải nhờ người thứ ba. Có người thứ ba là đỡ lắm. Thầy luôn khuyến 
khích các thầy, các sư cô và sư chú nên ở ba người một phòng, vì lỡ 
hai người có giận nhau thì còn có người thứ ba cứu vãn tình thế. Sau 
này các tu viện nên xây những tăng xá mà trong đó các liêu phòng có 
ít nhất là ba giường ngủ. Ta giận vợ chứ ta đâu có giận con; thành ra 
ta có thể dễ dàng nói với con rằng: "Con ơi, hình như là mình có bánh 
ở trong tủ lạnh, đó con!" Ta muốn làm hòa với vợ nhưng ta còn hơi 
mắc cỡ, thành ra ta nói chuyện với con dễ hơn. Đây là tâm lý chung 
của nhiều người. Em bé rất thông minh, lanh lẹ nói: "Đúng rồi ba, để 
con vô lấy nghe." Rồi em bé thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ấy 
và ta cũng đi theo em bé. Trong lúc đó vợ ta đứng một mình cũng 
quê, nên bà sẽ đi vào Phòng Thở, ngồi yên lại, thỉnh lên ba tiếng 
chuông và thực tập thở. Đó là một hình ảnh rất đẹp trong gia đình. 
Chúng ta có đau khổ, có vụng về nhưng chúng ta biết cách vượt ra 
khỏi những đau khổ, những vụng về để tái tạo lại sự an lạc cho gia 
đình. Đó là sự thực tập. Chúng ta vẫn còn là con người phàm phu, vì 
thế chúng ta không thể tránh khỏi được những giây phút vụng về, 
gây ra lầm lỡ, nhưng nếu lầm lỡ mà không biết cách thoát ra và 
chuyển hóa thì ta sẽ vẫn tiếp tục đau khổ triền miên. Nếu ta biết 
chuyển hóa thì ta có thể thoát ra được. Nếu các đệ tử của tôi thực tập 
được như vậy thì tôi lấy làm rất hãnh điện vì đệ tử của tôi biết thực 
tập những điều tôi dạy. Pháp môn “Cái bánh trong tủ lạnh nghe có vẻ 
đơn giản, nhưng nó rất mâu nhiệm có thể giúp ta thoát ra khỏi cái 
tình trạng nặng nề khổ đau, đem lại sự an vưi cho gia đình. 


229 Phần thực tập căn bản 


Làm mới 
Phương pháp tưới hoa 


Tại đoàn quán, chúng ta cũng tập cho các em phương pháp làm mới. 
Làm mới tức là làm cho mới tỉnh trở lại, không còn vết gọn của sự 
giận hòn, dù nhỏ cách mấy đi nữa. Khi có sự giận hờn và sự hiểu lầm, 
dù nhỏ cách mấy chúng ta cũng đừng nên bỏ qua. Ta phải tẩy cho 
thật sạch như là một chiếc áo của Oanh Vũ, không có một vết mực, 
vết dơ nào trên đó hết. Ta giặt cho thật sạch. Tâm của chúng ta cũng 
vậy. Giữa anh Huynh Trưởng và em đoàn sinh, nếu mà có sự hiểu 
lầm, xích mích, giận hờn thì ta nhất định đừng để lâu, hãy làm mới 
liên. Phương pháp làm mới là chúng ta ngôi một vòng tròn năm hoặc 
bảy người, ở giữa có một bình hoa. Trước hết chúng ta thực tập tưới 
hoa. 


Trong bài học trước, chúng ta đã học về “tấn, tức là tinh tấn, là tứ 
chánh cần. Những hạt giống nào tốt của các anh, các chị, các em, ta 
phải biết tưới cho nó lớn. Nếu thấy em Oanh Vũ có những tài năng và 
đức tính tốt gì thì trong khi câm bông hoa, ta nói: "Nơi em có hạt 
giống này rất là tốt, anh (chị) rất mừng thấy em có hạt giống đó, hạt 
giống của sự siêng năng, hạt giống của sự biết vâng lời người lớn." 
Phải khen em. Khen không có nghĩa là nịnh. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ta 
không tưới tấm những hạt giống tốt của em thì tội nghiệp cho nó. 
Nếu ta là em, mà thấy anh mình có hạt giống tốt thì cũng phải biết 
tưới tẩm: "Anh là Huynh Trưởng tuyệt vời của em, em chưa thấy ai 
thương đoàn sinh như là anh. Anh hy sinh, anh ở xa nhưng mà thấy 
có chuyện gì là anh tới liền." Ta nói với người Huynh Trưởng của ta 
như vậy. Ta phải nhận diện những hạt giống tốt để mà tưới tẩm. Ta 
tưới tấm cho nhau, cho các em của ta, cho trong đoàn có hạnh phúc. 
Tưới tấm những hạt giống tốt thì niềm vui đến rất mau. Chỉ cần mười 
lăm phút là người kia tươi lên như hoa. Nếu các đoàn sinh Gia Đình 
Phật Tử, các vị Huynh Trưởng mà không biết pháp môn tưới hoa thì 
uổng lắm, uổng vô cùng. Kết quả của sự thực tập này mau hơn là pha 


cà phê uống liên nữa, mau hơn là làm mì ăn liền. Quý vị hãy thử đi. 


230 | Phần thực tập căn bản 


Chúng ta có rất nhiều pháp môn thực tập mang lại hạnh phúc rất mau 
chóng, ở trong đoàn quán cũng như ở trong gia đình. 


Phương pháp hóa giải 


Nếu ta có nỗi buồn khổ gì thì ta xin được nói ra, nhưng trước hết ta để 
nỗi buồn khổ của ta qua một bên để tưới hoa cho các em, các anh, các 
chị trước, xong rồi ta mới nói: "Em có một nỗi bưồn, em xin được nói!" 
Ta nói điều đó ra bằng ngôn từ gọi là “hòa ái”. Nói xong ta chắp tay xá, 
rồi để hoa lại chỗ cũ. Sau đó, vị điều hợp hỏi có ai muốn chia sẻ øì thì 
nói tiếp. Sau khi tưới hoa và nói được chuyện bưồn ra rồi thì chúng ta 
giải tán. Chúng ta không trả lời ngay, mà phải đợi ba, bốn, năm ngày, 
hoặc cả tuần sau mới trả lời. Nếu thấy người đó đau khổ vì hiểu lâm 
thì ta tới nói chuyện riêng với người đó và giải thích sự hiểu lầm. Ta 
có thể nói: "Hồi nãy nghe em nói, anh thấy tội nghiệp quá. Em hiểu 
lầm cho nên em mới khổ. Sự thật là như thế này..." Ta giải thích cho 
em nghe. Rồi chính em đó, trong địp làm mới sau, có thể nói: "Hôm 
trước em có nói lên nỗi đau của em, nhưng đó là do tri giác sai lầm 
mà em khổ, chứ anh Huynh Trưởng của em không có ý làm cho em 
đau khổ." Chính em nói ra thì anh Huynh Trưởng không phải tự 
mình thanh minh gì hết. Nhưng ta phải đợi đến lúc hai anh em vui 
với nhau rồi mới nói: "Hôm trước em nói điều khổ đau của em, anh 
rất là thương. Anh thấy em khổ mấy ngày tội nghiệp quá, nhưng mà 
anh muốn nói cho em biết rằng em khổ như vậy là tại em hiểu lầm 
rồi. Anh đâu có muốn làm như vậy đâu." Giải thích cho em, em sẽ 
hiểu và tự ý em sẽ đính chính kỳ sau. Ta không cần phải đính chính 
thì hay lắm. 


Trong đoàn quán ta có thể thực tập làm mới. Ta thực tập tưới hoa và 
hóa giải. Hóa giải là gỡ ra những nút thắt, gặp người kia để mà nói 
cho người kia nghe những đau khổ của ta. Sau đó vài ba ngày, người 
kia có địp giải thích cho ta biết hoặc là nếu có lỗi thật thì xin lỗi. Rồi 
tình anh em, chị em sẽ được lại như cũ, đó gọi là làm mới. Dĩ nhiên về 
phía gia đình huyết thống, chúng ta cũng phải thực tập làm mới. 


231 | Phần thực tập căn bản 


Hiệp Ước Sống Chung An Lạc 


Hôm nay chúng ta bắt đầu học về phương pháp gọi là Hiệp Ước Sống 
Chung An Lạc mà ta có thể thực tập trong gia đình và trong đoàn. Tôi 
sẽ cống hiến cho quý vị một vài ý niệm căn bản rồi tôi sẽ mời một vài 
thầy và sư cô lên trình bày cho quý vị về nội dung của hiệp ước cũng 
như phương pháp áp dụng hiệp ước này trong đời sống của đoàn, 
của gia đình. 


Ta đã học vê Tấn, tức là Tỉnh Tấn trong Tứ Chánh Cần. Chúng ta 
cũng đã học về hạt giống và tâm hành. Chúng ta có hạt giống của 
thương yêu, nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của sự thù hận và 
giận hờn. Vì vậy Hiệp Ước Sống Chung An Lạc này là để thực tập 
một cách rất cụ thể giáo lý về Tĩnh Tấn ta mới học. Chúng ta không 
phải là Thánh, chúng ta là những người thường, và vì vậy cho nên ta 
không tránh khỏi những nhận thức sai lầm và những vụng về trong 
đời sống hàng ngày. Ta có thể vì vụng về, vì thất niệm mà nói ra 
những câu nói làm người kia buồn và tạo ra những đổ vỡ. Không ai 
tránh khỏi việc này. Người kia có thể là người ta thương, người kia có 
thể là con ta, mẹ ta hay là chông ta, người yêu của ta. Người kia cũng 
có thể là anh ta, chị ta, hay là em ta. Rất nhiều khi ta chỉ vụng về thôi, 
ta không muốn làm người kia đau khổ, nhưng mà vì vụng về và thiếu 
chánh niệm cho nên ta đã nói và làm những điều có thể gây rạn nứt 
và làm cho người kia giận hờn. Hiệp ước này sẽ giúp chúng ta thực 
tập để mỗi khi cơn giận phát khởi thì ta biết ta phải làm gì. 

Cùng ký hiệp ước với nhau 

Theo lời Đức Thế Tôn thì mỗi khi giận, ta không được nói, không 
được làm gì hết, ta không được có phản ứng. Những lúc đó ta cũng 
không nên đè nén cơn giận của mình xuống. Rất nguy hiểm vì khi cơn 
giận bị đè nén được một vài lần rồi thì nó cũng sẽ bùng lên và làm ta 
còn giận hơn trước. Lúc đó ta sẽ nói ra những điều còn độc hại hơn, 
làm ra những điều còn có tính cách gây đổ vỡ nặng nề hơn nữa. Cho 
nên phương pháp dẫn xuống, đè nén không nên áp dụng. Ta phải tìm 
hiểu, nghiên cứu hiệp ước này cho kỹ. Rồi sau khi đã đồng ý với nhau 


232 | Phần thực tập căn bản 


rằng đây là phương pháp có thể giúp cho chúng ta tránh bớt được sự 
rạn nứt và bồi dưỡng lòng thương yêu thì chúng ta phải ký, phải lạy 
trước Tam Bảo, trước tăng thân (tăng thân tức là sự có mặt của các 
thầy, các sư cô, tất cả các Huynh Trưởng, các đoàn sinh). Ta lạy xuống 
và một khi đã ký hiệp ước đó thì ta phải làm theo hiệp ước. Như vậy 
ta chắc chắn sẽ có thêm an lạc. Tại Làng Mai, mỗi khi chúng tôi làm 
đám cưới cho một cặp vợ chồng, chúng tôi dạy cho họ hiệp ước sống 
chung, và chúng tôi bảo họ phải lạy xuống trước đại chúng, trước Bụt, 
Pháp, Tăng và ký hiệp ước sống chung an lạc rồi thì hai người mới 
được làm đám cưới. Bởi vì làm đám cưới mà hai người không có thực 
tập thì nguy hiểm lắm, sau này có thể làm khổ nhau. Theo hiệp ước 
này, ta không được nói gì hết, không được làm gì hết khi ta đang giận 
vì ta biết rằng trong khi giận, những câu nói và những hành động có 
thể đưa tới sự tan vỡ. Cho nên lúc đó ta chỉ nên thực tập hơi thở có ý 
thức, và nếu có thể được thì mở cửa đi ra ngoài, thực tập thiên hành. 
Nếu ta cho phép năng lượng giận hờn có mặt một mình thì rất nguy 
hiểm. Vì vậy ta phải mời năng lượng thứ hai là năng lượng Chánh 
Niệm đi lên bằng cách thở, đi thiền hành. Ta nuôi dưỡng năng lượng 
chánh niệm để ôm ấp và chăm sóc năng lượng giận đang có mặt trong 
ta. Giống như ta có một đứa em đang đau khổ, đang khóc, thì ta tới 
ôm em ta trong vòng tay. Ta là cơn giận mà ta cũng là Chánh Niệm. 
Ta ôm lấy cái giận của mình và làm cho dịu xuống bằng phương pháp 
thở Chánh Niệm, bằng phương pháp đi Chánh Niệm, đi thiền hành 
và hơi thở có ý thức. 


Em đang khổ, em muốn anh biết điều đó. 


Sau đó ta trở về nhà, ta thấy nhẹ nhàng hơn, lúc đó ta mới tìm cách 
nói cho người kia biết ta đang giận và đang khổ. Bởi vì nói được cho 
người kia biết ta đang giận, đang khổ thì ta sẽ cảm thấy đỡ vô cùng. 
Nhưng ta phải nói bằng ngôn từ hòa ái gọi là ái ngữ. Theo hiệp ước 
này ta có bốn phận phải cho người kia biết là ta đang giận, đang khổ. 
Ta không thể để quá hai mươi bốn giờ đồng hồ, để quá hai mươi bốn 
giờ là vi phạm hiệp ước. Thành ra trong hai mươi bốn giờ đó ta phải 
thực tập hơi thở, thực tập bước chân đàng hoàng để cơn giận lắng dịu 


233 l Phần thực tập căn bản 


rồi ta mới có thể nói được với người kia là ta đang giận người kia và 
ta muốn người kia biết điều đó. "Anh ơi, em đang giận anh, em đang 
khổ, em muốn anh biết điều đó”. Chuyện này rất quan trọng và trong 
hai mươi bốn giò đồng hồ ta phải làm cho được. Nếu người làm cho 
ta giận là cha ta, ta cũng phải làm như vậy. "Bố ơi, con đang giận bố, 
con đang khổ lắm". Nếu ta là cha thì ta cũng phải làm như vậy đối với 
con, ta không được la mắng, chửi bới con của ta, vì như vậy là vi 
phạm hiệp ước. Ta cũng phải đi thiên hành, ta cũng phải thở. Ta cũng 
phải dùng tất cả sự nhẹ nhàng của ngôn từ ái ngữ mà nói: "Con ơi! Ba 
đang giận con, ba đang khổ, ba muốn con biết điều đó." Phải cho 
người ta thương biết là ta đang giận và ta đang khổ. 


Trong trường hợp hai mươi bốn tiếng sắp qua mà ta chưa lắng xuống, 
chưa bình tĩnh, chưa đủ sức dùng được ái ngữ thì trong Hiệp Ước có 
một phương pháp rất hay. Ta lấy một tờ giấy và viết xuống như sau: 
"Bố ơi! Con đang giận bố, con đang khổ, con muốn bố biết điều đó 
cho con." Và ta làm thế nào để cho tờ giấy đó tới tay cha ta trước 24 
tiếng đồng hồ, thì tự nhiên ta bớt khổ nhiều lắm. Ở trong bản Hiệp 
Ước Sống Chung An Lạc này, người đang chịu đau khổ vì sự hờn 
giận có mười điều phải thực tập và người mà được nghĩ rằng có trách 
nhiệm làm người kia giận thì có bốn điều phải thực tập. Hiệp Ước 
Sống Chung An Lạc này phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đừng có ký 
đại, phải được học hỏi, hiểu thấu phương pháp thực tập rồi thì lúc đó 
mới nên ký. Trong gia đình, nếu ta giận ai thì ta phải thực tập và nếu 
ta nghĩ rằng người kia thấy ta là nguyên nhân cái giận của họ thì ta 
cũng phải thực tập; hai bên đều phải thực tập và hai người hẹn sẽ gặp 
nhau vào chiều thứ sáu (hay một buổi nào đó thuận tiện mà ai cũng 
có thể có mặt). Từ đây cho đến ngày thứ sáu còn ba hay bốn ngày nữa 
nhưng người nào cũng có cơ hội để nhìn sâu, để thực tập, để có cái 
nhìn rõ ràng hơn. Và đến chiều thứ sáu có thể ta hết giận, có thể ta 
thấy cái giận của mình do một nhận thức sai lầm, nhận thức vội vã 


mà có. 


234 | Phần thực tập căn bản 


Vọng tưởng 


Trong đạo Phật gọi vọng tưởng là nhận thức sai lầm (wrong 
perception). Khi ta đưa tờ giấy đó cho người kia rồi thì ta khỏe ra 
nhiều lắm. Còn khi mà ta giận, ta khổ mà người kia không biết, thì ta 
còn giận, còn khổ hơn nữa. Cho nên đưa như vậy là giúp cho ta có 
một sự nhẹ nhàng, bớt khổ liền. Nếu ta là người kia thì khi nhận được 
tờ giấy, ta sẽ nghĩ: "Irời đất ơi, mình đã nói những gì, mình đã làm 
những điều gì để người kia giận vậy kìa?" Rồi ta sẽ quan tâm và trong 
khi lái xe đi làm hoặc nấu ăn thì ta phải tập thở để quán chiếu lại coi 
ta đã nói gì, làm gì khiến người kia giận. Nếu trong khi quán chiếu 
như vậy mà ta tìm ra nguyên nhân là ta đã nói điêu đó hoặc đã làm 
việc đó khiến cho người kia giận thì ta phải lập tức gọi điện thoại và 
xin lỗi ngay. Để cho người kia giận lâu thì rất tội nghiệp người đó nên 
khi ta nhìn thấy lỗi của mình thì ta lập tức liên lạc bằng điện thoại, 
bằng fax, bằng email với người đó càng sớm càng tốt. Còn nếu ta 
đang giận thì ta cũng phải quán chiếu. Thường thường ta có nhận 
thức sai lầm rằng người kia muốn làm cho ta khổ, muốn trừng phạt ta 
trong khi sự thật thì người kia không có ý muốn làm cho ta khổ. Tri 
giác sai lầm đó, vọng tưởng đó ai cũng có và vì vô minh, vì đa nghi 
cho nên ta là nạn nhân của những cơn giận, những hờn ghen của 
chính ta rất nhiều. 


Quý vị có nhớ câu chuyện của thiểu phụ Nam Xương không ? Khi 
chàng Trương hiểu và biết mình sai lầm thì người thiếu phụ Nam 
Xương đã chết. Chúng ta cũng vậy, chúng ta còn bị kẹt vào những tri 
giác sai lầm của chúng ta nhiều lắm và chúng ta cứ ôm lấy những mối 
nghỉ ngờ, những nỗi hờn giận không căn cứ. Người kia không muốn 
làm ta khổ mà ta cứ tin rằng người kia muốn trừng phạt ta, muốn làm 
ta khổ, vì vậy mà ta kéo dài cơn giận của ta, có khi đến suốt đời. Cho 
nên hai người đừng làm như là chàng Trương và thiếu phụ Nam 
Xương. Hai người là ai? Hai người là vợ chồng. Hai người là ai? Là 
hai cha con, là hai mẹ con. Nhiều khi hai người giận nhau vì một tri 
giác sai lâm mà cứ tiếp tục làm khổ nhau. Cho nên phải biết tới với 
nhau để nói cho rõ. Nhưng khi tới với nhau thì phải có khả năng ngồi 
cho yên, sử dụng ngôn ngữ hòa ái và phương pháp lắng nghe. 


235 | Phần thực tập căn bản 


Phương pháp lắng nghe trong đạo Phật gọi là Đế Thính, đó là hạnh 
của đức Quan Thế Âm. Ngôn từ hòa ái gọi là Ái Ngữ. Ái ngữ và đế 
thính là hai yếu tố mà mỗi đoàn sinh, mỗi Huynh Trưởng phải thực 
tập cho kỹ thì mới có thể tạo dựng lại, khôi phục lại hạnh phúc trong 
gia đình và trong đoàn của mình. Hiệp Ước Sống Chung An Lạc sở dĩ 
thực tập được thành công là nhờ hai loại thực tập đó, tức là lắng nghe 
sâu và sử dụng ngôn ngữ hòa ái. Ta phải làm cho được thì ta mới dạy 
các em trong đoàn thực tập. Còn chính ta là Huynh Trưởng mà ta 
không có khả năng lắng nghe, không có khả năng dùng lời ái ngữ thì 
ta không thể nào dạy các em ta được. Thầy luôn luôn nói với các thây, 
các sư cô rằng chúng ta sống với nhau cho có hạnh phúc, có hòa điệu. 
Nếu chúng ta sống không có hạnh phúc, không có hòa điệu mà chúng 
ta đi mở những khóa tu cho người khác là chúng ta đang bán hàng 
giả. Tại vì chúng ta đâu có hạnh phúc, chúng ta đâu có hòa điệu, 
chúng ta có tin yêu nhau đâu mà chúng ta đi dạy người ta hòa thuận, 
tin yêu và hạnh phúc? Vì vậy đoàn thể của chúng ta phải có hòa 
thuận, hạnh phúc, phải có niềm tin, phải có vững chãi, phải có thảnh 
thơi thì khi đi ra hướng dẫn khóa tu, dạy người ta tu, ta mới không 
bán hàng giả. Một người Huynh Trưởng, cũng như một vị thây hay 
một vị sư cô mà trong gia đình không có hạnh phúc, không có khả 
năng lắng nghe, không có khả năng sử dụng ái ngữ, không có khả 
năng khôi phục lại được sự hòa thuận và tin yêu trong gia đình, thì 
làm sao có thể dạy các em của ta trong đoàn được. Cho nên người 
Huynh Trưởng phải có khả năng thực tập trong chính gia đình của 
mình thì mới có thể làm được "nghề Huynh Trưởng” một cách vững 
chãi và thành thật ở trong đoàn của mình. Nếu không thì chúng ta 
cũng đang bán hàng giả và điều đó lương tâm ta không cho phép. 


Lăng nghe và ái ngữ 


Từ bây giờ, theo Hiệp Ước này, khi có vấn đề thì ta viết giấy đưa cho 
người kia và nói rằng: "Anh ơi, em đang giận anh, em đang khổ, em 
muốn anh biết điều đó và thứ sáu này chúng ta sẽ ngồi lại để cùng 
quán chiếu chung". Quán chiếu có hai phương tiện để hành đạo tức là 
lắng nghe và ái ngữ. Nếu không có hai yếu tố đó mà ngồi lại thì dễ cãi 


236 | Phần thực tập căn bản 


lộn và đánh nhau lắm. Vì vậy cho nên trong gia đình cũng như trong 
đoàn, tất cả mọi người phải thực tập hai chuyện đó. Bồ Tát Quan Âm 
là người có khả năng lắng nghe rất giỏi và ngài dùng những lời rất 
hòa ái. Có một đức Bồ Tát nữa tên là Diệu Âm. Đức Quan Âm lắng 
nghe rất giỏi, còn đức Diệu Âm thì nói ra những lời rất hòa ái. Hai vị 
Bồ Tát đó đều có mặt trong kinh Pháp Hoa. 


Chúng ta phải thực tập. Người Huynh Trưởng phải thực tập hai điều 
đó thật vững chãi. Có được hai điều đó thì việc khôi phục lại hạnh 
phúc trong gia đình rất dễ cũng như khôi phục lại hạnh phúc và niềm 
tin của các đoàn sinh rất dễ. Từ bây giờ đến thứ sáu, chúng ta phải 
thực tập và nếu mà ta tìm ra được là ta đã thất niệm, ta đã nói năng 
vô ý, đã gây ra khổ đau cho người kia thì ta phải gọi điện thoại xin lỗi 
liền. Khi ta thực tập và ta biết rằng sở đĩ ta khổ đau, ta giận hòn là vì 
ta quá hấp tấp, ta có nhận thức sai lâm, người kia không muốn làm ta 
khổ mà ta cứ nghĩ rằng họ muốn làm ta khổ. Biết được điều đó rồi ta 
phải lập tức gọi điện cho người kia và nói rằng: "Anh ơi! Em đã giận 
lầm anh rồi, em có nhận thức sai lầm, em vội vã, em hấp tấp, em có tri 
giác sai lầm cho nên em đã giận. Thôi thứ sáu này mình ngồi với 
nhau, uống trà, ăn bánh, khỏi cần quán chiếu gì hết." Làm được như 
vậy thì người kia sẽ khỏi buồn. Nhưng nếu trường hợp tới chiêu thứ 
sáu mà chưa đạt được kết quả đó thì hai người hãy ngồi lại với nhau. 
Phải ngôi cho thanh tịnh, trang nghiêm, tập thở năm phút, rôi một 
người được phép cầm đóa hoa trên tay và nói lên tất cả nỗi khổ của 
mình cho người kia nghe. Giữa hai người là một bình hoa và chỉ có 
một bông hoa thôi. Chỉ khi nào ta câm hoa trên tay thì ta mới có 
quyền nói và người kia không được quyền nói. Theo nguyên tắc thì ta 
có quyền nói hết tất cả những nỗi khổ niềm đau của ta cho người kia 
biết với điều kiện là ta phải nói với ái ngữ. Khi ta có cảm tưởng ta 
không nói được ái ngữ thì ta xin lỗi: "Em xin lỗi, em ráng hết sức 
nhưng bữa nay em chưa đủ sức dùng ái ngữ, xin anh cho phép em 
hoãn lại chừng năm ngày hay là tuần sau." Ta làm cha, ta giận con thì 
ta cũng phải thực tập như vậy. Ta làm vợ, ta giận chồng thì cũng phải 
làm như vậy. Có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau tại Làng Mai và thực 
tập theo phương pháp này có rất nhiều hạnh phúc. Và mỗi tuần dù 


237 | Phần thực tập căn bản 


không giận nhau thì họ cũng ngồi với nhau để làm mới. Ban đầu luôn 
luôn có những hạt rất nhỏ của sự không hạnh phúc nhưng mà nếu ta 
không giải quyết nó, không hóa giải nó, thì nhiều tuần liên tiếp sau nó 
sẽ lớn lên và sẽ thành một khối nội kết rất lớn khó mà chuyển hóa. Vì 
vậy làm mới mỗi tuần là điều rất cần thiết. 


Làm mới mỗi tuần là điều cần thiết 


Trong gia đình của ta, mỗi tưần nên thực tập làm mới một lần. Danh 
từ ngày xưa là “sớm hối”. Quý vị có thể hiểu sám hối là lạy xuống câu 
xin Bụt tha tội, nhưng bản chất của sám hối không phải là cầu xin tha 
tội, bản chất của sám hối là làm mới lại tâm của mình. Những vụng 
về, những tội lỗi đều do tâm cả. Nếu mà ta làm sạch tâm ta, ta nguyện 
từ đây về sau sẽ không làm như vậy nữa, đó là sám hối. Chắc quý vị 
biết câu này rồi: 


Tội tùng tâm khởi tương tâm sám 
Tâm nhược diệt thời tội điệc 00ng 
Tội oong tâm diệt lưỡng câu không 
Thị tắc danh 0i chơn sám hối” 


Có nghĩa là những lỗi lầm của ta đều từ tâm mà ra, nhưng tâm ta đã 
sửa lại rồi thì những tội lỗi này sẽ không còn nữa. Và khi ta thấy được 
rằng ta đã vụng về, đã vội vã, đã vì vọng tưởng và tri giác sai lầm mà 
nói và làm những điều gây đổ vỡ; bây giò ta đã tự giác, đã giác ngộ, 
đã biết được rồi; và ta phát nguyện từ giờ về sau sẽ không làm như 
vậy nữa thì tự nhiên ta mới trở lại. "Anh ơi, em biết rằng trong khi vội 
vã, trong khi bực bội, trong khi thất niệm, em đã nói những điều đó, 
đã làm những điều đó và gây nên đổ vỡ. Em quyết từ đây về sau em 
sẽ cẩn thận, sẽ chánh niệm, sẽ không nói và làm như vậy nữa." Đó là 
làm mới. Dầu không có giận hờn chúng ta cũng nên ngồi lại uống trà, 
ăn bánh với nhau và hỏi xem có ai muốn cầm cái hoa lên để nói 
không. Cành hoa luôn luôn có đó. Nếu ta có chuyện gì hơi bực một 
chút, ta đừng nên để bụng một mình rất nguy hiểm. Cho nên khi có 
một điều gì buồn, điều gì giận, thì đó là cơ hội để nói ra và làm mới. 


Lúc đó ta chắp tay lại xin được nói và khi mọi người đồng ý thì ta 


238 | Phần thực tập căn bản 


đứng đậy, từ từ bước tới cầm cành hoa lên, đi trở về chỗ, ngồi xuống 
thở ba hơi rồi bắt đầu nói. Ta có thể nói như vầy: "Hôm trước ba nói 
như thế này ... con đau khổ lắm vì con thấy ba không hiểu con nên ba 
mới nói như vậy. Sự thật là như thế này ... con muốn ba hiểu con 
hơn..." Nói cho hết tất cả những điều cần nói vì nó có công năng đưa 
những độc tố của giận hờn ra khỏi cơ thể của ta. Và trong khi ta nói 
thì tất cả mọi người trong gia đình đều lắng nghe. Không ai khác có 
quyền nói, chỉ có ta với cành hoa trên tay là có quyền nói mà thôi. Nói 
xong ta đi từng bước trở lại để bỏ bông hoa vào bình hoa, rồi lạy tạ 
mọi người đã lắng nghe. Những người ngồi xung quanh bình hoa đều 
là đệ tử của đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nghĩa là người nào cũng có khả 
năng lắng nghe hết. Trong một gia đình mà không ai biết lắng nghe ai 
thì gia đình đó là một địa ngục. Hiện bây giờ có nhiều gia đình như 
vậy lắm, không ai biết lắng nghe ai, không ai biết dùng ái ngữ với ai 
hết, hễ nói là nói lời chua chát, lên án, trách móc. Cho nên chúng ta 
phải học hai hạnh đó, một là của Bồ Tát Quan Âm, hai là của Bồ Tát 
Diệu Âm. Ví dụ ta là cha mà con ta đau khổ, con mình đã nói ra rồi, 
thì ta đừng có trả lời liên lập tức vì không có hiệu năng tốt. Ta nói 
rằng: "Con đã nói, bố đã nghe và đã ghi nhận". Rồi thôi, "bây giờ 
mình uống trà đi!". Dầu con của ta có nói sai, không nói sự thật, chưa 
biết được sự thật, ta cũng để cho con nói mà khoan trả lời, tuần sau sẽ 
đến lượt ta. Con ta nói ra thì khỏe rồi, nhưng mà ta biết rằng con ta có 
một tri giác sai lầm, hiểu sai lời nói của ta. Tuy nhiên ta để lần sau sẽ 
nói tới, bởi vì nói bây giờ thì tình trạng sẽ thành ra sự đôi co với nhau 
và hạnh phúc của người được nói ra bị mất đi liên lập tức. Hãy để cho 
người đó hưởng niềm hạnh phúc của người được nói trong vòng bảy 
ngày và tuân sau hoặc là ba, bốn ngày sau ta gặp con ở ngoài, khi hai 
cha con đang vui thì ta nói: “Con ơi! Hôm trước con nói thì cha nghe 
thôi, nhưng mà con hiểu lầm rồi, cha đâu có nói như vậy, cha nói như 
vầy nè..." Thì chính trong khung cảnh hòa ái đó, ta nói và con ta có thể 
nghe được, rất hay. Phương pháp này ở Làng Mai chúng tôi thực tập 
rất thường. 


239 | Phần thực tập căn bản 


Không làm nạn nhân của cơn giận 


Trong phương pháp làm mới, trong bình hoa chỉ có một bông hoa 
thôi và người câm hoa là người duy nhất có quyền được nói, tất cả 
mọi người khác đều thực tập lắng nghe như đức Quan Thế Âm hết, 
còn người cầm hoa phải thực tập hạnh của đức Diệu Âm tức là phải 
nói lời từ ái. Còn khi ta được cơ hội nói mà biết rằng mình chưa có 
khả năng nói được lời hòa ái thì ta xin lỗi và nói hôm nay ta được cơ 
hội để nói nhưng mà khả năng sử dụng ái ngữ của ta chưa vững 
thành ra ta chưa nói được. 


Ở khóa tu dạy cho người Mỹ tại Santa Barbara, tôi có dạy: Khi giận, ta 
đi thiên hành. Xong rồi, ta viết trên một miếng giấy ba câu: 


1. Em đang siận anh. Em đang khổ uà em muốn anh biết điêu đó (Darling, I 
am angry at you, Ï suffer, Ï want you to know 1t.) 


Đó là câu đầu, nhưng mà nó chưa đủ vì chứng tỏ rằng ta chưa biết 
thực tập. 


2. Em đang cố gắng hết sức mình thực tập hơi thở, thiền hành oà nhìn sâu 
(Darling, I am doïng my best to practice breathing, to do walking 
meditation and looking deeply.) 


Người Phật tử khi giận thì phải thực tập chứ không phải buông xuôi 
và chấp nhận là nạn nhân của cơn giận. Chúng ta là con Bụt, là học trò 


của Thây, và vì vậy chúng ta phải thực tập. 
3. Anh hãy giúp em! (Please help mel). 


Cả ba câu đều là ngôn ngữ của thương yêu. Khi ta đang đau khổ, giận 
hờn, ta phải cho người ta thương biết; và cho người kia biết rằng ta 
cũng đang thực tập chứ không phải ta chỉ giận suông. Ta không thực 
tập một mình vì sợ thực tập một mình sẽ không thành công nên ta 
nhờ người kia thực tập nữa. Vì vậy nếu ta là người trẻ và giận cha thì 
ta cũng phải làm như vậy. Ta phải nói cho được rằng: "Ba ơi, con 
đang giận ba. Con đang khổ. Ba ơi, con đang cố găng thực tập. Ba ơi, 
ba giúp con đi”. Bởi vì thường thường khi giận, ta hay nói: "Tôi không 


240 | Phần thực tập căn bản 


thèm anh, tôi không cần anh, để tôi ở một mình, tôi ghét anh (I don 
want you, Ïl don't need you, stay away from me, leave me alone, I hate 
you). 


Xong quý vị đưa ba câu đó cho người mình giận. Ta giận, nhưng ta 
muốn thực tập để sự truyền thông giữa hai bên tốt đẹp hơn. Và nhất 
là ta không muốn ta khổ và người kia khổ. Nên khi đưa được tờ giấy 
đó cho người kia thì sự hòa giải sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 
Người kia sẽ hiểu được ta, sẽ tôn trọng cảm thọ giận của ta và hai 
người có thể đến để làm mới với nhau trong một tinh thần thực tập. 
Khi tôi dạy ở Santa Barbara, tôi dạy ba câu đó, rất là đơn giản và có 
nhiều người đã chảy nước mắt. Phương pháp nói trên rất là dễ nhưng 
nếu quý vị làm theo được thì tránh được sự đổ vỡ rất nhiều. 


Văn bản về Hiệp Ước Sống Chung An Lạc 


Dưới đây là văn bản về Hiệp ước sống chung an lạc. Có nhiêu cặp vợ 
chồng đã ký văn bản này trước mặt những người bạn để làm chứng 
và yếm trợ cho sự thực tập của họ. Văn bản này cũng được họ đọc lại 
chung với nhau thường xuyên để nhắc nhở nhau thực tập. Ta sử dụng 
văn bản này trong gia đình, trong đoàn, với những người ta thương 
và cùng muốn thực tập với ta để giữ gìn hạnh phúc cho nhau. 


Hiệp Ước Sống Chung An Lạc 


Để sống chung với nhau hạnh phúc lâu dài, để tiếp tục xây dựng tình 
thương và sự hiểu biết, chúng con, những người ký tên dưới đây, xin 
nguyện cam kết và thực tập đúng theo những điều khoản sau đây: 
Người đang chịu đau khổ 0ì sự giận hờn: 
1. Không nói hoặc làm bất cứ điều gì có thể tạo thêm đổ vỡ và làm 
cho cái giận của hai bên lớn thêm. 


2. Không đè nén cái giận xuống, không đàn áp sự hờn giận của 
mình. 


3. Nắm lấy hơi thở, thực tập hơi thở chánh niệm, quay về nương 
tựa hải đảo tự thân. 


241 | Phần thực tập căn bản 


4. Cho người kia biết một cách bình tĩnh là mình đang giận và 
đang khổ, trong thời hạn tối đa là 24 tiếng đồng hồ. 
5. Bình tính xin hẹn gặp người kia vào tối thứ sáu để cùng nhìn lại 
vấn đề cho rõ. 
6. Nếu chưa được bình tĩnh để có thể nói thắng thì có thể điền vào 
mẫu giấy báo tin, gọi là giấy hẹn, và đưa cho người kia. 
7. Đừng tự ái nói: "Tôi đâu có giận - Có sao đâu - Tôi có khổ gì đâu 
- Có gì đâu mà giận - Không có gì đáng cho tôi giận.” 
8. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, thực tập hơi 
thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy: 
a. Đôi lúc tôi cũng thiếu chánh niệm, thiếu khéo léo. 
b. Tôi đã làm cho người kia buồn khổ nhiều lần vì tập khí của 
tôi. 
c. Hạt giống của sự giận hờn trong tôi là nguyên nhân chính 
làm tôi đau khổ. 
d. Người kia chỉ là người tưới tẩm hạt giống giận hòn trong tôi. 
e. Người kia cũng đang khổ cho nên mới làm như vậy. 


f.. Chừng nào người kia còn khổ, chừng ấy tôi vẫn chưa có được 
an lành và hạnh phúc. 


9. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy 
tìm cách xin lỗi người kia ngay, đừng đợi đến chiều thứ sáu. 

10. Nếu tối thứ sáu mà còn chưa đủ bình tĩnh thì xin dời hẹn đến 
thứ sáu tuần sau. 

Người có trách nhiệm 0ề 0iệc làm người kia giận hờn: 

1. Thấy người kia giận, đừng chế nhạo. Phải tôn trọng cảm thọ của 
người ấy và để cho người ấy đủ thì giờ lấy lại sự an tịnh. 

2. Đừng ép người kia phải giải bày liền về cái giận của người ấy. 

3. Nói với người kia là mình đã nghe hoặc đã biết răng người kia 
giận, băng lời nói hoặc bằng cách viết trên một mảnh giấy, và 
hứa với người kia rắng mình sẽ có mặt vào chiều thứ sáu. 


242 | Phần thực tập căn bản 


4. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, thực tập hơi 

thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy: 

a. Trong tôi cũng có những hạt giống của sự không dễ thương, 
của bực bội và hờn giận. 

b. Tập khí trong tôi đã có nhiều phen gây ra đau khổ cho người 
kia. 

c. Tôi tưởng làm cho người kia khổ thì tôi sẽ bớt khổ, và tôi đã 
lầm. 

d. Làm cho người kia khổ, tôi cũng làm cho tôi khổ theo. 


5. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy 
tìm cách xin lỗi ngay, đừng chờ đến chiều thứ sáu. Xin lôi mà 
đừng tìm cách biện bạch. 


Trước sự chứng minh của Đức Thế Tôn và với niệm lực của Tăng 
Thân, chúng con xin nguyện thực tập theo những điều khoản của 
hiệp ước này. Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho chúng con có đủ niêm tin 
và sự sáng suốt. Chúng con nguyên nương vào Phật Thân, Pháp Thân 
và Tăng Thân để thực tập tu học. 


Hiệp ước làm tại ngày tháng năm. 


(Các đương sự ký tên) 


Soi Sáng 
Tự Tứ 


Hôm nay chúng ta học về pháp môn gọi là Soi Sáng. Pháp môn này 
đã có từ thời Đức Thế Tôn. Thường thường đến ngày Tự Tứ, tức là 
ngày kết thúc ba tháng tu học mùa mưa thì các thầy, các sư cô làm lễ 
Tự Tứ. Lễ Tự Tứ là một cơ hội để ta cầu sự soi sáng của những người 
bạn đồng tu, và nếu quý vị được phép quan sát các thầy, các sư cô 
thực tập Tự Tứ thì quý vị có thể rất cảm động và có thể chảy nước 


mắt. 


243 | Phần thực tập căn bản 


Cầu soi sáng 


Trong lễ Tự Tứ đó quý vị sẽ thấy một thầy đắp y chỉnh tề đến trước 
một thây khác, lạy xuống ba lạy rồi quỳ lên và nói: "Thưa sư anh 
(hoặc là thưa sư em), trong ba tháng tu tập vừa qua thế nào em cũng 
có những khiếm khuyết, những lầm lỗi; vì vậy cho nên em cầu xin sư 
anh soi sáng cho em để em có thể có được tiến bộ trong những ngày 
tới." Nói xong thầy đó lạy xuống ba lạy. Cái đó gọi là cầu soi sáng. 
Nếu là sư cô thì ta lạy xuống trước một sư cô khác, người đó là sư chị 
hay sư em của ta để cầu xin soi sáng. Ta có thể cầu xin không phải chỉ 
với một người mà ta có thể câu xin hai người, ba người, bốn người, 
năm người và ta có quyền cầu xin tất cả mọi người trong đại chúng, 
trong tăng thân soi sáng cho ta. Ta phải lạy người kia và mong muốn 
người kia đem lòng từ bi mà chỉ dạy cho ta để ta thấy được những 
điểm nào ta còn yếu, cần được soi sáng. Ở Làng Mai số người tối 
thiểu mà các thây, các sư chú, sư cô cân phải được soi sáng là sáu 
người. Mỗi người phải tới với sáu người mà ta chọn lựa và tin tưởng. 
Ta tới với từng người một, ta cầu xin người đó soi sáng cho ta. Nếu ta 
không cầu xin thì không ai soi sáng cho ta cả vì nói sự thật ra ta có thể 
buồn hay giận họ, do đó ai dại gì mà nói. Vì vậy cho nên ta phải lạy 
xuống, phải khẩn thiết, phải câu xin thì người kia với tấm lòng 
thương tưởng của họ, với ý thức trách nhiệm mình là một người sư 
anh, một người sư chị hay là một người sư em, phải có bổn phận soi 
sáng cho người bạn tu của mình, họ mới nói ra những lời soi sáng. 
Thường thường thì người được cầu xin hay nói ra những điểm tích 
cực của người kia trước để tưới tấm những hạt giống tích cực này rồi 
mới nói đến những khuyết điểm và những điểm tiêu cực của người 
đó. Thường thường ta cầu xin một người lớn tuổi tu hơn ta, nhưng 
cũng có nhiều người mới tu mà ta có đức tin rất lớn tại vì người đó tu 
rất giỏi, rất thành công thì ta cũng có thể lạy xuống trước người đó để 
cầu xin. Con mắt ta tuy có chất liệu trí tuệ, vì ta đã tu một năm, hai 
năm thì thế nào con mắt ta cũng có chút tuệ nhiều hơn trước, nhưng 
mà mắt ta làm sao mà so sánh được với mắt của Tăng thân? Tăng 
thân tức là thân thể của đoàn thể ta. Vì vậy câu xin Tăng thân soi sáng 
là một phương pháp thực tập đã có từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế. 


244 | Phần thực tập căn bản 


Những lời trung thực 


Sự thực tập này của tu viện, của chùa cũng có thể được chia sẻ ra 
ngoài để thực tập trong gia đình huyết thống và trong gia đình tâm 
linh của ta. Nghĩa là trong các đoàn của Gia Đình Phật Tử, đoàn thiếu 
nam, đoàn thiếu nữ hay trong đoàn Oanh Vũ ta cũng có thể học hỏi 
và thực tập phương pháp soi sáng này. Các em Oanh Vũ tuy mới 6, 7, 
hay 10 tuổi nhưng ta có thể tập cho các em biết câu xin sự soi sáng 
hoặc ta cầu xin sự soi sáng nơi các em vì con mắt của đoàn thể thế nào 
cũng sáng hơn con mắt của chính mình. Trong Tăng thân người nào 
cũng tu tập, người nào cũng có cái thấy của họ. Các em bé nhiều khi 
thấy được những điều mà người lớn không thấy và các em bé có thể 
nói ra một cách đễ dàng những điều mà người lớn khó nói ra được. Ở 
Tây phương cũng như ở Đông phương người ta thường nói: “Sự thật 
được nói ra từ miệng của trẻ thơ". Vì vậy cầu xin soi sáng không hẳn 
chỉ cầu xin nơi những người lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn mình. Ta 
có thể cầu xin ở tất cả, ở cả những người trẻ tuổi hơn ta. Những lời soi 
sáng đó không phải là những lời mắng nhiếc hay chê bai mà là những 
lời trung thực được nói ra với tình thương để giúp cho người kia thấy 
được những ưu, khuyết của mình mà chuyển hóa và đi tới. Vì vậy 
trong Gia Đình Phật Tử, ta phải biết học hỏi và thực tập phương pháp 


soi sáng mà người xưa gọi là Tự Tứ. 


Đừng để tự ái bít lấp 

Cố nhiên là các anh trưởng, chị trưởng và các đoàn sinh phải ngồi với 
nhau để mà pháp đàm, nghĩa là đàm luận để tìm ra phương pháp áp 
dụng. Chúng ta ai cũng có tự ái cả, nhưng mà tu là để làm gì? Tu là để 
ta có thể vượt được tự ái của mình. Tự ái của ta có thể không cho 
phép ta lắng nghe và chấp nhận sự thật. Nhưng mà sự thật là gì? Sự 
thật là cái năng lượng có thể giải phóng ta được. Người Tây phương 
cũng tin như vậy. Vì thế đừng để cho sự thật bị bít lấp vì cái tự ái của 
ta, và vì sự thật đó có thể được nói ra từ những em bé và từ những 
người bạn tu của ta cho nên ta phải lạy trước sự thật. Tôn trọng sự 
thật là một trong Năm Điều Luật của người Phật tử. "Phật tử trau đồi 
trí tuệ, tôn trọng sự thật". Sự thật làm sao để thấy được? Sự thật chỉ có 


245 | Phần thực tập căn bản 


thể có được, có thể biểu lộ được khi mà ta đẹp tự ái của ta. Nếu mà chị 
Huynh Trưởng, nếu mà anh Huynh Trưởng tự ái thì làm sao các em 
không tự ái được? Vì vậy người Huynh Trưởng phải làm gương cho 
các em. Người Huynh Trưởng phải tiếp nhận sự soi sáng và câu xin 
sự soi sáng của những người trong Gia Đình mình. Quý vị có thể 
phỏng theo mô thức thực tập ở chùa, ở tu viện. Quý vị có thể mời 
năm hoặc sáu vị khác ở trong Đoàn hoặc ngoài Đoàn, những người 
mà đã có nhận xét về mình, rồi quý vị câu xin những người đó soi 
sáng cho và quý vị phải hứa trước là mình sẽ thành khẩn tiếp nhận 
những lời soi sáng đó. Có thể là những lời soi sáng đó không đúng 
100% nhưng mà ít nhất nó cũng đúng 60%, mà 60% là đã nhiều lắm 
rồi. Có khi nó đúng tới 70%, 80% hay 90%. Chính nhờ những sự soi 
sáng đó mà ta chấp nhận những yếu kém của ta và khi đã chấp nhận 
được thì dù chưa tu gì cả, chưa thực tập gì cả nhưng điều đó đã đưa 
ta đi tới rất xa. Chỉ cân chấp nhận thôi, chấp nhận được những yếu 
kém của mình là ta đã vượt qua bao nhiêu là dặm đường rồi. Quý vị 
hãy tin nơi tôi, những người mà không có tiến bộ, không có chuyển 
hóa là tại vì họ không chấp nhận được những yếu kém của họ. Một 
khi họ đã chấp nhận những yếu kém của họ rồi thì họ bắt đầu đi rất 
mau trên con đường chuyển hóa. Ta phải làm gương cho em ta, ta 
phải cầu xin và tiếp nhận sự soi sáng từ người khác. Ta đừng có khư 
khư giữ lấy ý của mình, bảo vệ cho hành động của mình; thái độ đó 
gọi là thái độ cố chấp. Người Tây phương gọi đó là một trở lực lớn 
cho sự lớn lên của một con người, luôn luôn lý luận để bảo vệ cho 
hành vi, thái độ của mình và không mở lòng ra để đón nhận sự soi 
sáng của người khác. Người khác tại sao phải soi sáng cho mình? Tại 
sao phải nói ra những điều đó để cho mình giận, mình không ưa, 
mình ghét? Vì vậy người ta không muốn nói ra đâu, tội gì người ta 
nói để cho mình nổi sân, nổi si lên rồi ghét họ. Thành ra đừng tưởng 
cầu soi sáng là đễ. Muốn cầu người ta soi sáng thì ta phải chí thành, 
chí thiết, chí tâm; phải lạy xuống thì người ta mới chịu soi sáng cho 
mình. Ở trong chùa như vậy và ở ngoài đời cũng vậy. Có khi ở ngoài 
đời còn khó hơn nên nếu ta không biểu lộ tâm thành của mình thì 
đừng mong có người khác soi sáng cho ta. Vì vậy nếu làm trong Đoàn 
thì ta phải làm thế nào cho không khí trở thành trang nghiêm; có khi 


246 | Phần thực tập căn bản 


ta phải lên Chánh Điện và mời những người mà ta mong muốn soi 
sáng ngồi xuống để ta lạy ba lạy rồi ta nói ra những lời thành khẩn thì 
những người đó mới soi sáng cho mình. Và khi họ soi sáng như vậy 
không phải là họ chê trách ta đâu, họ làm với tất cả tấm lòng xót 
thương của họ và ta phải lạy họ sau khi họ đã soi sáng cho ta, dù ta 
nghĩ rằng sự soi sáng này không đúng 100%. Lúc đầu có thể ta thấy 
không đúng nhưng khi về, quán chiếu thì ta sẽ thấy tại sao người kia 
lại có cái thấy như vậy. Lần lần ta thấy người soi sáng đó có cái lý của 
họ và đứng về quan điểm khác thì người kia có thể thấy được những 
điểm mà ta không thể thấy được khi đứng ở quan điểm của mình. Ví 
dụ như khi đi Sea World thì đứng ở góc độ này quý vị chỉ có thể thấy 
được cái bụng của con cá nhưng mà đứng ở điểm khác quý vị có thể 
thấy được lưng của con cá, có phải như vậy không? 

Pháp môn này có thể sử dụng trong Gia Đình Phật Tử là gia đình tâm 
linh của chúng ta, nhưng người Huynh Trưởng phải áp dụng pháp 
môn này trong chính gia đình của mình. Người Huynh Trưởng còn 
trẻ có thể chỉ có chị, có anh, có cha, có mẹ thôi; nhưng người Huynh 
Trưởng lớn tuổi có thể có em, có con. Đối với các thành viên của gia 
đình huyết thống của mình, ta phải áp dụng phương pháp soi sáng. 
Gia đình của ta là nên tảng mà căn cứ trên đó ta có thể trở nên một 
người Huynh Trưởng kiểu mẫu và có thể thực hiện được lý tưởng 
đạo đức của mình. Các em đoàn sinh có thể nhìn vào gia đình ta để 
đoán định cái khả năng Huynh Trưởng của ta. Nếu ta thất bại trong 
gia đình huyết thống của mình thì làm sao ta có thể thành công trong 
gia đình tâm linh được? Cho nên điều tiên quyết là ta phải thực tập 
ngay trong gia đình huyết thống của ta, đối với cha mẹ, đối với con 
cái, anh em của ta. Khi các em thấy ta xuất thân từ một gia đình có 
hòa điệu, có hạnh phúc như vậy thì các em có niềm tin rất lớn và ta 


nói øì các em cũng sẽ nghe theo. 


Sự tiếp nối của ta 


Nếu ta làm con thì cố nhiên cha và mẹ sẵn sàng soi sáng cho ta, nhưng 
mà soi sáng không có nghĩa là la rây và nói ác. Vì vậy người con có 


thể đứng dậy chắp tay nói: "Ba ơi, con xin lạy Ba ba lạy để Ba soi sáng 


247 | Phần thực tập căn bản 


cho con, cho những yếu kém, những lầm lỗi của con" rồi lạy xuống ba 
lạy. Người cha sẽ ngôi rất bình tĩnh, sẽ dùng ngôn từ hòa ái mà chỉ ra 
những yếu kém của ta. Nếu người cha không làm như vậy mà chỉ biết 
sử dụng ngôn từ chửi mắng, nguyền rủa, chê bai thì người cha không 
phải là một Phật tử đích thực. Người Phật tử đích thực là người có thể 
dùng ngôn từ hòa ái gọi là Ái Ngữ. Ta không thể lấy tư cách của một 
người cha để chửi mắng, nguyền rủa, chê bai con ta. Trong giáo lý của 
Đức Thế Tôn thì con ta là ai? Con ta là ta, là sự tiếp nối của ta. Nếu ta 
nhục mạ con ta thì chính là nhục mạ bản thân mình. Ai sinh ra nó? Có 
phải ta sinh ra không? Ta làm ăn như thế nào mà để con ta đi tới tình 
trạng này, tình trạng mà ta phải chửi bới, phải nhục mạ, phải từ nó? 
Có phải ta là người chịu trách nhiệm đó không? Vì vậy ta phải biết 
rằng con ta là tác phẩm của ta, và nếu tác phẩm đó hư hại thì ai chịu 
trách nhiệm nếu không phải là cha là mẹ của tác phẩm đó? Khi tôi 
dạy một người đệ tử, đệ tử tại gia hay đệ tử xuất gia thì tôi biết rằng 
đây là tác phẩm của mình. Nếu người đệ tử không thành công thì đó 
một phần lớn là do tài năng của mình thiếu kém, đức độ của mình 
thiếu kém và tôi không đổ lên đầu người đệ tử đó tất cả những lỗi 
lầm, trách móc. Ta phải thấy được điều đó. Và nếu ta có một đứa con 
mà ta không vừa ý thì ta biết rằng ta phải chịu trách nhiệm một phần 
khá quan trọng trong chuyện con ta trở thành như vậy. Đứng về 
phương diện thân giáo, nghĩa là giáo dục không phải bằng lời nói mà 
bằng sự sống hàng ngày của ta, ta đã có thể làm gương cho con ta hay 
chưa? Ta có nói những lời ái ngữ và ta có lắng nghe hay không? Nếu 
ta không biết nói lời ái ngữ, lễ phép và lắng nghe thì làm sao ta trông 
đợi con ta nói những lời ôn tồn, lễ phép, hay biết lắng nghe. Do đó ta 
phải thấy trách nhiệm của mình và khi con ta cần soi sáng thì ta phải 
soi sáng cho con bằng tất cả tình thương của mình. Nghĩa là trước hết 
ta phải nói về những điểm tích cực của con, thế nào cháu cũng có 
những điểm tích cực. Không có người nào mà chỉ có những điểm tiêu 
cực, người nào cũng có những điểm tích cực trong đó. Cháu có những 
tài năng øì thì ta phải biết. Khi dạy một người đệ tử tôi luôn luôn nhìn 
kỹ để khám phá ra những tài năng của người đệ tử đó, và tôi khen 
ngợi, tưới tẩm những hạt giống ấy để những điểm tích cực ấy lớn lên, 
chuyển hóa những điểm tiêu cực kia. Sư cô Chân Không ngày xưa 


248 | Phần thực tập căn bản 


không chịu hát thì tôi nói với sư cô là "con phải tập hát vì con có 
giọng có thể hát hay được." Từ đó trở về sau sư cô Chân Không phát 
hiện dần tài hát của mình và sư cô đã hát không biết bao nhiêu lần tại 
nhà thờ, tại chùa và ở các buổi tu học. Tiếng hát của sư cô Chân 
Không là một dụng cụ rất hữu hiệu trong sự hướng dẫn người ta tu 
học. Tôi đã khám phá ra tài hát của sư cô Chân Không. Ở Làng Mai có 
một chị thiên sinh tên là Tịnh Thủy và cũng chính tại Làng mà tài 
năng của Tịnh Thủy đã được khám phá ra. Tịnh Thủy đã sáng tác 
những bài hát đạo trong đó có bài "Từng Bước Chân Thánh Thơi"” mà 
có thể quý vị đã biết. Bài đầu tiên Tịnh Thủy viết là bài: “Nhìn Thầu 
lòng thanh thoát, nghe Thầu hết đắm say. Ngồi bên Thầu ñm áp, buổi chiều 
qua không hau. Mê, nghe kinh trọn kiếp. Nsộ, chỉ một phút siâu. Gần Thầu 
trong chốc lát, thanh thân nẻo đi öề”. Ngay bài đầu đã hay rôi và đến bài 
"Từng Bước Chân thánh thơi” lại càng hay. Vì vậy làm cha, làm mẹ, ta 
phải khám phá ra những điểm tích cực mà cha ông tổ tiên đã trao 
truyền cho con ta qua ta. Đôi khi ta muốn con ta học cái này, làm cái 
kia nhưng mà con ta có thể không có khiếu về cái đó, con ta có những 
năng khiếu khác mà ta chưa khám phá được. Vì vậy ta phải sống rất 
chánh niệm, rất sâu sắc mới thấy được những hạt giống tích cực và 
tiêu cực ở trong con ta. Những hạt giống tích cực thì ta ca ngợi và tưới 
tấm để nó lớn lên. Những hạt giống tiêu cực thì ta chỉ cho con biết: 
"Này con, con có những điểm yếu này, con phải nhận thức để đừng có 
tưới tấm và để đừng cho nó lớn lên". Người cha cũng như người mẹ 
dùng ngôn từ hòa ái để soi sáng cho con. Ngôn từ của chửi rủa, trách 
móc, của la rây không soi sáng được cho con, trái lại sẽ tạo ra một cái 


hố rất sâu giữa ta và con ta. 


Là cha hay là mẹ ta cũng cần được soi sáng. Ta nhờ người bạn hôn 
phối soi sáng cho mình: "Này em, thế nào anh cũng có những điểm 
tiêu cực, những yếu đuối và anh mong rằng em sẽ soi sáng cho anh." 
Đó là tiếng nói của tình thương, tình thương đích thực, tại vì chúng ta 
ai mà không có những điểm yếu kém? Và ta cũng có thể nói những 
điều đó với con mình: "Con ơi, thế nào ba cũng có những điểm yếu 
kém và con thấy ba nên chuyển hóa những điểm yếu kém nào thì con 
cứ nói đi!" Đứa con sẽ dùng một ngôn từ rất lễ phép, rất kính cẩn để 


249 | Phần thực tập căn bản 


chỉ cho ta thấy những điểm tiêu cực của ta. Dĩ nhiên trước khi nói như 
vậy thì nó ca ngợi những điểm tích cực của ta; và vì vậy hai cha con 
có thể giúp soi sáng cho nhau, hai vợ chồng có thể giúp soi sáng cho 
nhau và ta có thể câu xin sự soi sáng của tất cả mọi người trong gia 
đình. Đó là sự thực tập ở trong gia đình huyết thống. 


Là người Huynh Trưởng, là anh, là chị, ta có thể tạo dựng hạnh phúc 
cho rất nhiều gia đình. Mỗi đoàn viên, mỗi đoàn sinh trong Đội của 
ta, trong Đoàn của ta đều có mái gia đình riêng của họ. Ta theo dõi, ta 
nâng đỡ, ta liên đới, ta có thể giúp gia đình của đoàn sinh đó thiết lập 
được, khôi phục lại được những cái mà ta đã thiết lập, tạo dựng, khôi 
phục trong chính gia đình của mình. Vì vậy khi ta thực tập thành 
công pháp môn này trong gia đình thì ta cũng có thể chia sẻ được 
kinh nghiệm đó trong đoàn. 


Con mắt của tăng 


Có một cách soi sáng khác có tính cách tập thể hơn, có nghĩa là thay vì 
mỗi người tự lựa cho mình 5 hay 6 vị để lạy xuống cầu soi sáng thì tất 
cả đại chúng ngôi lại để đóng góp cái nhìn của từng người. Có khi 
đương sự có mặt, có khi không có mặt. Nếu có mặt thì thời gian ngồi 
trong buổi soi sáng ta lắng nghe với tất cả lòng khiêm cung và cầu 
tiến. Soi sáng không có nghĩa là chỉ trích. Soi sáng tức là chỉ cho ta 
thấy rõ về tình trạng, về những khả năng và những yếu kém của ta, 
và trong thời gian soi sáng đó ta được nghe không phải là một người 
mà là được nghe tất cả mọi người trong chúng nói cho mình. Một 
người có thể không thấy rõ tất cả những gì thuộc về mình, nhưng mà 
nhiều người thì thế nào với con mắt của tăng, gọi là Tăng Nhãn có thể 
thấy được ta rõ hơn tại vì mỗi người, ai cũng có con mắt cả. Thấy 
được mình rõ hơn thì ta biết rằng ta phải thực tập như thế nào để có 
những bước tiến. Trong buổi soi sáng đó, ban đầu ta nghĩ rằng người 
được thừa hưởng là người đang được soi sáng, nhưng mà kỳ thực tất 
cả mọi người trong chúng đều được thừa hưởng sự thực tập của pháp 
môn soi sáng đó hết. Vì trong những buổi đó ai cũng học được hết, ai 
cũng thấy được mình nhiều hơn, thấy được người em, người anh, 
người chị của mình rõ hơn. Tại vì thường thường ta có một cái thấy về 


250 | Phần thực tập căn bản 


ta, và cái thấy về ta có thể rất là sai lạc. Do đó ta cân phải có anh ta, 
chị ta, em ta chỉ cho ta thêm về ta. Hơn nữa, ta cũng có những cái thấy 
về người kia mà ta nghĩ rằng đúng, nhưng những cái thấy đó có thể là 
những cái thấy sai lầm. Cho nên sau khi ta soi sáng cho người đó rồi 
thì ta lắng nghe những người khác soi sáng. Có người thì có vài cái 
nhận thức giống như ta đã có, nhưng mà cũng có những nhận thức 
khác mà ta không có. Và khi ta ngồi lắng nghe tất cả mọi người trong 
chúng rồi thì ta thấy cái nhận thức ban đầu của ta đối với đương sự 
được soi sáng đã thay đổi. 


Nếu người kia đồng ý với ta thì không nói gì, nhưng mà nêu người 
kia nói rằng cái ta thấy đó là sai thì cái đó gọi là Phản Đề. Và cái Đề 
này (nhận thức của mình) đang được đối diện với cái Phản Đề, và đối 
điện lần thứ nhất có thể là chưa có kết quả bởi vì ta không thấy được 
các yếu tố tích cực ở trong điều người kia nói, ta chỉ thấy những cái 
tiêu cực thôi. Nhưng mà có thể khi nghe một người thứ hai nói, người 
thứ hai nói có thể hay hơn, giỏi hơn thì tự nhiên ta thấy có một vài 
điểm đúng ở trong Phản Đề đó. Thành ra trong nhận thức ta bắt đầu 
có sự chuyển đổi. Ta nghe nhiều người nói rồi thì có thể cái Đề của ta 
dung hợp với những Phản Đề khác thành ra một cái Hợp Đề. Sau khi 
nghe hết tất cả mọi người nói rồi thì ta có một nhận thức rất là khác, 
khác với nhận thức ta có lúc ban đầu. Và sau buổi soi sáng đó cái thấy 
của ta rất gân với cái thấy của tăng thân, cái thấy của ta rất gần với 
Tăng Nhãn (con mắt tăng), tại vì ta thấy được qua con mắt của những 
người khác trong tăng thân, trong đoàn. Cái này gọi là thực tập “ Kiến 
hòa đồng giải'. 


Quán nguyện trước khi soi sáng 


Tại Làng Mai, trước khi soi sáng thì đại chúng phải ngồi thiên cho 
tnh tâm trước, rồi sau tiếng chuông thì một người sẽ đọc lời quán 


nguyện. Dưới đây là văn quán nguyện: 


"Lạy Bụt, lạy Tổ, chúng con thực tập soi sáng cho các sư anh, sư chị, 
sư em của chúng con, chúng con biết tất cả chúng con đều là những 


thành phần của cùng một tăng thân, tất cả chúng con đều là xương 


251 | Phần thực tập căn bản 


thịt của cùng một tăng thân. Vì vậy, chúng con ý thức rằng soi sáng 
cho bất cứ ai trong tăng thân cũng là tự soi sáng cho chính mình. 
Chúng con nguyện sẽ đem hết tình thương và sự hiểu biết của chúng 
con để thực tập công việc soi sáng. Chúng con nguyện tất cả những gì 
chúng con nói ra đều phát sinh từ thiện ý, muốn đi tới một cái thấy 
chính xác về đối tượng soi sáng, và cống hiển cho đương sự những đề 
nghị thực tập thực tế để có thể đưa tới những chuyển hóa tốt đẹp cho 
đối tượng soi sáng. Chúng con nguyện cố gắng không để cho sự buồn 
giận, thành kiến làm sai lệnh cái thấy của chúng con. Chúng con 
nguyện bất cứ lời nói nào của chúng con cũng đều phát xuất từ tình 
thương. Chúng con biết trong khi soi sáng cho một thành phần của 
tăng thân, chúng con cũng đang soi sáng cho bản thân chúng con, vì 
vậy việc thực tập soi sáng cũng đem lại lợi lạc cho bản thân mỗi 
chúng con. Lạy Bụt và chư Tổ gia hộ cho chúng con để buổi thực tập 
soi sáng này được thành công viên mãn.” 


Soi sáng phải khiêm cung 


Khi soi sáng cho một người, ta ý thức rằng tình thương ta chỉ có hạn 
và sự hiểu biết của ta về người đó cũng có hạn, nhưng ta đem hết tất 
cả những cái đó ra soi sáng. Có cái gì ta hiến tặng cái đó, ta không thể 
hiến tặng hơn những cái mà ta đang có, nhưng điều đó cũng đỡ lắm 
rồi. Ta cũng ý thức rằng soi sáng cho người này cũng là soi sáng cho 
chính ta. Tại vì những ưu điểm của người này có thể ta cũng có, và 
những khuyết điểm của người này có thể ta cũng có, có thể những 
khuyết điểm của người này ta có nhưng mà ít hơn, nhẹ hơn, hay có 
khi lại nhiều hơn. Và mỗi khi ta nói được những ưu điểm của người 
này thì ta nhìn lại coi mình có những ưu điểm đó hay không, và nếu 
có thì ta mừng vui và phát nguyện rằng ta sẽ phát triển thêm. Nếu có 
ít thì ta hổ thẹn, tự nói rằng ta sẽ cố gắng cho được như người này 
hoặc hơn người này. Thành ra trong khi soi sáng người khác ta có thái 
độ rất khiêm cung, sợ hãi. Sợ hãi này là một sợ hãi rất là lành mạnh, 
tức là ta không quá tin rằng những điều ta nói là đúng. Cũng như các 
vị tổ Long Thọ, khi mà đi vào trong một tác phẩm của mình viết, đâu 


mình có kiến thức phật pháp rất là sâu rộng, nhưng các Tổ luôn luôn 


252 | Phần thực tập căn bản 


viết kệ nói trước: "Con cầu mong chư Bụt gia hộ điều con nói đây phù 
hợp với giáo lý của Ngài". Các Tổ như Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân 
đều viết những câu như vậy trước khi đặt bút xuống viết một cuốn 
Luận. Còn ta, ta là ai mà không có sự khiêm hạ, không có sự khiêm 
cung trong khi soi sáng cho sư anh, sư chị, hay sư em của mình? Ta 
phải khiêm cung lắm mới được. 


ˆ..Chúng cơn biết tất cũ chúng cơn đều là những thành phần của cùng một 
tăng thân, tất cả chúng con đều là xương thịt của cùng một tăng thân”. Ò 
Việt Nam ta nói anh em như thể tay chân, tay và chân cùng là một 
xương thịt hết, thành ra tay phải đối với tay trái cũng vậy, tất cả cái 
đau nhức của tay trái cũng là của tay phải, tất cả những hạnh phúc 
của cánh tay phải là của tay trái. Phải soi sáng dưới tính thần đó thì 
mới đúng. Vì vậy cho nên ta không muốn làm ta đau. Cho nên ta soi 
sáng như thế nào để người kia không bị đau, tại vì người kia đau 
chính là ta đau. “Chứng cơn nguyện đem hết tình thương uà sự hiểu biết 
của chúng con để thực tập công 0uiệc sơi sáng”. Ta có tình thương, ta có 
nhận thức về người kia cũng như về ta, ta ý thức được tình thương 
của ta còn hạn hẹp, hiểu biết về chính mình và về người kia cũng 
đang còn hạn hẹp, nên ta không quá tin chắc là cái ta thấy đó tuyệt 
đối đúng. Điều này quan trọng lắm. Và đây là thực tập cho mình chứ 
không phải là cho ai hết. “Chúng con nguyện tất cả nhữne øì chúng con 
nói ra đều phát sinh từ thiện ý muốn đi tới một cái thất chính xác ”, tức là ta 
chỉ đóng góp một vài yếu tố để đi tới cái thấy chính xác đó thôi chứ 
không hắn ta nghĩ rằng ta có đủ tất cả những yếu tố chính xác. Ta 
phải nhờ vào mắt của tăng thân nữa. Và cống hiến những đề nghị 
thực tập thực tế có thể đưa tới những chuyển hóa tốt đẹp cho soi 
sáng. Tức là nếu quả thực ta thương em ta hay là chị ta, ta muốn cho 
người đó có cơ hội chuyển hóa thì lời ta nói không có tính cách chỉ 
trích. Trong khi nói, tình thương của ta được biểu hiện ra thì người 
kia sẽ không bao giờ giận, mà tình thương đó, thiện chí đó ai cũng 
thấy nơi ta hết. Vì vậy cho nên ta phải sử dụng sự thông minh và kinh 
nghiệm của ta để cống hiến cho đương sự một nẻo thoát. Nếu ta 
không cống hiến được điều này thì dù ta có tình thương rồi nhưng ta 
không có trí tuệ thì tình thương đó chưa phải tình thương đích thực. 


253 | Phần thực tập căn bản 


Có tình thương, muốn giúp nhưng mà phải tìm ra cách. Vậy trước 
buổi soi sáng ta đã tìm ra cách chưa, ta đã từng giúp em của ta chưa, 
ta đã từng gọi em tới hỏi han chưa? Nếu ta đã từng giúp em rồi thì 
trong buổi soi sáng này chỉ là sự tiếp nối của điều đó thôi và tình 
thương cũng như thiện chí của ta không những em nhận thấy được 
mà tất cả mọi người cũng thấy được, thấy được cái giá trị đó, tin được 
cái giá trị đó của ta, và ta sẽ làm gương cho những người khác. Khi soi 
sáng như vậy, ta là cái gương soi sáng cho những người khác. Và khi 
đến lượt họ soi sáng, họ cũng sẽ tập nói được như ta. Ở trong đoàn 
mà có một số người có thể làm được như vậy trong buổi soi sáng thì 
mọi người đang được học hỏi. Đó là một thứ thiền quán, gọi là thiền 
quán tập thể. “Chứng cơn nguyện cố gắng không để cho những buồn giận, 
những thành kiến làm sai lệch cái thấy của chúng cơn”. Có thể là ta bực 
mình người đó trong cuộc sống hằng ngày, và bây giờ nhân buổi soi 
sáng này ta nói cho bõ ghét. Điều đó không đúng. Là con người ta còn 
có buồn có giận, nhưng cái buồn cái giận đó là một cơ hội cho ta thực 
tập, ta phải biết nhận diện cái buồn cái giận của mình, phải biết đi tới 
người kia để thiết lập sự truyền thông trở lại. “Chứng con biết trone khi 
sơi sáng cho một thành phần nào của tăng thân thì chúng con cũng đang sơi 
sáng cho bản thân chúng con, 0ì uậu uiệc thực tập soi sáng cũng đem lại 
những lợi lạc cho bản thân của mỗi chúng con”. Trong một buổi soi sáng 
ta học được thêm về người đó có nghĩa là học được thêm về chính 
mình. Tại vì tất cả những điều của bất cứ ai nói ra đều có thể giúp ta 
thấy được mình rõ hơn, chứ không phải chỉ giúp cho ta thấy được 
người kia rõ hơn. Mỗi người trong chúng ta đều có những ưu điểm và 
những khuyết điểm hết nên khi ngồi trong những buổi soi sáng, ta 
thấy ta và ta thấy được người kia, nhìn người kia mà thấy ta. 


Tính Bụt trong lòng 


Buddha là danh hiệu của một người tỉnh thức 


Chỉ hơn 500 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì đạo Bụt mới 
được truyền sang Việt Nam. Đạo Bụt được truyền sang Việt Nam do 
những thương gia Ấn Độ vào thế kỷ đầu của kỷ nguyên Tây Lịch. 


254 | Phần thực tập căn bản 


Thuở đó các nhà buôn Ấn Độ thường cung cấp hàng hóa và thực 
phẩm cho đế quốc La Mã. La Mã rất cần những sản phẩm hiếm hoi 
như tiêu, quế, định hương, đại hồi và vì vậy các thương gia Ấn Độ 
mới dong bưồm sang vùng Đông Nam Á để mua các thứ hương liệu 
đó về bán cho La Mã. Mỗi khi đi một chuyến xa như vậy thì các 
thương gia thường mời một hoặc hai thầy đi theo để ngôi thiền, tụng 
kinh hộ niệm cho chuyển đi được bình an. Khi tới Đông Nam Á, họ 
thường đổ bộ lên Giao Chỉ, tức là nước Việt Nam để buôn bán. Thông 
thường họ phải đợi đến năm sau, khi thuận gió thì họ mới giong 
buồm trở về Ấn Độ. Trong thời gian ở lại như vậy, các thầy cũng niệm 
Bụt, ngồi thiền và chia sẻ giáo pháp với người địa phương, tức là 
người Việt. Vì vậy đạo Bụt đã được truyền sang Việt Nam vào giữa 
thế kỷ thứ nhất và đã ở lại Việt Nam 2000 năm, trong khi tuổi của đạo 
Bụt tính đến nay đã gần 2600 năm. Vì vậy ta có thể nói rằng chính các 
hương liệu như là tiêu, quế đã mang đạo Bụt sang cho đất nước ta. 
Tiêu, quế và các hương liệu đã trở thành một thứ môi giới để cho dân 
tộc Việt và đạo Bụt kết duyên với nhau. Từ thế kỷ đầu cho đến thế kỷ 
thứ 14, tức là 1400 năm, chúng ta đã gọi Buddha là Bụt. Các nước 
Đông Nam Á chung quanh ta cũng gọi Buddha là Bụt. Gọi đúng là 
Butha, mà gọi tắt là Bụt. Chữ “tha/ phía sau không đọc rõ. Gotama đọc 
là Gotam. Nhật Bản vẫn còn gọi Buddha là Bụt. Đến thế kỷ thứ 14 khi 
bị phương Bắc đô hộ, chúng ta đã bắt đầu phát âm theo người Trung 
Hoa. Người Trung Hoa phát âm là Fó mà ta đọc là “Phật, nhưng 
trước đó ta đã sử dụng danh từ “Bụt. Như vậy từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 
20 ta mới dùng tới danh từ “Phật, chỉ mới 500 năm thôi. Trước đó 
trong suốt 1400 năm ta dùng danh từ Bụt và bây giò thì ta trở vê gốc, 
việc này không có gì mới mẻ hết. Tất cả các nước đều gọi Buddha là 
Bụt thì ta gọi Buddha là Bụt cũng hợp lý thôi. Chữ Buddha có nghĩa là 
tính thức, không mê ngủ, không lãng quên. Chữ Buddha cũng có 
nghĩa là Biết. Vì vậy chữ Buddha không có nghĩa là tên của một 
người. Đó chỉ là một danh hiệu. Chúng ta biết rằng đức Bổn Sư của 
chúng ta tên là Shakya Muni, tức là ông thây tu dòng họ Shakya. Hồi 
còn trẻ Bụt tên là Siddhatta Gotama. Gotama là tên dòng họ, dòng họ 
Gotama Shakya. Và vì Bụt là một người tỉnh thức, luôn luôn có chánh 
niệm, luôn luôn có hiểu biết, luôn luôn có thương yêu cho nên chúng 


255 | Phần thực tập căn bản 


ta gọi Gotama Shakya là Bụt. Đức Thế Tôn có nói rằng trước khi Ngài 
ra đời đã có những vị Bụt khác, những vị Bụt quá khứ, và sau khi 
Ngài nhập diệt trên thế gian sẽ có những vị Bụt tương lai như là Bụt 
Di Lặc. Vì vậy Bụt không phải là tên của một người mà là danh hiệu 
của một người tỉnh thức, có đây đủ hiểu biết và thương yêu. Khi 
chúng ta nói chuyện với người Bắc Mỹ, chúng ta phải nói cho họ biết 
Bụt không phải là một vị thần linh, Bụt là một con người như chúng 
ta. Đức Thế Tôn là một con người như chúng ta, đã từng đau khổ lúc 
còn trẻ. Ngài đã tìm ra được con đường thoát khổ và đã trao truyền 
lại cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải nhớ là đừng biến Đức Thế Tôn 
thành một vị thần linh mà phải khám phá ra cho được đức tính con 
người, đức tính nhân bản của Ngài. 


Mọi người đều có tính Bụt trong lòng 


Đức Thế Tôn đã nói rằng mỗi người đều có tính Bụt trong lòng và nếu 
thực tập cho giỏi thì cũng có thể tỉnh thức, cũng có thể có hạnh phúc, 
cũng có thể có thương yêu được. Tính Bụt đó được gọi là Phật tính. 
Tiếng Anh là Buddhahood hay Buddha nature. Nếu chúng ta biết tu 
tập, tính Bụt đó sẽ biếu hiện ra và chúng ta sẽ có đây hạnh phúc, đây 
hiểu biết, đầy thương yêu và đây tỉnh thức. Buddha là người tỉnh 
thức, người biết an trú trong phút giây hiện tại. Người biết cái gì đang 
xảy ra cho mình và cho hoàn cảnh xung quanh mình. Nếu ta có thực 
tập thì ta cũng có thể tỉnh thức được. Thực tập hơi thở chánh niệm, 
bước chân chánh niệm và ăn cơm trong chánh niệm, ta cũng sẽ có chất 
tỉnh thức như Bụt. Tuy nhiên lâu lâu ta mới tỉnh thức một lần rồi lại bị 
sa vào thất niệm, quên lãng; vì vậy ta không phải là Bụt toàn thời gian, 
mà chỉ là Bự bán thời gian. Năng lượng giúp cho ta duy trì sự tỉnh 
thức được gọi là Chánh miệm (Mindfulness). Chánh niệm là gì? Ta phải 
nói cho bạn ta biết chánh niệm là năng lượng giúp cho ta có mặt trong 
giây phút hiện tại. Ta phải nhớ như vậy. Vì trong đời sống hàng ngày, 
có thể thân ta ngồi đây nhưng tâm ta lại ở chỗ khác; hoặc chìm đắm 
trong thương tiếc quá khứ, hoặc băn khoăn, lo sợ về tương lai, hoặc bị 
cái giận, cái buôn, cái phiền, cái ganh ghét kéo đi. Thân không ở 


chung với tâm và vì vậy ta không thật sự có mặt cho cuộc đời. Có vẻ 


256 | Phần thực tập căn bản 


dường như ta đang có mặt đó nhưng kỳ thực ta đang rong ruổi nơi 


nào khác. 
Có ai ở nhà không? 


Nhiều lúc cha ta ngồi đó nhưng ông không thật sự ở đó vì tâm của 
ông đang ở chỗ khác. Ông đang lo sầu về tương lai, buồn phiền về 
quá khứ hoặc ông đang mắc lo, mắc giận. Ông ngồi đó nhưng tâm 
ông không có mặt ở đó. Nhiều người quanh ta cũng đều giống như 
vậy, không thật sự có mặt với sự sống. Những lúc như vậy ta cần tới 
gần cha ta, võ vai cha và nói: “Có ai ở nhà không?” Tại cái nhà này là 
nhà trống, chỉ có thân mà không có tâm. Mỗi khi gặp một người thất 
niệm, tức là một người không có mặt, thì ta tới võ vai người đó và hỏi: 
“Có ai ở nhà không? Nếu làm được như vậy thì ta đang giúp người 
đó trở về trạng thái thân tâm nhất như, thân tâm hợp nhất. Khi thân 
hợp nhất với tâm, thì ta tỉnh thức. Mỗi khi ta thở vào hơi thở chánh 
niệm, tức thở ào biết thở öuào thì tự nhiên thân và tâm hợp nhất rất 
mau chóng. Khi bước một bước có chánh niệm thì thân tâm hợp nhất 
trở lại. Vì vậy trở thành người tỉnh thức không khó khăn gì hết, chỉ 
cần vài giây đồng hồ thôi là có thể trở nên người tỉnh thức. Có điều là 
có duy trì được trạng thái tỉnh thức đó để đừng rơi lại vào trạng thái 
lãng quên thì mới là hay. Chánh niệm là trạng thái tỉnh thức và có mặt 
hoàn toàn. Ngược lại với chánh niệm là thất niệm. Thất là đánh mất, 
niệm là chánh niệm. Thất niệm là đánh mất chánh niệm. Mỗi khi ta 
gây lầm lỗi, ta nói lời ác độc, ta làm những hành động không dễ 
thương, những lúc như vậy là ta không có chánh niệm. Những lúc 
như vậy ta bị thất niệm, bị kéo đi. Ta không phải là ta nữa. Ta không 
có chủ quyền đối với thân tâm của ta. Bụt là người có chủ quyền, 
Ngài an trú trong chánh niệm. Là học trò của Bụt, ta cũng phải thực 
tập như vậy. Quý vị tới đây nên thực tập đi từng bước chân chánh 
niệm, thở hơi thở chánh niệm, ăn cơm có chánh niệm. Đừng nói 
chuyện nhiều quá, đừng suy nghĩ vấn vơ nhiều quá, phải trở về để 


sống trong chánh niệm. 


257 | Phần thực tập căn bản 


Năng lượng của Bụt 


Khi uống nước mà ta biết là ta đang uống nước, ta hoàn toàn để tâm 
vào chuyện uống nước trong suốt thời gian uống thì lúc đó là uống 
nước có chánh niệm. Còn khi uống nước mà tâm ý ta để ở chỗ khác 
thì lúc đó gọi là uống nước không có chánh niệm, hoặc là uống thất 
niệm, có nghĩa là đánh mất chánh niệm. Khi thở, ta để hết tâm vào 
chuyện thở thì đó là thở có chánh niệm. Thở có chánh niệm, uống có 
chánh niệm, đi có chánh niệm thì trong khi làm như vậy ta chế tác 
được năng lượng chánh niệm. Và nếu đang giận hờn mà ta chế tác 
được năng lượng chánh niệm thì năng lượng đó sẽ ôm lấy năng lượng 
của sự giận hờn trong ta. Năng lượng đó là năng lượng của Bụt ở 
trong ta. Người nào cũng có thể uống nước trong chánh niệm, đi 
trong chánh niệm, thở trong chánh niệm. Người có thực tập thì duy 
trì chánh niệm được lâu hơn, nhưng người chưa thực tập thì mới đi 
được hai bước là đã quên, mới uống có chánh niệm được một giây là 
đã lo suy nghĩ: "Trời ơi, hồi nãy mình quên lấy đồ ở ngoài trời vô; bây 
giờ trời mưa thì làm sao?" Khi tâm ta bị tán loạn đi, chánh niệm 
không có mặt được lâu dài. Chánh niệm là gì? Đó là khả năng có thể 
an trú được trong giây phút hiện tại, có thể ở yên trong giây phút hiện 
tại, có thể biết được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. 
Chánh niệm là năng lượng giúp cho ta có mặt tại đây để biết những gì 
đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Đó là định nghĩa đầu của chánh 
niệm. Người tu là người chế tác ra năng lượng chánh niệm hàng ngày. 
Khi đi, các thầy và các sư cô tập đi trong chánh niệm; khi thở họ tập 
thở trong chánh niệm; khi ngồi, khi nấu cơm, khi rửa bát cũng vậy, họ 
cũng theo đõi hơi thở để chế tác năng lượng chánh niệm chứ không 
phải họ chỉ ngồi trong thiền đường để tu mà thôi. Ở trong nhà bếp, ở 
ngoài vườn rau cũng vậy, họ vừa làm, vừa thở, vừa thực tập chánh 
niệm. Chánh niệm càng nhiều, càng mạnh thì càng dễ có khả năng đối 
phó với những giận hòn, thất vọng, sợ hãi của ta vì chánh niệm là 


năng lượng của Bụt ở trong lòng ta. 


258 | Phần thực tập căn bản 


° rả 


Pháp thoại cho người trẻ 


Tú Uyên, Giáng Kiều 
Tú Uyên 


Vào thế kỷ thứ 15 ở Việt Nam có một anh chàng sinh viên tên là Tú 
Uyên. Chàng Tú Uyên rất đẹp trai, thông minh nhưng đời sống của 
anh ta rất cô đơn, không có hạnh phúc. Anh ta có những tập khí, 
những thói hư tật xấu nên không liên hệ được với ai kể cả những 
người thân nhất của anh ta. Một trong những tập khí ấy là không bao 
giờ biết lắng nghe cha mẹ; luôn cho mình là đúng. Cha mẹ của Tú 
Uyên không cảm thấy thoải mái với thái độ ấy của Tú Uyên nên họ 
thường có những phản ứng rất mạnh đối với con trai họ. Tú Uyên 
nghĩ rằng cha mẹ mình không thực sự thương mình. Thực ra cha mẹ 
của Tú Uyên đâu có muốn như thế, nhưng muốn nói chuyện với Tú 
Uyên không phải đễ. Tú Uyên thông minh, đẹp trai như vậy, nhưng 
không ai nói chuyện được với chàng ta. Chàng ta không có khả năng 
lắng nghe, lại rất cứng đầu, luôn luôn nghĩ rằng cái gì mình làm, điều 
øì mình nói là đúng. Đã không biết lắng nghe, mà lời nói mỗi khi nói 
ra đêu mang tính chất cộc cằn, phàn nàn và trách cứ, làm mất đi sự 
hòa khí và hạnh phúc trong gia đình. Trong khi đó thì Tú Uyên cứ 
nghĩ rằng trong gia đình không có ai thương mình cả, từ cha mẹ cho 
đến anh, chị, em. Ở trường học thì Tú Uyên cũng bị lâm vào tình 
trạng như vậy. Tú Uyên nghĩ là thây và bạn học cũng không thương 
mình. Tú Uyên có rất nhiều bạn, nam cũng như nữ, họ rất để thương 
nhưng không ai làm bạn lâu bên được với anh ta, chỉ vài tháng sau là 
mọi người đều nghỉ chơi với anh ta chỉ vì chịu không nổi những tật 
xấu của Tú Uyên. Tuy rằng Tú Uyên rất thông minh, học giỏi, đẹp 
trai, nhưng chàng thường bộc lộ những tật xấu như không biết lắng 
nghe và không biết nói những lời dễ thương, hòa nhã, luôn cho mình 
là “số một, nên chẳng ai muốn nói chuyện hoặc kết bạn lâu được với 
Tú Uyên. Vì thế, càng ngày Tú Uyên càng trở thành một người rất cô 
đơn, lạc lõng. Vào đại học, Tú Uyên thuê một căn phòng nhỏ và vì 
không có bạn nên chàng sống thui thủi một mình. Anh ta cố gắng đọc 


259 | Pháp thoại cho người trẻ 


sách, học bài nhưng vì chán nản nên học cũng không vô. Tuy nhiên 
chàng cứ nghĩ rằng nếu mình thi đậu thì vạn sự sẽ êm đẹp và sẽ 
không có ai khinh khi, ruông bỏ mình nữa. Đó chỉ là ảo tưởng. Vì sự 
thật là có rất nhiều người có bằng cấp cao nhưng họ vẫn không có 
hạnh phúc. Nếu Tú Uyên có đậu tiến sĩ đi nữa, thì chàng vẫn không 
có hạnh phúc. Hạnh phúc chân thực không thể tìm thấy nơi địa vị hay 
bằng cấp. 


Ái tình làm cho mê mờ 


Có một lần vì quá cô đơn nên Tú Uyên đi chùa với hy vọng có thể tìm 
được bạn mới. Anh tự hứa thâm rằng lần này nếu kết được bạn mới 
thì anh sẽ ráng hết sức sống cho dễ thương với bạn, sẽ không lập lại 
những tập khí cũ nữa. Anh ta đã học được bài học của quá khứ. Và 
anh ta câu mong Trời, Phật chứng minh cho lòng thành của anh ta. 
Sáng hôm đó lẫn trong đoàn người hành hương, anh ta thấy có một cô 
thiếu nữ thật là xinh đẹp. Chỉ thoáng nhìn mà tự nhiên hình ảnh của 
cô thiếu nữ xinh đẹp kia in sâu vào tim của Tú Uyên và anh ta quên 
cả ý định đi vào chùa lễ Phật. Đây rõ ràng là “ma đưa lối, quỷ dẫn 
đường... Anh ta đi theo đoàn người hành hương ấy để mong làm 
quen được với cô thiếu nữ xinh đẹp kia. Nhưng rủi thay, sáng hôm đó 
người ta đi chùa rất đông, đoàn người hành hương cũng đông đảo 
nên anh ta mất dấu cô thiếu nữ. Tú Uyên thất vọng, rôi lủi thủi trở về 
cư xá của mình. Từ giây phút ấy, hình dáng của cô thiếu nữ xinh đẹp 
kia không rời khỏi tâm trí của Tú Uyên. Anh đã thầm yêu trộm nhớ 
cô gái ấy. Anh ta đã bị tiếng sét ái tình làm cho mê mờ. Anh không 
học hành gì được nữa, ngày đêm chỉ nghĩ cách tìm gặp cho được cô 
gái ấy. Tới đêm thứ ba trong khi nằm ngủ, anh mơ thấy một ông già 
râu tóc bạc phơ, ông lão nói với Tú Uyên rằng: "Con thật sự muốn gặp 
cô gái đó hả? Vậy sáng mai thức dậy con hãy đi về chợ phía Đông thì 
con sẽ được gặp cô ta." Anh ta thức dậy và lúc đó chỉ mới có ba g1ờ 
sáng. Trời tối, nhưng anh ta không ngủ lại được nữa. Anh ngôi dậy 
uống trà và khi trời bắt đầu tờ mờ sáng thì anh đi tới chợ phía Đông. 
Lúc đó chợ chưa mở cửa. Tú Uyên cứ ngồi chờ. Tú Uyên chờ cho tới 


rạng sáng thì có một tiệm sách mở cửa. Tú Uyên ghé vào để mua một 


260 | Pháp thoại cho người trẻ 


ít giấy về đóng tập vở học và mua thêm vài cây bút lông với mực tàu. 
Ngày xưa việc thi cử rất cực nhọc và khó khăn. Đậu cao là Cử Nhân, 
đậu thấp là Tú Tài. Nếu đậu tú tài thì được gọi là ông Tú. Cậu thư 
sinh tên Tú Uyên đi vào tiệm sách với ý định mua bút và giấy. Nhưng 
trong khi tìm kiếm giấy bút, thì anh ta thấy trên tường có một bức 
tranh cô thiếu nữ rất xinh đẹp mà trông giống hệt như cô thiếu nữ mà 
anh đã gặp ở ngoài cổng chùa. Cũng hai con mắt đó, cũng nụ cười đó, 
cũng mặc bộ trang phục đó, anh ta không bỏ sót một chỉ tiết nào. 
Đúng là cô gái hôm kia rồi. Chắc là ông lão trong mộng đã báo cho 
mình đến đây để gặp nàng. Mừng quá, thay vì mua giấy, bút và mực 
như đã dự định, Tú Uyên đã dốc hết tiền để mua bức tranh đó đem 
về treo trong phòng của mình. Anh không có bạn, không biết chơi với 
ai cả thành ra bây giờ anh chơi với người trong tranh. Đó là niềm an 
ủi duy nhất cho anh ta. Có những người trong xã hội chúng ta rất cô 
đơn nên họ mua mèo hoặc chó về nuôi, mua những thức ăn sang 
trọng cho chúng ăn rồi vuốt ve, cưng chiều chúng hơn cả con người. 
Sở đĩ họ làm vậy là vì đời sống quá cô đơn, lạc lõng. Vả lại chơi với 
mèo, chó... dễ chịu hơn chơi với người. Nếu mình lỡ nói câu gì không 
dễ thương thì con mèo hay con chó không biết cãi lại. Trong xã hội 
chúng ta hiện có rất nhiều người như vậy, thật đáng thương. Họ chỉ 
muốn làm bạn với chó, với mèo thôi. 


Giáng Kiều, người đẹp trong tranh 


Kể từ hôm đó Tú Uyên lúc nào cũng nói chuyện với người trong 
tranh. Quý vị đã từng nghe một người nói chuyện với chính mình 
chưa? Có những người nói lấãm bẩm một mình suốt ngày. Tự mình 
hỏi rồi tự mình trả lời. Đó là vì họ cô đơn quá. Trong trường hợp này, 
Tú Uyên nói chuyện với cô gái trong tranh. Mỗi khi anh ta chuẩn bị 
thức ăn thì anh chuẩn bị cho hai người ăn. Giống như người ta cúng 
vậy. Người này có mặt nhưng không phải người thiệt, chỉ có mặt 
trong tranh thôi. Tú Uyên vốn là một người thư sinh, lại làm biếng 
nữa nên không biết nấu ăn, anh ta chỉ biết làm một thứ thôi là chế mì 
gói. Hàng ngày Tú Uyên chỉ ăn mì gói: mì gói bữa trưa, mì gói bữa 


chiều và mì gói bữa tối. Cha mẹ thì ở xa, nên ngày này qua ngày nọ 


261 | Pháp thoại cho người trẻ 


anh ta đều ăn như vậy, ăn riết ngán luôn. Một hôm anh ta bày ra hai 
cái chén với hai tô mì và anh mời cô gái trong tranh ăn chung. Anh 
vừa ăn vừa nói chuyện với cô gái trong tranh. Bỗng nhiên anh ta cảm 
thấy cô gái trong tranh đang nháy mắt với anh ta. Anh ta dụi mắt 
nhìn lên xem thử mình có bị hoa mắt không, nhưng cô gái vẫn còn 
đang ở trong tranh bất động. Anh thâm nghĩ: mình đang tỉnh hay 
đang mơ? Một lát sau nhìn lên, anh lại thấy cô ấy mỉm cười. Anh ta lại 
dụi mắt và thấy rất rõ là cô đang thật sự mỉm cười với anh ta. Anh ta 
nửa mừng nửa sợ, không biết thực hư như thế nào. Ngày hôm sau 
anh ta vẫn dọn ra hai tô mì gói và vẫn nói chuyện với người trong 
tranh như thường lệ trong khi ăn. Nhưng hôm đó thấy ngày nào cũng 
ăn mì gói ngán quá, anh chỉ ăn được nửa tô, phân nửa còn lại anh 
nuốt không vô nữa. Tú Uyên bỏ đũa xuống rồi lại ngước lên ngắm 
bức tranh. Trong khi nhìn, anh kinh ngạc thấy cô gái trong tranh đang 
động đậy, rôi mâu nhiệm thay cô bước ra khỏi bức tranh. Cô gái trong 
tranh này đúng là người thiếu nữ xinh đẹp mà Tú Uyên đã trông thấy 
ngoài cổng chùa ngày trước. Tú Uyên mừng khôn xiết. Tự nhiên trời 
ban cho anh một người bạn bằng xương bằng thịt chứ không phải là 
hình vẽ trên bức tranh nữa. Đây là câu chuyện đã được ghi chép trong 
sách vở thuộc các truyện cổ Việt Nam. Đó là chuyện của Tú Uyên và 
Giáng Kiều. 


Hạnh phúc không lâu 


Sau khi bước ra khỏi bức tranh, Tú Uyên chào hỏi và cô ấy thưa với 
anh ta rằng tên của cô là Giáng Kiều. Chào hỏi xong, câu đầu tiên 
Giáng Kiều nói với Tú Uyên là: "Trời ơi! Mì như vậy mà anh cũng ăn 
được từ ngày này qua ngày nọ, em đây phục anh quá. Thôi, anh hãy 
ngôi đợi đây, em xuống bếp làm cho anh một tô mì thơm ngon hơn 
trăm ngàn lần." Rồi trong nháy mắt cô đi mất. Ba phút sau cô trở lại 
với một cái giỏ gồm có đủ các loại rau: nào là rau tân ô, tía tô, quế, 
hành hoa, ngò, v.v... Cô gái giống như có phép lạ của một nàng tiên 
giáng trần, chỉ vài phút sau cô đưa lên hai tô mì với đầy đủ gia vị, 
nóng hổi, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Tú Uyên sung sướng ngây 


ngất. Vừa có bạn mới xinh đẹp lại vừa có thức ăn ngon nữa. Ta có thể 


262 | Pháp thoại cho người trẻ 


tưởng tượng anh chàng Tú Uyên hạnh phúc tới ngần nào. Sau đó 
không lâu, Tú Uyên đã xin cưới Giáng Kiều làm vợ. Giáng Kiều chấp 
thuận. Hai người sống chung với nhau rất hạnh phúc. Giáng Kiều đã 
khích lệ anh ta học hành đàng hoàng. Thế nhưng niềm hạnh phúc của 
Tú Uyên đã kéo dài không được lâu. Như chúng ta đã biết, Tú Uyên 
vốn có tật xấu là không biết lắng nghe người khác và hễ có gì không 
vừa ý thì anh ta nổi giận đùng đùng, lời nói trở nên thô bạo. Và cơn 
giận của anh ta đã làm tan nát hết tình nghĩa. Anh ta lại có thói quen 
uống rượu. Mỗi khi uống rượu về thì anh ta muốn ôm hôn Giáng 
Kiều. Giáng Kiều đẩy anh ta ra vì cô không chịu nổi mùi rượu. Rồi 
anh ta nói những lời không dễ thương và thỉnh thoảng anh ta còn 
đánh Giáng Kiều nữa. Tuy thế, Giáng Kiều vẫn một lòng thương yêu 
Tú Uyên và hy vọng rằng một ngày kia anh ta sẽ sửa đổi. Nhưng Tú 
Uyên không thấy được điều đó. Ba tháng sau vì chịu không nổi nên 
Giáng Kiều bỏ đi. Một buổi sáng thức dậy, Tú Uyên thấy trên bàn có 
một lá thư của Giáng Kiều để lại nói rằng: "Em xin lỗi anh, em phải đi 
vì em không có khả năng sống hạnh phúc được với anh. Anh vốn 
tánh nào tật nấy, không chịu sửa đổi. Em đã bao phen kiên nhẫn cho 
anh cơ hội để chuyển hóa, nhưng anh đã làm cho em quá thất vọng. 
Em nghĩ rằng không ai có thể sống được lâu với anh". Sau khi đọc lá 
thơ của Giáng Kiều, Tú Uyên thấy trào dâng một niêm thất vọng. Anh 
ta tự trách rằng: “Minh thật quá tệ, với một người dễ thương như 
nàng Giáng Kiêu mà mình không sống chung được thì thử hỏi mình 
còn có thể sống chung hạnh phúc được với ai? Bây giò cả Giáng Kiều 
cũng giận mình thì thử hỏi mình còn sống làm sao được?“ Trong 
niềm khổ đau, tuyệt vọng như thế, anh ta nghĩ đến chuyện tự tử. Anh 
ta kiếm một sợi dây thòng lọng để treo cổ. Thưa quý vị, mỗi ngày ở 
nước Mỹ có biết bao nhiêu chàng thanh niên, nàng thiếu nữ tự tử và 
nghĩ đến chuyện tự tử. Thật đáng thương cho những người trẻ không 
có lối thoát, không nơi nương tựa. Họ rất cô đơn, mất hướng đi và 
không cảm thấy đang thuộc vào vị trí nào trong xã hội. Họ giận cha, 
giận mẹ, giận anh, chị, em, bạn bè của họ và họ chán ghét học đường, 
tôn giáo và xã hội của họ. Khi Tú Uyên sắp tròng sợi dây vào cổ thì 
chàng chợt nhớ tới một hôm nọ chàng ta cùng Giáng Kiều đi chùa lễ 
Phật và nghe pháp. Giáng Kiều là người con gái Phật tử thuần thành, 


263 | Pháp thoại cho người trẻ 


rất ưa đi chùa vào những dịp cuối tuần và hay rủ Tú Uyên đi chùa với 
hy vọng Tú Uyên sẽ được nghe pháp, tu tập để sửa đổi tánh nết của 
mình. Tú Uyên đã nhiều lần viện cớ này cớ nọ để tránh đi chùa, 
nhưng có một lần, vì muốn chiều vợ và cũng thấy rằng nếu mình làm 
như thế hoài thì kỳ cục quá nên đã cố gắng nghe lời Giáng Kiều tới 
chùa lễ Phật, nghe giảng. 


Đốt Nén Tâm Hương 


Hôm đó đề tài của bài thuyết pháp là tâm hương, tức là khi thắp 
nhang cúng Bụt thì phải thắp bằng hương của trái tim mình. Thầy trụ 
trì giảng rằng theo truyền thống văn hóa Đông Phương thì từ xưa đến 
nay mỗi nhà đều có bàn thờ tổ tiên. Mỗi buổi sáng khi đốt nhang 
dâng lên ông bà tổ tiên thì mình thiết lập một sự liên lạc giữa mình và 
tổ tiên. Bây giờ người ta liên lạc bằng điện thoại, điện thư (fax), email, 
chứ ngày xưa người ta đốt nhang để tạo sự cảm thông giữa con cháu 
và ông bà, tổ tiên. Thắp nhang thì phải thắp bằng cả tấm lòng. Đó gọi 
là tâm hương. Ngày nay với những kỹ thuật tối tân, người ta có thể 
truyền tin với nhau rất mau chóng, nhưng sự truyền thông giữa vợ 
chồng, con cái, bạn bè... với nhau vẫn bị bế tắc trầm trọng. Tại vì đôi 
bên không biết lắng nghe nhau và không biết sử dụng lời nói dịu 
đàng, hòa ái. Họ chỉ biết trách móc, than phiền và trừng phạt nhau 
chứ không biết lắng nghe nỗi khổ, niềm đau của nhau để hiểu, để 
thương và thông cảm. Thầy trụ trì biết được tâm trạng ấy nên hôm ấy 
thầy giảng về nghệ thuật thiết lập truyền thông. Thầy dạy rằng khi 
mình muốn truyền thông, muốn cầu nguyện với Bụt, với ông bà, tổ 
tiên, thì mình dùng hương để thực hiện sự truyền thông. Cố nhiên 
loại hương mà thầy trụ trì nói đây là hương giới, hương định, hương 
tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Sau khi nghe pháp 
xong, trên đường về nhà, Giáng Kiều biết chồng mình trong giờ nghe 
pháp đã ngủ gà ngủ gật nên nàng mới nói nửa đùa nửa thật: “Anh ơi, 
em thấy anh có những thói hư tật xấu mà đã bao nhiêu năm rồi anh 
không chịu tu tập để sửa đổi. Có thể một ngày nào đó khi em chịu 
không nổi nữa thì em sẽ rời bỏ anh. Và khi em đi rôi, mà nếu anh 


muốn truyền thông với em thì anh cũng phải thực tập đốt hương như 


264 | Pháp thoại cho người trẻ 


thầy trụ trì đã dạy. Anh nhớ kỹ đó nghen." Khi sắp tự tử thì Tú Uyên 
chợt nhớ lại câu nói đó và nghĩ rằng nếu mình mua một bó nhang về 
đốt thì có thể Giáng Kiều sẽ trở về với mình. Anh ta buông sợi dây 
thòng lọng, chạy ra chợ mua nhang về đốt. Vì nóng lòng muốn Giáng 
Kiều sớm trở vê nên thay vì đốt một cây hương, anh ta đốt cả bó 
hương. Rồi anh ta ngồi đợi, đợi mãi. Mười lăm phút trôi qua, rồi nửa 
giờ, rồi một giò, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Giáng Kiều 
đâu cả. Anh ta thất vọng nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra 
được. Giáng Kiều đã gạt mình. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta chợt nhớ 
lại lời thây giảng về phương pháp đốt hương: đốt hương là phải đốt 
bằng tâm hương. Tâm hương là gì: hương giới, hương định, hương 
tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Những loại hương 
này mới thật sự là tâm hương. Là người con Phật, chúng ta đều nên 
biết năm loại tâm hương này. Mỗi lúc đâng hương cúng Bụt, thầy đều 
dâng bằng năm loại hương ấy. Khi Tú Uyên nhớ lại bài giảng về tâm 
hương thì Tú Uyên đã ngồi yên, lắng tâm và nhìn lại (quán chiếu) về 
quãng đời đã qua của mình, anh ta bắt đầu hé thấy về những tập khí 
và hành động thiếu trách nhiệm, thiếu trí tuệ của mình; anh ta nhận 
ra rằng mình đã đối xử tệ bạc với cha, với mẹ, với anh, chị, với thầy 
bạn và đặc biệt với Giáng Kiều. Tú Uyên thấy rõ mình chưa bao giờ 
thật sự biết lắng nghe và sử dụng lời nói dịu ngọt, hòa ái thì làm sao 
mình có tâm hương để dâng lên Bụt, dâng lên ông bà tổ tiên được. 
Giới Thứ Tư trong Năm Giới là sự thực tập ái ngữ và lắng nghe. Nếu 
mình không thực tập giới đó, thì làm sao mình có tâm hương được. 
Và Giới Thứ Năm là tiêu thụ có chánh niệm, nghĩa là không uống 
rượu, không sử dụng các chất ma túy, không tự đầu độc mình bằng 
những chất liệu bạo động, thèm khát và hận thù v.v... Nếu mình 
không thực tập thì làm sao có tâm hương để đốt! Nhìn lại, Tú Uyên 
thấy được rằng mình đã gây ra bao lầm lỗi, đã gây khổ đau cho chính 
mình và cho những người thân của mình và tự nhiên anh khóc sướt 
mướt. Đó là những giọt nước mắt của sự hối hận, của ước muốn được 
làm mới (sám hối) trở lại. Tâm hồn của Tú Uyên trở nên dịu lại giống 
như những giọt nước cam lộ của Bồ Tát Quán Thế Âm rót vào trong 
tim. Tâm Tú Uyên trở nên lắng yên và anh ta phát lời nguyện rằng từ 
nay trở về sau anh sẽ tập lắng nghe sâu và sử dụng lời nói dịu dàng, 


265 | Pháp thoại cho người trẻ 


hòa ái để có thể hòa giải được với cha, mẹ, anh, chị, em và bạn bè. 
Thực tập tới ngang đó thì Tú Uyên nghe tiếng gõ cửa. Tú Uyên chạy 
ra mở cửa thì thấy Giáng Kiều xuất hiện. Nàng bước vào và nói: "Anh 
giỏi quá, mới thực tập được nửa giờ mà đã có sự chuyển hóa lớn lao 
như vậy. Nếu anh tiếp tục thực tập chuyên cần và tham dự các khóa 
tu thì anh sẽ mang lại rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho gia đình 
và xã hội. Và em sẽ cùng thực tập chung với anh." Từ đó Giáng Kiều 
cùng với Tú Uyên thực tập chung với nhau và đạt được nhiều tiến bộ. 
Hạnh phúc của hai người mỗi ngày mỗi tăng tiến. Giáng Kiều đã giúp 
Tú Uyên hòa giải với cha, mẹ, anh, chị, em và khôi phục lại tình bạn 
với những người bạn mà ngày xưa Tú Uyên đã đánh mất. 


Giáng Kiều đâu? 


Cách đây khoảng bốn năm trong khóa tu mùa Hè tại cốc Ngôi Yên, 
Xóm Thượng, Làng Mai, tôi ngồi ăn sáng với sư chú Pháp Cảnh. Hồi 
đó sư chú mới có mười bảy hoặc mười tám tuổi và sư chú là thị giả 
của tôi. Sáng hôm đó sau giờ ăn sáng, tôi phải đi Xóm Hạ để giảng 
pháp và thầy trò còn tới 20 phút trước khi đi nên tôi đã kể chuyện Tú 
Uyên và Giáng Kiều cho sư chú nghe. Các sư chú và sư cô trẻ phân 
đông là những người lớn lên ở Mỹ, không được học nhiều về văn hóa 
Việt Nam thành ra thỉnh thoảng tôi dạy cho các sư chú, sư cô trẻ về 
văn hóa Việt Nam để cho các sư chú, sư cô thấy được những cái hay, 
cái đẹp của văn hóa Việt Nam. Sau khi kể xong câu chuyện, tôi nhìn 
sư chú bằng con mắt chánh niệm và hỏi sư chú: "Này con, con có biết 
con là Giáng Kiều của thây không? Con đã từ trong bức tranh bước 
vào cuộc đời của thầy, con đã đem lại cho thây rất nhiều hạnh phúc 
và thầy sẽ không bao giờ làm những điều dại đột để cho Giáng Kiều 
của thầy rời bỏ ra đi như Giáng Kiều của anh chàng Tú Uyên". Tôi 
thấy sư chú rất cảm động và trả lời một cách ngây thơ rằng: "Nhưng 
thưa thầy, con đâu có biết nấu mì gói hay hủ tiếu ngon như Giáng 
Kiều?" Câu nói rất dễ thương. Tôi nói: "Không, con không cần phải 
nấu mì gói hay hủ tiếu ngon như Giáng Kiều, con chỉ cần lái xe có 
chánh niệm, đưa thầy từ Xóm Thượng đến Xóm Hạ như con đã làm là 
thầy hạnh phúc lắm rồi. Tại vì con đã có các sư anh, sư chị khác nấu 


266 | Pháp thoại cho người trẻ 


mì gói ngon như Giáng Kiều rồi." Tại Sơn Cốc, gân Xóm Mới chùa 
Làng Mai, tôi có một tấm hình Giáng Kiều. Không phải chỉ một Giáng 
Kiều mà là hàng trăm Giáng Kiều của tôi, hình màu đàng hoàng. Mỗi 
lần tôi thắp nhang, tôi tới trước tấm hình xá một cái rồi mới bắt đầu 
thiền định, bởi vì tôi không muốn bất cứ một Giáng Kiều nào của tôi 
bỏ đi cả. Tất cả những đệ tử sống thường trú tại làng đều là Giáng 
Kiều của tôi hết. Và bây giờ tôi muốn hỏi tất cả quý vị rằng Giáng 
Kiều của quý vị đang ở đâu? Đang còn ở với quý vị hay là bỏ đi rôi? 
Quý vị đã đối xử với Giáng Kiều của quý vị như thế nào? Quý vị có 
biết lắng nghe Giáng Kiều của quý vị không? Quý vị có làm khổ 
Giáng Kiều của quý vị không? Quý vị có đánh đập, đây đọa Giáng 
Kiều của quý vị không? Giáng Kiều của quý vị là ai? Có phải là mẹ, là 
cha, là vợ, là chồng, là con của quý vị không? Giáng Kiều đã bước từ 
trong tranh ra, quý vị đã đón tiếp, đối xử với Giáng Kiều như thế 
nào? Và quý vị đã gây ra những niềm đau, nỗi khổ cho Giáng Kiều 
của quý vị hay không? Đó là câu hỏi mà tôi muốn quý vị quán chiếu 
và trả lời bằng trái tim của mình. Giáng Kiều đã bỏ đi chưa? Và nếu đi 
rồi thì quý vị có biết đốt tâm hương để cho nàng trở lại hay không? 
Bởi vì tuy có giận hờn, trách móc nhưng tình thương vẫn còn sâu 
thắm trong trái tim của Giáng Kiều. Nếu quý vị biết đốt lên nén tâm 
hương và thực tập giới thứ tư và thứ năm thì Giáng Kiều sẽ trở lại, 
quý vị sẽ phục hồi được mối quan hệ của quý vị với Giáng Kiêu. Sự 
thực tập này không nằm ngoài sự thực tập năm giới. 


Thiếu phụ Nam Xương 

Tri giác sai lầm 

Chàng Trương đang sống với vợ rất hạnh phúc thì đất nước bị chiến 
tranh. Chàng phải lên đường ra trận. Khi đi thì vợ chàng đang mang 
thai. Ba năm sau, được giải ngũ, chàng về lại làng xưa. Gặp lại người 
vợ trẻ và đứa con bầu bĩnh chàng vô cùng hạnh phúc. Hai người 
mừng mừng tủi tủi. Sau đó người vợ đi ra chợ mua thức ăn về nấu 
cúng tổ tiên để mừng ngày chàng trở về bình an. Ở nhà, chàng 
Trương chơi với con. Nhưng khi chàng bảo con gọi chàng là "bố" thì 


267 | Pháp thoại cho người trẻ 


đứa con ngúc ngắc đầu: "Ông không phải bố tôi đâu. Bố tôi ban đêm 
mới tới. Bố tôi nói chuyện với mẹ tôi lâu lắm. Rồi mẹ tôi khóc. Khi mẹ 
tôi ngồi thì bố tôi cũng ngồi. Và khi mẹ tôi nằm xuống thì bố tôi cũng 
nằm xuống." Người chàng lạnh toát. Tim chàng bỗng chốc cứng lại 
như hóa đá. AI mà ngờ được chuyện này. Tục ngữ có câu "ĐI hỏi già, 
về nhà hỏi trẻ." Lời nói của trẻ thơ thì còn gì mà nghi ngờ. Thế là bao 
nhiêu hạnh phúc tan biến. Chàng Trương nghi liền là mỗi đêm có một 
người đàn ông khác tới nhà trong lúc mình đi khỏi. Chàng Trương 
đau khổ vô cùng vì tin chắc rằng có một người đàn ông khác đã đi 
vào cuộc đời của vợ mình. Người vợ đã phản bội mình. Từ đó về sau 
chàng không nhìn vợ nữa, không nói chuyện với vợ nữa vì tin rằng 
đây là một người ngoại tình, phản bội. Vì vậy, khi dâng mâm cơm 
cúng lên bàn thờ thì chàng Trương trải chiếu ra, thắp hương khấn vái 
và khóc; khóc vì nghĩ mình đã bị phản bội. Rồi chàng lạy xuống bốn 
lạy. Lạy xong, chàng cuốn chiếu lại, không cho phép vợ lạy vì chàng 
nghĩ rằng vợ mình là người đàn bà ngoại tình, không có tư cách để 
trình diện trước mặt ông bà. Người vợ rất là khổ đau và cảm thấy 
nhục nhã mà không hiểu tại sao. Hỏi gì chàng cũng không trả lời. Sau 
khi cúng xong, chàng Trương không ăn cơm. Chàng ta bỏ nhà đi vào 
xóm, ngồi suốt ngày trong quán rượu để muốn nhận chìm nỗi đau 
khổ của mình trong ly rượu tới 2, 3 giờ sáng mới về. Ngày nào cũng 
vậy, chàng ta bỏ nhà đi từ khi thức dậy và chỉ trở vê nhà lúc 2, 3 giờ 
sáng, không thèm ăn cơm, nói chuyện với vợ, hay chơi với con. Vài 
ngày sau, người vợ chịu không nổi nữa nên đâm đầu xuống sông tự 
tử. Chàng Trương phải trở về nhà chăm sóc con. Cố nhiên đêm đầu 
tiên, khi chàng thắp đèn lên thì đứa bé chỉ lên tường reo to: "Bố tôi 
đây, ông biết không, bố tôi mỗi đêm đều tới, mẹ tôi cứ khóc hoài và 
nói chuyện với bố tôi hoài. Mỗi khi mẹ tôi ngồi xuống thì bố tôi cũng 
ngồi xuống." Khi đó thì chàng Trương đã hiểu, đã biết mình sai lầm 
nhưng thiếu phụ Nam Xương đã chết. 

Sự thực thì khi ở nhà, có một ngày kia đứa con về nhà khóc và hỏi 
thiếu phụ Nam Xương: "Cha con đâu? Tại sao đứa nào cũng có cha 
mà con không có?" Lúc đó sẵn bóng mình in trên vách, thiếu phụ 


Nam Xương chỉ vào bóng và bảo con: "Cha con đó." Và môi đêm, 


268 | Pháp thoại cho người trẻ 


thiếu phụ khóc vì nhớ chồng: "Anh ơi, anh đi lâu quá, ở nhà làm sao 
em có thể một mình nuôi dạy con". Chỉ có vậy. Nhưng bi kịch đã xảy 


ra. 


Quý vị nhìn xem có lần nào ta đã như chàng Trương chưa? Và chuyện 
chàng Trương không phải chỉ có ở thuở xa xưa mà chàng Trương, 
thiếu phụ Nam Xương đều đang có mặt ở đây. Chúng ta cũng vậy, 
chúng ta còn bị kẹt vào những tri giác sai lầm của chúng ta nhiều lắm 
và chúng ta cứ ôm lấy những mối nghi ngờ, những nỗi hờn giận 
không căn cứ để rồi ta thành nạn nhân của những tri giác sai lầm đó. 
Những tri giác, những giận hờn đều đưa tới sự bế tắc trong việc 
truyền thông và đều có thể tạo ra đau khổ nếu ta không biết cách thực 
tập để thoát ra khỏi tình trạng đó. 


Đây là một vài bài pháp thoại cho thiếu nhi, cũng như cho những 
người trẻ. Nếu quý vị huynh trưởng trong Gia Đình Phật Tử có thể 
dạy các em những bài pháp thoại như thế thì các em sẽ biết đem Phật 
Pháp áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của các em. 


269 | Pháp thoại cho người trẻ 


Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nghi thức tụng giới cho ngành Oanh gồm có Ba Phép Quay Về 
Nương Tựa và Hai Lời Hứa, có thể được cử hành trước Nghi Thức 
Tụng Năm Giới. Oanh Vũ từ mười tuổi trở lên, nếu muốn, có thể ở lại 


để tham dự lễ tụng Năm Giới. 


Giới của thiếu nhi, của Oanh Vũ là tình thương (Bi) và sự hiểu biết 
(Trí). Đây không phải là những luật lệ cấm đoán mà là nguyên lý 
hướng dẫn cuộc sống. Cơn xin mở rộng lòng thương 0à tìm cách bảo uệ sự 
sống của mọi nsười 0à mọi loài. Đó là bồ tát hạnh. Giới này các em học 
hỏi và hành trì suốt đời vẫn không hết. Người lớn cũng vậy. Người 
lớn phải hướng dẫn cho các em thực tập giới này trong đời sống hàng 
ngày. Đạp trên một con ốc cũng phạm giới. Ăn cơm vung vãi ra đất 
cũng phạm giới, vì làm như thế thì thương tốn đến đức từ bi, không 
thấy được rằng bao nhiêu trẻ em đang chết đói mỗi ngày tại các nước 
nghèo đói. Con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thương yêu uà chung 
sống uới mợi người 0à mọi loài. Hiểu biết ở đây trước hết là hiểu biết 
được nỗi khổ tâm của người khác, hiểu biết những lo sợ, dẳn vặt và 
xót xa của kẻ khác. Muốn hiểu không phải là đễ. Phải đặt mình vào đa 
thịt của kẻ khác. Phải cởi mở. Phải phá bỏ thành kiến và cố chấp. Giới 
này cũng là giới cao nhất, cũng là bồ tát hạnh. Có hiểu mới thương 
được. Mà muốn hiểu thì phải thông cảm, thể nhập để làm một với kẻ 
kia, dù kẻ đó là một em bé Phi Châu nghèo đói hay một con ốc sên bò 
giữa đường đi, nói chi đến các bạn chung trường, chung lớp, mẹ cha 
và anh chị. Nên hai giới của thiếu nhi, của Oanh Vũ bao gồm hết tất 
cả mọi giới và nếu việc tụng giới cho thiếu nhi và Oanh Vũ được thực 
tập đều đặn thì khả năng hội nhập vào thực tại, khả năng phát triển 
của thiếu nhi về Phật pháp và sự hành trì sẽ rất lớn lao khi các em tới 
tuổi trưởng thành. 


Các em có thể được truyền giới này theo nghi thức truyền giới trong 
quyển “Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn. 


270 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nghi Thức Tụng Giới cho Oanh Vũ 
1. Thiền Tọa 


(10 phút, có thiền hướng dẫn khoảng 5 phút và 5 phút im lặng) 


2. Dâng Hương 


(Đại chúng đứng chắp tay trước bàn thờ. Vị chủ lễ nâng hương lên 
và xướng kệ Dâng Hương sau ba tiếng chuông bắt đầu, trong khi 
mọi người quán tưởng theo lời kệ:) 


Hương đốt khói trầm xông nsát 
Kết thành một đóa tường uẫn 

Đệ tử đem lòng thành kính 

Cúng dường chư Bụt mười phương 
Giới luật chuyên trì nghiêm mật 
Công phu thiền định tĩnh cần 

Tuệ giác hiện đần quả báu 

Dâng thành một nén tím hương. 


Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương. (C) 


3. Xưng Tán 


Xinh tốt như hoa sen 
Rạng ngời nhưt Bắc Đẩu 
Xim quaU 0ề nw+tơng náu 
Bậc thầu của nhân, thiên. 


Sen quý nở đài giác ngộ 

Hào quang chiếu rạng mười phương 
Trí tuệ 0ượt tim pháp giới 

Từ bị thấm nhuận nơn sông 

Vừa thất dung nhan Điều nsự 
Trăm ngàn phiền não sạch không 
Hướng 0ề tán dương công đức 

Tĩnh chuyên đạo nshiệp 0un trồng. 


271 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nam mô đức Bốn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C) 


4. Lạy Bụt 


(VỊ chủ lễ xướng các danh hiệu sau đây, và đại chúng lạy xuống 
một lạy theo tiếng chuông gia trì sau mỗi danh hiệu) 


Nhất tâm kính lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười 
phương (C) 

Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C) 

Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (C) 

Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C) 

Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C) 

Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương (C) 
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Thượng Thủ Ma Ha Ca Diếp (C) 

Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Trí Trưởng Lão Xá Lợi Phất (C) 

Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên (C) 

Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Luật Sư Ưu Ba Ly (C) 

Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà (C) 

Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Ni Trưởng Kiều Đàm Di (C) 

Nhất tâm kính lễ liệt vị Tổ Sư qua các thời đại từ Thiên Trúc đến 
Việt Nam. (CC) 


(Đại chúng an tọa trên tọa cụ thành hai hàng đối diện nhau. Duy 
Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Vị chủ lễ bắt đầu tụng khai 
kinh.) 


5. Khai Kinh 
Nam mô đức Bốn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (3 lần) (C) 
Giới luật cao siêu trầu nhiệm 
Cơ duyên may được thọ trì 
Xin nsuuện đi uào biển tuệ 
Tĩnh thông giáo nshĩa huyền ơi. (C) 


(có thể hát hoặc tụng bài Hướng về Tam Bảo) 
Hướng về Tam Bảo 


272 Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Chắp tay búp sen 
Con nhìn lên Bụt 
Bụt đang ngồi yên 
Dáng Bụt rất hiền 
Bụt ngồi rất thẳng 
Hào quang tỏa chiếu 


Trên vầng trán cao. 


Hai mắt Bụt sáng 
Nhìn thấy lòng con, 
Thấy được niêm vui 
Cũng như nỗi khổ. 


Miệng Bụt mỉm cười 
Nụ cười từ bi 

Chứa đầy hiểu biết, 
Tha thứ, bao dung. 


Bụt là bậc thây 

Dạy thương, dạy hiểu 
Bụt đã cho con 

Nếp sống tâm linh 
Suốt đời con nguyện 
Noi theo ánh sáng 
Của Bụt mà đi. 


Con xin lạy Bụt 

Đã ban cho con 

Giáo pháp nhiệm mầu 
Giúp con nuôi dưỡng 
Tình nghĩa, hạnh phúc, 
Nụ cười, niêm tin, 

Dạy con biết thở 

Ôm lấy niềm đau 
Những lúc tâm con 
Tham đắm, giận hờn, 


273 Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


S¡ mê, ganh ty, 

Để con có thể 

Làm chủ thân tâm 
Vượt thắng cơn bưồn 
Làm vơi nỗi khổ. 


Con xin trở về 

Nương tựa Tăng thân 
Đoàn thể những người 
Thực tập theo Bụt 

Để được nâng đỡ 

Để được soi sáng 

Trên đường học hỏi 
Đạo lý nhiệm mâu. 
Trâm đã đốt lên 

Đèn đã thắp sáng 

Con xin một lòng 
Hướng về Tam Bảo 
Cung kính biết ơn 
Quay về nương tựa. (CC) 


6. Tác Pháp Yết Ma 

Vị Yết Ma: Các em Oanh Vũ đã tập họp đầy đủ chưa? 

Vị Thủ Chúng: Thưa, các em Oanh Vũ đã tập họp đầy đủ. 
Vị Yết Ma: Có sự hòa hợp không? 

Vị Thú Chúng: Thưa, có sự hòa hợp. 


Vị Yết Ma: Có em Oanh Vũ nào vắng mặt đã yêu cầu được đại 
điện và gởi theo sự thanh tịnh không? 

Vị Thú Chúng: Không có. (Trong trường hợp có thì nói (ví dụ): Có 
Oanh Vũ Trân Băng Tâm pháp danh Nguyên Hỷ, vì lý do sức khỏe 
không đến tụng giới được, đã yêu cầu Oanh Vũ Nguyễn Đặng 
Phan pháp danh Tâm An Lạc đại diện và gửi theo sự thanh tịnh. 


274 l Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Vị Yết Ma: Các em Oanh Vũ hôm nay tập họp có chủ đích gì? 


Vị Thủ Chúng: Thưa, để thực hiện yết ma tụng Ba Sự Quay Về 
Nương Tựa và Hai Lời Hứa. 

Vị Yết Ma: Xin toàn thể các em Oanh Vũ lắng nghe! Hôm nay là 
ngày (.../.../...), ngày được chọn để thuyết tụng giới luật, chúng ta 
đã tập họp đúng giờ giấc, các em oanh vũ đồng ý sẵn sàng nghe 
thuyết đọc quy giới trong tinh thân hòa hợp, như vậy, việc tụng 
giới là hợp pháp. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy 
đủ hay không? 

(Đại chúng đáp: Rõ ràng và đầy đủ.) 

Vị Chủ Lễ: Hôm nay Gia Đình tập họp để ôn lại Quy Giới, tức là 
Ba Sự Quay Về Nương Tựa, Hai Lời Hứa và sau hết là tụng Năm 
Giới. Trước hết là ôn lại Quy Giới. Xin các em Oanh Vũ đứng dậy, 
chắp tay búp sen, trình điện trước Tam Bảo. 


(Oanh Vũ ra trình diện, chắp tay) 


- Oanh Vũ nghe tiếng chuông kính cẩn lạy xuống ba lạy để tỏ 
lòng tôn kính Bụt, Pháp và Tăng. 


(Chuông, Oanh Vũ lạy) (ba lần) 
- Oanh Vũ quỳ xuống, chắp tay. 
(Oanh Vũ quỳ, chắp tay búp sen) 


7. Ôn Tụng Ba Phép Quay Về Nương Tựa 


Quý vị Phật tử trẻ tuổi Là học trò của Bụt, quý vị đã phát nguyện 
quay về nương tựa nơi Bụt, nơi Pháp và nơi Tăng. Bây giò đây, 
chúng ta ôn lại Ba Sự Quay Về và Nương Tựa ấy. Xin đại chúng 
đọc theo đây: 


-_ Con về nương tựa Bụt (đại chúng lặp lại), người đưa đường chỉ 
lối cho con trong cuộc đời. (đại chúng lặp lại). (C) 


275 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


-_ Con về nương tựa Pháp (đại chúng lặp lại), con đường của tình 
thương và sự hiểu biết. (đại chúng lặp lại). (C) 


-_ Con về nương tựa Tăng (đại chúng lặp lại), đoàn thể của những 
người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (đại chúng lặp lại). (CC) 


Bài Hát Quay Về Nương Tựa 
Con về nương tựa Bụt 

Người đưa đường chỉ lối 

cho con trong cuộc đời. 
Namo Buddhaya. (C) 


Con về nương tựa Pháp 

Con đường của tình thương 

và sự hiểu biết. 

Namo Dharmaya. (C) 

Con về nương tựa Tăng 

Đoàn thể của những ai 

nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. 


Namo Sanghaya. (C) 


Buddham Saranam sacchamni. 
Dharmam Saranam Gaccham. 
Sangham 5aranam Gacchamn. 


8. Ôn Tụng Hai Lời Hứa 


Quý vị Phật tử trẻ tuổi! Các em vừa ôn lại Ba Phép Quay Về và 
Nương Tựa. Bây giờ chúng ta ôn lại Hai Lời Hứa tức là hai điều mà 


các em đã hứa là sẽ học tập và giữ gìn. 
Đây là Lời Hứa Thứ Nhất, xin các em đọc theo: 


-_ Con xin mở rộng lòng thương (Oanh Vũ lặp lại) và tìm cách bảo 


vệ sự sống (lặp lại) của mọi người và mọi loài (lặp lại). 


Đó là Lời Hứa Thứ Nhất mà các em đã cam kết với Bụt. Trong 
tháng qua, các em có học hỏi và giữ gìn lời hứa đó hay không? 


276 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


(Oanh Vũ đáp trong tâm: 'Dạ có'. Chuông. Oanh Vũ xá và cúi đầu. 

Đại chúng chắp tay.) 

Đây là Lời Hứa Thứ Hai: 

-_ Con xin mở rộng tầm hiểu biết (Oanh Vũ lặp lại) để có thể 
thương yêu và chung sống (lặp lại) với mọi người và mọi loài 
(lặp lại). 

Đó là Lời Hứa Thứ Hai mà các em đã cam kết với Bụt. Trong tháng 

qua, các em có học hỏi và giữ gìn lời hứa đó hay không? 

(Oanh Vũ đáp trong tâm: 'Dạ có'. Chuông. Oanh Vũ xá và cúi đầu. 

Đại chúng chắp tay.) 

Bài hát Hai Lời Hứa 
Cơn xin hứa mở rộng lòng thương, 
để tìm cách bảo uệ sự sống 
Của THọi iqười, mọi loài, 
có câu, 0à đất đá. (Thỏ 3 lần) 

Cơn xin hứa mở rộng tầìm hiểu biết 
để có thể thương tiêu uà chuns sống 
UỚI THọ1 1IQười, tmọi loài, 

có câu, 0à đất đá (Thở 3 lần) 


(hoặc tụng:) 
Bài tụng Hai Lời Hứa 


Con xin mở rộng lòng thương, 
để bảo uệ sự sống khắp mười phương. 


Nguuện che chờ sinh trạng 
Của 1ọi người 0à tmọi loài. 


Cơn xin tập nhìn tập hiểu thật sâu, 
để thấy được gốc rỄ mọi niềm đau. 


277 l Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nguyện chung sống an lạc 
UỚI THỌI T1QưỜI 0ù THỌI loài. 


(Chuông, mọi người xá) 


9. Khai Thị 


Các em! Lòng thương và sự hiểu biết là hai điều quý báu nhất của 
đạo Bụt và của con người. Nếu không học cởi mở để hiểu biết 
những tâm trạng và những hoàn cảnh khổ đau của người khác thì 
không thể thương yêu và chung sống với họ. Đối với các loài động 
vật và thực vật, ta cũng phải học thái độ cởi mở và hiểu biết để 
thương yêu và để bảo vệ như ta thương yêu và bảo vệ con người. 
Nếu không hiểu biết thì không thể thương yêu. Bụt dạy phải biết 
nhìn mọi người và mọi loài bằng con mắt hiểu biết và từ bi. Các em 
phải siêng năng học và làm theo lời Bụt dạy. Nghe chuông, xin 
đứng dậy và lạy xuống ba lạy để tỏ lòng cung kính Bụt, Pháp và 
Tăng trước khi rút lui. 


(Chuông. Oanh Vũ đứng dậy. Chuông. Oanh Vũ lạy xuống ba lần 
và đi ra. Đợi cho Oanh Vũ ra hết, vị chủ lễ xướng lại bài kệ khai 
kinh để đại chúng trì tụng. Hoặc Oanh Vũ có thể tụng giới riêng. 
Nếu tụng giới riêng thì tụng bài Hồi Hướng trước khi chấm dứt). 


Nghi Thức Tụng Năm giới 

(chờ cho các em Oanh Vũ đi ra rồi bắt đầu tụng Khai Kinh.) 
1. Khai Kinh 
Kinh Tỉnh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa (C) 


Bồ Tát Quán Tự Tại 
Khi quán chiếu thâm sâu 
Bát Nhã Ba La Mật 

Tức điệu pháp Trí Độ 
Bỗng soi thấu năm uẩn 
Đều không có tự tánh. 


278 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Thực chứng điều ñJ xong 
Noài 0ượt thoát tất cả 
Mọi khổ đau ách nạn. (C) 


Nohe đâu, Xá Lợi Tử: 

Sắc chẳng khác sì không 
Không chẳng khác gì sắc 
Sắc chính thực là không 
Không chính thực là sắc 
Còn lại bốn tấn kia 

Cñng đều như uậu cả. (C) 


Xá Lợi Tứ, nghe đâu: 

Thể mọi pháp đều không 
Không sanh cũng không điệt 
Không nhơ cũng không sạch 
Không thêm cũng không bút. 


Cho niên trong tính không 
Không có sắc, thọ, trởng 
Cũng không có hành thức 
Không có nhãn, nhĩ, tỷ 
Thiệt, thân, Ú - sáu căn 
Không có sắc, thanh, hương 
VỊ, xúc, pháp - sáu trần 
Không có mười tím giới 

Từ nhãn đến ý thức 

Không hề có 0uô tĩnh 
Khôns có hết uô mình 

Cho đến không lão tử 

Cñng không hết lão tử 
Không khổ; tập, diệt, đạo 
Không trí cũng không đắc. (C) 


Vì không có sở đắc 
Nên khi oị Bồ Tát 


279 l|Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nương diệu pháp Trí Độ 
Bát Nhã Ba La Mật 

Thì tâm không chướng nnsqi 
Vì tim không chướng e4 
Nên không có sợ hãi 

Xa lìa mọi mộng tưởng 

Xa lìn mọợi điên đảo 

Dạt Niết Bàn tuuệt đối. (C) 


Chư Bụt trong ba đời 

Y điệu pháp Trí Dộ 

Bát Nhã Ba La Mật 
Nên đắc uô thượng giác. 


Vậu nên phải biết rằng 
Bát Nhã Ba La Mật 

Là linh chú đại thần 
Là lĩnh chú đạI m.nh 
Là lĩnh chú uô thượng 
Là linh chú tuuệt đỉnh 
Là chân lú bất 0ọng 
Có năng lực tiêu trừ 
Tất cả mọi khổ nạn 
Cho nên tôi muốn thuyết 
Câu thần chú trí độ 
Bát Nhã Ba La Mật. 


Nói xong đức Bồ Tát 
Liền đọc thần chú rằng: 


Gafe 

Gafe 

Paragate 
Parasaieate 

Bodli 

Sonha. (ba lần) (CC) 


280 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


2. Tác pháp Yết Ma 

Vị Yết Ma: Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa? 

Vị Thủ Chúng: Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ. 
Vị Yết Ma: Có sự hòa hợp không? 

Vị Thú Chúng: Thưa, có sự hòa hợp. 


Vị Yết Ma: Có vị nào vắng mặt đã yêu câu được đại diện và gởi 
theo sự thanh tịnh không? 


Vị Thú Chúng: Không có. (Trong trường hợp có thì nói (ví dụ): Có 
thiếu nam Nguyễn Văn Ý pháp danh Nguyên Khai, vì lý do sức 
khỏe không đến tụng giới được, đã yêu cầu thiếu nam Trần Xuyên 
pháp danh Chúc Tãn đại diện và gửi theo sự thanh tịnh.) 


Vị Yết Ma: Đại chúng hôm nay tập họp có chủ đích gì? 
Vị Thủ Chúng: Thưa, để thực hiện yết ma tụng Năm Giới. 


Vị Yết Ma: Xin đại chúng các vị huynh trưởng, phụ huynh và đoàn 
sinh ngành thanh, thiếu lắng nghe! Hôm nay là ngày (.../.../...), ngày 
được chọn để thuyết tụng quy giới, chúng ta đã tập họp đúng giờ 
giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng nghe thuyết đọc quy giới trong 
tính thần hòa hợp, như vậy, việc tụng giới là hợp pháp. Bạch như 
thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không? 


(Đại chúng đáp: Rõ ràng và đầy đủ .) 


Đại chúng! Đây là lúc chúng ta tuyên thuyết Năm Giới. Năm Giới 
là nên tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị 
tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Xin các vị 
đã thọ trì Năm Giới quỳ lên, chắp tay búp sen, hướng về đức Bổn 
Sư. 


Đại chúng! Năm Giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về 
hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm Giới là nên tảng của 
hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và của xã hội. Học hỏi 


281 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


và thực hành theo Năm Giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, 
ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng, ta sẽ xây 
dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp 
vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội. 


Đây là giới tướng của Năm Giới. Chúng ta hãy lắng nghe từng giới 
một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt 
để soi chiếu nội tâm mình. Xin im lặng thở và im lặng trả lời “có” 
mỗi khi thấy mình trong hai tưần qua có cố gắng học hỏi và hành 
trì những giới luật được tuyên đọc. 


Dâu là Giới Thứ Nhất: 


- Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học 
theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. 
Con nguyện sẽ không giết hại sinh mạng, không tán thành sự 
giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng 
hay trong cách sống hàng ngày của con. 


Đó là Giới Thứ Nhất của Năm Giới. Trong tháng qua, quý vị có cố 
găng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 
(ba hơi thở, chuông.) 


Dâu là Giới Thứ Hai: 


- Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất 
công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm 
vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia xẻ thì giờ, 
năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu 
thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào 
không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu 
của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho 
họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của 


con người và của muôn loại. 


Đó là Giới Thứ Hai của Năm Giới. Trong tháng qua, quý vị có cố 
găng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 


282 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


(ba hơi thở, chuông.) 
Dâu là Giới Thứ Ba: 


- _ Ý thức được những khổ đau do thói tà đâm gây ra, con xin học 
theo tỉnh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an 
toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện 
không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của 
con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây 
ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn 
bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn 
trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi 
cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây 


nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. 


Đó là Giới Thứ Ba của Năm Giới. Trong tháng qua, quý vị có cố 
găng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 
(ba hơi thở, chuông). 


Dâu là Giới Thứ Tư: 


- _ Ý thức được những khổ đau đo lời nói thiếu chánh niệm gây ra, 
con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm 
vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời 
nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con 
nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và 
hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và 
hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, 
không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không 
loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không 
phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện 
không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình 
và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. 


Đó là Giới Thứ Tư của Năm Giới. Trong tháng qua, quý vị có cố 
găng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 
(ba hơi thở, chuông). 


283 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Dâu là Giới Thứ Năm: 


- Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố 
gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức 
khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong 
việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có 
thể đem lại an lạc cho thân tâm con, và cho thân tâm gia đình và 
xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các 
chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có 
độc tố trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, 
sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân 
tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và 
cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa 
bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép 
kiêng cữ cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép 
kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức 


cộng đồng và xã hội. 


Đó là Giới Thứ Năm của Năm Giới. Trong tháng qua, quý vị có cố 
găng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 


(ba hơi thở, chuông). 


Đại chúng! Chúng ta đã tuyên đọc xong Năm Giới quý báu, nên 
tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. 
Bụt dạy chúng ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng 
ít nhất là một lần, để sự học hỏi và hành trì Năm Giới càng ngày 
càng sâu sắc và lớn rộng. Nghe chuông, xin lạy xuống ba lạy để tỏ 
lòng tôn kính và biết ơn Tam Bảo trước khi ngồi xuống. 


3. Niệm Bụt 


Xin đại chúng nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ 
Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn. (mỗi danh hiệu ba lần) 


Nam mô đức Bốn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C) 
Nam mô đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (C) 
Nam mô đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C) 


284 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C) 
Nam mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (CC) 


4. Quy Nguyện 
Trầm hương xông ngát điện 
Sen nở Bụt hiện thân 
Pháp stới thành thanh tịnh 
Chúne sanh lắng nehiệp trần. 


Đệ tứ tâm thành 
Hướng uề Tam Bảo 
Bụt là thầu chỉ đạo 
Bậc tỉnh thức uen toàn 
Tướng tốt đoan trang 
Trí uà bt uiên tấn. (C) 


Pháp là con đường sáng 
Dẫn người thoát cõi mê 
Dưa con trở 0ề 

Sống cuộc đời tỉnh thức. (C) 


Tăng là đoàn thể đẹp 
Cùng đi trên đường 01 
Tu tập siải thoát 

Làm an lạc cuộc đời. (C) 


Đệ tử nương nhờ Tam Bảo 

Trên con đường học đạo 

Biết Tam Bdo của tự tâm 

Nguuện xin chuyên cần 

Làm sáng lòng ba uiên sọc quý. (C) 


Nguuện theo hơi thở 

Nở nụ cười tươi 

Nguyện học nhìn cuộc đời 
Bằng con mắt quán chiếu 
Nguyện xin tìm hiểu 


285 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Nỗi khổ của mọi loài 

Tập từ bi 

Hành hủ xả 

Sáng cho người thêm niềm 0ui 
Chiêu giúp người bót khổ 

Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu đục 
Nếp sống lành mạnh an hòa 
Cho thân thể kiện khương 
Nguuện rũ bỏ âu lo 

Học tha thứ bao dung 

Cho tâm tư nhẹ nhốm 

Đệ tử xin nguện ơn sâu 

đền báo 

Ơn cha mẹ ơn thầu 

Ơn bè bạn chúng sanh 
Nguyện tu học tĩnh chuyên 
Cho câu bi trí nở hoa 

Mong một nsàu kia 

Có khả năng cứu độ mọi loài 
Vượt ra ngoài cõi khổ: (C) 


Xím nguyện Bụt, Pháp, Tăng chứng minh 
Gin hộ cho đệ tử chúng con 
Viên thành đại nsuyện. (CC) 


5. Quay Về Nương Tựa 

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc 
đời. 

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu 
biết. 

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống 
cuộc đời tỉnh thức. (C) 


Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc 
đời. 


286 | Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp 
môn chuyển hóa. 

Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt 
và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C) 


Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người, 
thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. 


Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, 


nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. 


Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, 
xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC) 


6. Hồi Hướng 


Tụns giới pháp thâm diệu 

Tạo công đức 0ô biên 

Đệ tử xin hồi hướng 

Cho chúng sinh mọi tiền. (C) 
Pháp môn x1n nguyện học 

Ấn nghĩa xin nguuện đền 
Phiên não xin nsuuện đoạn 
Quá Bụt xin chứng nên. (CCC) 


287 l|Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập 


Tư liệu mới 
Nếu các vị tiếp xúc với Làng Mai, quý vị sẽ thấy rằng tư liệu dùng để 
nuôi dưỡng các em qua những bài hát, pháp thoại, phim, sách vở, 
kinh điển, nghi thức tụng niệm, v.v... có rất nhiều. Trong gần hơn 20 
năm qua, Đạo Tràng Mai Thôn đã sản xuất rất nhiều và hầu hết đều 
có thể sử dụng được cho Gia Đình Phật Tử. Cuốn sách Phật Pháp Bốn 
Cấp của Gia Đình Phật Tử, ngày xưa đã được bốn thây làm ra. Hồi 
đó, bốn thây là bốn sư chú thôi: sư chú Minh Châu, sư chú Thế Anh, 
sư chú Đức Tâm và sư chú Chân Trí. Hồi đó tôi cũng còn là một sư 
chú. Tôi là sư chú Phùng Xuân. Tôi đã chơi với mấy sư chú đó rất 
thân. Hồi đó các sư chú còn trẻ, nên cuốn sách Phật Pháp đó chỉ được 
tới đó thôi, và từ đó đến nay đã hơn 50 năm rồi, chúng ta cần và phải 
có tư liệu mới. Những tư liệu mới thì có nhiều lắm. Đứng về phương 
diện Phật Pháp thì cuốn Trái Tím Của Bụt rất hay và đầy đủ. Trái Tím 
Của Bụt là tài liệu tu học ở Làng Mai cho các thây và các sư cô trẻ. 
Phật Pháp trong Trái Tím Của Bụt, tuy là Phật Pháp Căn Bản nhưng 
mà rất là sâu và mâu nhiệm. Các Huynh Trưởng có thể sử dụng tài 
liệu đó năm này qua năm khác. Càng sử dụng, ta càng khám phá ra 


chiều sâu của nó. 


Ngày xưa, chúng ta có cuốn Ánh Đạo Vàng nói về đời của đức Thích 
Ca. Nhưng gần đây chúng ta có cuốn Đường Xưa Mâu Trắng, đi xa 
hơn Ánh Đạo Vàng rất nhiều. Ngay cuốn Đường Xưa Mâu Trắng cũng 
là nguồn tư liệu lớn để các vị Huynh Trưởng sử dụng để tu học và 


dạy các em. 


Chúng ta cũng có những cuốn sách như Thươne Yêu Theo Phương Pháp 
Bụt Dạu, Con Đường Chuyển Hóa, Kinh Người Áo Trắng, Kinh Quán 
Niệm Hơi Thỏ, Hiệu Lực Cầu Nguyện. Chúng ta có rất nhiều bài pháp 
thoại cho thiếu nhị, video hay audio. 


Ta có tập nhạc Nhữne Giọt Khôns, do nhạc sĩ Anh Việt sưu tâm và 
hiệu đính. Trong đó, nhiều bài hát không phải chỉ là bài hát mà còn là 
bài thực tập, như bài: “Qua 0ề nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là 


288 | Tư liệu mới 


Bụt, soi sáng xa gầm; hơi thở là Pháp bảo hộ thân tâm; năm uẩn là Tăng, 
phối hợp tĩnh cần. Thở 0uào thở ra là hoa tươi mát, là núi 0ững 0uàng, nước 
nh lặng chiếu, không gian thênh thang.” Đó là một bài hát, nhưng 
không chỉ là một bài hát. Đó là một bài thực tập, mà khi thuộc rôi ta 
có thể dùng làm thiền hướng dẫn mà không cần phải có sách. Có 
những bài thực tập khác như là bài: “Con 0ê nương tựa Bụt, người đưa 
đường chỉ lỗi cho con trone cuộc đời Namo Buddhawa...” Bài đó cũng có 
thể dùng vừa để hát vừa để thực tập, có thể dùng để hát trong nghi 
thức tụng giới cho các em. Bài Tiếng Chuông Chùa Cổ cũng vậy: “Boøng 
boơng, thở uào tâm người tĩnh lặng, boong boong, thở ra tiện sười tỉm 
cười. Boone boong người trở 0ề phút giâu hiện tại, boong Doong người an 
trú phút giâu tuuệt uời... Đây là những bài hát có công dụng của sự 
thực tập. Bài “Đã öề đã tới, bâu giờ ở đâu, uững chãi thánh thơi, quay uề 
nương tựa” có thể thực tập trong khi thiền tọa, thiền sỏi, hay thiên 
hành. Bài “Vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười” cũng có thể áp dụng 
được khi thực tập thiền sỏi, thiền hành, thiên tọa. “Thở 0ào biết thở 0ào, 
thở ra biết thở ra, hơi thở uào đã sâu, hơi thở ra đã chậm, thở 0ào tôi thấU 
khỏe, thở ra tôi thấU nhẹ, thở 0uào tâm tĩnh lặng, thở ra tiện tÏm cười, an 
trú trons hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt oời” được làm ngắn gọn lại thành” 
0ào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười, hiện tại, tuyệt uời” và cũng đã 
được phổ nhạc. Có biết bao nhiêu bài như vậy ở trong tập Những Giọt 
Không, có thể được sử dụng bởi các em Oanh Vũ và thiếu nam, thiếu 
nữ trong Gia Đình Phật Tử. Vì vậy ta có nhiều tư liệu, chỉ cân biết sử 
dụng thì ta có thể làm lớn lên sự sống tâm linh của chúng ta. 


Dưới đây là những bài kinh tụng, quý vị có thể sử dụng trong những 
buổi sinh hoạt. 


Ái Ngữ Lắng Nghe 


Cơn đã trở uề 

Quỳ dưới đài sen quý 

Nhĩm lên cơn quan chiêm 0à 1sưỡng rộ 
Nét tâm linh rạng rð 

Tỏa chiếu trên 0ầng trán Thế Tôn 

Thế Tôn là ánh sáng bình mình 


289 | Tư liệu mới 


Là không gian bao la bát ngát 
Là hành tĩnh 0uữns chãi 
Chuyên chờ chúng con 
Trong cuộc hành trình 

Từ thế giới II tĩnh 

Trở 0ề cõi uiên duns 0ô ngại. 


Từ uô lượng Kiếp? xa xưa 

Chúng con đã gâu lầm lỗi 

Đã tạo nhiều khổ đau 

Mỗi chúng con đều ôm đầu nội kết 

Có khi không nhìn được trặt nhau 

Không còn khả năng lắng nghe 

Không cờn nói được uới nhau những lời hòa ái 
Sự truyền thông s1ữa chúng cơn 

Đã trở nên khó khăn 0ì bao chướng ngại 
Khổ đau không có đường giải tỏa 

Hiểu uà thương càng ngày càng uắng mặt 
Tình trạng nặng nề bế tắc 

Làm tắt lịm mọi niềm 0ui 

Nay cơn xin ñem đầu lạu xuống 

Với tâm dạ chí thành 

Nguyện uâne lời chỉ dạu Đức Thế Tôn 
Bắt đầu thực tập pháp lắng nghe 

Và nối lời 1 nữ 

Theo pháp môn lợi hành uà đồng sự 

Để mau chóng tái tập được truyền thông. 


Xím chuyên cần thực tập 

Hộ trì thân tâm 

Bằng hơi thở chánh niệm 

Bằng bước chân ú thức 

Để có khả năng nhận diện 

Để có khả năng ôm ấp 

Những giận hờn 0uà bực bột trơng tâm 
Để có thểngồi lắng nehe 


290 | Tư liệu mới 


Với tất cả tâm từ bi 

Và để người kia có dịp nói ra 
Những khổ ñau uất ức 

Xím tập ngồi lắng nehe 

Với niềm cảm thương thao thức 
Để giúp cho người kia bót khổ 
Con xin hứa uới Bụt 

Là đù người kia có nói 

Nhữns điều không phù hợp uới sự thực 
Dù lời nói người kia 

Có hàm 9ý buộc tội uà trách móc 
Con cũng sẽ chăm chú ngồi nnehe. 


Con sẽ biết đợi chờ 

Cho đến khi thuận lợi 

Mới tìm ra phương cách 

để nói cho người kia nshe 
Những øì đã thật sự xảu ra 
Để người kia có địp 

Điều chính nhận thức tình. 


Con nsutyện sẽ thực tập 

Dùng nsỗn từ hòa á1 

Để giúp người đối diện 

Có thể nghe uà hiểu 

Nhữns gì cơn truốn nói 

Mỗi khi trons lòng bực bội 

Con sẽ chỉ tập thở 

Tập ấi thiên hành 

Và nhất thiết tránh uiệc luận tranh 
Con iguuện con chỉ nói 

Mỗi khi con làm chủ được tâm mình. 


Con x1 Đức Thế Tôn 
Đức Đồ tát Văn Thù Sw Lợi Đại Trí 
Đức bồ tát Phổ Hiền Đại Hạnh 


291 | Tư liệu mới 


Và đức bồ tát Quan Âm Đại Bi 
Gia hộ 0à soi sáng cho con 

Để con mau chóng thành công 
Trên cơn đường thực tập. 


Hướng về Tam Bảo 


Chắp tay búp sen 
Con nhìn lên Bụt 
Bụt đans nsồ! yên 
Dáng Bụt rất hiền 
Bụt ngồi rất thắng 
Hào quang tỏa chiếu 
Trên uầng trán cao 
Hai mắt Bụt sáng 
Nhìn thất lòng cơn 
Thấu được niêm 0u1 
Cũng như nỗi khổ 
Miệng Bụt mỉm cười 
Nụ cười từ D1 

Chứa đầu hiểu biết, 
Tha thứ, bao dung. 


Bụt là bậc thầu 

Dạy thương, dạu hiểu 
Bụt äãã cho con 

Nếp sống tâm linh 
Suốt đời con quyện 
Noi theo ánh sáng 
Của Bụt mà đi. 


Con x1n lạy Bụt 

Dã ban cho con 

Giáo pháp nhiệm trâu 
Giúp cơn nuôi dưỡng 
Tình nghĩ, hạnh phúc, 


292l Tư liệu mới 


Nụ cười, niềm trm, 
Dạy cơn biết thở 

Ôm lấy niềm đan 
Những lúc tâm con 
Tham đắm, giận hờn, 
Sĩ mê, ganh tụ, 

Để con có thể 

Làm chủ thân tâm 
Vượt thẳng cơn buồn 
Làm tơi nỗi khổ: 


Cơn xin trở 0ề 

Nương tựa Tăng thân 
Đoàn thểnhững người 
Thực tập theo Bụt 

Để được nâng đỡ 

Để được sơi sáng 

Trên đường học hỏi 
Dạo lý nhiệm trầu. 


Trầm đã đốt lên 
Đền đã thắp sáng 
Con xin một lòng 
Hướng uề Tam Bảo 
Cung kính biết ơn 
Quay 0ề nương tựa. 


Điều Phục Cơn Giận 


Củúi đầu cơn kính lạu 

Bậc Điều Neự Trượng Phu 

Xin duỗi cánh tay uừng 

Dưa cơn lên bờ bình an uà 0#ng chấi 
Chúns con 0ì tê tmuội lâu đời 

Cha từng có cơ duyên học hỏi 

Nên đã thường 0ụns đại 


293l Tư liệu mới 


Để hạt giống giận hờn bạo động 
Mỗi ngàu tưới tẩm mãi 
Trone chiều sâu tâm thức của cơn. 


Những hạt giống buồn phiền tức tối 
Mỗi khi phát khởi hiện hành 

Thường sâu ra đau thương 0à hờn tửi 
Cho bao nhiêu kẻ khác 

Và cho chính bản thân cơn. 


Theo lời dạu đức Từ Bi 

Bắt đầu từ hôm nay 

Con xin dâng lời thê nsuuện 

Mỗi khi tâm giận hờn phát hiện 

Cơn sẽ nhớ trở 0ề 

Nương 0uào hơi thở 

Vào bước chân chánh tiệm 

Để chăm sóc 0à ôm ñp 

Để hộ trì uà nhận diện 

Những tâm hành đau khổ trong con. 


Con sẽ nhớ thực tập nhìn sâu 

Để thấu được bản chất uà cội nsuồn 
Của tâm hành sân hận 

Vâng lời Đức Thế Tôn căn dặn 

Con sẽ biết hộ trì tâm ý 

Nguyện sẽ không nói năng 

Và cũng không hành động 

Một khi trong tâm con 

Cơn giận hờn uẫn còn chưa điều phục 
Xím thực tập quán chiếu 

Dể thấy được cội nguồn đích thực 
Của niềm đau nỗi khổ trong con. 


Sở đĩ con khổ äau 
Vì hạt giống sĩ mê 


294 | Tư liệu mới 


Và hạt giống giận hờn 

Trong con cờn quá lớn 

Và người làm con giận 

Là người ñang có nhiều đau khổ 
Người ấ cũng chưa từng 

Biết quau 0uề tự bảo hộ 

Chưa từng biết chuuển hóa 

Những tập khí sâu dàu trong tự tâm. 


Quán chiếu được như thế 
Con sẽ làm phát sinh 

Hiểu biết uà chấp nhận 

Và con sẽ có thể 

Giúp được cho người Kktn 
Tu tập để chuyển hóa 
Những khổ ñau trons lòng. 


Dức Thế Tôn thường dạu 
Diều phục được giận hờn 
Là đạt tới chiến thắng 
Một lần cho cũ hai phía. 


Con nguền hết lòng thực tập 
Mons báo đáp được hồng ân 
Cầu lượng từ Tam Bảo 

Nhiếp thọ uà hộ niệm cho con 
Đế chúng con chóng 0wợt san 
Bến bờ an lành 0à tịnh lạc. 


Hiện Pháp Lạc Trú 


Dức Thế Tôn từng dqự: 
“Quá khứ đã đ1 qua 

0à tương lai chưa tới 

Con đừng để tâm chìm đắm 
Trong tiếc thương quá khứ 
Trơng lo lắng tương lai” 


295 l Tư liệu mới 


Bụt báo: “Con có thể 

Sống an lạc thánh thơi 

Trong giấu phút hiện tại.” 
Naự con nghe lời đức Bốn Sư 
Buông bô u sầu lo lắng 

Trở 0ề an trú nơi hiện pháp 
Học nhận điện 

Nhữns điều kiện hạnh phúc 
Dã có mặt trong con 

Và có mặt quanh con. 


Con được nshe tiếng chim hót 
Và tiếng thông reo 

Con nhìn thất núi xanh 

Thấu mâu bạc trăng 0uàng 
Tình độ đang có mặt 

Trong giâu phút hiện Hền 

Cơn có thể thích ý rong chơi 
Hàng ngàự trons cõi Bụt 

Mỗi hơi thở mỗi bước chân chánh niệm 
Đưa con 0ề Tịnh Độ 

Và làm biểu hiện 

Nhữns mầu nhiệm Pháp thân. 


Con nguyÊn buôns bỏ 

Nếẽp sống hối hả, 

Đua đời, bận rộn, bon chen 

Quyết tâm không chạu theo 

Danh 0uọns, quyền hành 

Giàu sang 0à sắc dục 

Bởi 0ì cơn đã biết 

Những thức ấu không đưa uề chân hạnh phúc 
Mà chỉ đem lại cho con 

Bao điêu đứng khổ ẳau. 


Nếp sống trì túc 


296 | Tư liệu mới 


Nẽp sống thiểu đục 

Con xin nguyện học theo 

Để có thì giờ sống sâu sắc 

Cuộc sống hàng isàU 

Trơng từng giâu từng phút 

Để thân tâm có cơ duyên trị liệu 

Và để hộ trì chăm sóc 

Cho những người con đã nguyện thương tiêu. 


Con nguÊn nuôi lớn 

Tâm hiểu biết uà lờng xót thương 
Để có khả năng cứu độ 

Chúns sanh mười phương 

Đang chìm đắm ngoài kia 

Trơng biển đời tham dục. 


Con cúi xin mười phương chư Bụt 
Bảo hộ soi sáng 

Và nâng đỡ con 

Trên bước đường thực tập 

Để con có thể hàng ngày 

Sống thánh thơi an lạc 

Mà hoàn thành trức nguyện 

Của một người đệ tử 

Tĩn cậu 0à tiêu qHÚ 

Của đức Nhự Lai. 


Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Con có cha, có †Hẹ 

Cha mẹ có †rơng con 
Nhìn mẹ cha, con thất 
Có cơn trong cha mẹ. 


Cơn có Bụt, có Tổ 
Bụt, Tổ có trong cơn 
Nhìn Bụt, Tổ con thất 


297 | Tư liệu mới 


Có cơn trone Bụt, Tổ. 


Cơn là sự tiếp nối 

Của cha mẹ tổ tiễn 

Con xin suuÊn gìn giữ 
Và tHẾpP tục nuôi dưỡng 
Những hạt giống an lành 
Tài răng 0uà hạnh phúc 
Mà con đã Hếp nhận 

Từ cha mẹ tổ tên 

Con cũng xin nhận điện 
Những hạt giống tiêu cực 
Sơ hãi uà khổ đau 


Để đần đần chuuến hóa. 


Cơn là sự tiếp nối 

Của Bụt oà Tổ sư 
Nhữns hạt giống Từ bị 
Hiểu biết uà Thánh thơi 
Dã trao truyền cho cơn 
Con xin suuÊn gìn giữ 
Tưới tẩm uà nuôi lớn. 


Cơn xin nsuuÊn Hiếp nối 
Sự nghiệp Bụt uà Tổ 
Và cố công thực hiện 
Những øì Bụt uà Tổ 
Dang trông đợi nơi c0n. 


Trong cuộc sống hàng sàu 
Con xin nguiÊn gieo rắc 
Hạt siống của từ bi 

Trong chính bản thân con 
Và trong lòng kẻ khác 

Cơn nguyện không tưới tẩm 
Nhữns hạt giống thèm khát 


298 | Tư liệu mới 


Bạo động 0à hận thù 
Nơi Cơn 0à TIƠI 1SƯỜI. 


Cơn biết nếu thực tập 
Dúng theo pháp tôn nàu 
Trong 0uòng báu hôm thôi 
Là con đã có thể 

Thay đối được tình trạng 
Tái lập được truyền thông 
Làm nở được Trụ cười 
Chutyến hóa được niềm đau 
Làm lớn lên hạnh phúc. 


Con xin Dức Thế Tôn 
Chứng rrnh cho lòng cơn 
Hợp nhất cả thân tâm 
Con cúi đầu kính lạu. 


299 | Tư liệu mới 


Lời cuối 


Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng, 


Tập tài liệu các anh chị đang cầm trên tay là tổng hợp các bài giảng 
của Sư Ông Nhất Hạnh cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ 
trong các khóa tu năm 1997, 1998, và 1999 tại chùa Vạn Hạnh, Cali và 
tại đạo tràng Thanh Sơn, tiểu bang Vermont. Chúng tôi tạm chia 
thành các chương riêng biệt để các anh chị tiện theo đõi nên không 
theo thứ tự thời gian. Tuy nhiên, đây không phải là một tập sách giáo 
khoa đầy đủ tất cả các giáo lý căn bản mà các anh chị nên tham cứu 
thêm nhiều tài liệu hơn như đã được đề cập trong phần "Tư liệu 
mới". Điều căn bản nhất là các anh chị phải thực tập những điều học 
được, thật sự nếm được pháp lạc và chứng nghiệm sự chuyển hóa xảy 
ra trong tự thân cũng như trong gia đình thì việc hướng dẫn các em tu 
tập mới có được nhiều hiệu quả và lợi lạc. 


Kính chúc quý anh chị tu tập thành công. 
Dạo Tràng Mai Thôn, Xuân 2004. 


Ban thực hiện: Sư cô Chân Đoan Nghiêm, Chân Thoại Nghiêm, Chân GIới 
Nghiêm, Chân Hụ Nehiêm 0à thầu Chân Pháp Niệm. 


300 | Lời cuối 


